


SHIN JATILA 


VENERABLE SAYADAW A 


MAHÀSÌ MEDITATION CENTRE 
YANGON - MYANMAR 
TRUNG TÀM THIÉN VIÉN MAHASI 


YANGON - MIÉN BIÉN 


DHAMMA DISCOURSES 


By Venerable Sayadaw 
ASHIN JATILA 


NHÜNG PHÁP THOẠI CỦA | 
NGAI DAI TRUONG LAO JATILA 





Compiled by 
Biên Soạn bởi: 
U HLA KYAING 
President (Hài Truóng) 


THU VIÊN | 
| 


i 
nb H VIEN P HUGE SON! 





Dich giả: Bhikkhu PASADO 


BUDDHA SASANA NUGGAHA ORGANIZATION 
(Hiệp Hài Cu Si Phat Giáo tai Yangon — Miễn Điện) 


P. L. 2556 D. L. 2012 


Dhamma Discourses by Venerable Sayadaw Ashin Jatila 
Translated to Vietnamese with original text in English 
by Bhikkhu Pasado. 


Copyright © 2012 by Bhikkhu Pasado. 
All rights reserved. 

ISBN 978-1-4675-5211-0 

November 2012. 


Published by Library of Catudisa Sangha Vihara 
12734 Marsh Road, Bealeton, VA 22712, USA. 


Printed by Focus Digital Publishing, 
Annandale, VA 22003, USA. 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 


BUDDHA SÀSANA NUGGAHA 
ORGANIZATION 
MAHÀSÌ MEDITATION CENTRE 
YANGON - MYANMAR 


HIỆP HOI CU SĨ PHẬT GIÁO 
TRUNG TÂM THIÊN VIỆN MAHÀSÌ 
YANGON - MIỄN ĐIỆN 


COMPILER'S PREFACE 
LOI MỞ ĐẦU CUA BIEN SOẠN VIÊN 


People of this twentieth century are not easily 
satisfied with superficial answers given in their Religious | 
Books or bv their Elders over the problems confronting 
mankind in this transient world. 

Con người của thé ky hai mươi này không dé gi hài 
lòng với những câu trả lời nóng can được dua ra trong 
những quyền sách thuộc Tôn Giáo hoặc do bởi những bậc 
cao niên cúa họ liên quan đến những van dé đối đầu với 
nhân loại trong thé gian ngắn ngủi này. 


Quest for knowledge, book knowledge, scientific 
knowledge, religious knowledge, Vipassana Insight 
knowledge, Enlightenment knowledge or any kind of 
knowledge unknown to them are topics of investigation for 
now and the present moment. 

Đi tìm kiếm kiến thức, kiến thức sách vở, kiến thức 
khoa học, kiến thức tôn giáo, kiến thức Thiền Minh Sát 
Tuệ, kiến thức Giác Ngộ hoặc bất kỳ loại kiến thức nào 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 5 


chưa được biết đến đôi với ho, là những dé tài của việc tra 
cứu cho ngay bây giờ và khoảnh khác hiện tai. 


Satipatthàna Vipassana —— Bhavana (Insight 
Meditation through mindfulness) is also a new field to 
which the westerners are very much attracted. The 
Venerable Mahàsì Nayaka Sayadaw U Jatila Mahathera, 
the eminent Meditation Master of Mahàsì Meditation 
Centre, Yangon — Mvanmar understook several memorable 
Dhammadhita missions to America, Britain, Europe, 
Srilanka and South Korea. 

Tu tập Thién Minh Sát Niệm Xứ (Thiên Tuệ Giác 
thông qua Chánh Niệm) cũng là một tân lãnh địa mà những 
người phương Tây đã bị thu hút rất nhiều. Ngài Đại 
Trưởng Lão Hướng Dẫn Viên Mahàsi U Jatila, một vị 
Thién Sư kỳ tài của Trung Tâm Thiền Viện Mahasi tại 
Yangon — Miễn Điện đã đảm nhiệm một số nhiệm vụ 
phụng sự Phật Pháp đáng ghi nhớ tại Hoa Ky, Anh Quốc, 
Âu Châu, Tích Lan và Nam Hàn. 


The audiences who heard the Venerable Mahasi 
Nayaka Sayàdaw s Dhamma Talk on Vipassana Meditation 
were greatly interested experience the Path of 
Enlightenment and Deliverance. | 

Nhüng khán thính già dà rát là hoan hy nhüng kinh 
nghiệm vé Con Đường Giác Ngộ và Giải Thoát, khi được 
nghe những Pháp Thoại của Ngài Trưởng Lão Hướng Dẫn 
Viên Mahàsì về Thiền Minh Sát. 


Since then many foreigner meditators from all parts 
of the world came to Mahasi Yeikthà (Meditation Centre) 
in Yangon for meditation and the burden of supervision of 
these meditators fell on the Venerable Nayaka Sayadaw U 
Jatila, the disciple to the Most Venerable Mahasi Savadaw. 


Nhüng Pháp Thoai cua Ngai Dai Truóng Lào Jatila 6 


Ké từ đó rất nhiều thién giả ngoại quốc từ tất cả các 
nơi trên thé giới đã đi đến Trung Tâm Thién Viện Mahasi 
tại Yangon để thiền định và gánh nặng của việc giám thị 
vào những thiền giả đã trút lên Ngài Trưởng Lão Hướng 
Dẫn Viên U Jatila, người đệ tử của Ngài Đại Trưởng Lão 
Mahasi. 


Venerable Nayaka Savadaw U Jatila has also to 
accept the invitations from various countries for 
supervision of Retreats sometimes comprising of one 
hundred and over meditators at a time. 

Ngài Trưởng Lao Hướng Dẫn Viên U Jatila cũng đã 
nhận lời thinh. mời từ các quốc gia khác nhau cho những 
Khóa Tu Học, đôi khi gồm một trăm thiển giả và hơn nữa 
trong cùng một thời gian. — - 


Venerable Nayaka Savadaw U Jatila had to teach 
many meditators in Yangon Mahasi Meditation Centre 
from the United States, UK., France, Switzerland, 
Netherlands, Canada, Italy, Australia, New Zealand, 
Thailnad, Taiwan, China F.R.G.. Nepal, Malaysia, Japan 
and Srilanka, etc. 

Ngài Trưởng Lão Hướng Dẫn Viên U Jatila dà 
giảng dạy rất nhiều thiền gia từ các quốc gia Hoa Ky, Anh 
Quốc. Pháp. Thụy Sĩ, Hà Lan, Canada, Italy, Úc Châu. Tân 
Tây Lan, Thailand, Đài Loan. Trung Hoa F.R.G., Nepal. 
Malaysia, Nhật Bàn và Tích Lan, v.v. tại Trung Tâm Thién 
Vién Mahàsi, Yangon - Miễn Điện. 


These Dhamma Talks were delivered in Foreign 
Dhammadhuta mission and to the foreigner meditators at 
Mahàsì Meditation Centre, by Venerable Navaka Sayàdaw 
U Jatila. 


Những Pháp Thoại của Ngài Dai Trưởng Lão Jatila 7 


Những Pháp Thoại này dà được truyền tải trong 
nhiệm vụ phụng sự Phật Pháp ngoại quốc và đến những 
thiền giả ngoại quốc tại Trung Tâm Thiền Viện Mahasi, do 
bởi Ngài Trưởng Lão Hướng Dẫn Viên U Jatila. — 


We shall be greatly gratified if the foreigner 
meditators who are not familiar with Myanmar language, 
can benefit in some way from this series in their quest for 
true Dhamma. 

Chúng tôi sẽ vô cùng hoan hy nếu những thién giả 
ngoại quốc là những người không quen thuộc với ngôn ngữ 
“Miễn Điện, có thể hưởng được lợi ích trong một vài 
phương thức từ một loạt Pháp Thoại này cho việc di tìm 
Chánh Pháp cho chính mình. 


With Metta, 
(Universal Unbounded Loving Kindness To All) 
HLA KYAING, — 
President, 
Buddha Sàsana Nuggaha Organization. 
Yangon, the 22th December 1998. 
Với long Từ Ái, 
(Từ Ái đến tất cả cùng khắp thế gian) 
HLA KYAING. 
Hội Trướng, 
Hiệp Hội Cư Sĩ Phật Giáo. 
Yangon, ngày 22 Tháng 12 năm 1998 


Pp 


ea] 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 8 


Â Short Biography of Venerable 
Sayadaw U JATILA 
-—- --Tém Lược Tiểu Sử của Ngài 
Đại Trưởng Lão JATILA 


Venerable Sayadaw U Jatila was born in Kadaw 
village, Mvingvan, Upper Burma, on 26" November 1935. 
His parents were U Mya Gyi and Daw Phwa Thit. 

Ngai Dai Truong Lão Jatila được sanh ra tai làng 
Kadaw, Myingyan, thuộc Thượng Phần Mién Điện. vào 
ngày 26 tháng Mười Một năm 1935. Song Thân của Ngài 
là Ông Mya Gyi và Bà Phwa Thit. 


He began his basic education at the local monastery 
on attaining the age of given under the tutelage of Savadaw 
U Uttara and at the age of 10 he was initiated there as a 
Samanera (novice) receiving the name of Shin Jatila. 

Khi đến tuổi thích hợp, Ngài khói sự thọ nền giáo 
dục cơ bản tại một tu viện địa phương, dưới sự giám hộ của 
Ngài Đại Trưởng Lão Uttara. Và lên đến tuổi 10. Ngài 
duoc thọ giới Sa Di (Samanera — Người mới tu) với Pháp 
Danh là JATILA. 


In 1956, he proceeded to the Sagaing Hills, a place 
noted for its priminence as a seat of Buddhist Learning. 
and studied the Canonical Texts and the Pakù kabgyage 
under the able guidance of Venerable Vicàrinda and other 
prominent teachers. 

Vào nàm 1956, Ngài dà di tói Sagaing Hills, mót 
dia danh được ghi nhận là nén Phật Học tọa lạc, và đã tu 
học những giáo điển trắc nghiệm cùng với những Pháp 

Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 9 


môn, dưới sự dán dắt của Ngài Đại Trưởng Lão Vicàrinda 
và với những Giáo Sư tài danh khác. 


dn that year, he passed the Government 
Abhidhamma Examination (Lower Grade) and in the 
following year. he passed both the Middle Grade and 
Higher Grade, and Vinaya Examinations held by the 
Government. l 
Trong năm dó, Ngài dà trái qua cuộc khảo thí Vô 
A Pháp (So Cáp) do chánh phü tổ chức, và trong năm tiếp 
i, Ngài đã trải qua cả hai cuộc khảo thí Trung Cấp và 
e Cấp cùng với cuộc khảo thí Tạng Luật được tó chức do 
bởi chánh phủ. 


Venerable Ashin Jatila received the higher 
ordination and was admitted in to the Bhikkhu Sangha on 
24^ July, 1955. After ordination, he continued his studies 
and passed three higher examination relating to the 
Canonical Texts, held under the auspices of the Religious 
Affairs Ministry, winning the title Sàsanadhaja Siripavara 
Dhammàcariya (Vinaya Pàlipàragù), during the period 
from 1959 to 1961. 

Ngài Đại Trưởng Lão Jatila đã tiếp tho Đại Giới và 
được thâu nhận vào Tăng Đoàn Tỳ Khưu vào ngày 24 
tháng Bảy năm 1955. Sau Lé thọ giới, Ngài tiếp tục việc tu 
học và đã trải qua ba cuộc khảo thí Cao Cấp liên quan đến 
những giáo điển trắc nghiệm, được tô chức dưới sự bảo trợ 
của Bộ Tôn Giáo, và đã đoạt cấp danh hiệu Tối Ưu Pháp 
Sư Phật Giáo (Giáo Tho Pàli ngữ Tạng Luật), trong suốt 
thời gian từ 1959 cho đến 1961. 


In 1966, he came to Mahasi Sàsana Yeiktha and 
practiced intensive meditation under the, guidance of the 


Những Pháp Thoại của Ngài Dai Trưởng Lão Jatila 10 


Kammatthánàcariya Sayadaw U Panditabhivamsa. a 
deputy of the most Venerable Mahási Sayadaw. 

Vào năm 1966, Ngài đã di tới Trung Tâm Thién 
Viện Mahasi và tu tập chuyên sâu pháp môn thiển dưới sự 
hướng dẫn cia Ngài Đại Trưởng Lão Pandita, một Giáo 
Thọ Nghiệp Xứ và là Phụ Tá của Ngài Đại Trưởng Lão 
Mahasi. 


After the successful completion of the Vipassana 
Meditation course, he returned to the Sagaing Hills where 
he served as a Pali Lecturer at the Pali University for three . 
years. 

Sau khi hoàn thành viên màn khóa tu hoc Thièn 
Minh Sát, Ngài tró lai Sagaing Hills và tai noi dó, Ngài 
phục vu nhu một Giảng Viên Pàli ngữ tai Dai Hoc Đường 
Pali trong ba năm. 


In 1969, he went to Pvinmana, a town about 200 
miles from Rangoon to organise a Mahási Meditation 
centre and served as the Kammatthanacariva Nàyaka 
Sayadaw of the Pyinmana Mahasi branch for twenty years. 

Đến năm 1969, Ngài di tới Pyinmana, một thị tran 
cách Rangoon khoảng 200 dặm, dé tổ chức một Trung Tâm 
Thiền Viện Mahasi và Ngài đã phục vụ như một vị Giáo 
Thọ Trưởng Lão Hướng Dẫn Nghiệp Xứ của chi nhánh 
Thiền Viện Mahasi Pyinmana trong hai mươi năm. 


For the Last 15 vears, he has been the President of 
the All Burma Mahàsì Dhammakathikà (Itinerant Dhamma 
Lecturers) Association. He was elected Joint General 
Secretary of the All Burma Mahasi Sangha Council in 
1988. 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 11 


Vào những 15 năm sau cùng, Ngài đã trở thành Hài 
Trưởng của tất cả Thuyết Giảng Sư Miền Điện thuộc Hiệp 
Hội Mahasi (Thuyết Giảng Sư lưu động). Đến năm 1988, 
Ngài đã được bình bầu làm Tổng Thư Ký Liên Hợp của tất 
cả Hội Đồng Miễn Điện Tăng Đoàn Mahàsi. 


At present, Venerable Sayadaw U Jatila is actively 
engaged as a member of the Governing Council of 
Kammatthanacariyas in addition to his primary duty as a 
Meditation Instructor to foreign vogis in Mahàsì Sàsana 
Yeikthà, Rangoon, Myanmar. 

Ngày nay, Ngài Dai Truóng Láo U Jatila dang tích 
cực tham gia nhu một thành viên của Hội Đồng Quản Trị 
các Giáo Thọ Nghiệp Xu, thêm vào đó nhiệm vụ chánh yêu 
của Ngài là một Hướng Dẫn Viên Thiền cho những hành 
giả ngoại quốc tại Trung Tâm Thiền Viện Mahasi, 
Rangoon, Miễn Điện. 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 12 


MUCLUC 
NHÜNG PHÁP THOẠI CUA NGAI TRƯỞNG LAO JATILA 


NOI DUNG 


]/ Mahasi Vipassana Meditation method 

Phương pháp Thién Minh Sát Mahàsì.............................. l6 
2/ Do and Don't for Meditators. 

Những điều nên làm và không nên làm cho những Thién giả... 34 
3⁄ The Most Important Matter in Life 


Ván dé tói quan trong trong đời sống .............................. 50 
4/ Contemplation of all phenomena from six sense doors 
Tham sát tat cà hiện tượng từ sáu giác quan..................... 68 
5/ Your body is the place to search for the Dhamma 

Xác thân của bạn là noi tâm cau của Giáo Pape 85 
6/ Four types of people 

Bón hang loại NgUÒİ xcd rd detecte des 101 
7/ Dhamma talk on Sampajanna 

Pháp Thoại vé Tinh Giác eierens 110 
&/ The benefits of Meditation 

Những lợi ích của Thiền Định ....................................... 126 


9/ Importance of Balanced Faculties in Meditation 
Tâm quan trọng của sự điêu ngự những năng luc trong 


Thièn Dinh sa) ss4 nhàn be Des noU Lp c 148 
10/ The Basic Principles for All Buddhists 

Những nguyên tác co bản của tat cả Phát Tử.................. 164 
.11/ Three Kinds of Persons 

Ba hang dosi NUON certa ib itr uium ur ein eiUE 183 


Những Pháp Thoại của Ngài Dai Trưởng Lão Jatila 13 


12/ Five Qualities of a Meditator 

Năm phẩm chát của một Thién Giả ............................... 199 
13/ Full results occur only when time is ripe 

Những quá báo tron ven chỉ hiện bày khi thói gian đã chín 


mùi ......... —-— rU 217 
14/ Sila Vanta Sutta 

Kinh Giới Đức Hiền Già .........sssseeeeenene 234 
_15/ Four Great Elements 
Tứ Yếu Tổ Đại Hiển oesie TS 253 


16/ Those who can differentiate "Cause and Effect" is a 
Cila Sotapanna 
Nhiüng hành giá nào có thé phán biét "Nhàn và Quá" là mót 


Tiểu Tu Đà Huon (Tiêu That Lai).............. eee 268 
17/ Dhamma Therapy for Human Illness — — 

Giáo Pháp trị liệu cho Bệnh Nhân ................................. 284 
18/ The four Paths of preference (Part 1). 

Tứ Đạo Sở Thích (Phân 1) eerte 293 
19/ The four Paths of preference (Part II) 

Tứ Dao Sở Thích (Phan H) 1... 309 
20/ The four Paths of preference (Part III) 

Tứ Dao Sở Thích (Phan III) 1... 328 
21/ The four Paths of preference (Part IV) 

Tứ Đạo Sở Thích (Phan IV) ...........................-5c-ccc-cccceccee 341 
22/ Sila Visuddhi (Purification of Conduct) 

Giới Thanh Tịnh (Sự thanh lọc về Giới Hanh) .................. 356 
23/ Citta Visuddhi (Purity of Mind) 

Tám Thanh Tịnh (Sự Tinh Khiết Tâm Thức)..................... 369 
24/ Ditthi Visuddhi (Purity of Vision) : 
Kiến Thanh Tinh (Sự Tinh Khiết Kiến Thị)................... 385 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 14 


25/ Kankhávitarana Visuddhi (Purity of transcending doubt) 
Doan Nghi Thanh Tinh (Su Tinh Khiét Siéu Nghiém Hoài 


NERD c oiettes 403 
26/ Three Kinds of Magga 

Ba thé loại vé Dao... 42] 
27/ The definition of Nibbàna 

Định nghĩa vé Nip Bàn sessirnir 436 
28/ The Four Auspicious Wheels 

Tú Luân Kiét Tung osos eee pei Cos 452 


Những Pháp Thoại của Ngài Dai Trưởng Lão Jatila 15 


MAHÀSÌ VIPASSANA MEDITATION METHOD 
PHUONG PHÁP THIÉN MINH SÁT MAHÀSÌ 


The subject of today s Dhamma talk is Vipassana 
Meditation method as expounded by Most Venerable 
Mahàsì Maha Thera, Aggamahapandita U Sobhana, the 
Founder of Mahasi Meditation Centre. 

Chü dé cüa Pháp Thoai hóm nay là Phuong Pháp 
Thiền Minh Sát, như đã được giảng giải chi tiết do bởi Ngài 
Đại Trưởng Lào Mahasi, Thượng Thủ Đại Trí Tuệ U 
Sobhana, người sáng lập Trung Tâm Thiên Viện Mahasi. 


The Most Venerable Mahasi Maha Thera had 
adopted a simple method of noting the rising and falling of 
the abdomen after he had studied and sifted the various 
discourses from all the scriptures of Buddha s Dhamma. 

Ngài Dai Trưởng Lào Mahasi dà áp dung một 
phuong pháp don giản vé việc chú niệm phóng lén và xóp 
xuóng cüa bung, sau khi Ngài dà nghién cüu và chon loc 
rất nhiều Pháp Thoại khác nhau từ tất cả những giáo điển 
¿a Phật Pháp. 


‘For the easy understanding of the Dhamma by man- 
—on-the-street, Maha Thera had devised a method of 
questions and answers. The first question posed is: “what 
is to be contemplated to gain Vipassana Nana?”. 

Dé cho viéc hiéu biết về Phật Pháp một cách thuận 
lợi và dé dàng, Đại Truóng Lão đã nghi ra một phương 
pháp Vấn và Đáp. Câu hỏi đầu tiên được đặt ra là: “Điều 
chỉ đã được thám sát dé thành đạt Tuệ Minh Sát?". 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lào Jatila 16 


The word Vipassanà has come into vogue recently. 
Everybody quoted the word “Vipassana” very widely. 

Từ ngữ Vipassanà (Minh Sát) hiện dang rất được 
phó bién. Mọi người déu trích dẫn từ ngữ Vipassanà (Minh 
Sát) rát róng rài. 


The word “Vipassana” means noting the 
impermanent characteristics of phenomena. By noting thus 
ten kinds of Vipassana Nana is achieved. There are 
 Sammasana Nana, Udayabbava Nana, Bhanga Nana, 
Bhaya Nana, Adinava Nana, Nibbida Nana, Mincitu 
Kamyata Nana, Patisankha Nana, Sankhàrupekkhà Nana 
and Anuloma Nana. The total of these Vipassana Nana is 
ten. 

Tü ngit "Vipassanà" (Minh Sát) có y nghia là chü 
niệm đặc tính Vô Thường của hiện tượng. Bằng cách chú 
niệm như vậy. Thập Tuệ Minh Sát được chứng đạt. Đó là: 
Phó Thông Trí, Sanh Diệt Trí, Hoai Diệt Trí, Bó Üy Trí 
(Họa Hoan Trí), Quá Hoan Trí, Yém Ly Trí (Phién Yém 
Trí), Duc Thoát Trí, Quyết Ly Trí (Giãn Trạch Tri), Hanh 


Xã Trí va Thuận Tùng Trí (Thuận Lưu Pn Tong ctp ng 


FER 
i 


El 


nang Tuệ Minh Sát này là mười. Ei) 


jn EN VIEN 8H 
Then the question arises. How d b ios Varie Be 
Nàma-Rüpa Pariccheda Nana and Paccaya Par ees 
Nana, the first two Nanas meditators experienced at the 
beginning of the practice? These two Nanas are to be 
included as Vipassana Nana because the effect of the name 
is reflected in the cause. 

Thé ròi, câu hỏi được đặt ra. Làm thé nào ban phân 
loại được Tuệ Phân Biệt Danh Sắc và Tuệ Thủ Chấp Duyên 
Sinh, hai loại Tuệ Trí đầu tiên mà hành giả có được kinh 
nghiệm vào ngay lúc ban đầu của sự tu tập? Cả hai loại 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 17 


đốt sd 


Tuệ Trí này được bao gồm nhu là Tuệ Minh Sát vi lẽ kết 
quả của danh xưng đã được phản ánh ngay nhân tạo tác. 


Therefore, here, the ten Nànaa starting from 
Sammasana Nàna and ending in Anuloma Nàna can be 
counted directly as Vipassanà Nanas. Nama — Rupa 
Pariccheda Nana and Paccaya Pariggaha Nana are to be 
included into Vipassana Nana indirectly. 

Nhu thé, tại đây, Tháp Tuệ Trí khói phát từ Phố 
Thông Trí và cham dứt tại Thuận Tùng Trí có thé được tính 
là Tuệ Minh Sát một cách trực tiếp. Còn Tuệ Phân Biệt 
Danh Sắc và Tuệ Thủ Chấp Duyên Sinh thì được kế vào 
trong Tuệ Minh Sát một cách gián tiếp. 


The alternative interpretations is in the word 

“Vipassana” in Pali, the prefix "Vi" has no direct meaning 
only, "Passanà" has the direct meaning of contemplation. 
Nàma Rùpa Pariccheda Nana is the knowledge that 
. distinguishes between mind and matter. : 
G Những lời giải thích khác biệt ở trong từ ngữ Pàli 
"Vipassanà" (Minh Sat), tiếp đầu ngữ "Vi" một cách trực 
tiếp quả thật là vô nghĩa, "Passanà" lại có ý nghĩa trực tiếp 
là sự thám sát. Tuệ Phân Biệt Danh Sắc là tuệ liễu tri về sự 
phân biệt giữa Danh và Sắc. 


Paccaya Pariggaha Nana is the knowledge that 
distinguishes between cause and effect. Sammasana Nana 
is the knowledge of the impermanence, suffering and 
insubstantiality of mind and matter, and Udayabbaya Nana 
is attained by perceiving the arising and passing away of 

all phenomena. The other way of counting is direct from 
` Nama Rupa Pariccheda Nana to Anuloma Nana as 
Vipassana Nanas. 


Những Pháp Thoại của Ngài Dai Trưởng Lão Jatila 18 


Tuệ Thủ Chấp Duyên Sinh là tuệ liễu tri vé sự 
phân biệt giữa Nhân và Quà. Phố Thông Tuệ là tuệ liễu tri 
về Vô Thường, Khổ Dau và Phi Hiện Thực (già tạm) của 
Danh và Sắc, và Sanh Diệt Trí được chứng đạt do bởi nhận 
thức sự phát sinh và hoại diệt của các hiện tượng. Một 
đường lối tính khác vé Tuệ Minh Sát là dém trực tiếp ké từ 
Tuệ Phân Biệt Danh Sắc cho tới Thuận Tùng Tuệ. 


The method of counting is not so important. The 
important thing is how to master the Vipassana bhavana. 
So the answer to the first question of "what is to be 
contemplated to gain Vipassana Nana?" is the 
contemplation of (Upadanak ~ khandhà) the five groups of 
clinging. 

Phuong pháp tinh dém qua that khóng quan trong 
lắm. Điều quan trọng là làm thé nào dé thấu triệt được việc ` 
tu tập Thiền Minh Sát. Vi vậy. câu trả lời cho câu hỏi đầu 
tiên vé “Điều chi đã được thám sát dé thành đạt Tuệ 
Minh Sát?" là sự thám sát vé (Ngũ Thu Uán) năm nhóm 
chấp thủ (bám giữ lấy). 


The simple answer to. the question is contemplation 
of the five groups of Ripa and Nama which are liable to 
clinging (if not contemplated at the moment of arising). 
The five "Groups of Upàdànakkhandhà” or Groups of 
Clinging are: 

1. Rüpakkhandhà (the Corporeality group) 

2. Vedanakkhandha (the Feeling group) 

3. Sannakkhandha (the Perception group) 

4. Sankhàràkkhandhà (the Mental-Formations group) 

5. Vinnakkhandha (the Consciousness group). 

Câu trả lời đơn giản cho câu hỏi là sự thám sát và 
năm nhóm của Danh và Sắc có liên hệ đến việc bám giữ lấy 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 19 


(néu khóng thám sát ngay sát na khói sinh). Nám nhóm 
“Thú Uan” hoặc Những nhóm bám giữ lấy, là: 

1. Sắc Uán (nhóm cáu tao vát chát) 

2. Tho Uán (nhóm càm giác) 

3. Tuóng Uán (nhóm tri giác) 

4. Hành Uán (nhóm hinh thành tinh thàn) 

5. Thức Uán (nhóm nhận thúc). 


If the meditator does not realise that we human 
beings consist of these five groups (of existence). the belief 
in an Ego — entity or Personality such as Atta or 1 or me, 
men or women, etc. as real is accepted with firm 
determination. Therefore these five Upádànakkhandhas 
are to be contemplated with the right view and right 
understanding. 

Nếu thién gia không nhận ra được con người chúng 
ta bao gòm của năm nhóm này (của kiếp sóng), niềm tin 
trong một Thực Ngã hay một Ban Ngã, như một Hữu Ngã 
hoặc Tôi hoặc Ta, đàn ông hay đàn bà, v.v. như thực vậy 
được nhìn nhận với một xác định kiên quyết. Do đó, Ngũ 
Thú Uán này phải được thâm sát với Chánh Kiến và Chánh 
Tư Duy. 


How do meditators contemplated with right view? 
. Do meditators have to look oneself. in the mirror? Or do 
meditators have to scrunitize the other person's body? The 
contemplation of one's own body is what the meditators are 
practicing now. 

Làm thé nào nhüng thién giả thám sát được với 
Chánh Kiến? Có phải các thiển giả tự nhìn chính mình ở 
trong gương soi? Hoặc là những thiền giả có sự thám sát 
kỷ lưỡng ở cơ thể của người khác? Những gì mà thién gia 


Những Pháp Thoai cüa Ngài Dai Truóng Lào Jatila 20 


dang tu táp ngay hién tai, chính là su thám sát và tự ngã của 
mình. 


When meditators are doing walking meditation, 
noting of left step, right step or lifting, moving dropping 
and so forth are contemplating of one's own bodily action 
as instructed in Satipatthàna Sutta - “Gacchantova 
Gacchamiti, Pajanati”. 

Khi nhüng thién già dang tu tập Thién Hành, sự 
chü niém vé trái bước, phải bước hoặc nhắc lén, di chuyến, 
hạ xuống và v.v. chính là dang thám sát về hành động của 
bản ngã, như được hướng dẫn trong bài kinh Niệm Xứ 
“Bước di, tué tri — bước di". 


When meditators note lefi step stepping action is 
Rùpåupàdànakkhandhà, feeling of good or bad is 
Vedanaupadanakkhandha, taking note is Sannà- 
upadanakkhandha. Making effort to take step is Sankhàra ` 
upadanakkhandha, and the knowing mind is 
Vinnanaupadanakkhandha. These constitute contemplation 
of the five groups of clinging. 

Khi nhüng thièn già chú niêm vé trái buóc, hành 
dóng buóc là Sác Thü Uán, cám giác vé Thién hay Bát 
Thién là Tho Thủ Uán, thực hiện chú niệm là Tưởng Thu 
Uán. Cố gắng dé bước di là Hành Thủ Uán, và sự hiểu biết 
của Tâm thức là Thức Thủ Uán. Đây là sự thám sát vé sự 
hình thành của năm nhóm chấp thủ. 


If the meditators do not contemplate in this right 
view, the meditators come to think I am taking the steps. mv 
legs are making steps, knowing the movement is I, which is 
mere illusion. This is clinging to the five: groups of 
Upadanakkhandha. When practicing sitting meditation, the ` 
_meditator notes "sitting, touching, sitting, touching `. c 


Nhüng Pháp Thoai cüa Ngài Dai Truóng Lào Jatila 21 


Nếu những thiển giả không có thám sát với Chánh 
Kiến này, thì những thiền giả đi đến nghĩ suy “Tôi đang 
bước đi”, “đôi chân của tôi đang tạo những bước di", nhận 
thức sự chuyển động là Tôi, mà đó chỉ là thuần túy ảo 
tưởng. Đây là sự chấp thủ vào năm nhóm của Thủ Uán. 
Khi tu tập về Thiền Toa, thiền giả chú niệm “ngồi, đụng, 
ngôi, đụng”. 


The sitting posture is Ritpakkhandha, feeling of good or 
bad is Vedanákkhandhà, making note is Sannakkhandha, 
making effort to note is Sankharakkhandha, and the knowing 
mind is Vinnànakkhandha. 

Oai nghi ngói là Sắc Uan, cảm giác vé Thién hay 
Bát Thién là Tho Uán, tạo sự chú niệm là Tưởng Uán, có 
găng để chú niệm là Hành Uán và sự hiểu biết của Tâm 
thức là Thức Uẫn. 


When noting the rising and falling of the abdomen, the 

rising and falling of abdomen is Rùpakkhandhà, feeling good 
or bad is Vedanakkhandha, making note is Sannakkhandha, 
making effort to breathe in is Sankharakkhandha, and the 
knowing mind ¡is Vinnakkhandha. These constitute 
contemplation of the five groups of clinging. 
. Khi chú niệm sự phóng lên và xóp xuống của bung, 
thì sự lên xuống của bụng là Sắc Uán, cảm giác về Thiện 
hay Bát Thiện là Thọ Uán, tạo sự chú niệm là Tưởng Uán, 
có gáng dé hít thó vào là Hành Uán, và sự hiểu biết của. 
Tâm thức là Thức Uán. Đây là sự thâm sát vé sự hình 
thành của năm nhóm chấp thủ. 


The same applies to hearing, seeing, etc. Therefore. 
all the practices of noting left step, right step, lifting, 
moving. dropping, rising, falling of the abdomen, noting of 
hearing. seeing. and so forth are contemplation of the five 


Những Pháp Thoại của Ngài Dai Trưởng Lão Jatila 22 


khandhás. This is regarded as “contemplation of the five 
Upadanakkhandhas with right view ". 

Ap dung tuong tu cho viéc nghe, viéc tháy, V.V 
Do đó, tất cá mọi tu tập về sự chú niệm trái bước, phải 
bước, nhac lén, duói ra, ha xuóng, phóng lén, xóp xuóng 
của bung. sự chú niệm về việc nghe, việc thấy. và v.v.. 
chính là sự thâm sát về Ngũ Uán. Điều này được coi như là 
“sự thám sát về Ngũ Thủ Uán" với Chánh Kiến. 


When practising walking meditation, noting left 
step, right step or lifting, dropping or lifting, moving, 
dropping is correct. When walking, if the meditators note 
rüpa, nama, rüpa, nama, etc. it is not necessary. It is 
wrong. Do not note as arising and passing away also. Just 
note the real action, the real movement at the time of 
occurring at the present moment. The other mental and 
physical phenomena are also to be noted from moment to . 
moment. 

Khi tu tập Thiền Hành. sự chú niệm vé trái bước, 
phải bước hoặc nhac lên, hạ xuống hoặc nhắc lên, duỗi ra. 
hạ xuống là chính xác. Khi Thiển Hành, nếu những thién 
giả chú niệm là Sắc, Danh, Sắc, Danh, v.v. quả thật không 
cân thiết. Đó là sai lầm. Cũng không cần chú niệm về sự 
khởi sinh và hoại diệt. Chi cần chú niệm chính thực hành 
động, chính thực động tác vào chính ngay thời gian hiện tại 
đang hiện bày. Những hiện tượng khác vẻ tâm lý và thể 
chất cũng được chú niệm trong từng mỗi khoảnh khắc thời 
gian. 


“Why and when is the contemplation?”. The first 
part says why do meditators contemplate on the five 
khandhas. Is the aim to get promotion? Is the aim to get 
more increase in salary? Is the aim to be healthy? 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 23 


“Tai sao và khi nào có được sự thám sát?" Phàn 
đầu tiên nói đến tại sao những thién giả thám sát vào Ngũ 
Uán. Có phải mục tiêu để được thăng tiến? Có phải mục 
tiêu để có được tăng thêm lương bóng? Có phải mục tiêu 
đề có được sức khỏe? 


The second part of the question deals when do 
meditators have to contemplate. Is it the past or the’ 
present or the future? The answer is “To prevent the 
clinging, contemplation must be done at the time of 
occurring `. ? 

Dé giải quyét phần hai của câu hỏi là khi nào những 
thiền giả có sự thám sát. Đó có phải là quá khứ hoặc hiện 
tại hoặc vị lại? Câu trả lời là "Dé ngăn ngừa sự chấp thủ, 
sự thâm sát cân phải được thực hiện ngay thời điểm đang 
hiện bày”. 


If meditators contemplate at the time. of rising. 
falling, moving, seeing. hearing, eating, then only the 
clinging can be prevented. In the Satipatthana Sutta, it is 
suid “Kdye-Kdyd — nupassiviharati -Atapi-Sampajano- 
Satima Vineyya Loke-Abhijjhà Domanassam, etc...” was 
mentioned. 

“Nếu các thiền giả tham sát ngay thời điểm của việc 
phòng lên, việc xộp xuống, việc di chuyền, viéc tháy, việc 
nghe, việc ăn, chi có nhu thể có thể ngăn ngừa được sự 
chấp thủ. Trong bài Kinh Niệm Xứ có nói “Quán thân 
trên thân, tỉnh cần, tính giác, chánh niệm, sau khi chế 
ngự tham ưu ở đời, v.v..” đã được dé cập đến. 


The meaning is— the meditator has to note the 
physical phenomena at the time of occurring to prevent the 
formation of attachment, greed or anger. The meditator 
has to note at the present moment of occurring to prevent. 


Những Pháp Thoại của Ngài Dai Trưởng Lão Jatila 24 


' Có y nghĩa là- thién giả cần phải chú niệm hiện 
tượng thê chất ngay sát na đang hiện bày để ngăn ngừa sự 
hình thành việc chấp thủ, tham ái hoặc sân hận. Thiển giả 
cán phải chú niệm ngay thời gian đang hiện bày để ngăn 
ngừa. 


The meditator has to note the mental phenomena at 
the time of occurring. If it is not noted at the time of 
occurring greed. anger. and clinging to the mental 
phenomena will develop. 

Thién giả cần phải chú niệm hiện tượng tâm lý ngay 
sát na đang hiện bày. Nếu không có sự chú niệm ngay sát 
na đang hiện bày thì tham ái, sân hận, và sự chấp thủ vào 
hiện tượng tâm lý sẽ được phát triển. 


The same applies to feeling. The feeling should be 
noted at the time of occurring to prevent greed, anger and 
clinging in the feeling. The same applies to mental 
formations, mental formations should be noted at the time 
of occurring to prevent development of greed, anger. 
clinging, etc. Therefore, why and when is the 
contemplation to be practiced? [s answered as "to prevent 
clinging, greed. anger, all mental and physical phenomena 
should be contemplated at the moment of occurring. at the 
moment of arising. 

Áp dung tương tự với sự cám giác (thọ). Sự cảm 
giác (thọ) cần phải chú niệm ngay sát na đang hiện bày dé 
ngăn ngừa tham ái, sân hận và sự chấp thủ vào cảm giác 
(tho). Áp dụng tuong tự với những sự hinh thành tinh thần 
- (hành uán), những sự hinh thành tinh thần cần phải chú 
niệm ngay sát na đang hiện bày để ngăn ngừa sự phát triển 
của tham ái, sân hận, chấp thủ, v.v. Như thế, tại sao và khi 
nào sự thám sát được tu tập? Được trả lời là "dé ngăn 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 25 


ngừa chấp thủ, tham ái, sân hận, moi hiện tuong tâm lý và 
thé chát cân phải được chú niệm ngay sát na đang hiện bày, 
ngay sát na đang sanh khởi. 


"If one fails to contemplate at the moment of 
occurring, clinging will develop". For instance, when 
hearing the sound if one fails to note, the attachment to the 
pleasant sound may develop. If one fails to contemplate on 
seeing, the clinging to the beautiful sight and handsome 
appearance may develop. Afterwards one may assume 
these groups of khandhàs are good, beautiful and 
permanent. One also asserts that the hearing, the seeing is 
1, it belongs to me, etc... 

“Néu mót ai lãng quên việc thám sát ngay sát na 
dang hiện bày, sự chấp thủ sẽ phát triển. Ví như, nếu một 
ai thất niệm ngay khi đang nghe một âm thanh, sự chấp thủ 
vào âm thanh ưa thích có thể phát triển. Nếu một ai lãng 
quên việc thám sát trong việc nhìn thấy, sự chấp thủ vào 
cảnh quan mỹ lệ và ngoại hình xinh đẹp có thé phát triển. 
Sau đó, người ta có thể nhận thấy răng những nhóm Uán 
này là tốt, xinh đẹp và thường hang. Người ta cũng khăng 
định việc đang nghe, việc đang thấy là Tôi, nó thuộc về của 
tôi, V.V... 


To avoid such illusion one has to contemplate every 
occurrence of Nama-Ritpa (mind and matter) so that the 
clinging will also disappear. So if meditator notes every 
mental and physical phenomena, he realizes that what 
arises inevitably passes away are Ripa and Nama and 
there will be no clinging. Therefore, meditators should 
note every phenomena moment to moment at the time of 
occurring and dispel the belief in an Ego- entity or 
Personality. i 


Nhüng Pháp Thoai cüa Ngài Dai Truóng Lào Jatila 26 


Nhàm tránh xa tinh trang ảo tưởng như thế, người ta 
phải thâm sát từng mỗi diễn bién của Danh-Sác (tâm lý và 
thể chất) dé cho sự chap thủ cũng có thé bién mát. Như 
thé, néu thién giả chú niệm từng mỗi hiện tượng tâm lý và 
thể chất, họ sẽ nhận ra rằng những gì khởi sinh tất không 
thé tránh được hoại diệt. chỉ là Sắc và Danh, và sé khóng 
còn chấp thủ vào đó nữa. Do đó, những thiền giả cần phải 
chú niệm từng mỗi hiện tượng trong từng mỗi khoảnh khắc, 
ngay sát na đang hiện bày và xua tan niềm tin trong một 
Thực Ngã hay một Bản Ngã. 


If meditators contemplate as such they realised that 
everything is impermanent and full of suffering by their 
own insight knowledge. This does not imply that the 
meditator will realise the insight knowledge immediately. 

Nếu những thién giả thám sát như thé, với Tuệ Giác 
của chính mình, họ nhận thức được rang moi su vat la vó 
thường và hoàn toàn khó dau. Điều này khóng ngu y nói 
ráng thiên giả nhất thời sẽ nhận thức được Tuệ Giác. 


After contemplating for sometime, meditator will 
first comprehend “Sabhava Lakkhana” (natural or unique 
characteristic) such as stiffness, tension, irritation, pain, 
ete. When meditators contemplate rising and falling. thev 
know the characteristics of rising and falling process. 

Sau vài lần thám sát, thiền giả sẽ liễu tri lần đầu tiên 
“Đặc tướng Thực Tính” (thường nhiên hay đặc tướng) 
như là tê cứng, căng phông, nhức nhói, đau đớn. v.v.. Khi 
những thién già thám sát sự phông lên vả Xộp xuống (của 
bụng), họ thấu hiểu được những đặc tướng của quá trình 
phóng lên và xóp xuóng. 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 27 


LẺ 


When meditators contemplate on the Vedana (the 
feeling or sensation). they know the characteristics of 
sensation. If they do not contemplate, they will not know it. 

Khi nhüng thién già thám sát vé Tho (càm giác hay 
cám tho), ho tháu hiểu được những đặc tướng của cám tho. 
Nếu họ không có thám sát thì họ sẽ bát liễu tri điều này. 


Afier understanding *Sabhàva Lakkhana" (natural 
or unique characteristic), then meditators will come to 
know “Sankhata Lakkhana" (the trio of moments) i.e. the 
beginning, the middle, and the end. 

Sau khi thấu hiểu “Đặc tướng Thực Tính" (thường 
nhiên hay đặc tướng), những thiền giả sẽ tiến tới hiểu biết 
“Dac tướng Hữu Vi" (Tam Thời) tức là bắt đầu (sanh), 
ngay giữa (trụ), và chấm dứt (diệt). 


After knowing the — "Sankhata — Lakkhana” 
meditators will come to know "Sankhata Lakkhana” 
common characteristics. When meditators observe 
properly, they will see each insect moving one after another 
in a line. After close scrutiny, they will find each insect has 
head, waist, and tail. So also in the beginning of the 
practice, meditators will know only the general features. 
When mindfulness matures meditators know the changing 
conditions moment to moment, 

Một khi rõ biết “Đặc tướng Hữu Vi", những thién 
giả sẽ tién tới thấu hiểu đặc tướng phổ quát của “Đặc 
tướng Hữu Vi”, Khi những thién giả.quán sát một cách 
trung thực, họ sẽ thấy từng mỗi chuyên động sai khác của 
mỗi một côn trùng trong một hàng. Sau khi quán sát kỹ 
lưỡng, họ sẽ nhận ra được tùng mỗi cái đầu, lưng và đuôi 
của mỗi côn trùng. Và cũng như thế, khi bắt đầu của sự tu 
tập, những thiền giả chỉ có thé hiểu biết những đặc tính một 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 28 


cách tóng quát. Đến khi chánh niệm được thuần thuc, 
những thiền giả rõ biết sự thay đổi của những hiện trạng 
trong từng mỗi khoảnh khắc. 


After more practice, meditators come to know arising 
and passing away of phenomena. This is comprehension of 
appearing and dissolving nature of objects. This knowledge 
leads to the conclusion that everything is impermanent but 
Just arising and passing away of phenomena. Such 
knowledge is “Anicca Lakkhana". At the same time 
meditators realise, all that arise and immediately pass away 
are not worth cherishing and relving on and are therefore 
suffering. This is Dukkha Lakkhana. 

Tu tập nhiều hon nữa, những thién gia tién tới hiểu 
biết sự khởi sanh và diệt mát cua hiện tượng. Dây là sự 
liễu tri bản chất Sanh và Diệt của mỗi đối tượng. Sự hiểu 
biết này dẫn đến một kết luận răng mọi sự vật là vô thường, 
mà chỉ là sự khởi sanh và hoại diệt của hiện tượng. Như 
thế sự hiểu biết là “Đặc tướng Vô Thường”. Ngay thời 
gian mà thiền già nhận biết, mọi hiện tượng khởi sinh và - 
liền hoại điệt đó, thật không đáng ưa thích và không đáng 
nương tựa vào, và quả nhiên là đau khổ. Đây là “Đặc 
tướng Khổ Dau" 


Another realisation is that nothing happens in 
obedience to meditators will but only its own accord. This 
is Anatta Lakkhana. Now one realizes that the principals 
of Anicca, Dukkha and Anatta are the main characteristics. 

Một nhận thức khác nữa là moi dién bién đã không 
phục tùng theo những thién giá mà chỉ hòa hợp bởi chính 
nó. Đây là “Đặc tướng Vô Ngã". Báyg gió, người ta nhận 
thức ra rằng chính những sự việc vé Vô Thường, Khổ Dau 

và Vô Ngã là những đặc tướng chánh yếu. 


© 


Những Pháp Thoại của Ngài Dai Trưởng Lão Jatila 29 


The last part of the answer is "If clinging has 
disappeared the meditators are on the path of Magga and 
finally realizes Nibbana”. After meditators have realized 
Anicca, Dukkha and Anatta they accept the fact that there 
is no such thing as Ego — entity but changing conditions of 
Nàma- Ripa. 

Phần cuối của câu trà lời là “Nếu sự chấp thủ đã 
bién mát, nhüng thién già dang trén con duóng hành Dao 
và cuối cùng chứng tri Níp Bàn”. Sau khi những thiền giả 
đã thấu triệt được Vô Thường, Khô Đau và Vô Ngã, họ 
chứng nhận được thực tế rang không có chi là một Thực 
Ngã, mà chỉ là những hiện trạng của Danh- Sắc đang thay 
đi. 


After this realization, meditators proceed with their 
own contemplation and find that before actual physical 
movement, the intention precedes the act. Before taking 
step, intention to take the step precedes the act. When 
sitting, the intention to sit precedes the act. By this, the 
meditators come to realise the knowledge that distinguishes 
between cause and effect. 

Bởi sau nhận thức nay, những thién giả tiến hành 
với sự thám sát của chính minh, và phát. hiện ra được trước 
sự chuyên động hiện hành của thé chát, tác y dén truóc 
hành dóng. Truóc khi buóc di, tác y muốn. bước đến trước 
hành động. Khi ngồi xuống, tác ý muốn ngôi có trước hành 
động. Với sự việc nảy, những thiền giả tiền tới chứng tri 
hiéu biết về sự phân biệt giữa Nhân và Quả. 

After knowing the knowledge of cause and effect. 
 meditators find the disappearance of phenomena after each 


noting. So meditators know all phenomena dissolving by 
itself 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 30 


Sau khi chứng tri hiểu biết về Nhân và Quả, những: 
thiền giả phát hiện sự bién mát của hiện tượng sau từng mỗi 
chú niệm, Như thế, những thiền giả liễu tri được tất cà hiện 
tượng tự hoại diệt bởi chính nó. 


After discovering dissolving ^ characteristic, 
meditators successively become aware of the knowledge of 
misery, wearisomeness on disgust and meditators desire for 
deliverance. The meditators strive for deliverance and with 
more deep practice achieve the knowledge that can view 
psycho -physical phenomena with equanimity. 

Theo duói su khám phá của thuc tính hoại diệt, 
những thiền giả trở nên thấu triệt một cách hoàn toàn về sự 
thống khó, sự nhàm chán ghê sợ, và những thiền giả tam 
cầu sự thoát ly. Nó lực cho sự thoát ly và với su gia công 
tu tập thâm sâu, những thiền giả chứng đạt Tuệ Giác vé 
hiện tượng tâm sinh lý với tâm quân bình. 


At this stage, the meditators have to spread noting 
the touching points until the touching points contracted or 
diminish and no physical phenomena remains to be noted. . 
Meditators should not search for the disappearing of 
touching points but note the awareness as knowing, 
knowing. After sometime the awareness become faster and 
faster, and suddenly attain to the realization of cessation of 
all phenomenal processes. 

Ó giai doan này, những thién giả có thể triển khai 
sự chú niệm vào những điểm tiếp xúc cho đến những điểm 
tiếp xúc được thu súc lại hoặc được thu liễm và đến khi 
không còn tón tại hiện tượng thể chất để chú niệm. Những 
thiền giả không nên tìm kiểm sự biến mát của những điểm 
tiếp xúc, nhưng phải chủ niệm vào sự nhận thức như là 
“nhận biết, nhận biét". Trai qua một vài lần, sự nhận thức 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão datila 31 


càng trở nên mau le, và thot nhiên chứng đạt được sự liêu 
tri của sự diệt tắt mọi diễn tiên của các hiện tượng. 


The Buddha. said: "All arising things dissolve by 
itself".  Meditators after a long struggle of noting the 
arising und passing away of physical and mental 
phenomena come to realise the cessation and absence of 
the body mind sankhàrás or phenomena processes. This is 
the arising of Magga Nàna. 

Đức Phát đã nói: “Mọi Pháp khói sinh tự hoại 
diệt bởi chính nó”. Sau một chuỗi dài nỗ lực chú niệm vào 
Sự Sanh và Diệt của hiện tượng tâm sinh lý, những thiên 
già tiến tới thấu triệt sự chấm dứt và diệt mát những Pháp 
Hữu Vi Thân Tâm hoặc những diễn biến của hiện tượng. 
Đây là sự khởi sinh của Tuệ Đạo. 


When meditators realise the disappearance of all 
clinging to group of Upadanakkhandha, meditators are on 
the path of magga and finally : realise Nibbana. 

Ngay khi nhüng thién già thấu triệt được sự bién 
mát của tất cả mọi chấp thủ của nhóm Thủ Uàn, những 
thiền giả đang trên con đường hành Đạo và cuối cùng 
chứng tri Níp Bàn. 


This method of Vipassana bhàvanà is the only way 
and should be stored in one's memory forever. The Most 
Venerable Mahási Mahàthera gave instructions that 
Vipassana meditation should be practised whenever 
conditions are conducive. May I conclude this Dhamma 
Talk by requesting all our meditators to obey the noble 
instructions of the Most Venerable Mahàsì Mahathera and 
by diligent practice of Vipassana meditation achieve the 
cessation of all Sankhàràs and attain Nibbana, the end of 
all sufferings. 


Nhüng Pháp Thoai cua Ngai Dai Truóng Lao Jatila 32 


Vói phuong pháp tu tập Thiền Minh Sát này là con 
đường duy nhất và cần phải tích hợp thường luôn trong ký 
tc của chúng ta. Ngài Đại Trưởng Lão Mahàsì đã hướng 
dẫn Thiền Minh Sát này thì cán phải tu tập trong bát luận 
hiện trạng nào đưa tới. Tôi sẽ kết thúc bài Pháp Thoại này 
với một yêu cầu tất cả những thién giả chúng ta hãy nên 
tuân hành theo những sự chỉ dạy cao quý của Ngài Đại 
Truong Lão Mahasi và do bởi tinh cần tu tập Thiền Minh 
Sát ngõ hầu diệt tắt mọi Pháp Hữu Vi và chứng tri Níp Bàn, 
chấm dứt mọi khó đau. 


Sadhu! Sadhu! Sadhu! 
Lanh thay! Lanh thay! Lanh thay! 





Những Pháp Thoại của Ngài Dai Trưởng Lão Jatila 33 


. DO AND DON'T FOR MEDITATORS 
LÀM VÀ KHÓNG LÀM CHO NHÜNG THIÉN GIÁ 


The Dhamma Talk 1 am going to deliver today is 
about "Do and Don't for the Meditators " or "What to do 
and What not to do”. The aim of practicing Vipassana 
Meditation is to gain Nibbana. To gain this Insight 
Wisdom (Vipassana Nana) and the status of 
Sotapannahood, the meditator must strive hard to 
overcome the there fetters of: 

1/ Personality belief. 

2/ Sceptical doubt and 

3/ Attachment to rules and rituals before entry to the 
stream of Nibbana and he is called stream—winner 
(Sotapanna). . 

To achieve this Sotapanna status there require four 
conditions to be fulfilled. 

Pháp Thoại hôm nay Tôi dang truyền tải là van dé 
"Làm và khóng làm cho những thiền già" hoặc ` "Điều nên 
làm và điều không nên làm”. Mục tiêu của việc tu tập 
Thiền Minh Sát là thành dat Níp Bàn. Dé thành đạt Tuệ 
Giác (Tuệ Minh Sát) và tàng Thánh Thát Lai (Tu Dà 
Hườn), thiền giả cần phải nỗ lực phán dáu dé chién tháng 
nhüng kiết sử vẻ: 

1/ Niềm tin vào Bản Ngã (Thân Kiến), 

2f Lưỡng lự nghĩ ngờ (Hoài Nghị), và 

3/ Chấp thủ vào những quy luật và lễ nghi trước khi tién 
vào trào luu cùa Nip Bàn và vi ay được goi là Bậc Dự Lưu 
(Thất Lai-Tu Đà Huờn). 

Dé chứng đắc tầng Thánh Thất Lai này, cần phải 
hội đủ bón điều kiện dé hoàn thành. 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 34 


The first is to have an experienced and competent 
teacher. The objective of Vipassanà meditation is not only 
to be happy in one or two existences, but also to be 
delivered from the sufferings of all the existences along the 
Samsara and to be free from the Samsara itself. So the 
most important thing for the gaining of Sotapannahood is 
fo have a good and competent teacher- the meditation 
master, having a broader knowledge of Buddhist Scriptures 
and practical meditation experiences. 

Điều thứ nhất là phải có một Giáo Thọ giàu kinh 
nghiệm và kỹ năng. Mục tiêu của Thién Minh Sát không 
phải chỉ được an vui trong một hoặc hai kiếp sống, mà còn 
được vượt thoát khỏi mọi khổ đau trong tất cả những kiếp 
sống trải đài theo Thế Luân và tự giải thoát khỏi vòng luân 
hồi. Nhu thế điều tối quan trọng để chứng đạt tầng Thánh 
Thất Lai là phải có một Giáo Tho giỏi và ky năng— một 
Thién Su đa văn quảng kiến vé những giáo điển Phật Pháp 
và bé dày kinh nghiệm thực tiễn thiền định. 


The second is that the meditator practicing 
intensive meditation must listen to the instructions and the 
Dhamma Talks very carefully and attentively so that he 
may have a great help in the progress of Vipassanà insight 
meditation. If the meditator pays serious attention to his ` 
master and his Dhamma discourse, he can have faith in the 
practice or Saddha in Pali, and cannot go astray in the 
erroneous wav. In erery serious teaching there is theory 
and practice. 

Điều thứ hai là những thién giả tu tập chuyên sâu vé 
thiên, cần phải lắng nghe những lời chỉ dẫn và những Pháp 
Thoại một cách chăm chú và rất cần trong, nhu thé vị ay sẽ 
có được một sự hỗ trợ rất lớn trong việc tién tu Thién Minh 
Sát Tuệ. Nếu thiền giả lưu tâm dé ý đến vị Thién Sư cùng 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 35 


vói nhüng Pháp Thoai mót cách nghiém tüc, vi áy phát 
khói niém tinh tín trong tu tập hoặc Đức Tin trong từ ngữ 
Pàli, và khóng thé nào di lac vào Tà Dao. Trong tüng mói 
lời giáo huán nghiém tüc bao gồm cả Pháp Hoc và Pháp 
Hành. 


On the practical side, the mediator practices 
walking, sitting, etc. meditation noticing or noting all 
' physical and mental phenomena. He must be well 
conversant in the theory side also. For example, according 
to the Buddha's teaching there are only mind and matter. 
and cause and effect. Reading alone cannot lead to clear 
understanding, but theory and practice done together will 
have a clear understanding of the practice as well as 
theory. To understanding the deep Buddhist Philosophy 
and the philosophical aspect of the deep practice, the 
meditator must listen attentively to the Dhamma Talks. 
Then only he can grasp the Buddhist philosophy through 
practice which results in the quick progress of his insight 
knowledge. . 
Vé phuong dién Pháp Hành, thién giá tu táp Thién 
Hành, Thién Tọa, v.v.. chú tâm thiền định hoặc chú niệm 
tất cả hiện tượng tâm sinh lý. Vị ấy cũng cần phải sáng 
suốt rõ biết trong phần Pháp Học. Ví dụ như, nương theo 
giáo huấn của Đức Phật, thì chi có Danh và Sắc, Nhân và - 
Quả. Nếu tự đọc một mình thì quả thật không thé nào dán 
đến sự thấu hiểu rõ ràng, tuy nhiên néu được thông suốt ` 
cùng cà hai Pháp Học và Pháp Hành thi sé có sự liễu tri 
tường tận vé Pháp Hành như đã thấu triệt về Pháp Học. pé 
thấu hiéu Triệt Học Phật Giáo thậm thám vi diệu và khía 
cạnh triết học của việc tu tập chuyên sâu, thién già cần phải 
lắng nghe một cách cần trọng về những Pháp Thoại. Chỉ 
có như thé, vị ấy mới có thé nắm bát được triết lý Phật Giáo 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 36 


thóng qua viéc tu táp vói két quà trong tién dó mau le chính 
Tuệ Giác của minh. 


The third is to have an honest and straight forward 
character, in reporting to the teacher. In the course 
practice, the meditator may sometimes have good noting, 
and sometimes bad noting. In reporting the experiences, he 
has to report correctly to the teacher. The meditators in 
some case report the good side of things they experiences 
but usually fail to report plainly and frankly the bad side of 
things. Though the meditator may think that his sitting is 
not good, but in view of the teacher it may be the opposite. 
To achieve Vipassanà nàna, insight knowledge, it is not 
always smooth practice. At the beginning, there is bound 
to be some difficulty as it is a new field for most meditators. 
Only after some practice, there can be a little good 
experience due to the development of some concentration. 
After that there will be also bad experience, which can 
have pessimistic effects on the meditators for quite a long 
time, and in fact it becomes onlv good towards the end of 
practice. i 

Điều thứ ba phái là người có đức tánh lương thiện 
và chân thật, trong việc trình Pháp với Thiền Sư. Trong 
khóa tu tập, thién gid đôi khi có sự chú niệm tết. và đôi khi . 
có sự chú niệm xấu. Trong lúc trình Pháp vé những kinh 
nghiệm, vị ấy phải trình báo một cách chính xác đến Thién 
Su. Những thién giả trong một vải trường hợp trinh Pháp. 
chỉ trình báo về mặt tốt đẹp những điều đã trải qua, tuy 
nhiên một cách thường lệ, lại thiếu sót trình báo một cách 
rõ rằng và trung thực về mặt yếu kém của sự việc. Thậm 
chí, thién già có thé nghi rằng Thiền Tọa của minh là không 
tốt, tuy nhiên theo quan niệm của Thién Sư, nó có thể là 
ngược lai. Để chứng đắc Tuệ Minh Sát, Tuệ Giác, đó 


Những Pháp Thoại của Ngài Dai Trưởng Lão Jatila 37 


khóng phái là việc tu tập luôn luôn bình lặng. Ngay lúc 
khởi đầu, sẽ có một vài điều khó khăn nây sinh, như đó là 
một lãnh vực hoạt động mới của hầu hết những thiền giả. 
Chỉ khi nào sau một vài lần tu táp, có thé có mót ít kinh 
nghiém tốt dep do bởi sự phát triển của một vài định tâm. 
Sau việc đó cũng có thể là kinh nghiệm xấu, có thể có 
những hệ. quả bi quan vào những thiển giả cho một thời 
gian khá lâu, và trong thực tế, nó chỉ trở nên tốt đẹp vào 
khoảng kết thúc của việc tu tập. 


When the meditator encounters these difficult 
stages, the teacher expects that the meditator will report i his 
bad experiences and seeks his support and encouragement. 
Then onlv there is chance to give correct advice for the 
development and progress of meditation practice. Hence it 
is very important for the meditators to report the bad side 
as well as the good side of his experience to the teacher 
very plainly, frankly and correctly. 

Khi thién giá gap. phai nhüng giai doan khó khàn 
này, Thién Su hy vong ráng thiền giả sẽ trình báo những 
kinh nghiệm xáu và tâm cầu sự hỗ trợ và sự xách. tấn của vị 
thây. Chỉ có như thế, đây là cơ hội dé đưa ra lời khuyên 
giải chính xác cho sự phát triển và tiến độ của việc tu tập 
thiền định. Vì lê đó, nó rất quan tr ọng cho những thiền giả 
trình báo cả mặt xấu cũng như mặt tốt những kinh nghiệm 
của mình đến vị Thiền Sư một cách rất rõ ràng, trung thực 
và chính xác. 


The fourth is that the meditator must be industrious 
and diligent in his practice. He must be always alert and 
ready to notice or note with continuous effort as soon as he 
is awake from sleep. It is the main and primary duty of the 
meditator to note whatever phenomenon that occurs in his 


Nhüng Pháp Thoai của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 38 


body and mind, in the sitting, in the walking, in every 
action he does physically and mentality. Even the minor 
physical movements, he has to look with awareness without 
missing whatsoever, moving of the hands, changing of 
clothes, etc. A meditator may in a hurry to try to do two 
things at a time. It should not be done because he may miss 
noting the actions and movements all in detail. In eating 
also, the meditator must not eat absentmindedly, that is 
without awareness. He must notice all the movements 
cautiously with awareness without missing whatsoever. in 
the Satipatthana Way. According to the late Most 
Venerable Mahàsi Savadaw, even going to the toilet has to 
be noted. Therefore, there is nothing which should not be 
noted. Every physical and mental phenomenon has to be 
noted carefully. 

Điều thứ tu là thién giá cần phải nỗ lực và tinh cần 
trong việc tu tập của mình. Vị ấy cần phải luôn luôn cánh 
giác và sẵn sàng lưu tâm hoặc chú niệm với sự có gang liên 
tục ngay sau khi vị ấy vừa tỉnh thức cho đến đi ngủ. Đây là 
nhiệm vụ chánh yếu và căn bản của thiển giả cần phải chú 
niệm bất cứ hiện tượng đang hiện bày trong cơ thể và tâm 
thức của mình, trong khi đang ngồi, trong khi đang đi, 
trong từng mỗi hành động thuộc vé tâm sinh lý vị áy dang 
làm. Ngay cả những tiểu oai nghi, vị ấy phải nhìn thấy với 
tỉnh giác không thiếu sót bất luận điều gì, chuyển động 


^c 


nhüng cánh tay, thay dói y phuc, v.v... Thién già có thé 
trong sự có gang lam cùng một lúc hai việc. Quả thật 
không nên thực hiện, vì lẽ vị ấy sẽ thất niệm tất cả mọi chỉ 
tiết trong những hành động và động tác. Ngay cá trong 
việc ăn, thiền già không nên ăn một cách lo đãng, thiểu sự 
tỉnh giác. Vị ấy cần phải lưu ý tất cả những động tác một 
cách thận trọng với sự tỉnh giác, không thể thiếu sót bất 
luận điều gi, theo đường lối của Niệm Xứ. Sau cùng, nương 

Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 39 


theo Ngài Cá Đại Trưởng Lão Mahasi, ngay cà di vào nhà 
vé sinh cũng phải có chú niệm. Như thế, không có điều chỉ 
mà không có chú niệm. Tung mỗi hiện tượng về tâm sinh 
lý cần phải chú niệm một cách cần trọng. 


If these four factors are continuously fulfilled with 

sharp intention by the meditators, the achievement of 

Sotapannahood is quite easy. To help the meditators in 

achieving these main objectives, the late Most Venerable 

Mahasi Savadaw had also laid down the rules of conduct to 

be followed by the meditators and also things to be avoided 
by them. 

Nếu cá bón yếu tó này được hoàn thành một cách 
lién tuc vói tác y khón khéo do bói nhüng thiền giả, sự 
chứng đắc Thánh Thất Lai quả là dễ dàng. Cuỗi cùng, để 
giúp những thiền giả thành đạt những mục tiêu chánh yếu 
này, Ngài Có Đại Trưởng Lão Mahasi cũng đã có đặt ra 
những quy tắc ứng xử phải tuân hành theo do bởi những 
thiền giả, cùng với những điều mà họ cần phải tránh. 


The first is the meditator must restrain talking, 
eating, and sleeping. Talking is a major retarding factor in 
the practice of meditation. It is better in no occasion to 
talk while practising intensive meditation. If unavoidably 
necessary, he must warn himself first and limit his ‘talk. 
Otherwise there can be no end of talking. Even in the 
talking, the meditator must note the intention to talk and 
the subject of talking. Next the meditator must eat less. He 
should never over-eat. In eating, the Buddha had 
admonished that the meditators must never eat to his 
stomachful, but should leave at last about four or five 
` morsels less, and fill the stomach with some liquid like 
water, soup or coffee or fluid of any kind. It is a great help 


Nhüng Pháp Thoai cua Ngai Dai Truóng Lao Jatila 40. 


in the practice of meditation. So the meditators should be 
very cautious of the wav they eat. 

Điều thứ nhất là thiền giả cần phải thu thúc việc nói, 
việc ăn, và việc ngủ. Nói là một yếu tổ trọng đại làm trì trệ 
trong việc tu tập thiền định. Tót hon hết là không có cơ hội 
để nói chuyện trong khi tu tập chuyên sâu thiển định. Nếu 
hữu sự không thé tránh khỏi được, vị dy truóc hét phải tự 
nhắc nhở mình và hạn chế trong việc nói. Nếu không thì 
không thé nào chấm dứt việc nói. Ngay cà khi đang nói, 
thién giá cần phái chü niém tác y dé nói và chü dé nói 
chuyện. Tiếp theo, thiền giả cần phải ăn ít lai. Vị dy không 
nên bội thực (ăn nhiều quá). Trong khi đang ăn, Dức Phật 
đã khuyến cáo những thiển giá không bao giờ ăn cho dày 
bao tử, mà cần phải để lại ít nhất là bốn hoặc năm mẫu nhỏ 
vật thực, và thay thể vào đó là một vài chất long như là 
nước, canh, hoặc cà phê hoặc chất long duói bát ky hinh 
thức nào cho vào bao tử. Đây là sự hỗ trợ rất lớn trong việc 
tu tập thiền định. Như thé những thiền giả cần phải rất thận 
trọng trong đường lối độ thực của mình. 


Then sleeping should be as little as possible to help 
the practice of meditation. Qut of twelve hours of the night, 
the holy ascetics of the older time slept onlv four hours and 
utilized the remaining hours for the practice seriously. Of 
course, there can be some argument that it can effect the 
health of the meditators. But for the meditators, even in the 
sitting meditation, they are in a way more or less restful 
and comfortable regularly generating energy. Some - 
meditators may have experienced refreshment of mind and 
body after one good sitting as if they have awaken from a 
good sleep. Therefore, intensive meditation with four sleep 
is without any disadvantage or detrimental to health of the 
meditators, and they should not have any anxiety about 


Nhüng Pháp Thoai cüa Ngai Dai Truóng Lao Jatila 41 


having four hours sleep in their daily schedule. I would 
like to relate my experience to the meditators when I first 
practiced intensive meditation. I had practiced without any 
sleep continuously for about fifteen days. After this 
practical experience in this meditation, 1 was convinced 
| that a fully concentrated meditation without sleep for more 
than ten days is not detrimental to health. Here in this 
Mahasi Meditation Centre, you will find many meditators 
lying awake duri ing intensive meditation days. 

Sau dó, dé hó tro viéc tu táp thiền định, việc ngủ 
nghi nén càng ít càng tốt. Trong số mười hai giờ về đêm. 
các tu sĩ khổ hạnh thánh thiện trong thời xa xưa đã ngủ chỉ 
có bốn giờ và xử dụng những giờ còn lại cho việc 1u tập 
nghiêm túc. Lē thường nhiên, có thể có một số tranh luận 
răng nó có thể ảnh hưởng đến sức khóe của thiên giá. Tuy 
nhiên dói với những thiền giả, ngay khi đang Thiên Tọa, là 
họ đang trên con đường, không ít thì nhiều một cách đều 
đặn, tạo ra năng lực thuận tiện cho sự nghỉ ngơi. Một vài 
thiền giả có thé có kinh nghiệm thư giãn vé tâm thức và thé 
xác sau mót làn Thién Tọa hoàn hảo, y nhu thé ho dà thüc 
dậy sau một giác ngủ ngon. Như thé, chuyên chú thiền 
định với bón giờ ngủ nghỉ là không có bất cứ điều bất lợi 
hoặc sự thiệt hại nào đến sức khỏe của những thién già, và 
ho khóng nén có bát ctr diéu lo ngai nào vi chi có bón gió 
ngü nghi trong lich trinh hàng ngày của họ. Tôi muốn kể 
lại kinh nghiệm của tôi đến những thiền giả khi lần đầu tiên 
tôi tu tập chuyên sâu thiền. Tôi đã tu tập mà không cần bát 
kỳ một giác ngü nào mót cách lién tiếp trong khoảng mười 
lám ngày. Sau lần kinh nghiệm tu táp trong x thién định này, 
đã làm cho tôi nhận thức được ràng với sự chú tâm hoàn 
toản trong thiên định không cần một giác ngủ nào trong 
khoảng hơn mười ngày là không có thiệt hại đến sức khỏe. ` 
Chính tại Trung Tâm Thiền Viện Mahasi này, bạn có thê 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão datila 42 


tìm thấy nhiều thiền giả đang nằm tỉnh giác trong suốt 
những ngày chuyên sâu thiên. 


The second is the effort.. In practising intensive 
meditation, the meditator must have resolution, unshakable 
resolution that, "I must carry on with perseverance this 
meditation even if mv flesh and blood dry up and skin 
bones and sinews alone remain in my body. I will practice 
without stopping”. This kind of steadfast resolution has to 
be made. When the meditator has to successfully practice 
Vipassana bhàvanà, insight meditation, the attachment to 
his own body must be disregarded. If the meditator has too 
much affection of or attachment to his body the progress of 
insight knowledge will be very slow, very hard to achieve 
higher knowledge. On the eve of His Enlightment night, 
Lord Buddha practised on the bank of Neranjarà river 
under the Bodhi Tree. 

Điều thứ hai là sự tỉnh cần, Trong việc tu tập 
chuyên sâu thiền, thiển giả cần phái có sự kiên quyết, một 
sự kiên quyết bất thối chuyển răng: “Tôi phái tiếp tục kiên 
trì thiền định này cho dù xác thịt và dòng máu của tôi khô 
cạn đi, và chỉ còn xương da và gân tổn tại trong thể xác tôi. 
Tôi sẽ tu tập không ngừng nghi". Thé loại chí nguyện kiên 
trì này cần phải thực hiện. Khi thiển giả đã thành tựu viên 
mãn tu tập Thién Minh Sát, Thiển Tuệ Giác, sự dính mặc 
vào thân xác của mình chắc han là được loại bo.’ Nếu thiền 
giả có quá nhiều luyén ái hoặc dính mắc vào thân xác mình. 
sự phát triển của Tuệ Giác sẽ rất là chậm, rất khó khăn dé : 
chứng đắc tầng giác ngộ cao hơn. Vào đêm hôm trước của 
đêm giác ngộ, Đức Thế Tôn Ngài đã tu tập trên bờ sông Ni 
Liên Thiền, duói cội cây Bò pè. 

After eating the gruel offered by the woman devotee 
Bodhisatta made a firm resolution that whatever happens 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 43 


to his body, even if his flesh and blood dry up and only 
skin, bones and sinews remain he will not rise from his 
meditation until Buddhahood is achieved. When he 
_ practised with this unshakable resolve, in the first watch of 
the night, he achieved Pubbenivasanana, the divine special 
knowledge that can see former existences. In the middle 
watch of the night, he had Dibbacakkhunana, the divine 
eye that can see everything. In the morning watch, he 
achieve Asavakkhavanana, which achieve the extinction of 
all Kilesà (defilements) and after that he achieved the 
Buddhahood and became the Omniscient Buddha. So, 
being desirous of practising the teaching of Lord Buddha, 
all meditators in this Mahasi Meditation Centre should 
follow the path trodden by Lord Buddha, observing all four 
main requirements. 

Sau khi được thọ thực bát chao lỏng do bởi nữ tín 
dó dâng cúng, Bồ Tát lập chí nguyện kiên quyết răng bất 
luận có điều gì xảy đến xác thân của Ngài, cho dù xác thịt 

'à dong máu khô cạn đi, và chi còn da, xương và gan tồn 
i, Ngài sẽ không rời khỏi thiền dinh cho tới Quà vị Giác 
m duoc chứng dic. Ngay khi Ngài tu tập với sự kiên 
quyết bát thói chuyên này, vào canh đầu tiên của đêm, Ngài 
đã chứng đắc Túc Mạng Thông Trí, tuệ trí thù thắng 
Thiên Nhãn Thắng Trí, có thể nhìn thấy những tiễn kiếp 
quá khứ. Vào canh giữa của dêm. Ngài đạt được thánh 
nhàn có thé nhìn thấy mọi sự vật. Vào rang sáng, Ngài 
chứng đắc Lậu Tận Thắng Trí, chứng đắc sự diệt tắt mọi. 
lậu hoặc (phiền não) và sau đó Ngài thành đạt quả vị Giác 
Ngộ, và đã trở thành bậc Chánh Đăng Giác. Như thế, để 
thỏa lòng khát khao thực hành giáo huấn của Đức Thé Tôn, 
tất cả những thién giả tại Trung Tám Thién Vién Mahàsi 
cần phải nối bước theo con đường của Đức Thé Tôn, thọ trì 
tất cả bốn điều kiện chánh yếu. 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 44 


The third is that since the meditators are more or 
less purified persons, they should practise Satipatthàna. 
setting forth of mindfulness, all the time. The meditators 
are persons fastened with full of efforts, really indulged in 
the mindfulness practice all the day so that not a fraction of 
Kilesa, defilement, of any kind can attack or penetrate his 
mind and body. For example, if a person does not note the 
sound he hears, he will develop attachment to it if the 
sound is pleasant. Therefore the meditator should always 
note as instructed by the teacher so that sound stays merely 
as sound and it cannot become attachment, cannot arouse 
anger, just pass away as merely the sound. 

Diéu thir ba là tir khi những thiển già, dù ít hoặc 
nhiều, đã là những người thanh lọc, thì họ cần phải tu tập 
Niệm Xứ, thiết lập quy định về Chánh Niệm, suốt mọi thời 
gian. Những thiền gia là những người gán chặt trọn vẹn 
với mọi nỗ lực, thực sự dam mé vào sự tu tập Chánh Niệm 
trọn cả ngày, đến nỗi không còn một tí tỉ phiền não. cấu ué 
nào, có thể quấy nhiều hoặc thâm nhập vào tâm lý hoặc cơ 
thể của họ. Ví như, néu một người không chú niệm vào âm 
thanh vị ấy nghe, vị ây sẽ phát triển sự dính mac vào dó, 
nếu âm thanh là duyệt ý. Do đó, thiền giả cần phải luôn 
chú niệm, như lời chỉ dẫn của Thiển Sư, và chí dừng lại âm 
thanh đơn thuần chí là âm thanh, như thé nó không thể trở 
thành sự dính mắc, không thể khơi động sự sân hận. chỉ để 
trôi qua đơn thuần chỉ là âm thanh. 


So also in noting all the feelings, all the phenomena ' 
arising at the sense-doors. the meditators can have no 
attachment, no Kilesà (defilement) entering or penetrating 
into their mind and body. Thus the meditators are 
regarded here, as following the path of Arahats or Buddha. 
as holy persons with noble heart and purity of mind They 


Những Pháp Thoại của Ngài Dai Trưởng Lão Jatila 45 


are entitled or deserving to have all the dàna food. robes 
and other requisites. To maintain this status, all meditators 
should seriously endeavour to note all physical and mental 
. phenomena continuously all the time. If they note sometime 
and rest sometime, the concentration will rise up for 
sometime and then fall down when they rest. When the 
teacher comes to appraise the meditator, he knows well of 
the meditator. For example, there are persons with long- 
term illness who do not take medicine regularly. The 
doctors are reluctant to attend to such sick patients. So also 
the meditation teachers are annoyed of such meditators 
who are not practicing meditation regularly as instructed, 
but off and on. So I would like to request all the meditators 
to be very earnestly diligent in the noting. As soon as the 
meditators open their eves in the morning. they must be 
prepared to note everything to be aware of mental and 
physical phenomenon until thev sleep in the night. 

Cüng nhu thé, trong khi chü niém tat cà những cam 
giác, tất cà những hiện tượng đang sanh khởi ở ở ngay 
nguong cửa giác quan, thién giá không cho sự dính mắc, sự 
câu ué (phiền não) xâm nhập hoặc thâm thầu vào tâm trí 
hoặc thé xác của họ. Như thể, những thiền già quán sát noi 
dáy, là dang nói bước theo con đường của những bậc Vỏ 
Sinh hoặc đắng Giác Ngộ, là những bậc Thánh nhân với 
tám lòng thanh cao cùng tâm thanh tịnh. Họ là bậc ứng 
cúng hoặc xứng đáng được cúng dường tat cả vật thực, y 
áo, Và nhüng vật dụng khác nữa. Hầu duy trì được hiện 
trạng này, tất cả thiền giả cần phải nghiêm trì nỗ lực chú 
niệm tất cả những hiện tượng vé thé chất và tâm lý một 
cách liên tục thường luôn. Nếu họ đôi khi có chú niệm và 
đôi khi lại thư giản, năng lực chú tâm sẽ tăng tién lên được 
một vài lần và nó lại thối giảm xuống ngay khi họ thư giản. 
Khi Thiền Sư đến để thám định thì họ sẽ rõ biết vé thiền 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão datla ^ 46 


già. Ví như, có nhüng người với cán bệnh lâu dài mà 
không chịu dùng thuốc một cách đều đặn. Những thầy 
thuốc đã phải một cách miễn cưởng dé chăm sóc những 
bệnh nhân đó. Cũng như thể, Thiền Sư không hoan hy với 
những thiền giả không tu tập thién định đúng theo lời chỉ 
dẫn một cách đều đặn, mà chi từng chap | một. Do đó, tôi 
muốn yêu cầu tất cả thiển giả phải nỗ lực một cách rất 
nghiém túc trong sự chú niệm. Ngay khi vừa mới mở mắt 
ra vào buổi sáng, những thiền giả cần phải chuẩn bị để 
chánh niệm tỉnh giác tất cả mọi hiện tượng về tâm lý và thể 
chất mãi cho đến đi vào giác ngủ lúc về đêm. 


The fourth is that, the meditator must act as if he is 
a sick person because a sick person cannot move very 
quickly whatever he does. He walks slowly, eats very 
slowly, and even talks very slowly. So in the case of the 
meditator, if he acts very slowly in whatever he does, he 
can notice and note all the mental and physical phenomena 
all the time without any break, Some may argue, oh, we 
cannot note slowly as the action are quick. It may be 
somewhat right at the beginning, but if you acquire the 
habit of noting with mindfulness after some days of 
meditation, you will find yourself always ready in the 
noting without any difficulty, and you will be quite happy to 
do that. Some jobs should be done very quickly according - 
to the situation, when you are passing through the heavv 
traffic road. you have to go quick, otherwise you may be in 
danger. But when you are practicing meditation in this 
Mahasi Meditation Centre where the mindfulness is the 
main essential factor, and if you are doing everything | 
quickly you cannot note all your pscho-physical 
phenomena in detail. So the meditator should have to act 
as a sick person and try to note every action if he wishes 


Những Pháp Thoại của Ngài Dai Trưởng Lão Jatila 47 


quick progress of insight knowledge which will appear 
gradually and eventually. 

Điều thứ tu đó là, thiền giả phải hành động nhu thể 
vị ấy là một bệnh nhân vì lẽ người bệnh không thé chuyền 
động một cách mau lẹ bất luận diều gì vị ay lam. Ho di 
chậm, ăn rất chậm và thậm chi nói rất là chậm. Như thé, 
trong trường hợp của thién gia, nếu vi ay hanh dong mót 
cách chám chap trong bát luán diéu gi vi dy làm, vi áy có 
thé ghi nhán và chü niém khóng gián doan tất cà hiện tượng 
tâm ly và thé chát trong moi thói gian. Có thé có vài diém 
tranh luận, Ó, chúng tôi không thể nào chú niệm một cách 
chậm lại khi hành động hiện bày nhanh chóng. Điều đó có 
thể hợp lý vào lúc khởi đầu, nhưng nếu bạn thâu thập được 
thói quen chú ý với chánh niệm sau vài ngày của thiền 
định, bạn sẽ tự nhận thay mình luôn sẵn sàng trong việc 
chú niệm mà không có bất kỳ khó khăn nào, và rói ban sẽ 
được an lạc dé làm điều đó. Một số công việc, tùy theo 
hoàn cảnh, cần phải hoàn thành một cách nhanh chóng, như 
khi bạn đang bước qua một giao lộ nhiều xe, bạn phải đi 
nhanh, nếu không bạn có thể bị nguy hiểm. Tuy nhiên, khi 
bạn đang tu tập thiền định tại Thiên Viện Mahasi nay, la 
noi Chánh Niém là mot yéu tó càn yéu, và néu ban làm tát 
cả mọi thứ một cách mau le, thì ban không thể nào chú 
niệm mọi hiện tượng tâm-vật-lý một cách cụ thể. Như thể, 
thién gia can phải hành động như thé mót bệnh nhân và có 
găng chú niệm mọi hoạt động, néu vị ay có ước nguyện tiễn 
tu mau lẹ về Tuệ Giác cho được hiện bày một cách tuân tự 

và đến tận cùng. 


The fifth is that, the meditator should make 
persistent effort to make continuous noting of the objects 
without any lapses. One must note from the moment one 
wakes up in the morning until one falls asleep at night, not 


Nhüng Pháp Thoai cüa Ngài Dai Truóng Lào Jatila 48 


only in sitting and walking sessions, but also in the daily 
activities. When the moment to moment concentration is 
sustained, the meditator will be able to develop the 
progressive insight knowledge successfully within a 
reasonable time. 

Điều thứ năm đó là, thién giả cần phải nỗ lực kiên 
trì để thực hiện việc chú niệm liên tục không có bất kỳ sai 
sót về các đối tượng. Người ta phải chú niệm ngay khi vừa 
thức dậy vào buổi sáng cho đến đi vào giác ngủ lúc về đêm, 
không chi trong những thời buói Thiền Tọa và Thién Hanh, 
mà luôn cả trong những sinh hoạt hằng ngày. Một khi sự 
chú tâm được duy trì trong từng mỗi khoảnh khắc. thiền già 
sẽ có thể phát triển một cách viên mãn tiến pido Tué Giác 
trong mót thói gian hop ly. 


To conclude the Dhamma Talk for today, I would 
like to request all meditators to follow the detail instructions 
of the late Venerable Mahasi Sayadaw and obey all the four 
conditions to achieve the Sotapannahood (Stream Winner). 
Following these instructions, 1 hope all of you meditators 
will come to realise Nibbana, the cessation of all sufferings 
in the shortest possible time and in the most easiest way. 

Dé két thüc Pháp Thoai cho hóm nay, Tói muón yéu 
cầu tất cả thién già noi theo những sự hướng dẫn chi tiết 
của Ngài Có Dai Trưởng Lão Mahàsi và vâng theo tất cả 
bốn điều kiện để chứng đắc tầng Thánh Thất Lai (bậc Dự 
Lưu). Noi theo những sự hướng dẫn này, Tôi hy vọng tất 
cả các đạo hữu thiền giá sẽ đi đến liễu tri Nip Bàn. chấm 
dứt mọi đau khổ có thể trong một thời gian ngắn nhất và 
trên con đường thuận lợi nhất, 


Sadhu! Sadhu! Sadhu! 
Lanh thay! Lanh thay! Lanh thay! 


Những Pháp Thoại của Ngài Dai Trưởng Lão Jatila 49 


THE MOST IMPORTANT MATTER IN LIFE 
VẤN ĐỀ TÓI QUAN TRONG TRONG ĐỜI SÓNG 


The subject of today's talk can be titled "The Most 
Important Matter in Life". Ordinarily, there are three 


-kinds of business we have to face. Some are important 


business, some are more important and some are most 


important. — Today s Dhamma Talk will be the most 


t 


important business in life, or the most important task. All 
kinds of sentient beings have different kinds of tasks to 
attend to and all tasks are important to them in their own 
priority. 

Chủ dé của buổi nói chuyện hôm nay có tiêu đề là 
“Van Để Tối Quan Trong Trong Đời Sóng". Một cách 
thông thường, có ba loại công việc chúng ta phải đối diện. 
Có một số công việc quan trọng, có một số quan trọng hơn 
nữa, và có một số là tối quan trọng. Pháp Thoại hôm nay 
sẽ là cong viéc tói quan trong trong đời sóng, hoặc là nhiệm 
vụ tối quan trọng. Tất cả các loại hữu tình chúng sanh có 
những loại nhiệm vụ sai khác nhau để quan tâm đến và tất. 
cả những nhiệm vụ đều là quan trọng trong điều kiện tiên 
quyết tư hữu đối với họ. 


If we survey the situation the world over, some 
countries are trying for unification, it is their priority job 
because their country had been divided after the war. 
Some countries are engaged in the changing process of 
their political systems and it is a very important problem of 
the moment. Some countries are building up their military 
strength, so that they can win if there is a war. That is their 
important function— their priority of the moment. Some 


Những Pháp Thoại của Ngài Dai Trưởng Lão Jatila 50 


countries are trying to negotiate to enter into non— 
aggression pact with each other. Some countries are 
striving to try and uplift the economic condition of their 
country and it is their most important task of the moment. 
Néu chüng ta quan sát hiện trạng của toàn cầu, một 
vải quốc. gia dang có găng dé thóng nhát lai, dó là cóng viéc 
tiên quyết của họ vì lẽ đất nước của họ đã bị phân cách sau 
cuộc chiến, Một vài quốc gia đang tham gia vào chuong 
trình thay đổi hệ thống chính trị của họ và đó là van dé rất 
quan trọng của thời điểm. Một vài quốc gia đang xây dựng 
sức mạnh quân sự của họ, để họ có thể giành chiến tháng 
néu có cuóc chién. Dó là chüc náng quan trong của ho, ưu 
tiên hàng đầu của thời điểm. Một vài quốc gia đang có 
gắng thương lượng đề tham gia vào hiệp ước không xâm 
lược với nhau. Một vài quốc gia đang có găng để phán đầu 
và nâng cao điều kiện kinh tế của đất nước họ và đó là 
nhiệm vụ tối quan trọng của họ tr ong thời điểm. 


In our society, the head of a family has the 
responsibility to provide for education, health facilities and 
economic well-being of their children. It is their most 
important task and duty. Our meditators here may have 
very important matters to attend to at home. In their 
respective views everything is important to them, but we 
can not define them as the most important one. 

Trong xã hội của chúng ta, người đứng đầu của một 
gia đình có trách nhiệm cung sắp cho sự giáo dục, diéu 
kiện thuận lợi về sức khóe và kinh tế thịnh vượng cho con 

cái của họ. Đó là nhiệm vụ và bón phận tói quan trọng của 
họ. Những thiên giả của chúng ta tại đây có thể có những 
vấn đề rất quan trọng phải quan tâm đến ở tại nhà, Trong 
quan điểm tương ứng của họ, tất cả mọi thứ đều quan trọng ` 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 51 


đối với ho, tuy nhiên chúng ta không thé xác định với ho 
điều nào là tôi quan trọng nhat. 


The Lord Buddha gave the definition of what is the 
most important business for all human beings. Buddha 
said "Oh monks, for a person who is pierced by a spear in 
his chest, the most important thing for him is to take out the 
spear, and get the medical attention at once " Fora 
person whose hair is on fire, the most important thing for 
him is to extinguish the fire and the medical attention at 
once. Generally speaking these matters are for the present 
life. 

Đức Thé Tôn đã cho lời dinh nghĩa vé điều chi là 
công việc tói quan trọng cho tất cả nhân loại. Đức Phật đã 
day: "Này chư ty khưu, với một người đã bị đâm bởi một 
ngọn giáo vào nơi ngực của hắn, điều tối quan trọng với 
hắn là phải lấy ngọn giáo ra, và được săn sóc thuốc men 
ngay tức khắc”. Với một người dang bị cháy mái tóc, diều 
tói quan trọng với hàn là phải dập tắt ngon lửa và được san 
sóc thuốc men ngay tức khắc. Một cách tổng quát, những . 
điều quan tâm này được đề cập đến ngay kiếp sông hiện tại. 


But if we consider for future existence of the 
Samsàra for all sentient beings, the most important thing is 
to dispel Sakkaya ditthi. Sakkàya ditthi means personality 
belief. If a family is facing health, education and e 
problems, the head of the family will regard these as his 
most important business to solve first. But if an accident 
occurs at that time or somebody throws a spear that pierce 
his chest, then the health, education or economic problems 
are no longer important. 

Tuy nhién néu chüng ta suy nghi dén kiép sóng vi 
lai của vòng Luân Hồi cho tát cà hữu tình chúng sanh, điều 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 52 


A 


tói quan trong là thải trừ Thân Kiến. Thân Kiến có ý nghĩa 
là niềm tin vào bản ngã. Nếu trong một gia đình đối diện 
với những van dé về sức khỏe, giáo dục và kinh tế, người 
chủ gia đình sẽ lưu ý đến những, việc này để giải quyết 
trước hết, như là một công việc tối quan trọng của vị ấy. 
Tuy nhiên nếu một tai nạn xảy đến ngay thời điểm đó, hoặc 
một người ném ngon giáo đâm vào ngực của vị ấy, thé rói 
những vấn dé vé sức khỏe, giáo dục không còn là quan 
trọng lâu dài. l 


Or suppose a man has to go for a journey and it is 
important business for him to prepare for his trip. While he 
is preparing for his long journey and if he accidentally 
caught a fire on his head. Now his most important task of 
preparing the journey became a secondary for him. The 
most important task for him now is to extinguish the fire on 
his head and get a medical help at once. 

Hoặc giả sử một người có một cuộc du hành và 
công việc quan trọng cho vị ấy là chuẩn bị cho chuyến đi 
của minh. Trong khi vị ấy đang chuẩn bị cho chuyển du 
hành lâu dài của minh và nếu rủi thay, vị ấy mặc phải một 
đám cháy trên đầu. Bây giờ nhiệm vu tái quan trọng của vị 
ay cho viée chuán bi chuyén du hanh da tre thanh thir yêu 
đối với ông ta, Nhiệm vụ tối quan trọng cho vị ấy bây giờ 
là dap tat đám cháy trên đầu và đón nhận sự giúp đở thuốc 
ngay tức khắc. 


These are affairs of worldly things or activities of 
present life. Lord Buddha said the most important thing for 
the Samsara (the cycle of being born and dving again and 
again) is to get rid of Sakkava ditthi, which is the erroneous 
view, that there is a self or soul or atta exist all the time. 
Here I want to explain in detail about Sakkaya ditthi. 


Những Pháp Thoại của Ngài Dai Trưởng Lão Jatila 53 


“Sak” is one word, “Kaya” is another word. “Sak” is 
clear. “Kaya” means a group existence of Nama and Rupa. 
Sakkaya means clear exi istence of Nama and Rupa. 

Day la nhüng ván dé cüa Hiệp Thé hoặc những sinh 
hoạt của kiếp sông hiện tại. Đức Thế Tôn đã dạy điều tối 
quan trọng cho Vòng Luân Hồi (vòng luân chuyển mãi hết 
sanh rồi tử) là giải thoát khỏi Thân Kiến, đó là kiến chấp 
sai lầm (Tà Kiến), luôn luôn cho ring có mót tu ngà, linh 
hồn, hoặc một thực ngã. Tại đây. tôi muốn giải thích chỉ 
tiết vé từ ngữ Thân Kiến. “Sak” là một từ ngữ. “Kaya” là 
một từ ngữ khác. “Sak” là thực thé. “Kaya” có nghĩa là 
một nhóm hiện hữu của Danh và Sắc. “Sakkàya” có nghĩa 
là thực thể hiện hữu của Danh và Sắc. 


If that word says “Clear Existence", there is 
"Unclear Existence" also. For instance, we are calling 
men or human being, that being is not in clear existence. If 
you ask a question — can you call the hair a human being? 
Can you call the bone a human being? Can you call the 
flesh a human being? None can be termed as human being. 
So vou cannot say clearly that human being is in clear 
existence. 

Nếu từ ngữ đó goi là "Thuc thé hiện hữu”, thì cũng 
được gọi là "Phi thực thẻ hiện hữu”. Cho ví dụ, ngay khi 
chúng ta gọi những người đàn ông hoặc con người, chúng 
sanh đó quả không là một thực thể hiện hữu. Nếu bạn đặt 
một câu hỏi — bạn có thé gọi sợi tóc là con người? Bạn có 
thé goi xuong là con nguói? Ban có thé goi xác thit là con 
người? Không một ai có thé gọi là con người. Như thé 
quá thát ró ràng, ban khóng thé goi con người đó là một 
thuc thé hiện hữu. 

There is no such things as human being if we define 
by way of Buddhist teaching. What we have is clear 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 54 


existence of Nama and Ripa. If we ask a question is hair 
rüpa or matter? Yes it is. Is bone or flesh or kidney or 
other human organs like heart is rüpa? Yes it is. The 
consciousness is called Nàma and it can be interpreted as 
mind. [fwe analyze the human beings in that sense — there 
is only rüpa, which is physical body and nàma, which is the 
mind. 

Không có những sự vật nhu là con người nếu chúng 
ta xác định theo đường lỗi của lời Phật dạy. Những gì 
chúng ta có, là thực thể hiện hữu của Danh và Sắc. Nếu 
chúng ta có một câu hỏi “có phải tóc là sắc pháp hay vật 
chất không? Phải, đúng vậy”. “Có phải xương hay thịt hay 
thận hoặc những bộ phận khác của con người như là trái 
tim là sắc pháp không? Phải, đúng vậy. Ý thức thì được 
gọi là Danh và nó được giải thích như là tinh thần. Nếu 
chúng ta phân tích con người theo khả năng nhận thức đó, 
thì chỉ có Sắc với ý nghĩa là cơ thê vật lý. và Danh với ý 
nghĩa là tỉnh thần. 


There is only nama or rüpa, but HO men or women. 
So if we speak in the Buddhist conception, there is no self, 
no atta, no ego, no "I", no "me", no "mine" — only mind 
and body or only nama and rüpa. There is no self — entity, 
there is no individual soul. So in the definition of human 
beings, we cannot say I or self. We can not say this is me 
or mine. What we can say is that, we have mind and 
matter, nàma and rüpa. 

Chi có Danh và Sác, khóng có dàn óng hay dàn bà. 
Nhu thé néu chüng ta nói theo quan niém cüa Phát Giáo, thi 
không có tu ngã, không thực ngã, không bán ngã, không có 
“tôi”, không “là tôi”, không “của tôi”, mà chi có Tám thức 
và thể xác, hoặc chỉ là Danh và Sắc. Không có thực thể tự 
ngã, không có linh hồn cá nhân. Như thé, trong su dinh 


Những Pháp Thoại của Ngài Dai Trưởng Lão Jatila 55 


nghia vé con người, chúng ta không thé nói là “Tôi” hay 
i TÊN: Chúng ta không thé nói đây “là tôi” hay “của 

". Những gì chúng ta có thé nói về điều đó, chúng ta chi 
có Stak than va vat chat, Danh va Sac. 


Commonly speaking among our human society, we 
refer the persons as men, women, eic. for identification. In 
the definition of Dhamma field, there is no self, nor me, nor 
IL, but mind and matter — nama and rüpa only, there is no 
self — entity or individual soul. In that definition of 
Sakkaya — it corresponds to "existing gr oup ", but does not 
imply any bad sense yet. Buddha and other holy persons of 
Ariyan status have also Sakkàya. Our meditators here 
ourselves have Sakkaya. It means that we are group of 
existence of mind and matter. 

Khi noi chuyện phó thông giữa xã hội con người 
của chúng ta, để đồng cùng thống nhất, chúng ta nói đến 
con người như là đàn ông, đàn bà, v.v. Trong sự định 
nghĩa thuộc lãnh vuc của Phật Pháp, không có tự ngã, 
không là tôi, cũng không có Tôi, nhưng chi là tinh than và 
vật chất, Danh và Sắc, không có một thực thể tự nga, hay 
linh hồn cá nhân. Trong sự định nghĩa đó, về Sakkàya 
(Hữu Thân Mạng) — nó tương ứng với “mot nhóm hiện 
hữu”, nhưng nó không bao hàm bất luận ý nghĩa xáu nào 
cả. Đức Phát và những bác Thánh Vô Sinh khác cũng vẫn 
có “Hữu Thân Mạng”. Tại đây, chính những thiền giả của 
chúng ta cũng có “Hữu Thân Mang". Nó có ý nghĩa răng 


chúng ta là một nhóm hiện hữu của tinh thần và vật chất. 


When that Sakkàya is combined with Ditthi and 
Sakkaya Ditthi, becomes erroneous view of existence of self 
as atta, as l, as personality belief. In fact mind and matter 
is only nama and rùpa. It cannot be expressed as 


Những Pháp Thoại của Ngài Dai Trưởng Lão Jatila 56 


belonging to me, to us, to mine. These groups of Khandhà 
(a group of aggregates) will not obey our wishes, our 
command, but it is going on its own Dhamma process. If 
this group of Khandhàs really belong to us we can say, 
don't get old. don't get sick, don't get die, it must listen to 
our command. But this aggregate of mind and matter will 
not obey our command. That is why we cannot say it i$ our 
body, our soul, our self. our ego or our self — entity. 

Khi “Hữu Thân Mang" (Sakkàya) được kết hợp với 
“Kiến” (Dithi), trở thành Tà Kiến vé thực thể như là tự 
ngã, thực ngã, là Tôi, là niềm tin vào bản ngã. Trong thực 
tế, tinh thần và vật chất, chỉ là Danh và Sắc. Nó không thể 
được thé hiện như là thuộc vé tôi, vé chúng tôi, vé của tôi. 
Những nhóm của Uán (một nhóm của những tổng hợp) sẽ 
không tuân theo những mong muốn của chúng ta, những 
mệnh lệnh của chúng ta, nhưng nó lại đi theo chính tự của 
Pháp hiện bày. Nếu nhóm của những Uán này thưc sự 
thuộc về chúng ta, chúng ta có thể nói, đừng có già, đừng 
có bệnh, đừng có chết, nó phải nghe theo mệnh lệnh của 
chúng ta. Tuy nhiên, Tổng Hợp của tỉnh thần và vật chất 
nay sẽ không tuân theo mệnh lệnh của chúng ta. Dé là lý 
do tại sao chúng ta không thể nói nó là thể xác của chúng 
ta, linh hôn của chúng ta, tự ngã của chúng ta, bản ngã của 
chúng ta, hoặc thực thể tự ngã của chúng ta. 


The majority of human beings do not embrace this 
fact but believing it as their mind and their bodv, thev are ` 
prepared to risk any danger. and do mischievous acts. 
unwholesome acts for the benefit of this group of 
Khandhás. Since they believe in the Atta theory, they are 
willing to commit unwholesome acts or deeds, thinking they 
are doing it for the benefit of self. sons and daughters and 
relatives. 


Những Pháp Thoại của Ngài Dai Trưởng Lão Jatila 57 


Phần lớn nhân loại không nắm lấy thực tế này, 
nhung lại tin vào nó như là tinh thần của họ và thê xác của 
họ. Họ đã chuẩn bị để mạo hiểm bao điều nguy hiém, và 
tao tác nhüng Ác Hanh, Bát Thién Hanh nhám dem loi lac 
. cho nhóm Uán này. Ké tir ho tin vào Thuyét Hữu Ngã này, 
họ san sàng thực hiện những hành động hoặc hành vi bất 
thiện, với nghỉ suy rằng họ đang làm việc đó vì lợi lạc cho 
chính mình, cho con cái (trai và gái) và thân bằng quyền 
thuộc. 


So he has to suffer for the misdeeds in this present 
life, like getting jail sentences etc, and also in the process 
of the cycle of rebirths, he will have miserable life in the 
coming existences. The real culprit for their suffering at 
the present life, and miseries in the coming Samsara is, 
Sakkàya  ditthi. The erroneous view of "Personality — 
belief". That is why Lord Buddha preached that the most 
important task for all human beings is to dispel this 
Sakkaya ditthi, the belief in Atta, self; ego. To overcome 
and dispel this Sakkaya dithi, Buddha expounded in many 
of discourses how to reject this erroneous view. 

Nhu thé, vị ấy phải chịu khó đau về những Ác Hạnh 
ngay kiếp sông hiện tại, như thọ lãnh những lời tuyên án 
lao lý, v.v. và cũng như thé, trong sự vận hành của vòng 
Sanh Tử, vị ay sẽ tho lãnh một đời sóng thống khổ trong 
những kiếp sóng vị lai. Thu pham thực sự cho sự đau khổ 
của họ ngay kiếp hiện tại, và những khô ưu trong vòng 
Luan Hài vị lai, chính là Thân Kiến. Một kiến chấp sai lầm 
về “Niềm tin vào bản ngã”. Đó là lý do tại sao Đức Thế 
Tôn đã khải thuyết, đó là nhiệm vụ tối quan trọng cho tất cả 
nhân loại là phải thải trừ Thân Kiến này, một niềm tin vào 
Hữu Ngã, tự ngã, thực ngã. Để chiến thắng và thải trừ 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 58 


Thân Kiến, Đức Phật đã giảng giải trong rất nhiều Pháp 
Thoại làm thé nào dé loại bỏ kiên cháp sai lâm này. 


To reject this Sakkàya — ditthi, mindfulness is the 
only way. The method our meditators here are practicing — 
Satipatthàna Vipassand. What the meditators do everydav 
in their meditation practice — noting of rising and falling of 
the abdomen, and in walking meditation, lifting. pushing 
forward, and dropping of the feet, ete, are with the main 
purpose of dispelling this Sakkaya ditthi. 

Dé loai bỏ Thân Kiến, chỉ có con duóng duy nhát là 
Chánh Niệm. Phuong pháp của những thiển giá chúng ta ở 
tai đây là tu tập Niệm Xứ Minh Sát. Những chi thiền gia 
thuc hành hàng ngày trong việc tu tập — chú niệm vé phóng 
lên và xóp xuống của bụng, và trong khi Thiền Hanh, dé 
chân, duói chân ra và hạ chân xuống, v.v. đều với mục tiêu 
chánh yếu là thải trừ Thân Kiến, 


The first step to dispel the erroneous view of the 
existence of self is to know clearlv the difference between 
nama and rüpa (mind and matter) In the beginning. 
meditators think rising and falling is me, taking steps is me, 
I am hearing, I am eating, 1 am exercising — things like 
that. He assumes he is doing everything. When his 
practice gradually matures, he comes to know there is no 
atta, no self. no ego, no self — entity, but only mind and 
matter. 

Bước thứ nhất dé thải trừ kiến chấp sai làm vé thực 
thể của tự ngã, là liễu tri rỏ rang sự khác biệt giữa Danh và ` 
Sắc (tỉnh thần và vật chất). Lúc khởi đầu, những thiền gia 
nghỉ rằng phóng lên và xộp xuống là của tôi, bước đi là của 
tôi, tôi đang nghe, tôi đang ăn, tôi đang tập luyện, những 
điều như thé. Vị ấy cho rằng anh ta làm hết mọi thứ. Khi 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 59 


việc tu tập dàn dần thuần thục, vị ấy đi đến liễu tri đây 
không phải là hữu ngã, không phải tự ngã, không phải thực 
ngã, không phái thực thé tự ngã, mà đó chỉ là Danh và Sàc. 


The first thing a meditator can differentiate is when 
meditator takes the left step, taking of the step is the 
physical action (rùpa) the noting of the step is mind 
(nàma), so there is no ego, there is no self — entity, but 
nama and rüpa only. If the meditator is not conversant 
with the Buddhist term he may not know this nàma or rüpa, 
but he will know by his own experience taking of the step is 
the physical movement, noting of it is the mind two different 
things. The same also applies to sitting meditation. The 
rising of the abdomen is physical, and the noting of 
movement is mental, the falling movement is physical. and 
noting of the movement is mental. 

Điều đầu tiên, một thiền giả có thé phân biệt là khi 
thiền giả dở bước chân trái, việc dở chân là hành động vật 
lý (Sắc), việc chú niệm vào bước chân là tỉnh thần (Danh), 
như thế không có thực ngã, không có thực thể tự ngã, 
nhưng chí có Danh và Sắc. Nếu thiển giả không quen 
thuộc với thuật ngữ Phật Giáo, vị ay có thé khóng hiéu biét 
vé Danh và Sác này, tuy nhién vi áy có thé hiéu biét do 
chính tir kinh nghiệm của minh, việc do chân là sự chuyên 
dóng våt ly, viéc chú niêm vào viéc dó, là tinh thàn, hai su 
viéc khác biét nhau. Tuong tu nhu thé ứng dung vào Thién 
Toa. Su phóng lên của bung là Sắc, và sự chú niệm vào sự 
chuyên động là Danh, sự chuyên động xộp xuống là Sắc, và 
sự chú niệm của sự chuyển động là Danh. 


The rising movement occurs because when a person 
breathes in, the air pushes the skin of the abdomen and the 
movement of the abdomen is rùpa and the noting mind is 


Những Pháp Thoại của Ngài Dai Trưởng Lão Jatila 60 


nàma — these are two different kind of functions. The 
falling movement of the abdomen is the physical 
phenomena and noting mind is the mental phenomena. 

Su chuyén dóng phóng lén được hiện bày vi lé khi 
con người hít vào, không khí day da bung và sự chuyển 
động của bụng là Sắc, và sự chú niệm Tâm thức là Danh — 
đây là hai loại chức năng khác biệt nhau. Sự chuyển động 
xộp xuống của bụng là hiện tượng vật lý và sự chú niệm 

Tâm thức là hiện tượng tỉnh thần. 


On noting the hearing of sound. there must have 
three elements, the sound, the hearing consciousness, and 
the ear, When a meditator practises Vipassanà meditation 
by contemplating all the phenomena that comes in from the 
six sense doors and discovers that there is only mind and 
matter, he will be free from personality — belief and accept 
the fact that there is no atta, no ego. and no soul. But the 
conviction is not very strong to dispel Sakkàya ditthi 
altogether. Total rejection comes only when meditator 
attains Sotapatti Magga and Sotapatti Phala (Path and 
Fruition of Stream — entry). 

Trong lúc chú niệm việc nghe âm thanh, cần hội đủ 
ba yếu tố, âm thanh, Tâm Nhi Thức và lỗ tai. Khi thiền giả 
tu tập Thién Minh Sát với việc thẩm sát tất cả hiện tượng 
được đến từ sáu cửa giác quan và khám phá được rằng đó 
chỉ là tỉnh thần và vật chất, vị dy sẽ được giải thoát khỏi 
niềm tin vào bản ngã và chuẩn nhận sự thật đó không là 
hữu ngã, không là thực ngã, và không là linh hồn. Tuy 
nhiên niềm tin chưa hắn hoàn toàn vững chắc đề thải trừ 
Thân Kiến. Sự loại bó hoàn toàn chí có được. một khi 
thiền giả chứng đắc Thất Lai Đạo và Thất Lai Quá (Đạo và 
Qua của Dự Luu). 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 61 


There is a story of a Brahma (Heavenly being of the 
. Brahma world) who approached Lord Buddha and 
expressed his opinion. "Lord Buddha, all sentient beings 
should strive to reject Kàma — raga that comes from five 
sense doors by the practice of Jhàna and become Brahma 
like us. They should act at once like a person who. is 
pierced by a spear in his chest, he should take out the spear 
and get medical attention or like a person whose head is on 
fire, he should extinguish the fire and get medical attention 
at once. 

Có một câu chuyện về một vị Phạm Thiên (chúng 
sanh đang sống ở cỏi trời Phạm Thiên) đã đi đến gần Đức 
Thế Tôn và bày tỏ quan điểm của vị áy. “Bach Đức Thé 
Tôn, tất cả hữu tình chúng sanh nén có găng loại bỏ Tham 
Dục dén từ nơi năm cửa giác quan bằng cách tu tập Thiền 
Định và trở thành Phạm Thiên như chúng con. Họ nên 
hành động ngay tức khắc như một người bị đâm một ngọn 
giáo vào nơi ngực của vị ấy, vi dy nên lay ngọn giáo ra và 
được săn sóc thuốc men, cũng như một người bị cháy ở 
trên đầu, vị ấy nên dap tắt lửa và tức khác được săn sóc 
thuốc men. 


And there are two ways of rejection of Kàma-raga. 
The temporary rejection by practice of Jhàna (absorption) 
meditation, and total rejection by Anagami — Magga. 
Rejection by Jhana is not totally free from Akusala, and is 
liable to revert to the apaya world when Kusala merits 
expired. Total rejection of Sakkaya — ditthi by Sotapatti— 
Magga is more reliable and closes the door to Apaya— 
world. 

Và có hai con duóng dé loai bó Tham Duc. Su loai 
bó tam thời với tu tap Thiàn Na (su háp thu), và su loai bó 
duoc hoàn toàn do bói Bát Lai Dao. Su loai bó do bói 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 62 


Thiền Na thì không hoàn toàn giải thoát khói Bát Thiện, và 
nó có khả năng quay trở lại Khổ Thú một khi Thiện Phước 
không còn. Hoàn toàn loại bó khỏi Thân Kiến do bởi Bát 
Lai Dao là đáng tin cậy hon và đóng kín cửa Khổ Thú. 


Buddha felt compassion towards this Brahma 
because his statement was not in line with the absolute 
truth, Though a Brahma, he was still a puthujjana 
(worldling) who had not attained the state of Ariyapuggala 
yet. Being a puthujjana he is liable to get through the 
resultant effects of Kusala and Akusala deeds. At the end 
of the merit of his Kusala deeds. he can he reborn in the 
Apaya-world (the four lower worlds) of the animal world. 
ghost world, demon world, and hell. Only after he had 
rejected Sakkaya ditthi by Sotapatti Magga. as we have 
explained in detail, he will be free from going down to the 
lower levels of existence. 

Đức Phat tỏ lòng bi mẫn với vị Phạm Thiên này vì 
lẽ lời tuyên bó của vi ay không phù hợp với Chân Đề. Tuy 
là một Phạm Thiên, vị ấy vẫn còn là một Phàm Phu (Hiệp 
Thể) là người vẫn chưa đạt đến trạng thái của bậc Thánh 
nhân. Còn là một Phàm Phu, vị ấy còn phải chịu trách 
nhiệm những ảnh hưởng quả báo từ những Thiện và Bắt 
Thiện Hạnh. Ngay khi chấm dứt quả Phước báu từ Thiện 
Hạnh đã làm, vị ấy có thể bị tái tục vào Khổ Thú (bón Coi 
tháp kém) của Cỏi Bàng Sanh, Cói Atula, Cói Nga Quy và 
Dia Nguc. Chi sau khi vi ay thai trừ Than Kiến do bởi Thất 
Lai Đạo, như chúng ta đã giải thích chỉ tiết, vị ấy có thể 
được thoát khói sự sa doa vào các cỏi giới thấp kém. 


So Buddha replied to the Brahma, that a person - 
who had not dispel Sakkaya ditthi, cannot expect to be 
enjoying the blissful existence of celestial being for ever as 


Những Pháp Thoại của Ngài Dai Trưởng Lão Jatila 63 


` he had expressed. To dispel this Sakkàya ditthi totally, a 
person has to practice mindfulness (Sati) Vipassana 
Bhavand Meditation. The first Nana (Insight Knowledge) 
meditators experienced at the beginning of the practice is 
Nama Ripa Pariccheda Nana, the knowledge that 
distinguishes between mind and matter. From then on step 
by step, realisation of Vipassana Nana is achieved until 
Sotàpatti Magga is realised. 

Vi thé, Đức Phật đã trả lời với vị Pham Thiên, rằng 
một người chưa thải tr ù duoc Thân Kién, thi không thé nào 
huóng duoc một đời sống an lạc miên trường trong Thiên 
Giới như là vị ấy dà bày tó. Muốn thải trừ hoàn toàn hết 
Thân Kiến, con người phải tu tập Chánh Niệm (Sati) trong 
việc tiến tu Thién Minh Sát. Với Tuệ Giác đầu tiên mà 
những thiền già đã có kinh nghiệm ngay từ lúc khởi đầu. 
của việc tu tập là Tuệ Phan Biệt Danh Sắc (Nàma Rüpa 
Pariccheda Nana), liễu tri vé sự phân biệt giữa tinh tha an 
va vat chất. Từ đó, từng bước một, thực hiện Tuệ Minh Sát 
là phải chứng đạt cho đến thấu tri Thất Lai Đạo. 


His first note of rising, falling, seeing, hearing, and 
left step, right step or lifting, pushing forward, dropping. 
etc. in the walking meditation, carried a meditator to the 
discovery of noting mind “Nama” and physical movement 
of the body “Ripa”. The discovery can be categorized into 
three kinds: 

1/ Book knowledge, 
2/ Common knowledge and 
3/ Practical knowledge by one’s own experience. 

Việc chú niệm đầu tiên của vị ấy về việc phóng lên, 
việc xuống xộp, việc thấy, việc nghe, và trái bước, phải 
bước hoặc dó lén, đưa tới trước, ha xuống, v.v. trong khi 
Thiền Hành, đã truyền tải thiển giả đi đến phát hiện việc 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 64 


chú niệm, tinh thần là “Danh”, và sự chuyển động vật lý 
của thể xác là “Sắc” . Sự phát hiện có thể được phân loại 
thành ba thể loại: 

1/ Kiến thức sách vở, 

2/ Kiến thức phô thông và 

3/ Kiến thức tu tập bằng chính kinh nghiệm bản thân. 


Book knowledge is superfluous. It elaborates 28 
Rüpas, 89 Citta (mind) and 52 Cetasika (mental factors) 
etc. 

Kiến thức sách vở quả thật là dư thừa. Nó giải thích 
tường tận 28 Sắc Pháp, 89 Tâm (tinh than) và 52 Tâm Sở 
(yếu tó tinh thân) V.V, 


Second is what common people easily sav — mind 
and matter is quite simple. All things including trees, 
forests, mountains that have no consciousness is “Rupa”. 
They say knowing consciousness is (mind). In a way it is 
not wrong. But they said just what everybody hear from 
more educated people but it is not what he knows for 
himself. 

Điều thứ hai là những gì dân thường hay nói một 
cách dé dàng — và quả thật là đơn giản, là tỉnh thần và vật 
chat. Tất cà mọi sự vật bao góm cây cdi, rừng ram, núi dòi, 
chúng không có tâm thức nên gọi là “Sắc”, Họ nói kiến 
thức hiểu biết là (tỉnh thân). Theo đường lối này quả thật 
không sai. Tuy nhiên, họ nói chỉ là những gì mọi người 
được nghe từ người có văn hóa kiến thức cao hơn. nhưng 
không phải những gì họ được hiểu biết bởi chính tự mình. 


Our meditators here, of course, come to know this 
mind and matter by their own personal experience while 
practising mindfulness in noting left step. right step or 
while sitting. rising. falling, etc. as explained above. 


Nhüng Pháp Thoai cüa Ngài Dai Trưởng Lão Jatila 65 


Những thiền giả của chúng ta tại đây, lẽ di nhiên, 
đạt đến sự hiểu biết về tỉnh thần và vật chất do bởi chính tự 
kinh nghiệm cá nhân của mình, trong khi tu tập Chánh 
Niệm đang ghi chú về trái bước, phải bước, hoặc trong khi 
ngôi, phóng lên, xộp xuống, v.v. như đã được giải thích ở 
phía trên. 


Thev come to know a pair of knowing consciousness 
and physical phenomenon at the moment of noting. At 
every moment of noting all kinds of occurrences and 
sensations that appear in one's six sense organs of eye, ear, 
nose, tongue, body and mind, the pair of (nama and ripa) 
mind and matter is clearly discovered. 

Họ dat đến sự hiểu biết cả hai về Tâm ý thức va 
hiện tượng vật lý ngay sát na đang chú niệm. Ngay từng 
mỗi sát na chú niệm, mọi ý nghỉ nảy sanh và những cảm 
giác đến hiện bày từ một trong sáu bộ phận giác quan của 
mắt, tai, mủi, luói, thể xác và tâm thức, cả hai về (Danh và 
Sắc) tỉnh thần và vật chất đã được phát hiện một cách rõ 
ràng. 


On this personal discovery, meditators grasp no 
more in seeing, hearing. smelling, tasting, touching or 
thinking. He accepts the absolute truth that there is no ego. 
no self — entity, no personality — belief and no soul but 
66ractice the impermanence, suffering and not — self nature 
of nàma and rùpa and reject Sakkàya ditthi, the erroneous 
view of personality — belief. 

Trong việc phát hiện vé con người, những thiền già 
thấu hiểu được không còn ở trong việc thấy, việc nghe, việc 
ngửi, việc nếm, việc đụng hoặc việc nghi suy. Vi dy chuán 
nhán mót su thát tuyét dói, dó là khóng có thuc ngà, khóng 
có thực thé tu ngã, không còn niềm tin vào ban ngã và 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 66 


khóng có linh hón, nhung chüng tri duoc thuc tuóng và Vó 
Thường, Khổ Đau và Vô Ngã về Danh và Sắc, và loại bỏ 
Thân Kiến, một kiến chấp sai lầm về niềm tin vào bàn ngã. 


By dispelling Sakkava ditthi, he is freed. When 
meditator makes progress in his (or her) meditation , s tage 
by stage meditator reaches the cessation of all physical and 
mental phenomenon and achieves Sotapanna, the Stream 
Winner. 

Do bởi thải trừ Thân Kiến, vị ay được giải thoát. 
Khi thién giả có những tién bộ trong thiền định của mình, 
từng mỗi giai đoạn, thiển giá đi tới sự châm dứt moi hiện 
tượng tâm sinh lý và chứng đắc Thánh Thất Lai, Bậc Dự 
Lưu. 


May all our meditators sincerely practise “The 
Most Important Matter In Life" as preached by the Buddha 
and achieve Nibbana, the ultimate and absolute 
deliverance from all suffering and misery in the shortest 
fime. 

Ước mong tất cả những thiền giả của chúng ta tu tập 
một cách tín thành “Van Đề Tối Quan Trọng Trong Đời 
Sống” đã được khải thuyết bởi Đức Phật và chứng đạt Níp 
Bàn, cuối cùng và quả thật vậy giải thoát khỏi mọi dau khó 
và khó uu tr ong thói gian ngán nhát. 


Sadhu! Sadhu! Sadhu! 
Lanh Thay! Lanh Thay! Lanh Thay! 





Những Pháp Thoại của Ngài Dai Trưởng Lão Jatila G7 


CONTEMPLATION OF ALL PHENOMENA 
FROM SIX SENSE DOORS 
THẤM SÁT TẤT CẢ HIỆN TƯỢNG TỪ SÁU GIÁC QUAN 


The subject of today's Dhamma Talk is 
“Contemplation of all phenomena from six sense doors `. 
When a person is engaged in Vipassanà meditation, he has 
to note all kinds of of occurrences and sensations that 
appear in one's six sense organs. Six sense organs are 
eye, ear, nose, tongue, body and mind. 

Chü dé cüa Pháp Thoai hóm nay là “Tham sát tat cà 
hiện tượng từ sáu cửa giác quan”. Khi một người đã tham 
gia vào Thiền Minh Sát, vị ấy có sự chú niệm mọi y nghĩ 
nảy sanh và những cảm giác đến hiện bày từ một trong sáu 
bộ phận giác quan của mình. Sáu bộ phận giác quan là 
mắt, tai, mũi, lưỡi, thể xác và Tâm thức. 


When engaged in sitting meditation, the primary 
object of noting is "rising and falling " of the abdomen and 
sitting posture and touching points. In noting touching 
points, a meditator has to spread the touching points from 
three, to five, to ten touch points, when spreading of the 
touch points become necessary fo restrict the wandering 
mind. 

Khi tham gia vào Thiền Tọa, đối tượng chánh yếu 
của sự chú niệm là “phòng lên và xộp xuống” của bụng, oai 
nghi ngồi và nhüng điểm tiếp xúc. Trong khi chú niệm vào 
những điểm tiếp xúc, thiền giả phải trải rộng những điểm 
. tiếp xúc ra từ ba, tới năm, tới mười điểm tiếp xúc, một khi 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 68 


trải rộng những điểm tiếp xúc ra, trở thành thiết yếu nhằm 
chê ngự Tâm phóng dật. 


In addition to the primary objects, the meditator has 
to note also all other phenomena that come to his six sense 
organs. Noting of rising and falling of the abdomen is the 
primary object and it can be regarded as staving in one’s 
own house, when he is engaged in noting only "rising and 
falling". A person is at ease or at leisure when staving in 
his own house. When he has to learn lessons, he has to go 
to a school, but he comes back to his home after the school. 
A person has to go to the market to buy edibles but he 
comes back to the house after buying what he needs. A 
person may go to the office to work but comes back to the 
house after the office hours. 

Ngoài những đối tượng chánh yếu ra, thiền giả cũng 
phải chú niệm những hiện tượng khác được đến từ những 
sáu bộ phận giác quan của mình. Chú niệm vào sự phóng 
lên và xộp xuống của bụng là đối tượng chánh yếu và nó có 
thé được coi như đang ở trong căn nhà của mình, một khi vị 
åy dang khán khít chi chú niệm vào “phòng lên và xộp 
xuống”. Một người được thánh thơi và nhàn rỗi khi ở trong 
căn nhà của mình. Khi vị dy có việc hoc những bài học, vị 
ấy đi đến ngôi trường, nhưng vị ấy quay trở về nhà của 
mình sau những giờ học. Một người có việc phải đi chợ để 
mua những thức ăn, nhưng vị ấy quay trở về nhà sau khi đã 
mua những gi mà vị ấy cần thiết. Một người có thể đi đến 
văn phòng để làm việc, nhưng cũng quay trở về nhà sau 
những giờ làm việc. 


So also, “rising and falling” is like staying in one’s 
own house. While one is noting “rising and falling”. if one 
hears some sound, one has to stop noting “rising, falling 
and note the sound as “hearing, hearing ". When the sound 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lao Jatila 69 


goes away, one has to go back to the “rising and falling ` 
again. And when one sees things in his vision, though he 
closes his eyes, one has to note "seeing, seeing”. When the 
vision goes away, one has to go back to noting "rising and 
falling”. 

Cüng nhu thé, "phóng lén và xóp xuóng" nhu thé 
dang ở trong nhà của minh. Trong khi hành giá dang chú 
niệm vào “phông lên và xộp xuống”, néu có nghe được một 
vải âm thanh, hành giả ngưng việc chú niệm vào “phồng 
lên, xộp xuống” và chú niệm vào âm thanh như “nghe, 
nghe". Khi ám thanh dà mát di, hành giá lai quay tró lai 
“phông lên và xóp xuống”. Và một khi hành g giá nhin tháy 
những sự vật ở trong thị lực, cho dù đã nhắm mắt, hành giả 
có sự chú niệm “thấy, thấy”. Khi việc nhìn khuất mắt, 
hành giả quay trở lại chú niệm vào "phóng lên và xộp 
xuống”. 


If the vision do not go away for a long time, do not 
stay with “seeing, seeing” for long, but ignore it, and go 
back to the rising and falling. When any kind of odour is 
scented, good or bad odour has to be noted and then go 
back to rising and falling. When tastes appear at the 
tongue, sweet or salty tastes has to be noted and then go 
back to rising and falling. When wandering mind sets in, 
note "wandering, wandering" or "thinking, thinking" and 
then go back to rising and falling. When there is aches and 
pains, heat and cold in the body, note the aches and pains, 
heat or cold and then go back to rising and falli ing. 

Néu viéc nhin tháy vàn khóng khuất mát trong thời 
gian lâu dài, không nén duy tri với “thấy, thấy”, mà phót lờ 
nó đi, và quay trở lại “phồng lên và xộp xuống”. Khi đã 
ngửi bắt luận một khí hơi nào, phải chú niệm vào mùi tốt 
hay xấu và sau đó quay trở lại “phồng lên và xộp xuống”. 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 70 


Khi vi giác hién bày trén luói, phài chü niém vào vi ngọt 
hay mặn và sau đó quay trở lại "phóng lên và xộp xuống”. 
Khi tâm bắt đầu phóng di, chú niệm "phóng, phóng” hoặc 
"nghi, nghi" và sau đó quay trở lại "phóng lên và xộp 
xuống”. Khi có sự nhức và đau, nóng và lạnh trong cơ thể, 
chú niệm vào nhức và đau, nóng hoặc lạnh và sau đó quay 
trở lại “phông lên và xóp xuống”. 


If the pain persists, the meditator can change the 
posture, but it has to be done step by step and at the same 
time noting the process step by step. Please note first the 
intention to change, then “changing, changing `, opening of 
eyes, movement of the hands, changing of the posture. 
straightening of the back, reposturing of hands, closing of 
the eyes and so forth, without missing anv moment. Then 
go back to the rising and falling of the abdomen. Be 
certain that rising and falling to the abdomen is the 
primary object of meditation. 

Nếu con dau kéo dài, thiển già có thé chuyén dói 
oai nghi, tuy nhiên cần phải hoàn thành một cách tuần tự 
với cùng một thời gian chú niệm tuần tự sự diễn tiến. Xin 
vui lòng chú niệm trước tiên vào tác ý muốn đổi, sau đó 

"đổi, dôi”, mở con mát ra, chuyển động những tay. thay đổi 
oai nghi, giữ lưng cho tháng, dùng tay sửa oai nghi lại, 
khép con mát vào, v.v. khóng thiéu sót mót dóng tác nào. 
Sau đó, trở lai vào sự phóng lén và xóp xuóng cua bung. 
Phải xác định rang sự lên (phóng) và xuống (xộp) của bụng 
là đôi tượng chánh yếu của thién định. 


But the meditator also has to note the sight seen, the 
sound heard, the odour scented, the tastes tasted, the body 
impressions felt, and the consciousness of mind object. The 
maditator may ask why should we note all these 


Những Pháp Thoại của Ngài Dai Trưởng Lão Jatila 71 


phenomena from six sense doors. The aim and object of 
contemplation is to prevent greed, anger, etc. entering from 
these six sense doors. Vipassana meditation is to dispel 
greed, anger and delusion from oneself. 

Tuy nhién thién già cüng nén chü niém khi tháy 
cảnh sắc, nghe âm thanh, ngửi khí hơi, nếm các vị, thân 
cảm xúc, và y thức biết đối tượng. Thiền giả có thé vẫn hỏi 
vì sao chúng ta cần phải chú niệm tất cả những hiện tượng 
này từ nơi sáu cửa giác quan. Mục tiêu và đối tượng của sự 
thám sát là dé ngăn ngừa tham dục, sân hận, v.v. xâm nhập 
từ những sáu cửa giác quan này. Thiền Minh Sát là dé diét 
trừ tham dục, sân hận và sĩ mê ở tự nơi bản thân. 


In the Satipatthana Sutta it is said: "Vineyya loke 
abhijjhà domanassam". The meaning of this Pali is greed 
and anger are liable to attack the loka of the 
Upadanakkhandha and by contemplating the phenomena 
only it can be dispelled and dissolved, from moment to 
moment. Contemplation of these phenomena is the only 
way fo prevent gi 'eed and anger. 

Trong Kinh Niệm Xứ có nói: “sau khi chế ngự 
tham ưu ở đời”. Y nghĩa của câu Pàlì này là tham dục và 
sân hận có khả năng tán công vào thế giới của Thủ Uán và 
do bói su thám sát vào hién tuong, chi có thé sa thài và diét 
trừ, trong từng mỗi sát na. Chi có thám sát vào những hiện 
tượng này là con đường duy nhất dé ngăn ngừa lòng tham 
và sự sân hận. 


Greed and anger can enter only through the six 
sense door. In Pali, these sense organs are called “Dvara” 
which means a door. As door are the entry points to enter 
a house so also greed, anger and delusion will enter into a 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 72 


person through the six sense doors of eye, ear, nose, 
tongue, body and mind. 

Tham dục và sân hận chi có thé xâm nhập vào 
xuyên qua sáu cửa giác quan. Theo từ ngữ Pàli, những bộ 
phận giác quan này được gọi là *Dvàra — Môn” có y nghia 
là Cửa. Nhu thé, cua là nhüng diém đặt lỗi đi vào nhà, 
cũng như thé tham dục, sân hận và si mê sẽ đi vào trong 
Con người xuyên qua sáu cửa giác quan của mắt, tai, mũi, 
lưỡi. thân và tâm. 


Unless the doors are closed, especially at night 
time, the thieves, the robbers, the insects. the dogs or 
snakes may enter the house. To prevent such mishaps, the 
house door have to be closed properly. So also the 
meditators must close the six sense doors to prevent greed 
and anger. [t means that one is to note every phenomena 
that comes from six sense doors. 

Nếu không đóng các cửa lại, đặc biệt là vào ban 
đêm, những kẻ ăn trộm, kẻ cướp của, những côn trùng, 
những con chó hoặc rắn có thể xâm nhập vào nhà. Như thé 
để ngăn ngừa những rủi ro, cửa nhà phải được đóng một 
cách cán than. Cũng như thé, những thiàn giả cần phải 
đóng sáu cita giác quan dé ngăn ngừa tham duc, và sân hận. 
Điều đó có nghĩa là hành giá phải chú niệm từng mỗi hiện 
tượng khi nó di vào từ sáu cửa giác quan. 


If the meditators hears a sound, he must note 
"hearing, hearing". By noting thus greed and anger 
cannot enter through the ears. If the meditator ignores 
noting the pleasant sound it will cause attachment, and the 
attachment to the sound will create greed. If the sound is 
unpleasant, it will create anger. 


Những Pháp Thoại của Ngài Dai Trưởng Lão Jatila 73 


Nếu những thiên giả nghe một âm thanh, vị Ay cần 
phải chú niệm “nghe, nghe”. Do sự chú niệm như thế, 
tham dục và sân hận không có thể xuyên qua lỗ tai mà xâm 
nhập vào. Nếu thiển giả thất niệm, âm thanh duyệt ý sẽ 
khởi phát một sự dính mắc, và sự dính mắc vào âm thanh sẽ 
tạo ra lòng tham muốn. Nếu âm thanh là bất duyệt ý thì sẽ 
tạo ra sự sân hận. 


Greed and anger will induce Akusala or 
unwholesome deeds. Akusala deeds are all those karmic 
volition and the mind and mental concomitants associated 
therewith which are accompanied either by greed (lobha) 
and hate (dosa) or merely delusion (moha). The same with 
the eye door. When the meditator sees anything, please 
note “seeing, seeing”. The pretty sight can create greed 
and the ugly sight can create anger. 

Tham dục và sân hận sẽ tao tác những hành động 
bất thiện hoặc vô tịnh hảo. Bắt Thiện Hạnh là bao gồm Tác 
Ý Nghiệp và Tâm cùng với Tâm Sở phối hợp đi cùng với 
tham dục: (lobha) va sân hận (dosa) hoặc si mê (moha). 
Tương tự với nhãn giác quan. Khi thiền giả nhìn thấy bất 
luận điều chỉ, xin vui lòng chú niệm “thấy, thây”. Cảnh sắc 
đẹp có thê tạo ra lòng tham và cảnh sắc xấu có thê tạo ra sự 
sân hận. 


The same with nose door. Unless the meditator 
notes the odour, the good smell will create greed and the 
stinking smell will cause anger. The same with eating. 
Unless the meditator notes the taste, good taste will create 
greed and bad taste will create anger. Greed and anger 
will cause Akusala deeds, which will cause verbal and 
physical unwholesome acts. 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 74 


Tương tự với ty giác quan. Nếu thiền giả không 
chủ niệm vào khí hơi, với hương khí sẽ tạo ra lòng tham và 
xú khí sẽ tạo ra sự sân hận. Tương tự với thiệt giác quan. 
Nếu thiển giả không chú niệm vào các vị, với vị tốt sẽ tạo 
ra lòng tham và vị xấu sẽ tạo ra sự sân hận. Tham dục và 
sân hận sẽ khởi phát Bất Thiện Hạnh, chính đó sẽ tạo ra 
biết bao Ngữ và Thân Bát Thiện Hạnh. 


Therefore, as the saying goes "prevention is better 
than cure", all the phenomena must be contemplated to 
prevent the formation of greed and anger. On seeing 
sights, note "seeing, seeing”. If you note the visual objects 
thus, vou may have no time to appreciate the good or the 
bad sight just awareness of visual object. If the meditator 
does not contemplate thus he will have attachment to the 
good visual object, the clinging sets in or anger will 
develop because of bad visual objects. “Ditthedittha 
Mattam  Bhavissati". The translation of this Pài is 
“Visual objects when noted at the time of seeing will stay 
as only a visual object, creating no sensation and no 
attachment. 

Do đó, tục ngũ có câu “ngửa bệnh hơn chữa bệnh”, 
tất cả hiện tượng cần phải thâm sát, để ngăn ngừa sự hình 
thành lòng tham và sự sân hận. Khi nhìn thấy cảnh sắc. 
chú niệm “thấy, thấy”. Nếu bạn chú niệm vào đối tượng 
của thị giác như thể, bạn có thể sẽ không có thời gian để 
thưởng thức cảnh sắc là tốt nay xấu, chỉ thuần liễu tri về đối 
tượng của thị giác. Nếu thiền giả không có sự thám sát như 
thé, vi áy sé có thé dính mác vào cánh sác tót, su cháp thü 
được xác lập hoặc sự sân hận sẽ phát triển vì lẽ cảnh sắc 

xáu. “Liễu trì thấy như thấy". Câu Pali này được dịch 
nghĩa “Cảnh sác khi được chú niệm ở ngay thời điểm đang 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 75 


nhìn sẽ dừng lại chỉ là một dói tượng của thị giác, không 
tạo ra sự cảm xúc và không dính mac. 


“Sute sutamattam Bhavissati” The translation of 
this Pàli is "When sounds are noted at the time of hearing 
it stays only as a sound object". There is no time to creare 
greed or anger. So no sensation, no attachment. Should be 
no time to differentiate between good or bad odour. In 
eating also, the meditator should note step by step of the 
process of eating. Thus, greed or anger, w ill be prevented. 
Body impressions or tactile objects should also be noted as 
and when experienced. There will be no good or bad 
feeling. 

“Liéu tri nghe như nghe”. Cau Pali này được dich 
nghĩa “Khi chú niệm những âm thanh ngay thời điểm đang 
ling nghe thi dùng lại nơi đó, chỉ là một cảnh thính” 
Không có thời gian để tạo ra lòng tham hay sự sân hận. 
Như thé không có sự cảm xúc, không dính mắc. Cũng 
không có thời gian để phân biệt giữa hương khí hay xú khí. 
Trong khi ăn cũng vậy, thiền giả nên chú niệm tuần tự của 
sự diễn tiễn việc ăn. Như thé, lòng tham hay sự sân hận, sẽ 
được ngăn ngừa. Thân thọ cảm hoặc đối tượng cảm xúc 
cũng nên chú niệm như là và khi đã có kinh nghiệm. Sẽ 
không có cảm giác tốt hay xấu. 


“Mute mutamattam Bhavissati”. The translation 
of this text is "odour, taste and tactile object will stay as it 
is without creating greed or anger if the meditator notes 
them at the time of occurrence. Mind object or 
consciousness also be noted at that moment as “knowing, 
knowing", and thus prevent the analyzing process not to 
create lobha, dosa, moha (greed, anger and delusion). 
This is Pali is *Vinnáte vinnütamattam Bhavissati”. 


Những Pháp Thoại của Ngài Dai Trưởng Lão Jatila 76 


“Liễu tri ngửi như ngửi?. Đoạn văn này được 
dịch nghĩa “khí hơi, các vị và xúc chạm được dừng lại ngay 
tại đó, thì sẽ không tạo tác lóng.tham hay sự sân hận, nếu 
như thiền giả chú niệm chúng nó ngay thời điểm đang hiện 
bày. Đối tượng tâm thức hay Y Thức cũng được chú niệm 
ở ngay thời điểm “biết, biết", và như thé ngắn ngừa tiến 
trình phân tích, không tạo tham lam (lobha), sân.hận (dosa), 
si mê (moha). Câu Pàli này là “Liễu tri Y Thức như Y 
Thức”. 


Therefore our meditators here are to note all 
phenomena that strikes the six sense doors, [n the other 
words, the meditators should not be satisfied and 
complacement by being able note the rising and falling of 
the abdomen only. Contemplation of all arising 
phenomena from six sense doors is also called Pothila 
Precedent. 

Do đó, những thién giả của chúng ta tai đây phải 
chú niệm tất cả hiện tượng tắn công vào sáu cửa giác quan. 
Nói một cách khác, những thiền giả không nén vừa lòng và 
mãn ý trong sự việc chỉ chú niệm vào sự phóng lên và xop 
xuóng cüa bung. Thám sát tát cà những hiện tượng dang 
khởi sinh từ sáu cửa giác quan cũng được gọi là Pothila tiền 
lệ. 


During the time of Buddha, there was a verv 
learned abbot by the name Pothila Mahàthera who was a 
renowed Teacher of Scriptures. He taught to five hundred 
Sanghas from eighteen different Sects of that time and was 
respected by his pupils. One day this Pothila Mahathera 
went fo the monastery of Lord Buddha to pay respects to 
the Omniscient Buddha. But Lord Buddha greeted him 
“Ehi Tucca Pothila (Come! Useless Pothila), Vanda 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 77 


Tucca Pothila (Bow down! Useless Pothila), Nisida Tucca 
Pothila (Sit! Useless Pothila), Yahi Tucca Pothila (Go! 
Useless Pothila) `. 

Vào thói kỳ của Đức Phát, có một vi trụ tri rất uyền 
bác có tên gọi là Đại Trưởng Lão Pothila, Ngài là một bậc 
Giáo Tho Kinh Điển tài ba lỗi lạc. Vi ấy đã dạy năm trăm 
Tăng Chúng từ mười tám bộ phái khác nhau vào đương 
thời đó, và đã được Tăng đồ kính trọng. Một ngày, vị Đại 
Trưởng Lão Pothila đã đi đến tu viện của Đức Thế Tôn để 
đảnh lễ bậc Toàn Giác. Tuy nhiên, Đức Thế Tôn chào đón 
ông ta “Hãy đến đây! Pothila rỗng tuếch”, “Hãy đảnh 
lễ! Pothila rỗng tuéch", “Hãy ngồi xuống! Pothila rỗng 
tuếch”, “Hãy ra đi! Pothila rỗng tuếch”. 


Pothila Mahàthera reflected. Why Omniscient 
Buddha, called him “Good for nothing Pothila" even 
though he was teaching scriptures to eighteen Sects of 
Sanghas with great success. Then he practice that he was 
only engaged in Pariyatti, the teaching line but totally 
neglected Patipatti, the practical meditation bhavana Line. 
So he decided to remedy his short — coming and stopped his 
teaching lessons and taking three robes and alms- bowl, as 
was the custom for monks, left for a meditation centre, 
where Patipatti was practiced, with a firm determination to 
strive for the attainment of A rahatship. 

Dai Truóng Lào Pothila lắng tâm suy nghĩ. Vì sao 
bậc Toàn Giác, đã gọi ông ta là “Pothila bát tài vô dụng” 
dù ring ông ta đã giảng dạy kinh điển cho mười tám bộ 
phái của Tăng chúng với sự thành công to lớn. Sau đó, ông 
ta đã nhận thức ra là ông ta chỉ khăn khít ở trong Pháp 
Hoc, pham vi chuyén món việc giảng huấn, nhưng hoàn 
toàn đã lãng quên về Pháp Hành, lãnh VỰC chuyên môn về 
tu tập thiền định. Thế rồi, ông ta đã quyết định khắc phục 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 78 


nhược điểm của mình và chấm dứt việc giảng dạy bài vở và 
đã lay Tam Y và binh bát, đó là một truyền thống của chư 
tỳ khưu, ra đi đến một Thiền Viện, nơi đó Pháp Hành đã 
được tu tập, với một sự quyết tâm kiên cố là nỗ lực phân 
đấu dé thành đạt bậc Thánh Vô Sinh. 


Yes it is the right decision. If a person wishes to 
learn Scriptures, it is a best to go to a Pariyatti Centre, 
where there are teachers, books and teaching faculities. If 
a person wishes to practice Vipassanà Bhàvanà, it is best 
fo go to a meditation centre, where there are facilities for 
meditation, good meditation teachers for guidance, and 
accommodations and companions, conducive for the 
intensive meditation practice. 

Qua that là mót quyét dinh düng dán. Néu mót 
người có sở cầu tu hoc những Giáo điển, điều tốt nhất là đi 
đến một Trung Tâm Pháp Học, nơi đó có những vị Giáo 
Thọ, sách vở và những khóa giảng huấn. Nếu một người 
có sở cầu tu tập Thién Minh Sát, điều tốt nhất là đi đến một 
Trung Tâm Thién Viện, noi đó có những khóa tu Thién. 
những Thiền Sư giỏi cho việc hướng dẫn, với những trú xứ 
thích hợp và những bạn đồng tu, tạo thuận lợi cho việc tu 
tập chuyên sâu thiên định. 


Pothila Mahathera went to a famous Patipatti 
Centre, where the Abbot — in — charge and all other monks 
of the centre and as well as Sàmaneras (novices) had 
attained the most noble status of Arahatship. Pothila 
Maháthera first went to the most senior Abbot and seek 
guidance in the Patipatti bhàvanà meditation. On seeing 
the famous and learned Pothila Mahdthera, the Senior 
Abbot replied "Bhikkhu Pothila, you are a very famous and 
learned monk with plenty of pupils all over the country. I 
dare not teach you as my student”. 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 79 


Dai Truóng Lão Pothila đã di đến một Trung Tâm Pháp 
Hành nổi tiếng, nơi đó vị Trụ Trì thọ huấn thị, và tất cả 
những vị tỳ khưu khác cùng với các vị Sa Di (người mới 
tu) đã thành đạt trạng thái tầng Thánh cao quý của bậc Vô 
Sinh. Đại Trưởng Lão Pothilà trước tiên đi đến vị Trụ Trì 
tối cao và tầm cầu sự chỉ dẫn trong việc tu tập Pháp Hành 
thiền định. Ngay khí vừa thấy Đại Trưởng Lão Pothila, vị 
Trụ Trì cao niên đã trả lời: “Này tỳ khưu Pothila, người là 
một vi ty khuu rất uyên bác và tài danh với đông đảo dó 
chüng kháp cà dát nuóc. Tói khóng dám day Ngài nhu mót 
món dà của tôi”. 


In a way, it was to dispel Venerable Pothila s 
conceit (mana), of being a learned and famous Abbot, 
which can be a hindrance to the practice. So Pothila 
Mahathera requested the second and third senior monks in 
succession. But they also gave the same reply that since 
Venerable Pothila was a learned and famous abbot, they 
did not dare to accept him as a student. He was so refused 
by all senior monks of the centre and at last he came to 
young Sàmanera, who has attained Arahatship, though 
very young. 

Vói phuong pháp nhằm thải trừ tính kiêu mạn 
(mana — ngã mạn) của Trưởng Lão Pothila, vốn là bàn 
chất của vị Trụ Trì uyên bác và tải danh, mà chính đó có 
thể là một chướng ngại cho việc tu tập. Vì thé, Đại Trưởng 
Lão Pothila đã đến thính cầu hết vi tỳ khuu-cao niên thứ hai 
lại đến vị thứ ba tiếp nói nhau. Tuy nhiên, họ đều cùng trả 
lời như nhau rằng Trưởng Lão Pothila là một vị Trụ Trì 
uyên bác và tài danh, họ không dám nhận ông ta như là một 
môn dé. Như thế, ông ta đã bị tất cả các vị tỳ khưu cao 
niên của Trung Tâm từ chối và cuối cùng ông ta đã đi đến 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 80 


một vi Sa Di trẻ tuổi, đã thành dat quà vi Thánh V6 Sinh, 
cho dù còn rát trẻ. 


Pothila Mahàthera paid due respects to young 
Samanera and requested the meditation method and 
implored the Samanera to accept him as his meditation 
pupil The young Sámanera also refused at the first 
instance showing the same reason. But Pothila Mahàthera 
insisted and pleaded and pledged to obey his instructions to 
the letter. The young Samanera, wanting to test his word, 
showed him to a pond and asked him to go in. Pothila 
Mahathera at once respectfully obeyed and proceeded to 
the centre of the pond. As Pothila Maháthera stepped into 
the edge of the pond, his robes were wet up to the knees but 
he proceeded towards the deep water. 

Dai Truóng Lão Pothila bày tỏ lòng tôn kính đến vị 
Sa Di trẻ và thỉnh cầu phương pháp hành Thiên, cùng lúc 
khẩn khoản van nài vị Sa Di thâu nhận ông ta như là một 
Thiền Sinh. Vị Sa Di trẻ cũng từ chối ngay phút giây ban 
đầu viện dẫn cùng một lý do. Tuy nhiên Đại Trưởng Lão 
Pothila tha thiết yêu cầu và nài xin cùng với tuyệt đối sự 
đoan thé, là sẽ tuân thủ những chi giáo của vi này. Vi Sa 
Di trẻ, muốn thử nghiệm lời hứa, đã chỉ một cái ao và bảo 
ông ta đi xuống đó. Đại Trưởng Lão Pothila tức thời tuân 
thủ một cách tôn kính và tién tới trung tâm của cái ao. Như 
thé, Dai Truóng Lào buóc dén canh bó ao, y áo cüa dà bi 
ướt lên tới đâu gói, nhưng ông ta vẫn tién bước đến vũng 
nước sâu. 


The young Sàmanera, seeing that the famous abbot 
was quite amenable, he decided to re — call the Abbot from 
the pond and accept him as his pupil. To convince Pothila 
Mahàthera the importance of noting all phenomena that 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 81 


comes to the six sense — doors of human beings, he asked 
the senior abbot how he would catch the Iguana, which 
stays in a mound with six holes. Pothila Mahathera replied 
that he would close five holes of the mound leaving only 
one hole open, and catch the Iguana when it comes out 
from the only hole open. 

Vi Sa Di trẻ, nhìn tháy vi tru tri cao nién này dà 
hoàn toàn khả huấn luyện, nên quyết định cho gọi vị Trụ 
Trì từ hò ao và thâu nhận ông ta như một món dé. Dé làm 
cho Đại Trưởng Lão Pothila nhận thức được tính chất quan 
trọng của việc chú niệm tất cả hiện tượng đi đến tử nơi sáu 
giác quan của nhân loại, vi áy dà vån hói vi tru tri cao niên 
làm thế nào mà bắt được con ky đà, khi nó ở trong hang với 
sáu cái ló. Đại Trưởng Lão Pothila đã trả lời rằng ông ta sẽ 
đóng năm cái 16 của cái hang, chỉ dé mở một cái 16 và bắt 
được con kỳ đà khi nó bò ra chỉ từ duy nhất cái lỗ đã mở. 


The Sàmanera then expounded that all phenomena 
that comes through the five physical sense organs of eye, 
ear, nose, tongue and body should be contemplated by the 
mind consciousness. By this way with the gradual 
development of Citta Visuddhi, a meditator can achieve 
Magga Phala Nana, the final goal of meditators. 

Sau đó, vị Sa Di giảng giải chi tiết rằng tất cả hiện 
tượng di dến xuyên qua năm bộ phận giác quan vật lý của 
mắt, tai, mũi, lưỡi và thể xác cần phải thám sát bởi Tám Y 
Thüc. Theo phuong pháp này cùng VỚI su tuần tự phát 
triển của Tâm Thanh Tinh, thiền giá có thé chüng đắc Tuệ 
Đạo — Quả, mục tiêu cuối cùng của những thiền giả. 


Pothila Mahàthera understood the instructions and 
out of the six sense — doors, he opened the only door of 
mind consciousness and contemplated all the phenomena 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 82 


that came to the live physical sense — organs of eye, ear, 
nose, tongue and body. By this correct meditation practice, 
Pothila Mahathera | attained the cherished goal of 
Arahatship within a reasonable time. Therefore, 
contemplation of all phenomena from six sense — doors is 
also called Pothila Precedent. 

Dai Truóng Lao tháu triét nhüng chi giáo và rói 
khói sáu cửa giác quan, ông ta chi mở một cửa duy nhất của 
Tám Y Thức và thám sát tất cả hiện tượng đi đến từ những 
bộ phận sinh lý của mắt, tai, mũi, lưỡi và thé xác. Do bởi 
việc tu tập thiền định chuẩn xác, Đại Trưởng Lão Pothila 
đã thành đạt mục tiêu cao quý của Thánh Vô Sinh trong 
một thời gian thích hợp. Do đó, sự thám sát tất cà hiện 
tượng tử sáu cửa giác quan cũng được gọi là Pothila tiền lệ. 


May our meditators follow the example of Pothila 
Mahathera by contemplating the visible object, audible 
object. olfactory object, gustative object, tactil object and 
mind object in a correct way and strive for the attainment 
of Magga and Phala (Path and Fruition). 

Ước mong tat cà những thin giá cüa chüng ta 
nương theo ty dụ của Đại Trưởng Lão Pothila bởi do thám 
sát đối tượng thị giác (cảnh sắc), đối tượng thính giác (cảnh 
thinh), đối tượng khứu giác (cảnh khí). đối tượng vị giác 
(cảnh vị), đối tượng xúc giác (cảnh xúc) và đối tượng Tâm 
thức theo con đường chuẩn xác và nỗ lực phấn đấu cho 
thành dat Dao (Magga) và Quả (Phala). 


May all our meditators be able to practice 
intensively as instructed here and quickly realise the 
cherished goal of Nibbana in the most easiest way. 

Ước mong tất cả những thién giả của chúng ta có 
khả năng tu tập một cách chuyên sâu như sự chỉ đạy tại đây 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 83 


và chứng tri một cách mau le muc tiêu cao quy là Níp Bàn 
trên con đường thuận lợi thù thăng. 


Sadhu! Sadhu! Sadhu! 
Lanh thay! Lanh thay! Lanh thay! 





Những Pháp Thoại của Ngài Dai Trưởng Lão Jatila 84 


YOUR BODY IS THE PLACE TO SEARCH FOR THE DHAMMA 
XÁC THÂN CỦA BAN LÀ NOI TÁM CẦU CỦA GIÁO PHÁP 


The subject of today's Dhamma Talk is "Your body 
is the place to search for the Dhamma". This is expounded 
by the Lord Buddha in Anguttara Pali Text, Rohitassa 
Sutta. In this sutta, Lord Buddha explained that a person 
can find the four Noble Truths namely Dukkha Saeca. 
Samudaya Sacca, Nirodha Sacca and Magga Sacca in his 
own body. 

Chü dé cüa Pháp Thoại hôm nay là “Xác thân của 
bạn là nơi tầm câu của Giáo Pháp”. Sự việc này đã được 
Đức Thế Tôn giảng giải chỉ tiết trong bài Kinh Rohitassa, 
thuộc Tăng Chi Bộ Kinh. Trong bài Kinh này, Đức Thé 
Tôn đã giải thích rằng con người có thể khám phá được Tứ 
Thánh Bé, cụ thé là Khô Dé, Tập Dé, Diệt Dé và Đạo Đề ở 
ngay chính xác thân của mình. 


l⁄ Dukkha Saccà is the noble truth of suffering. 
Birth is suffering. Sorrow, lamentation, pain, grief and 
despair are suffering; decay is suffering. death is suffering, 
separated from loved ones, living together with unloved 
ones, unattainable wishes, etc. are sufferings. 

1/ Kho Đế: là Thánh Đề vé khó đau. Sanh là khó, 
Buôn phiền, khổ sầu, dau đớn, ưu não và that vọng là khó. 
Hoai diệt là khó. Chết là khó. Ái biệt ly, oán táng hội, cầu 
bát đắc, v.v. là những sự đau khô. 


2/ Samudaya Saccà is the noble truth of the origin 
of suffering. It is the craving which gives rise to fresh 
rebirth and bound up with lust and greed. It is the sensual 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lào Jatila 85 


craving (kàma tanhà) the craving for existence (bhava 
tanha) the craving for non — existence or self — annihilation 
(vibhava tanhà). The belief in the existence of persisting 
ego — entity, soul or personality existing independently of 
those physical and mental processes that constitute life and 
continuing even after death through eternity — belief 
(sassata — ditthi) that give rise to bhava tanha. Bhava 
tanhà is also (samudaya saccà) the noble truth of the 
origin of suffering 

2/ Tap Dé: la Thanh Dé vé nguyên nhân của khổ 
đau. Đó là sự luyến ái làm cho dẫn đến sự tái tục và nây 
sanh ái dục và tham muốn. Đó là sự luyến ái vào ngũ dục 
lạc (Dục Ái), sự luyến ái vào sự hiện hữu (Hữu Ai), sự 
luyén ái vào sự phi hiện hữu hoặc tự hủy diệt (Vô Hữu Ái). 
Niềm tin kháng định vào sự hiện hữu của Thực Ngã, linh 
hồn hoặc bản ngã hiện hữu một cách độc lập với những 
diễn tiến của tâm sinh lý, tạo thành kiếp sống và luôn mãi 
tiếp tục sau khi chết vẫn luôn thường hằng (Thường Kiến), 
chính đó dẫn đến Hữu Ái. Hữu Ái cũng là (Tập Dé) Thánh 
Dé vé nguyên nhân của khó đau. 


The craving for non — existence or self 
annihilation (vibhava — tanhà) is caused by Ucchedaditthi. 
This (Ucchedadithi) in believing the dissolution at death 
encourages persons to enjoy in Akusala deeds since it 
believes that there is no resultant effects of merits or 
demerits after death. These three namely Kama — tanha, 
Bhava — tanhà and Vibhava — tanhà cause suffering and is 
called Samudaya Saccà. 

Su luyến ái vào sự phi hiện hữu hoặc tự hủy diệt 
(Vô Hữu Ái) được khởi phát là do bởi Đoạn Kiến. Việc 
Đoạn Kiến này tin tưởng vào sự hoại diệt tat cà ngay khi 
chết, đã thúc đây con người tận hưởng trong Bất Thiện 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 86 


Hanh ké từ khi có niềm tin ráng khóng có quà báo ành 
huóng vé Phuóc hoác Phi Phuóc sau khi màn phan. Ca ba 
nguyên nhân của khó dau với danh hiệu là Dục Ái, Hữu Ái 
và Vô Hữu Ái và được gọi là Tập Đế. 


3/ Nirodha Saccà is the noble truth of the extinction 
of suffering. This is the extinction of Dukkha Sacca and 
Samudava EU which is realisation of Nibbana. 
Everybody has to strive for achievement of this goal. 

3/ Diét Dé: là Thánh bé vé sự sát trừ tuyệt mọi khổ 
đau, Đây là sự sát trừ tuyệt về Khổ Đề và Tập Dé, dé duoc 
chứng tri Níp Bàn. Tất cả moi người có sự nỗ lực cho được 
chứng đắc mục tiêu này. 


4/ Magga Saccà is the noble truth of the Path 
leading to the extinction of suffering. It is the Noble Eight 
Fold Path which leads to the extinction of Dukkha Sacca. 
Samudava Saccà and realisation of Nirodha Sacca. 

4/ Đạo Bé: là Thánh Dé của Con Duóng dán dén su 
sát trừ tuyệt mọi khó đau. Đó là Thánh Đạo Tám Ngành 
đưa đến sự sát trừ tuyệt về Khổ Đề, Tập Đề và chứng tri 
được Diệt Dé. 


Magga Sacca are (a) Sammà Ditthi (right view), (b) 
Samma Sankappa (right thought), (c) Samma Vaca (right 
speech), (d) Samma Kammanta (right action), (e) Samma 
Ajiva (right livelihood), (f) Sammà Vayama (r ight effort), 
(g) Samma Sati (right mindfulness) and (h) Samma 
Samadhi (right concentration). These eight factors of 
Magganga should be cultivated. Our meditators here by 
the practice of Vipassanà bhavana is also cultivating these 
eight Magganga. 

Dao Dé góm có (a) Chánh Kién (viéc tháy düng), 
(b) Chánh Tu Duy (viéc nghi suy đúng), (c) Chánh Ngữ 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão datila 87 


(viéc nói düng), (d) Chánh Nghiép (việc hành động đúng), 
(e) Chánh Mạng (việc nuôi mạng đúng), (f) Chánh Tinh 
Tán (việc nỗ lực đúng), (g) Chánh Niệm (việc ghi nhớ 
đúng), và (h) Chánh Định (việc tập trung đúng). Đây là 
tám yếu tó của Chi Dao cần phải được gieo trồng. Những 
thiền giả của chúng ta cũng đã gieo tróng tám Chi Đạo này 
bằng cách tu tập Thiền Minh Sát. 


When meditators practice walking meditation, when 
he takes left step knowing correctly that he is taking left 
step is Samma ditthi magganga, noting mind in the step — 
actions is Samma sankappa, making effort to take every 
step — action is Sammavayama, consciousness of every 
action is Sammà sati, awareness in serial order of noting 
mind and taking step repeadtedly is Sammas amadhi, These 
are five Pubbabhàga maggas, when meditators take the 
eight precepts. Sammavaca, Sammakammanta and 
Sammaajiva have been observed already. 

Khi những thién giả tu tập Thién Hành, ngay khi vi 
ay dở chân trái, thì rõ biết một cách chuẩn xác là vị ay dang 
dó chán. trái, dó là chi Dao Chánh Kién, Tám chü niém 
trong mỗi hành động dở chân là Chánh Tu Duy, có găng dé 
tao ra mói hành dóng dó chán là Chánh Tinh Tán, Tâm ý 
thức từng mỗi hành động là Chánh Niệm, tỉnh giác tuần tự 
nối tiếp nhau vào Tâm đang chú niệm và hành động lặp đi 
lặp lại của việc dở chân là Chánh Định. Đây là “Năm Tiền 
Đề Đạo — Pubbabhàga magga”, khi những thiền giả đã 
thọ trì Bát Giới. Với Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp và Chánh 
Mạng quả đã được thọ trì hắn rồi. 


Therefore, when a meditator practices walking 
meditation, he cultivates eight magganga in his noting of 
every step. n his noting of rising and falling of the 
abdomen also, he is cultivating the eight magganga from 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 88 


moment to moment. Repeated practice of such kind of 
bhàvanà in numerous moments is emerging oneself. in the 
noble path of eight magganga. By such intensive practice 
alone, a meditator can achieve extinction of Dukkha and 
Samudaya Saccà and realise Nirodha Saccà which is 
realisation of Nibbana. Therefore the subject of our 
Dhamma Talk “Your body is the place to search for the 
Dhamma” is finding the Four Noble Truth of Dukkha 
Saccà, Samudaya Saccà, Nirodha Saccà and Magga Sacca. 
Searching for Dhamma is the intensive contemplation of 
one s own mental and phys ical phenomenon. 

Do đó, khi thiền giả tu tập Thiên Hanh, vi dy gieo 
trồng tám Chi Đạo tr ong khi chú niệm từng mỗi bước chân. 
Cũng như thé, trong việc chú niệm sự phông lên và xộp 
xuống của bụng, vị ay dang gieo tréng tam Chi Dao trong 
từng mỗi khoảnh khắc (sát na). Lặp đi lặp lại cách thức 
này với một số lượng thời gian trong việc tu tập, chính là tự 
tiễn tu trong Thánh Đạo của tám Chi Đạo. Qua việc tự tu 
tập chuyên sâu như thế, thiển giả có thể thành đạt việc sát 
trừ tuyệt Khổ Đề và Tập Dé, cùng với thấu tri Diệt Dé qua 
việc chúng ngộ Níp Bản. Như thế, chủ đề Pháp Thoại của 
chúng ta “Xác thân của bạn là nơi để tầm cầu của Giáo 
Pháp” là liễu tri Tứ Thánh Dé về Khô Dé, Tập Dé, Diệt Dé 
và Đạo Dé. Tầm cầu vào Giáo Pháp là việc thám sát 
chuyên sâu ở ngay chính tự các hiện tượng tâm sinh lý của 
mình. 


In searching for the Dhamma, it is very important to 
strike the correct method. In Buddha sàsana. there are 
three chapters namely Pariyatti, Patipatti and Pativeda. 
Without Pariyatti, Patipatti cannot flourish and without 
Parivatti and Patipatti, Pativeda cannot be achieved. 
Parivatti is like the embankment in building a pond. 
Patipatti is like water and Pativeda is the lotus flower. If 


Những Pháp Thoại của Ngài Dai Trưởng Lão Jatila 39 


there is no embankment, water cannot be retained and if 
there is no water there cannot be lotus flower. 

Trong viéc tầm cầu Giáo Pháp, điều rất quan trọng 
là tim düng phuong pháp. Trong Phật Giáo, có ba giai 
doan vói tén goi là Pháp Hoc, Pháp Hành và Pháp 
Thành. Thiéu Pháp Hoc, Pháp Hành khóng thé phát trién 
được và thiểu Pháp Học và Pháp Hành, Pháp Thành không 
thé chứng dat được. Pháp Hoc ví như bờ dé trong việc xây 
dựng cái ao. Pháp Hành ví như nước và Pháp Thành ví như 
hoa sen. Néu không có bờ dé, thì không có thể giữ được 
nước và nếu không có nước thì không thể có hoa sen. 


Another example, Pariyatti is the formula of making 
medicine, Patipatti is the treatment and Pativeda is curing. 
If there is no formula, there can be no treatment and if 
there no treatment, there can be no cure. Therefore the 
correct method is the criteria to walk the right Path of 
Pariyatti, Patipatti and Pativeda. After finding the correct 
Path the second criteria is perseverance. If there is no 
perseverance or stamina, success cannot be achieved. 
Intensive practice with perseverance on the right path is 
searching for Dhamma. ` 

Một ví dụ khác, Pháp Học là phương thức để chế 
tạo y dược, Pháp Hành là cách điều trị và Pháp Thành là 
khôi phục được sức khỏe. Nếu không có phương thức, thì 
không có thể chữa trị được và nếu không có sự chữa trị, thì 
sức khỏe không được phuc hài. Do đó, phuong pháp đúng 
đắn là tiêu điểm để bước vào Chánh Đạo của Pháp Học, 
Pháp Hành và Pháp Thành. Sau khi tìm được Chánh Đạo, 
tiêu điểm thứ hai là sự kiên trì. Nếu không có sự kiên trì 
hoặc khả năng chịu đựng, thì không thể gặt hái được sự 
thành công. Tu tập chuyên sâu với sự kiên trì trong Chánh 
Đạo là tầm cầu được Giáo Pháp. 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 90 


What is the body? It is the aggregates of mind and 
matter (nàma and rüpa) including the perception (sanHà). 
The dimension of your body is about six feet in length and 
ten inches in width. Finding the Dhamma is what 
Mears experience during contemplation. Therefore, 

your body is the place to search for the Dhamma” means 
the realisation of the Four Noble Truths by intensive 
contemplation of mental and physical phenomenon of one 's 
own body, 

Co thé là cái chi? Dó là những tông hợp của tinh 
thần và vật chất (Danh và Sắc) luôn cả năng lực tri giác 
(Sanna - Tướng). Kích thước cơ thé của ban là dó khoáng 
sáu feet cao và 10 inches ngang. Tâm cầu Giáo Pháp là 
những gi mà những thiền giả đã có kinh nghiệm trong thời 
gian thám sát. Như thế, “xác thân của bạn là nơi để tâm 
câu Giáo Pháp" có nghĩa là sự liễu tri vào Tứ Thánh Đề bởi 
do sự thâm sát chuyên sâu vào hiện tượng tâm sinh lý ngay 
chính tự xác thân của mình. 


The source of this talk — "Your body is the place to 
search for Dhamma is from Anguttara Pali Text. During 
Buddha's time while Buddha was residing in Jetavana 
Monastery in Sàvatthì Province, one being from Brahma 
World by the name of Rohitassa came to Lord Buddha. He 
came at midnight and being a Brahma, he has a body of 
shining lights and after paving respects to Lord Buddha. he 
sat in a suitable place and put a question to Lord Buddha. 

Nguón góc cüa bài Pháp Thoại này — “Xác thân của 
bạn là nơi dé tâm cầu Giáo Pháp" là từ trong Tăng Chi Bộ 
Kinh. Vào thời kỳ của Đức Phật, trong thời gian Đức Phật 
đang trú ngụ tại Ky Viên Tự, trong thành Xá Vệ, có một vị 
Phạm Thiên tên gọi là Rohitassa ở tại Phạm Thiên Sắc 
Giới, đã đi đến Đức Thế Tôn. Vi Phạm Thiên này đến lúc 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 91 


nữa đêm, với sắc thân của vi Trời Pham Thiên chói ngời 
ánh sáng và sau khi bày tỏ lòng. tôn kính đến Đức Thé Tôn, 
vị Phạm Thiên này đã ngồi xuống ở một nơi thích hợp, và 
đặt ra một câu hỏi đến Đức Thé Tôn. 


"O Lord Buddha! Can a person go on foot to the 
end of the universe, where there is no birth, no death, no 
old age and no decay". Lord Buddha replied "Rohitassa 
Brahmà the end of the Universe where there is no old age. 
no decay, no death and rebirth means Nibbana and to 
travel to Nibbana on foot is impossible and unreachable”. 
Here Rohitassa Brahmá's question was the end of Okasa 
Loka and Buddha's answer was the end of Sankhàra Loka. 
But Lord Buddha's answer is not contracditory to the 
question since the end of Sankhara Loka can also be taken 
as the end of Okasa Loka. 

“Bạch Đức Thế Tôn ! Có thể nào con người với bộ 
hành đi đến tận cùng của vũ trụ, nơi đó không có sanh, 
không có tử, không có tuổi già và không có hoại diệt”. Đức 
Thế Tôn trả lời “Này Phạm Thiên Rohitassa, tận cùng của 
vũ trụ, nơi đó không có tuổi già, không có hoại diệt, không: 
có tử và tái tục, có nghĩa là Níp Bàn, và du hành tới Níp 
Bàn với bộ hành thì quả là bát thành và bát khả thi". Tai 
đây, câu hỏi của Phạm Thiên Rohitassa là tận cùng của Hư 
Không thế gian, và câu trả lời của Đức Phật là chấm dứt 
của Hữu Vi thé gian. Tuy nhiên, câu trả lời của Đức Thế 
Tôn là không có mâu thuẫn với câu hỏi, quả thật là, chấm 
dứt của Thé Gian Hữu Vi cũng có thé dùng là tận cùng của 
Thé Gian Hư Không. 


Rohitassa Brahma said to Lord Buddha "Lord 
Buddha, your Venerable ‘s answer is very surprising and it 
is very extraordinary. It is a very good answer that the end 


Những Pháp Thoại của Ngai Đại Trưởng Lão Jatila 92 


of the Universe. meaning Nibbana is unreachable by 
travelling on foot. May I relate an old episode ? Once 
upon a time, Ï was the son of a hunter by the name of 
Rohitassa who became a recluse after forsaking the family 
life. I was leading the life of a hermit in the heart of the 
forest. I was endowed with supernatural powers and I 
could travel instantly by supernatural powers. IfI may 
describe my ability, 1 could travel around the universe 
during the short time as an expert archer's swift arrow 
passes through a palm tree shadow. I can also take big 
strides. My steps can be so vast that my one step can reach 
from East ocean bank to the West ocean bank. I hada very 
strong desire to travel to the end of the universe. So with 
the obsession of travelling to the end of the universe and 
endowed with the supernatural powers and my swiftness. I 
proceeded my journey to the end of the world. Leaving 
aside the time for food and toilets. 1 travelled for one 
hundred years with all the powers and swiftness at my 
command but without reaching the end of the Okasa Loka. 
I died at the edge of one universe. After that Journey and 
death, (without realising my aim) I was born into the 
Brahma world and I am known as Rohitassa Brahma”. 
Pham Thiên Rohitassa đã nói với Đức Thé Tôn 
“Bạch Đức Thể Tôn, câu trả lời của Ngài quả rất ngạc 
nhiên và nó rất là phi thường. Đó là câu trả lời rất là khôn 
khéo, rằng là tận cùng của Vũ Trụ có nghĩa là Níp Bàn quả 
là bất khả thi với viễn du bằng bó hành. Con có thể kể lại 
một câu chuyện quá khứ? Một thời gian xa xưa, con là 
con trai của một thợ săn với tên gọi là Rohitassa, và trở 
thành một án sĩ sau khi từ bỏ đời sống gia đình. Con đã trải 
qua đời sóng của một vị tu khó hạnh ở trung tâm rừng già. 
Con đã được Phúc Lộc Thiền với năng lực siêu nhiên và 
con có thể du hành trong nháy mắt bằng năng lực phi 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 93 


phàm. Nếu con có thé diễn tả năng lực của con, là con có 
thể du hành vòng quanh vũ trụ tr ong một thời gian ngắn, ví 
như một xạ thủ chuyên nghiệp bắn mũi tên xuyên qua bóng 
của một cây cọ. Con cũng có thể có những bước chân đài. 
Những bước chân của con có thể rất rộng lớn, rằng mỗi 
bước chân có thẻ trải dài từ bờ biển Đông cho tới bờ biển 
Tây. Con đã khởi lên một ý muốn mãnh liệt là du hành đến 
tận cùng của vũ trụ. Như thé, với sự nuôi dưỡng tu tưởng 
du hành đến tận cùng của vũ trụ, với sự Phúc Lộc Thiền có 
năng lực siêu nhiên và với sự thần tốc. Con đã tiến hành 
cuộc du hành đi đến tận cùng của thé gian. Loại bỏ một 
bên của thời gian cho sự ăn uống cùng với tiểu tiện và đại 
tiện. Con đã du hành cho đến một trăm năm với tất cá năng 
lực và thần tốc của sự tỉnh thông, nhưng con đã không đạt 
đến tận cùng cua Hư Không Thế Gian và con đã chết ở một 
bờ biên của vũ trụ. Sau chuyến du hành đó và chết (không 
thực hiện được mục đích), con đã tục sinh vào Thế Giới 
Phạm Thiên và con được biết đến là Phạm Thiên 
Rohitassa”. 


When he was born into the Brahma world, he 
remembered his past and came to Lord Buddha and 
questioned Lord Buddha if it is possible to travel to the end 
of Okàsa Loka where there is no old age, no decay, no 
death and no rebirth, etc. to verify his own experience. So 
Lord Buddha's answer that the end of Sankhàra Loka 
where there is no old age, no decay, no death and no 
rebirth cannot be reached on foot confirmed his 
experience. 

Khi được tục sinh vào Thé Giói Pham Thiên, ông ta 
đã nhớ lại kiếp quá khứ và đã đi đến để vấn hỏi Đức Thế 
Tôn, nhằm xác minh qua kinh nghiệm của chính mình là có 
thể thành đạt việc du hành đến tận cùng của Hư Không Thé 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 94 


Gian, ở noi đó không có tuổi già, không hoại diệt, không 
chết và không tái tục, v.v. Như thế, câu trả lời của Đức 
Thế Tôn đã kháng định với kinh nghiệm của Ngài, là không 
thể đạt đến bằng chân dé cham dứt Hữu Vi Thé Gian, ở nơi 
đó không có tuổi già, không hoại diệt, không chết và không 
tái tục. 


Buddha added that unless Nibbana is realised, theré 
is no place where there is no old age, no decay, no death 
and no rebirth, so there is bound to be sufferings. 
Rohitassa Brahma was told that the end of all sufferings is 
realisation of Nibbana. And the correct way to realise is to 
search the Dhamma from one's own body. In this body 
alone Dukkha Saccà, Samudaya Saccà, Nirodha Saccà ana 
Magga Saccà can be found. 

Düc Phát bó tác thém rằng ngoài ra Níp Bàn đã 
được chứng tri, không còn chó nào dé không có tuói già, 
không hoại diệt, không chết và không tái tục, như thế nhất 
định là bị đau khổ. Phạm Thiên Rohitassa đã được cho 
biết rằng chấm dứt moi dau khó là chümg tri Nip Ban. Va 
con đường đúng dán dé được thực hiện là tầm cầu Giáo 
Pháp ở ngay chính xác thân của mình. Chỉ có chính xác 
thân này, mói có thé khám phá ra được Khô Dé, Tập Dé, 
Diệt Đề và Đạo Dé. 


Dukkha Sacca in brief, is the five groups of 
Khandhà. What our meditators here practice is Dukkha 
Saccà. Noting of left step. right step is Dukkha Saccà. 
Rising and falling of the abdomen is Dukkha Saccà, seeing 
and hearing is also Dukkha Saccà. Before the meditation 
practice, a meditator does not know these as Dukkha 
Saccà, but regarded as sensual pleasures misled by Tanha 
(craving). Eating, seeing, heari Ing, etc, are regarded as 


Nhüng Pháp Thoai cüa Ngài Dai Trưởng Lão Jatila 95 


pleasures by ordinary person before. the practice of 
Vipassana bhavana. Not only seeing and hearing but all 
sensations from five physical sense organs are regarded as 
good and pleasurable and become attached to these 
SENSATIONS. 

Khổ Dé, một cách van tắt, là năm nhóm của Uan. 
Những cái chi mà những thiền giả của chúng ta tại đây tu 
tập là Khổ Đế. Chú niệm vào trái bước, phải bước là Khô 
Đề. Sự phóng lên và xộp xuống của bụng là Khô Dé, và 
cũng như thế, việc thấy và việc nghe là Khổ Đề. Trước khi 
tu tập Thiền, thién giả bát liễu tri những điều này là Khổ 
Dé, nhung được nhìn thay lầm lẫn như là những dục lạc do 
bởi Ái Dục (luyén ái). Việc ăn, việc thấy, việc nghe, v.v. 
được nhìn tháy là những dục lạc của hạng người thông 
thường, trước khi tu tập Thiền Minh Sát. Không chi là việc 
thấy và việc nghe, nhưng tat cả những cảm xúc từ năm bộ 
phận giác quan vật lý được nhìn thấy là tốt đẹp và duyệt ý, 
và rồi trở nên dính mắc vào những cảm xúc này. 


The attachments is Samudaya Sacca which is 
craving (tanha). To lead to the extinction of Dukkha Sacca 
and Samudaya Saccà, a meditator has to cultivate Magga 
Saccà. The practice of Vipassana bhavana is cultivating 
Magga Sacca. Every noting by a meditator is cultivating 
Magga Saccà. By persistent noting of all mental and 
physical phenomenon, a meditator gradually progresses in 
cultivating Magga Saccà and finally reached a stage where 
all physical and mental phenomena cease to function. This 
is called realisation of Nibbàna. Such realisation is 
achieved by contemplation of mental and physical 
phenomenon of one's own body and hence Lord Buddha 
had expounded "Your body is the place to search for the 
Dhamma” the main topic of today's Dhamma Talk. 


Những Pháp Thoại của Ngài Dai Trưởng Lão Jatila 96 


Những su dính mắc là Tập Dé, đó là luyễn ái (Ai 
Dục). Dan đến việc sát trừ tuyệt của Khổ Đề và Tap Dé, 
thién già phài gieo trồng Dao Dé, Việc tu táp Thián Minh 
Sát là gieo trồng: -Đạo Dé. Từng mỗi chú niệm của thiển giả 
là gieo trồng Đạo Dé. Bằng sự kiên trì chú niệm vào tất cá 
hiện tượng tâm sinh lý; t thiền g giả dàn dàn tién tu trong sự 
gieo tr ông Đạo Đề và cuối cùng rôi thành dat giai đoạn, ở 
nơi đó mọi chức năng của hiện tượng tâm sinh lý dừng lại. 
Điều này gọi là chứng tri Níp Bàn. Như thé, sự chứng tri là 
được chứng đắc do bởi thẩm sát vào hiện tượng tâm sinh lý 
của chính tự xác thân của mình, và vì thế, Đức Thế Tôn đã 
giải thích chi tiết “Xác thân của ban là noi dé tầm cầu của 
Giáo Pháp", chủ đề chánh yếu của Pháp Thoại hôm nay. 


Here we have to be cautious about some wrong 
deductions by some critics. They say, Lord Buddha had 
said that the Four Noble Truths of Dukkha Saccà. 
Samudava Saccà, Nirodha Saccà and Magga Saccà are 
discovered in one's body. Since the Four Noble Truths is 
in one's own body, no effort, no practice of anything is 
necessary. This premise is not correct. Buddha's teaching 
are deep and difficult. Some of the teachings need correct 
interpretation by those who are conversant with Dhamma. 

Tai dáy, chüng ta phải cán trong vé mót vài suy luán 
sai làm cüa mót só nhà phé binh. Ho nói, Đức Thé Tôn đã 
nói rằng Tứ Thánh Dé vé Khó Dé, Tập Dé, Diệt Dé và Dao 
Đề được khám phá ra trong cơ thé của con người. Ké từ Tứ 
Thánh bé ở trong chính co thé cüa con người, thi không 
cần có găng, không cần tu tập chi cả. Tiền dé này quả thật 
không đúng. Huấn từ của Đức Phật thi thậm thâm và khó 
tầm. Một vài huấn từ cần phải được giải thích đúng đăn 
với những người đã thông thạo Giáo Pháp. 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 97 


For example, a forest of "Teak" trees is called 
"Teak" forest. But it doesn't mean Teak Trees alone grow 
in this forest or there can be no "Teak" trees in other 
areas. .Other species may also grow in "Teak" forest. 
Second example, when the announcement is made that the 
President of a country has made appearance, it does not 
mean the President alone. He has his assistants, his 
bodyguards and the whole of his retinue. But the main 
important person is the President and his designation alone 
is declared and that includes the whole retinue of his 
followers. This is called “Padhàna method”. There is 
also (phalànumàna method). It is by knowing the effect 
one can find out the cause. When a stream is suddenly 
flooded with great volume of water, one can deduct that 
there is heavy rain at the source of the stream. Flooding is 
the effect and raining at the source is the cause. 

Cho ví du, mót rüng nhüng cáy Teak thi duoc goi là 
rừng "Teak". Tuy nhiên nó không có nghĩa là những cây 
Teak chỉ lớn lên trong khu rừng này hoặc không có những 
cây Teak trong những khu vực khác. Cũng có thể có những 
giống cây khác lớn lên trong rừng Teak. Thí dụ thứ hai, 
khi sự loan báo được thực hiện rang Tổng Thống của đất 
nước đã xuất hiện, nó không có nghĩa là chỉ có vị Tông 
Thống. Ông ta có những phụ tá, những cận vệ và một khối 
đoàn tùy tùng của ông ta. Tuy nhiên, chỉ có nhân vật chánh 
quan trọng là vị Tổng Thống và danh tánh của ông ta là 
được tuyên bố chánh thức, và diéu đó bao gồm cả khối 
người tháp tùng di theo ông ta. Điều này được gọi là 
“Phương Pháp Chủ Vị”. Day cũng được goi là “Phương 
Pháp Kết Luận”. Điều đó có nghĩa, khi được biết kết quá 
thì người ta có thể tìm ra được nguyên nhân. Khi dòng 
sông bát ngờ bi ngập tràn với lưu lượng nước rất lớn, người 
ta có thể suy luận rằng có một cơn mưa to ở đầu nguồn của 


Những Pháp Thoại của Ngài Dai Trưởng Lão Jatila 98 


dòng sóng. Ngáp lut là hậu quả và con mưa ở đầu nguồn là 
nguyên nhân. 


Third example is Attha Panna method. It is taking 
the meaning of the sentence. By examining the statement 
"Devadatta" has full stomach, it is to be deducted that he 
eats at night time. So also, when Lord Buddha said that the 
Four Noble Truths are in one's own body, it does not mean 
that the Four Noble Truths are in solid form in one's own 
body. Dukkha Saccà and Samudaya Saccà can be found in 
the body but Magga Saccà has to be cultivated By 
cultivating the cause, contemplation of mental and physical 
phenomenon, the effect is cessation and realisation of 
Nibbana. 

Thí dụ thứ ba là “Phương Pháp Ly Trí". Đó là 
nắm lấy ý nghĩa của câu văn. Với sự khảo sát lời tuyển bó 

“Devadatta” đã no bụng, điều đó được suy luận là vị ày án 
vào lúc đêm tối. Cũng như thế. khi Đức Thế Tôn nói răng 
Tứ Thánh Đề là ở ngay chính trong con người, nó không có 
nghĩa là Tứ Thánh Đề là những thành phân xác quyết ở 
chính trong con người. Khó Dé và Tập Đề có thể được tìm 
thầy trong con người, nhưng Dao Dé thi phải được gico 
trồng. Do sự gieo trồng hạt nhân. sự thám sát vào hiện 
tượng tâm sinh lý, là quả trổ cho sự chấm dứt và chứng tri 
Níp Bàn. 

As the subject of this talk, "Your body is the place 
to search for the Dhamma”, in conclusion if a meditator 
wants to know the four Noble Truths of Dukkha Saccà. 
Samudaya Saccà, Nirodha Saccà and Magga Saccà, he has 
to contemplate Ripa and Nama of his body. By 
contemplating the mental and physical phenomenon of 
one's own body finally one can realise cessation of 
suffering, Nibbana. 


Những Pháp Thoại của Ngài Dai Trưởng Lão Jatila 99 


Nhu chủ dé của Pháp Thoại này, “Xác thân của ban 
là noi dé tàm càu cüa Giáo Pháp", trong su két thüc, néu 
thién già mong càu hiéu biét Tứ Thánh Đề vé Khổ Dé, Tập 
Dé, Diét Dé và Dao Dé, vi ay phai thám sat Sac va Danh 
của xác thân mình. Do su thám sát hiện tượng tâm sinh ly 
của chính tự xác thân mình, cuối cùng người ta có thé 
chüng tri su chám düt khó dau, Níp Bàn. 


So may all our meditators as expounded by Lord 
Buddha in this Dhamma of "Your body is the place to 
search for the Dhamma” be able to contemplate on his own 
body and find the Four Noble Truths and realise the 

cessation of all suffering i in the shortest possible time. 

Như thé, ước mong tất cà những thiền giả của 
chúng ta, qua sự giải thích bởi Đức T hé Tón trong bài Pháp 
này vé "Xác thán cüa ban là noi dé tàm càu cüa Giáo Pháp" 
có khả năng thám sát trong chính xác thân minh và khám 
phá ra Tứ Thánh Dé, cùng với chứng tri sự chấm dứt mọi 
khó dau trong một thói gian có thé ngăn nhát. 


Sadhu! Sadhu! Sadhu! 
Lanh Thay! Lanh Thay! Lanh Thay! 


M 





Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 100 


FOUR TYPES OF PEOPLE 
BÓN HẠNG LOẠI NGƯỜI 


Today's Dhamma Talk is about "Four Types of 
People” as expounded bv Lord Buddha to K ing Pasenadi 
Kosala of Savatti, a province in India Lord Buddha in his 
discourse explained that there are persons who go: 

I/To darkness from darkness. 

2/To brightness from darkness. 

3/ To darkness from brightness. 

4/ To brightness from brightness. 

Lord Buddha further elaborated that: 

Pháp Thoai hóm nay là *Bón hang loai nguoi" dà 
được Đức Thé Tôn giảng giải chỉ tiết đến Vua Pasenadi 
Kosala của thành Xá Vệ, một tỉnh ly của Án Độ. Trong 
Pháp Thoại của Ngài, Đức Thế Tôn đã giải thích rằng có 
những con người họ đi: 

/ Từ tối tăm đi vào tối tăm. 

2/ Từ tói tăm đi ra sáng lạng. 

3/ Từ sáng lạng đi vào tối tăm. 

4/ Từ sáng lạng đi ra sáng lạng. 

Đức thé Tôn dà giải thích thêm chỉ tiết, rằng: 


Firstly, a person in born in the lower strata of life, 
with ugly appearance, poor health, with bodily defects such 
as blindness, deafness, inarticulateness. deformation, etc. 
and has no food to eat, no clothes to wear, no house to 
dwell and no medicine for health. Though born in such a 
miserable state, he has no repentance, but indulges in 
unwholesome activities such as Killing, stealing, sexual 
misconduct, lying and taking intoxicants. He fails to 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 101 


observe moral purification. Committing such unwholesome 
deeds without repentance, he is no doubt, likely to be 
reborn in the nether worlds — as in hell, in the animal 
world or in the ghost worlds. Such type of a person is 
categorized as one who goes to darkness from darkness. 

Trường hop thứ nhất, có người sinh trong đời Ở một 
tầng lớp xã hội thấp kém, với ngoại hình xấu xa, nghèo 
khổ, với xác thân khuyết tật như là bị mù, bị điếc, bị câm, 
tật nguyễn,V.V, và không có vật thực để ăn, không có y áo 
để mặc, không có nhà để ở và không có thuốc cho sức 
khóe. Dù đã sinh ra trong một tình trạng khốn khó nhu thé, 
vi áy khóng có su hối tiếc, mà còn miệt mài trong những 
hành động bát thiện nhu là sát sanh, trộm cắp, tà hạnh, nói 
dối và dùng các chất say. VỊ áy hư hỏng trong việc gin giữ 
thanh lọc hạnh kiểm. Phạm vào những Bất Thiện Hạnh mà 
không hối hận, vi ây không có sự nghi ngờ nào cả, có khả 
năng sẽ tục sinh vào Khổ Thú, như vào trong địa ngục, 
trong thế giới bàng sanh hoặc trong hàng nga quy. Hang 
người như vậy được phân loại là một trong những người di 
từ tối tám vào trong tối tăm. 


Secondly, a person is born poor with bodily defects 
as above. Though born miserable, he felt repentant and 
realized that due to his unwholesome activities done in the 
past existence, he was consequently born in such miserable 
state and mended his mental attitudes. He observes 
morality unbroken, does all wholesome activities utmost to 
his ability, giving meritorious danas (generosity), etc. 
Moreover, he practices wholesome thought, speech and 
actions and totally abstains from killing, stealing, sexual 
misconduct, lying and taking intoxicants. His status 
gradually rises or ascends higher and higher as one living 
on the ground to sitting on a chair, to riding on a horse, to 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 102 


riding on an ornarmented elephant and then on to residing 
in a fully decorated house. Thus a person who mends his 
ways understandingly is sure to achieve a better kind of 
existence with healthy and wealthy circumstances and even 
may land in the Deva worlds. Such type of a person is 
categorized. as one who goes to brightness from darkness. 

Trường hợp thứ hai, có người sinh ra nghèo khổ với 
xác thân khuyết tật như trên. Tuy sinh ra khốn khổ như thé, 
VỊ ay cam thay à ăn nan hồi tiếc và nhận thức những việc bát 
thiện mà vị áy đã làm trong kiếp quá khứ, do đó vị ấy phải 
sinh trong một hoàn cảnh khốn khổ như thế và đã tu tỉnh 
những thái độ tâm linh của mình, Vị ấy luôn gìn giữ hạnh 
kiểm không gián đoạn, tạo tất cả những Thiện Hạnh với hết 
khả năng của mình, xã thí công đức (rộng lượng), v.v. 
Hon thé nữa. vị ấy tu tập những Thân, Lời và Ý Thiện 
Hạnh, và hoàn toàn từ bỏ các việc sát sanh, trộm cắp, tà 
hanh, nói dối và dùng các chát say. Tinh trạng của vị dy 
dan dan duoc ting trưởng hoặc thăng hoa cao lên mãi, ví 
như một người đang sống ở mặt đất lại được lên ghế ngồi, 
lên ngựa cưỡi, ngồi trên thớt tượng được khéo tô điểm và 
rồi đến trú ngụ trong một ngôi nhà được trang trí đây đủ. 
Do đó, với người cải thiện những hành vi của mình VỚI SỰ 
hiểu biết, chắc chán là sẽ thành đạt một kiếp sống tốt đẹp 
hơn với hoàn cảnh an vui và thịnh vượng, luôn cả, có khi 
được sanh vào Thiên Giới. Hạng người như vậy được phân 
loại là một trong những người đi từ tối tăm ra sáng lạng. 


Thirdly, a person born high or rich parents, 
endowed with good appearance, health and wealth without 
having to worry about food, clothing, dwelling and 
medicine, and leads a luxurious life. Though born 
fortunate, he lacks morality, does not understand the 
benefits of wholesome thoughts, speech and actions. and 


Những Pháp Thoại của Ngài Dai Trưởng Lão Jatila 103 


enjoys doing mischievous deeds such as killing, stealing, - 
sexual misconduct, lying and taking intoxicants. Moreover. 
he is inconsiderate towards others and never cultivates 
sympathetic feelings. | Committing such unwholesome 
activities throughout his life, his status falls or descends 
gradually, from the dwelling in the fully decorated house, 
to riding on an ornamented elephant, to riding on a horse, 
to sitting on a chair and then fallen to the ground level. 
Such type of a person is categorized as one who goes to 
darkness from brightness. He is likely to reborn in the 
nether world after death. 

Trường hợp thứ ba, có người được sanh ra với cha 
mẹ giàu có hoặc thượng lưu, thọ hướng phước báu với 
ngoại hình tốt đẹp, khỏe mạnh và sung túc, không có điều 
chỉ phải lo lắng về vật thực, y áo, trú xứ và thuốc men, và 
sông một đời sống lợi dưỡng. Tuy được sanh ra hạnh phúc, 
vị ây khiếm khuyết về mặt đạo đức, bát liễu tri những lợi 
ích về Thân, Lời và Y Thiện Hạnh, và vui thích tạo tác 
những Bất Thiện Hạnh như là sát sanh, trộm cắp, tà hạnh, 
nói dối và dùng các chất say. Hơn thế nữa, vị ấy lại thiểu 
Suy nghĩ hướng đến những người khác và không bao giờ 
gieo trông những thiện cảm. Suốt cuộc đời phạm vào 
những Bất Thiện Hạnh, tình trạng của vị áy suy sup hoác di 
xuóng dàn dàn, từ noi trú xứ được trang trí đầy đủ, từ việc 
cởi thớt tượng được khẻo tô điểm, đến việc cởi ngựa, và 
việc ngòi ở trên ghế, thế rồi tuột rớt xuống mặt đất. Hạng 
người như vậy được phân loại là một trong những người đi 
từ sáng lang vào trong tôi tăm. Vi â íy có thé bi tuc sinh vào 
Khổ Thú sau khi tử vong. 


Fourthly, a person is born high or rich parents, 
fully endowed with all necessary requisities of life as 
above. Though he enjoys the higher standard of living, he 


Nhüng Pháp Thoai cüa Ngài Dai Truóng Lào Jatila 104 


is far — sighted, intelligent and practice that his present 
status of richness and amenities of good life is due to his 
wholesome activities of his previous existence. So he 
carries on the meritorious way of giving charity to the 
needy, practising wholesome thoughts, speech and actions, 
observing morality, etc. He abstains from killing, stealing. 
sexual misconduct, lving and taking intoxicants, is 
considerate to others and always cultivates sympathetic 
feeling towards others. Leading such as puritanic way of 
life. his status ascends or rise higher and higher as one 
living on the ground to sitting a chair, to riding on a horse, 
to riding on an ornamented elephant and then on to 
residing in a fully decorated house and thus he is sure to 
reborn in the higher Deva worlds or at least in the human 
world at a higher influential position. Such type of a 
person is categorized as one who goes to brightness from 
brightness. 

Trường hợp thứ tư, có người được sinh ra với cha 
mẹ giảu có hoặc thượng lưu, thọ hưởng đây đủ phước báu 
với tẤt cá những nhu yếu phẩm can thiết trong đời, như vừa 
kể trên, Tuy được thọ hưởng một đời sống thượng lưu, vị 
ấy có tầm nhìn xa thay rộng, thông minh, và hiểu biết được 
hiện trạng của vị ấy về sự phong phú và tiện nghi của đời 
sống tốt đẹp là do các Thiện Hạnh đã tạo ra trong kiếp quá 
khứ. Từ đó, vị ấy tiẾp tục trên con đường tạo xã thí phúc 
hành đến những người nghèo khổ, tu tập những Thân, Lời 
và Y Thiện Hạnh, gìn giữ hạnh kiểm, v.v. Vị ấy từ bỏ trong 
việc sát sanh, trộm cắp, tà hạnh, nói dối và dùng các chất 
say, có sự suy nghĩ đến những người khác và luôn luôn 
gieo trồng những thiện cảm đến với người. Chủ đạo với 
một đời sống khắc kỷ, hiện trạng của vị ấy thăng tiến hoặc 
tăng trưởng lớn dần lên, ví như một người đang sống Ở mặt 
đắt lại được lên ghế ngồi, lên ngựa cưỡi, ngôi trên thớt 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 105 


tượng được khéo tô điểm và rồi đến trú ngụ trong một ngôi 
nhà được trang trí đầy đủ. Và như thé, chắc chắn vị ay 
được tuc sinh vào trong Thượng Thiên Giới, hoặc ít nhất, 
thi ở cỏi Nhân Loại trong một vi trí có uy lực cao quy. 
Hạng người như vậy được phân loại là một trong những 
người đi từ sáng lạng đi đến sáng lạng. 


Now let me recall to our present position. Here our 
meditators are well — to — do in the present life with the 
normal health, wealth and intelligence as a result of the 
wholesome deeds of the previous existence. And also you 
all are endowed with reasonably comfortable life and have 
a chance to be able to come to this Mahasi Meditation 
Centre where Satipatthana Bhavana insight meditation can 
be systematically studied and perfor med or practised under 
the guidance of the experienced meditation masters. Thus 
you all can be regarded as achieving the brightness of life. 
To be always in this brightness, you all should strictly 
adhere to wholesome activities throughout your life span. 
If you do indulge in both wholesome and unwholesome 
activities, you are not sure of your future destination 
whether it will be in brightness or in darkness. It is like as 
if you are dropping a piece of paper from a high tree. The 
paper can land on ground or on the surface of water or on 
thorny bush or in the mud. A person who is not Ariya that 
is one who has not attained Magga Nana, is never secure 
about his future existence. Only Ariya who has attained 
Magga Nana can be certain to reborn in brightness. 

Bây giờ, hãy để tôi gợi nhắc lại vị trí hiện lại của 
chúng ta. Tại đây, những thiên già có một đời sống thịnh 
vượng ngay trong kiép hién tai này, vói süc khóe ón dinh, 
sung tüc và thóng minh, đó là kết quả của những Thiện 
Hạnh thuộc kiếp quá khứ. Và tất cả các bạn cũng thọ 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 106 


huóng phuóc báu vói mót kiép sóng an lac và nhu uóc 
nguyén, và có hanh duyén dé có thé di dén Trung Tám 
Thiền Viện Mahàsì này, là nơi có thé được học hỏi và thực 
hành hoặc tu tập Thiền Niệm Xứ (Thiền Tuệ Giác) một 
cách hệ thống hóa, dưới sự hướng dẫn của những Thiên Su 
kinh nghiệm. Như thé, dé có thé tat cà các ban duoc thành 
tuu một đời sóng sáng lang, và luón luón Ở trong sự sáng 
lang này, tát cá các ban phái tuyét dói gắn bó những Thiện 
Hạnh một cách nghiêm túc, xuyên suốt trọn vẹn cuộc đời 
của mình. Nếu các bạn dé duôi trong cả hai những Thiện 
Hạnh và Bất Thiện Hạnh, thì các bạn không đoan chắc về 
sự hoạch định tương lai của mình. không biết nó sẽ ò trong 
sáng lang hoác trong tối tăm. Điều đó ty như, nếu bạn 
buông thả một mãnh giấy từ trên một cây cao, tờ giấy có 
thể rớt trên mặt đất, hoặc trên bé mặt của nước, hoặc trên 
bụi cây gai, hoặc trong bùn. Một người khi chưa là Thánh 
nhân, là người chưa thành đạt được Tuệ Đạo, thì chắc chắn 
không bao giờ đảm bảo về kiếp vị lai của mình. Quả thật 
vậy, chỉ có bậc Thánh nhân, là người đã thành đạt được 
Tuệ Đạo, là chắc chán được tái tục vào nơi sáng lạng. 


Lord Buddha, in the introduction of the 
Satipatthana Sutta, said that only meditators practicing the 
four divisions of Satipatthana Vipassana Bhavana or 
insight meditation namely, 

]/ Contemplation of the physical body 
(Kayanupassana), 

2/ Contemplation of the feeling or sensation 
(Vedananupassana), 

3/ Contemplation of the mind (C. ittanupassana), 

4/ Contemplation of the mind objects or conditions 
(Dhammanupassana). 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 107 


To the full extent with the utmost desire 
enthusiastically will be able to attain Magga Nana in this 
very existence. Thus our meditators should endeavour with 
the best of your abilities to achieve the noble full — fledged 
path knowledge Magga Nana. 

Düc Thé Tón dà nói, trong lời giới thiệu của bài 
Kinh Niệm Xứ, chỉ có những thiển giả tu tập bốn khu vực 
của Thiền Minh Sát Niệm Xứ, hoặc gọi tên là Thiên Tuệ 
Giác: 

1/ Thám sát vào xác thân vật lý (Thân Tùy Quán), 

2/ Thẩm sát vào cảm xúc hoặc cảm thọ (Thọ Tùy 
Quán), 

3/ Thẩm sát vào tâm thức (Tâm Tùy Quán), 

4/ Thâm sát vào những đối tượng tâm thức hoặc 
những hiện trạng (Pháp Tùy Quán). 

Trong một quy mô hoàn hảo, với chí nguyện cùng 
tột dé có khả năng thành đạt Tuệ Đạo chính ngay trong kiếp 
hiện tại này. Như thé, những thiền giả của chúng ta cân 
phải nỗ lực với những năng lực thù tháng dé chứng đắc 
Thánh Đạo viên mãn, liễu tri Tuệ Đạo. 


Therefore. it is advisable that since our meditators 
are fortunately born during Buddha Sàsana ie. Buddha | 
Teachings, they should endeavour their utmost effort to 
attain. Magga Nana through Vipassana Meditation as 
Vipassana is available only during the Buddha Sdsana. 
After attaining Magga Nana, all wholesome activities are 
being surmounted by themselves and you are sure to 
achieve brightness human w ‘orld or heavenly world and 
thence due to the accumulation of wholesome deeds in 
many forth coming existences, you will achieve the most 
cherished goal of. Nibbàna — the cessation of all sufferings. 
Thus with the firm conviction, all meditators will surmount 


Nhüng Pháp Thoai cüa Ngài Dai Trưởng Lão Jatila 108 











all unwholesome thoughts, speech and actions and achieve 
Progress of insight knowledge through the Stages of 
purification and strive hard Jor deliverance. 

Do d6, qua là thích hop cho tát cà những thiển giả 
của chúng ta có được phước duyên, là sanh trong thời Phật 
Giáo, tức là còn những huấn từ của Đức Phật. Họ cần phải 
nỗ lực phán đấu cùng tột của mình dé thành đạt Tuệ Đạo, 
với phương tiện của Thiền Minh Sát, khi mà Thién Minh 
Sát chỉ có duy nhất trong thời Phật Giáo. Sau khi thành đạt 
Tuệ Đạo, tất cả những Bát Thiện Hạnh được chế ngự bởi 
chính minh, và chắc chắn bạn chứng đắc Cỏi Nhân Loại 
hoặc Thiên Giới sáng lạng, và từ đó, thực hiện việc tích lũy 
những Thiện Hạnh trong nhiều kiếp sắp tới, và bạn sẽ 
chứng đắc mục tiêu vô cùng cao quy của Níp Bàn, chấm 
dứt hết mọi sự đau khổ. Nhu thế, với niềm tin kiên định, 
tất cả những thiên giả sẽ chế ngự tất cả những Thân, Lời, Ý 
Bát Thiện, và chứng tri diễn tiến của Tuệ Giác Xuyên qua 
những giai đoạn phát triển của sự thanh tịnh và nỗ lực phán 
dau cho sv giải thoát. 


May all meditators be able to practice Satipatthana 
Vipassana ^ Bhavana meditation steadfastly and 
continuously with perseverance and attain the perpetual 
peace of Nibbàna in the shortest and quickest way. 

Uóc mong tát cå những thièn giá cüa chúng ta có 
khả năng tu tập Thiển Minh Sát Niệm Xứ một cách kiên 
định và liên tục với sự kiên trì và thành đạt sự an lạc miên 
trường của Níp Bàn trên con đường mau lẹ nhất và ngăn 
nhất. 


Sadhu! Sadhu! Sadhu! 
Lanh Thay! Lanh Thay! Lanh Thay! 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 109 


DHAMMA TALK ON SAMPAJANNA 
PHÁP THOẠI VỀ TÍNH GIÁC 


The subject of today $ Dhamma Talk 1s 
l "Küyünupassaná Sampajanna part". We shall try to 
explain contemplation on physical phenomena with full 
awareness or clear comprehension through personal 
experiences. 

Chủ dé Pháp Thoại hôm nay la “Phan Tinh Giac 
vé Than Tüy Quán". Chüng tói sé có găng giải thích sự 
thẩm sát về hiện tượng vật lý với sự tỉnh giác trọn vẹn 


hoặc sự liễu tri rõ ràng xuyên qua những kinh nghiệm cá 


nhân. 


The main feature of Satipatthàna is Sati 
(mindfulness). But there are four divisions and four 
characteristics and dispelling method is four kinds. 

The four divisions of mindfulness are: 

1/ Kàyànupassanà: contemplation of the physical body. 

2/ Vedanànupassanà: contemplation of the feelings. 

3/ Cittànupassanà: contemplation of the mind. 

4/ Dhammànupassanà: contemplation of the mind 
objects. l 

Nét đặc trưng chánh yêu của Niệm Xứ là Sati 
(chánh niệm). Tuy nhiên có bón phần, bốn đặc tướng và 
bón thé loại phương thức thải trừ. 

Bến lãnh vực của Chánh Niệm, là: 

1/ Thân Tùy Quán: sự thám sát về xác thân vật lý. 

2/ Thọ Tùy Quán: sự thám sát về những cảm tho. 

3/ Tâm Tùy Quán: sự thám sát về tâm thức. 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 110 


4/ Pháp Tüy Quán: su thám sát vé những đối tượng 
của tâm thức. 

Or in other words: 

1/  Mindful noting of physical phenomena is 
Kayanupassana satipatthana. 

2/ Mindful noting of feelings is Vedananupassana 
satipatthàna. 

3/ Mindful noting of wandering and thinking minds 
is Citànupassanà satipatthàna. 

4/ Mindful noting of mind objects like seeing, 
hearing, palpitation, pulsation, etc. is Dhammanupassana 
satipatthana. 

Hoác nói mót cách khác: 

1/ Sự chánh niệm ghi nhớ vé hiện tượng vật lý là 
Thân Tùy Quán Niệm Xứ. 

2/ Sự chánh niệm ghi nhớ về những cảm thọ là Thọ 
Tùy Quán Niệm Xứ. 

3/ Sự chánh niệm ghi nhớ về những phóng tâm và 
nghĩ suy là Tâm Tùy Quán Niệm Xứ. 

4/ Sự chánh niệm ghi nhớ vẻ những đối tượng của 
tâm thức như là sự thấy, sự nghe, sự run ráy. su rung dóng 
(tim đập) v.v là Pháp Tùy Quán Niệm Xứ. 


To contemplate on four characteristics is: 

1/ Ánicca — or impermanent character. 

2/ Dukkha — or suffering character. 

3/ Anatta — or (non—self) uncontrollable character. 

4/ Asubha — or loathsomeness character. 

Thâm sát trên bón đặc tướng, là: 

1/ Võ Thường — hoặc đặc tướng không thường. 

2/ Khó Đau — hoặc đặc tướng khó dau. 

3/ Vô Ngã ~ hoặc đặc tướng bát khả kiểm soát (vô 
nga). 


Nhüng Pháp Thoai cüa Ngai Dai Truóng Lao Jatila 111 


4/ Bát Tinh — hoặc đặc tướng nhóm góm. 


To dispel by four methods is: 

1/ To dispel Nicca by Anicca character. 

2/ To dispel Sukha by Dukkha character. 

3/ To dispel Atta by Anatta character. 

4/ To dispel Subha by Asubha character. 

Thài trit vói bón phuong pháp, là: 

1/ Thai trừ Thường Tòn do bởi đặc tướng Vô Thường. 
2/ Thải trừ An Lạc do bởi đặc tướng Khô Đau. 

3/ Thải trừ Hữu Ngã do bởi đặc tướng Vô Ngã. 

4/ Thài trừ Thanh Tịnh do bởi đặc tướng Bát Tinh. 


In Kàyànupassanà, Buddha divides into fourteen 
kinds: 1/ Anàpàna pabba, 2/ lriyàpatha pabba, 3/ 
Sampajanna pabba, 4/ Patikùla Manasikàra pabba, 5/ 
Dhatu Manasikàra pabba, 6/ Navasivathika pabba, which 
has nine parts, so altogether the total is fourteen. 

1/ Anapana pabba: is contemplation of breathe — 
in, breathe — out. 

2/ Iriyapatha pabba: is four positions of the body — 
standing, walking, sitting and lying. 

3/ Sampajanna pabba: is noting of all physical 
phenomena with clarity of consciousness. [NOTE: Mahasi 
Meditation Method is besed on 2 — 3]. 

4/ Patikùla Manasikàra pabba: is contemplating 
on the 32 parts the body. They are (hair of head. hair of 
body, nails, teeth, skin, flesh, sinews, bones, marrow, 
kidney, heart, liver, membranes, spleen, lungs, intestines. 
mesentery, gorge, faeces, brain, bile, phlegm, pus, blood, 
sweat, solid fat, tears, liquid fat, saliva, mucus, synovial 


fluid, urine. 


Nhüng Pháp Thoai của Ngài Đại Trưởng Lào Jatila 112 








5/ Dhátu Manasikàra pabba: is contemplation on 
the four physical elements (mahabhita) popularly called 
earth, water, fire and wind 

6/ Navasivathika pabba is the death body 
contemplation that are called meditation subjecta of 
impurity (loathsomeness, foulness). This category consists 
of nine kinds of Asubha Kammatthana (nine kinds of 
loathsomeness of the dead body). 

Trong Thân Tùy Quán, Đức Phật phân chia ra mười 
bốn thể loại: 1/ Phần Số Tức, 2/ Phần Tứ Oai Nghi, 3/ Phần 
Tỉnh Giác, 4/ Phan Tác Y Ué Trược, 5/ Phần Tác Y Giới, 6/ 
Phần Cửu Hài Cốt Tướng, gồm có chín phân, như thế tông 
cộng có tất cả là mười bến. 

1/ Phần Số Tức: là sự thám sát vé hơi thở vô Và ra. 

2/ Phần Tứ Oai Nghi: là bốn oai nghi của xác thân: 
đúng, đi, ngôi và nam, 

3/ Phần Tinh Giác: là chú niệm vào tất cả hiện 
tượng vật lý với sự ý thức tỉnh tường. [Ghi chú: Phương 
Pháp Hành Thién Mahàsì dựa trên điều 2 và 3]. 

A4! Phan Tác Y Ué Trược: là sự thám sát trên 32 thé 
truoc. Đó là (tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, 
tủy, thận, tim, gan, màng nhảy, lá lách, phối, ruột già, ruột 
non, bao tủ, phần, não, mật, đảm, mủ, máu, mó hôi, mở 
đặc, nước mát, mở lỏng, nước miéng, nuóc nhót müi, chát 
lóng hoat dich, nuóc tiéu). 

5/ Phan Tác Y Giới: là su thám sát vé bón yéu tó 
vật lý phó thóng (Dai Hién) được goi là: đất, nước, lửa và 
id, 


vin 


6/ Phan Cửu Hài Cát Tướng: là sự thám sát những 
đối tượng thiên thuộc về bất tịnh (nhờm gớm, hôi thúi). 
Thé loại này bao gồm chín hạng mục của Bắt Tịnh Nghiệp 
Xứ (chín loại nhờm gớm của tử th). 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 113 


So Kàyànupassanà Satipatthana alone has fourteen 
chapters. Today's Dhamma Talk will be on the third 
chapter called Sampajanna Pabba (Clarity consciousness, 
clear comprehension). It is not only contemplation of four 
positions of the body (standing, walking, sitting and lying) 
but clearly conscious is he in going and coming and clearly 
conscious in looking forward and backward, clearly 
conscious in bending and stretching his body, clearly 
conscious in eating, drinking. chewing and tasting clearly 
conscious in discharging excrement and urine, clearly 
conscious in walking, standing, sitting, falling asleep and 
awakening, clearly conscious in speaking and keeping 
silent. Buddha had expounded in detail how to note the 
movements of the body. 

Nhu thế, Thân Tùy Quán Niệm Xứ có tới mười bốn 
phần. Pháp Thoại hôm nay sẽ là phần thứ ba được gọi là 
Phần Tỉnh Giác (sự ý thức tỉnh tường, sự liễu tri rõ ràng). 
Đó không phải chỉ là sự thám sát ở trong Tứ Oai Nghi của 
xác thân (đứng, đi, ngồi và nằm) mà phải ý thức rõ ràng 
trong khi vi áy dang di và di tói; y thức rõ ràng trong việc 
nhìn tới trước và ngoái lại sau; ý thức rõ ràng trong việc 
gập người xuống và duỗi thăng người ra; ý thức rõ ràng 
trong việc ăn, viéc uống, việc nhai và viéc ném; ý thức rð 
ràng trong việc đại tiện và tiểu tiện; ý thức rõ ràng trong 
việc đi, việc đứng, việc ngồi, đi vào giấc ngủ và vừa thức 
dậy; ý thức rõ ràng lúc đang nói và đang giữ im lặng. Đức 
Phật đã giải thích chỉ tiết làm thé nào để chú niệm những 
cử động của xác thân. 

When moving forward or backward, a meditator 
has to do with clear consciousness (mindfulness). A 


meditator should not do forward or backward movements 
without knowledge (consciousness). A meditator has to 


Những Pháp Thoại của Ngai Đại Trưởng Lão Jatila 114 


nofe that movement he made with clear consciousness 
whether it is forward or backward. Normally movements 
note forward movements alone ignoring the backward 
movement. So note the movements as “moving forward, 
moving forward" and also "moving backward, moving 
backward”. 

Khi dang chuyén động tới trước hoặc lui lại, thién 
giá phải có sự ý thức rõ ràng (chánh niệm). Thién giả sẽ 
không tạo sự cử động tiến tới hoặc lui lại, mà thiếu sự hiểu 
biết (nhận thức). Thiền giả phải chú niệm vào cử động mà 
mình đã tạo với sự hiểu biết một cách rõ ràng, cho dù đó là 
tién tới hoặc giả thoái lui. Một cách thông thường, có khi 
chỉ chú niệm vào những cử động tién tới, lại lãng quên cử 
động lui lại. Như thể, chú niệm những cử động như “bước 
tới, bước tới”, và cũng phải chú niệm vào “lui lai, lui lai". 


When looking straight ahead or sidewavs, please 
note "looking straight, looking straight", and when looking 
sideways "looking sideways, looking sideways" 

Khi dang nhìn thăng phía trước hoặc nhìn sang một 
bên, xin vui lòng chú niệm “nhìn thăng, nhìn thăng”, và khi 
đang nhìn về một phía, chú niệm “nhìn nghiêng, nhìn 
nghiêng”. 


When bending and stretching the bodv, please note 
"stretching, stretching". In the course of dailv routine 
movements of drinking, eating, there will be movements of 
bending, stretching of hand or body and so forth. All these 
movements are to be noted in detail. 

Khi gập xuống hoặc duói căng người ra, xin vui 
lòng chú niệm “duỗi Căng ra, duỗi căng ra”. Trong những 
cử động theo thói quen hằng ngày của việc uống, việc ăn, 
luôn cà những cử động gập lại hoặc duỗi căng ra vé tay 


Những Pháp Thoại của Ngài Dai Trưởng Lão Jatila 115 


hoặc xác thân, và v.v.. Tât cả những cử động này phải được 
chú niệm từng chi tiết. 


When monks are putting on robes, it should be done 
with clear consciousness. For lay persons also when 
engaged in wearing clothes, it should be done with clear 
consciousness. Meditators should not do wearing clothes 
while walking because two things cannot be done with 
clear consciousness at the same time. While doing walking 
meditation, if there is occasion to re — do the robes or make 
changes to be clothing, please stop walking and do your 
changes with step by step, noting each step. For monks, 
taking additional double robe or taking or changing 
position of alm — bowl, etc... should only be done after 
stopping the walking movement. For lay person, changes 
or remarking of clothing, etc.., or even combing of the hair, 

c... has to be done with awareness (noting) after he had 
stopped the walking. 

Khi những vị ty khưu mặc y áo, phải nén hoàn 
thành với sự ý thức rõ ràng. Với hàng cư sĩ cũng vậy, khi 
đang bận y phục, phải nên hoàn thành với sự ý thức rõ 
ràng. Những thién giả không, nên mặc y phục ngay khi 
đang đi, vì lẽ hai việc không thể hoàn thành trong cùng một 
lúc với sự ý thức rõ ràng. Trong khi đang tu tập Thién 
Hanh, nếu có dip khiến phải mặc lai y áo hoặc phải thay đôi 
y phuc, xin vui lòng dừng bước lại và thực hiện việc thay 
đổi của bạn theo từng bước một, chú niệm từng mỗi động 
tác. Với những vị tỳ khưu, khi mặc thêm y áo vào, hoặc 
láy hay là thay đổi oai nghi ôm binh bát, v.v.. chi được 
hoàn thành sau khi đã dừng lại động tác bước đi. Với 
người cư sĩ, thay đổi hoặc mặc lại y phục, v.v.. hoặc thậm 
chí chải tóc, v.v.. phải được hoàn thành với sự tỉnh giác 
(đang chú niệm) sau khi vị ay đã dừng bước đi. 


- Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 116 


When drinking, eating, chewing, tasting it should be 
done only with clear comprehension. At the time of eating, 
all the actions starting from sitting at the table, looking at 
the dishes, taking of the spoon, collecting of the dishes. 
bringing the morsel of food to the mouth, opening of the 
mouth, putting the food into mouth, chewing and so forth 
should all be noted. At the time of eating, the meditator 
should eat with down — cast eyes, keeping steady hand and 
note "chewing, chewing " "swallowing, swallowing ". 

Khi dang uóng, dang àn, dang nhai, dang ném, chi 
nén được hoàn thành với sự liễu tri rõ ràng. Ngay khi vào 
ăn, tất cả mọi động tác khởi xuất, từ khi ngồi vào bàn, nhìn 
vào các đĩa, lấy cái muỗng, chọn nhặt lấy đĩa, đưa từng 
miếng nhỏ vật thực tới miệng, mở miệng ra, đưa vật thực 
vào trong miệng, nhai và v.v. phải nên chú niệm tất cả. 
Ngay thời gian đang ăn, thiển giả nên ăn với đôi mắt nhìn 
xuống, giữ tay cho đều đặn và chú niệm “nhai, nhai”, 
“nuốt, nuốt”, 


Even in discharging excrement and urine. it should 
be done with clear conscious noting, so that nothing should 
be done un — noted. At the time of bathing, it should be 
done with clear conscious noting of all the steps, leading to 
the bath, brushing of the teeth, applying of the soap to the 
body, splashing of water and so forth should all be noted in 
detail. 

Ngay cá khi dai tién và tiéu tién, nén duoc hoàn 
thành với sự ý thức chú niệm rõ ràng, như thế không có 
điều chỉ được hoàn thành mà bị thất niệm. Vào thời gian đi 
tăm, nên được hoàn thành với sự y thức chú niệm rõ ràng 
tát cà mói buóc, chü dóng viéc tám, dánh chài ráng, xát xà 


Những Pháp Thoại của Ngài Dai Trưởng Lão Jatila 117 


phòng lén cơ thê, xôi giội nước, và v.v. tat cả nên được chú 
niệm từng chỉ tiệt. 


At the time of morning wash, all the detail steps 
leading to the washing and the drying of the face by towels 
and so forth should also be noted. Awakening, sitting. 
walking, stopping and so forth should also be noted in 
detail. At the time of sleeping, just do not get into the bed 
and sleep as a routine. Coming back to the room, opening 
the lock, opening of the door, switching of the light, putting 
down the mosquisto netting, taking out slippers, getting into 
bed, lying down, closing of eyes, and the rising — falling of 
abdomen and so forth should be noted in clear 
comprehension. 

Vào buổi sáng rửa mát, tắt cả mọi bước tiểu tiết chủ 
động trong việc rửa và lau khô mặt bằng khăn và v.v. cũng 
nên được chú niệm. Thức dậy, ngồi lên, bước đi, dừng lại, 
và v.v. cũng nên được chú niệm từng chi tiết Quay trở về 
phòng (ngủ), mở 6 khóa ra, mở cánh cửa vào, van đèn lên, 
thả mùng xuống, bỏ dép ra, đi lên giường, và nằm xuống, 
nhằm mắt lại, và sự lên xuống của bụng và v.V. nên được 
chú niệm với sự liễu tri rõ ràng. 


By noting thus if the noting is sharp, the meditator 
may not fall asleep but can meditate for a long time. If the 
noting is not sharp, the meditator may fall asleep. If the 
meditator awakes in the middle of the night, please note 
rising, falling of abdomen, or touching, lying of the body. 
If the mindfulness is sharp, the meditator may not fall 
asleep but do not worry and carry on the noting. The 
meditator may feel fresh in the morning as if he had a 
sound sleep. If the meditator falls asleep then he needs not 
have to note, because the sleeping person has no functional 
CONSCIOUSNESS. 

Nhüng Pháp Thoai cüa Ngai Đại Trưởng Lão Jatila 118 


Vói sy chü niém nhu thé, già nhu chú niệm được 
sắc bén, thiền giả có thể không rơi vào giấc ngủ, mà lại có 
thé hành thiền trong một thời gian lâu dài. Nếu sự chú 
niệm không được sắc bén, thiền giả có thể rơi vào giác ngủ. 
Nếu thién giả thức giác vào lúc nữa đêm, xin vui lòng chú 
niệm vào sự lên xuống của bụng, hoặc điểm tiếp xúc, đang 
nằm của cơ thể. Nếu chánh niệm được sắc bén, thién giả 
có thé không rơi vào giác ngủ, nhưng đừng lo lắng và hãy 
tiếp tục chú niệm. Thiền giả có thể cảm thấy sảng khoái 
vào buói sáng nhu thể vi ay đã có một giác ngú ngon. Già 
nhu thién giá roi vào giác ngủ, thé thi vị dy khéng can phai 

chú niệm, vi lẽ người đang ngủ không có chức năng ý thức. 


At the time of awakening, the process of noting 
every physical and mental phenomena is essential again. 
Start with the opening of the eves, then wanting to get up 
and getting up, going down from the bedstead, lifting the 
moquisto net. folding of the blankets and tidying the bed 
and so forth should be noted step by step. 

Vào lúc vừa thức dậy, tién trình của chú niệm từng 
mỗi hiện tượng tâm sinh lý lại là điều thiết yeu. Khoi su 
với việc mở mắt, sau đó ý muốn ngồi lên và ngồi lên, buóc 
xuóng khói vat giường, gió mùng lên, xếp mén lại và sắp 
gọn giường, và v.v. nên được chú niệm từng mỗi bước một. 


When going to the washing room, start with the 
taking of towels, tooth — brush and soap and then opening 
the door, walking to the toilet room, etc. should all be noted 
step by step. By this way, a meditator will not miss 
anything from the time of awakening until the time of 
sleeping. The meditator will become a model meditator 
with very sharp mindfulness. Even if meditator has to talk. 
do not talk absent mindedly. Try and talk with a clear 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 119 


comprehension and stop as soon as the required 
communication has been made. By these ways of mindful 
noting, Sampajanna is well observed. 

Khi di vào phóng rửa mặt, bắt đầu với việc lấy 
khăn, bàn chai răng, cùng với xà phòng, và sau đó mở cánh 
cửa, bước vào phòng vệ sinh, v.v. nên được chú niệm từng 
mỗi bước một. Với đường hướng này, thiên giả sẽ không 
thiếu sót bất luận điều chi, kê từ lúc vừa thức dậy cho đến 
thời gian đi vào giác ngủ. Thiền giả sẽ trở thành một mẫu 
mực thiền giả với chánh niệm rất sắc bén. Ngay cả giả như 
thiền giả có việc phải nói, không nên nói một cách đãng trí. 
Có gắng và nói với sự liễu tri rd ràng và sớm dừng lại ngay 
khi nhu cầu việc thông tin liên lạc đã được thực hiện. Với 
những đường hướng này, Tỉnh Giác khéo được tién hành. 


These are four kinds of Sampajanna: 

1/ Clarity of consciousness regarding assessing the 
purpose is Satthaka Sampajanna. When talking or 
engaging in some purpose whether it is beneficial or 
disastrous is to be considered. If there is personal benefit, 
it is acceptable. There is no personal benefit, but if it is 
beneficial to other people such kind of task is also 
acceptable. 

Đây là bón thé loại của Tỉnh Giác: 

1/ Y thức tỉnh tường về việc đánh giá mục dich là 
Hữu Lý Tỉnh Giác. Khi nói chuyện hoặc tham gia vào một 
số mục đích, cho đù đó là lợi ích hoặc tai hại, thì phải được 
xem xét. Nếu đó là lợi Ích vị kỷ thì có thể chấp nhận được. 
Tuy nhiên, nếu đó không phải là lợi ích cho vị kỷ, mà nó lại 
là lợi ích đến vị tha, xem như một thé loại công việc thì 
cũng có thể chấp nhận được. 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão datila 120 


The other criteria is if it is beneficial for the 
present, it should be acceptable or no benefits for the 
present but it can be beneficial in the future then such kind 
of a purpose or task is acceptable and should be done. But 
if the task is not beneficial, neither for the present nor for 
the future, or if the task has no personal benefit nor 
beneficial to others such kind of task should be discarded. 

Một tiêu điểm khác là nếu nó là lợi ích cho hiện tại, 
thì nó phải được chấp nhận, hoặc không có lợi ích cho hiện 
tại nhưng nó có thể là lợi ích cho vị lai, thé rồi như một thé 
loại của mục đích hoặc công việc, thì có thể chấp nhận 
được và phải nên được hoàn thành. Tuy nhiên nếu công 
việc không có lợi ích, cho hiện tại luôn cả vị lai, hoặc nếu 
công việc không đem lại lợi ích cho vi ky hoặc đến vị tha, 
như thế thể loại công việc nên được loại bỏ. 


For beginner meditator with the progress of the 
practice, Saddha (Faith) develops and meditator desires to 
give Dana, to give services to the cause or religion, etc. are 
not beneficial for his present practice, so such thoughts 
should be kept in abeyance. 

Đối với tiến độ tu tập cho thiền giả sơ cơ, Đức Tin 
phát triển và thiển giả sở cầu cho xã thí, buông bỏ nhằm 
phục vụ tác nhân hoặc vì tôn giáo, v.v. quả không đem lợi 
ích cho việc tu tập ngay hiện tại của mình, và như thế 
những suy nghĩ nên được trì hoản lại. 


2/ The second criteria is — Even if a task is right or 
beneficial, the suitability of the task is to be considered. 
Some people think that if a task is right and beneficial, they 
do not want to wait for the suitability of purpose or time. 
Such kind of haste is not advisable. 


Những Pháp Thoại của Ngài Dai Trưởng Lão Jatila 121 


2/ Tiêu điểm thứ hai là — Thậm chí néu như công 
việc là đúng hoặc có lợi ích, sự thích hợp của công việc thì 
phải được xem xét. Vài người suy nghĩ rằng néu công việc 
là đúng và có lợi ích, họ không có sự mong mỏi để chờ đợi 
vì sự thích hợp của mục đích hoặc vì thời gian. Như thé, 
thé loại nóng vội quà thật không thích hop. 


Even the right speech cannot be advantages if 
spoken at the wrong time or to the wrong audience. 

Ngay cả, trung ngón cũng không có lợi lạc nếu việc 
nói không đúng thời hoặc không đúng đối tượng (người 
nghe). 


Buddha had laid down the criteria for making 
speech. They are six in number: 

1/ Right, beneficial and pleasing (to the audience) 

2/ Right, beneficial but not pleasing 

3/ Right, not beneficial but pleasing 

4/ Right, not beneficial and not pleasing 

5/ Wrong, not beneficial but pleasing 

6/ Wrong. not beneficial and not pleasing. 

Có sáu chi pháp tiêu điểm mà Đức Phật đã đề ra cho 
việc thuyết giảng: 

1/ Đúng đắn, lợi lạc và an vui (đến người nghe) 

2/ Đúng đắn, lợi lạc nhưng không được an vul 

3/ Đúng dán, không lợi lạc nhung an vul 

4/ Đúng dan, không lợi lac và không an vui 

5/ Sai làm, không lợi lac nhung an vui 

6/ Sai làm, khóng loi lac và khóng an vui. 

Out of the only (1) and (2) are to be spoken. Even 
the second speech which is right. beneficial but not 


pleasing is to be spoken only at the appropriate time. 
Words to be used are also important. Some words which 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 122 


are civil in one locality can be rude in another locality. 
Some customs which are quite common to one nationality ` 
can be an insult to another nationality. So it is important 
to choose the right place, the right time and the right 
moment. Such kind of consideration is called Sappaya 
Sampajanna. 

Ngoài tat cà, chí có điều 1 và 2 là nén nói. Ngay cả 
việc phát biểu ở điều thứ hai, là đúng dán, có lợi lạc nhưng 
không an vui thì chỉ nên nói khi hợp thời. Ngôn từ được 
dùng cũng là quan trọng. Một vài ngôn từ là lễ phép lịch sự 
cho địa phương này, có thể là vô lễ khiếm nhã ở địa 
phương khác. Một vài phong tục tập quán hoàn toàn phổ 
thông với dân tộc này, có thể xúc phạm miệt thị với dân tộc 
khác. Do đó. chọn lọc đúng chỗ, đúng thời và đúng lúc, 
quả là quan trọng. Nhu thé thé loại của việc cân nhắc suy 
nghĩ được goi là Thích Nghi Tĩnh Giác. 


3/ The third one is Gocara Sampajanna. It can be 
translated as domain. If it is one's own domain one can 
fight back the enemy with energy. Therefore meditators 
should stay in their own domain. The meditator’s domain 
is Satipatthana field. Practising Satipatthana all the time is 
living in one’s own domain. If meditators go out of their 
domain (i.e) living without Satipatthàna mindfulness, they 
are liable to be attacked by lobha, dosa, and moha (greed. 
anger, and delusion). 

3/ Diéu thtr ba là Thông Hành Tinh Giác. Nó có 
thể được dịch như là một lãnh vực. Nếu như đó là lãnh vuc 
của người, thi với năng lực của người ta có thé chống trả lai 
kẻ thù. Nhu thế, những thién già phải ở trong lãnh vực của 
mình. Lãnh vực của thiền giả là lãnh địa Niệm Xứ. Tu tập 
Niệm Xứ trọn thời gian là đang sống trong lãnh vực của 
mình. Nếu những thiền giả đi ra ngoài lãnh vực của mình, 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 123 


là sóng ngoài Chánh Niệm trong Niệm Xứ, ho có thé sé bi 
tán cóng bói Tham (lobha), Sán (dosa) và Si (moha). 


4/ The fourth is Asammoha Sampajanna. The 
meaning of Asammoha is knowing the truth without 
wavering or (the undeluded conception of the activity 
concerned). Before practising Satipatthana meditation, 
persons know with delusion as 1 walk, I take step. I sleep, I 
see and so forth. When the meditator 124 ractice 124 
Satipatthàna meditation by mindful noting of mental and 
physical phenomena, meditator comes to know Nàma and 
Rupa. Walking is Ripa and knowing is Nama. Then before 
walking, intention to walk is the cause and walking is the 
effect. The meditator comes to know cause and effect. 

4/ Điều thứ tư là Vô Si Tinh Giác. Y nghĩa của 
Asammoha là sự hiểu biết chân |y, khóng cón dao dóng, 
hoặc (sự nhận thức trong sáng về hoạt động có liên quan), 
Trước khi tu tập Thiền Niệm Xứ, nhiều người hiểu biết với 
sự lầm lạc là Tôi đi, Tôi dở chân, Tôi ngủ, Tôi thấy, và v.v. 
Khi thiền già tu tập Thiền Niệm Xứ với phương pháp chánh 
niệm ghi nhớ vào hiện tượng tám sinh lý, thiền giả đi tới 
hiểu biết Danh và Sắc. Việc đi là Sắc, và việc hiểu biết là 
Danh. Sau đó, trước khi đi, tác ý dé di là tác nhân và việc 
đi là kết quả. Thién giá đi tới hiểu biết về nhân và quả. 


After that, meditators discovers the dissolving and 
disappearing phenomena, And then meditators come to 
know the impermanence of all mental and physical 
phenomena. With the progress of the practice, meditators 
come to know Anicca, Dukkha, Anatta, Dhammas. These 
practical insight knowledge is gained through Satipatthàna 
'Bhàvanà meditation only and is called 4sammoha 
Sampajanna. When meditators practice and observe the 
four Sampajannas | (Satthaka | Sampajanna, Sappáya 


Nhüng Pháp Thoai cüa Ngài Dai Truóng Lào Jatila 124 


Sampajanna, Gocara | Sampajanna, |^ Asammoha 
Sampajanna) with diligent mindful practice, meditators 
will at a reasonable time achieve Magga Nana and Phala 
Nana (knowledge of the Path and knowledge of the fruition 
of the Path). 

Sau viéc dó, nhüng thién già khám phá sự hoại diệt 
và sự biến mất hiện tượng. Và như thế, những thiàn giả đi 
tới liễu tri sự vô thường của các hiện tượng tâm sinh ly. 
Với sự tiễn độ của tu tập, những thiền giả đi tới liễu tri Vô 
Thường, Khô Đau, Vô Ngã, Vạn Pháp. Một cách thực tế, 
Tuệ Giác chi được thành đạt do bởi tu tập Thién Niệm Xứ, 
và được goi là V6 Si Tinh Gide. Khi những thién giả tu tập 
và quán sát bón Tinh Giác (Hitu Ly Tính Giác, Thích 
Nghi Tinh Giác, Thông Hành Tinh Giác, V6 Si Tĩnh 
Giác) với sự tu tập chánh niệm kiên trì, những thién giả sẽ 
chứng đắc Tuệ Đạo và Tuệ Quả trong một thời gian thích 
hợp (liều tri về Đạo và liễu tri thành quả của Đạo). 


Therefore our meditators should try to embrace the 
teaching of Buddha and practice accordinglv to achieve the 
four Sampajannas and in due course experience, the 
peaceful and blissful Nibbana, the cessation of all suffering 
in the easiest way. 

Do dó, nhüng thién gia cüa chüng ta phài có gáng 
nắm lấy huấn từ của Đức Phật và tu tập nương theo bốn 
Tỉnh Giác cùng với kinh nghiệm trong khóa học, để chứng 
đắc Níp Bàn an vui và hạnh phúc, chấm dứt moi khó đau 
trên con đường thuận lợi thù thắng. 


Sadhu! Sadhu! Sadhu! 
Lanh Thay! Lanh Thay! Lanh Thay! 


Những Pháp Thoại của Ngài Dai Trưởng Lão Jatila 125 


THE BENEFITS OF MEDITATION 
NHÜNG LOI ÍCH CÜA THIÉN DINH 


The subject of today's Dhamma Talk is the benefits 
of Meditation practice. The details of the benefits that can 
derive through meditation practice is explained in this 
treatise. At one time, a certain Deva (a celestial being) 
approach Buddha respectfully and expressed his views by 
way of verification. He said: "Lord Buddha, if I may 
express my opinion. I believe all sentient beings love their 
children the most. The richest man is a person who owns 
the most numerous cattle. The sun's rays are the brightest 
light of the universe. Among the lakes which contain large 
volume of water, the ocean is the biggest and widest”. He 
expressed his views by making these four statements. 

Chủ dé của Pháp Thoại hôm nay là những loi ích 
của sự tu tập Thién Định. Sự đi vào chi tiết của những lợi 
ích có thể bắt nguồn từ sự tu tập Thiền Dinh đã được giải 
thích trong luận thuyết này. Vào một thời, có một Thiên 
Tử (chúng sanh ở Thiên Giới) đi đến gần Đức Phật một 
cách tôn kính và biểu kiến quan điểm của mình theo đường 
lối xác minh. Vị ây nói: “Bạch Đức Thế Tôn, giả như con 
có thể biểu kiến quan điểm của con. Con tin tưởng tất cá 
hữu tình chúng sanh thương yêu con cái của họ hơn hết. 
Người đàn ông giàu nhất là người sở hữu số lượng gia súc 
nhiều nhất. Những tia sáng của mặt trời là ánh sáng rực rỡ 
nhất của vũ trụ. Trong số những hồ chứa khối lượng lớn 
của nước, đại dương là lớn nhất và rộng nhất”. Vị ấy biêu 
kiến quan điểm của mình bằng cách hình thành bốn lời phát 
biểu này. 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 126 


Thương ai bằng thương con, 
Của nào bằng bò nhà, 
Sáng nào bằng mặt trói, 
Nước nào hơn biển cả. 


(Tương Ung Bộ Kinh - Chương I — Chư Thiên) 


His statements look like conventional truth. Yes. 
people love their off spring so much that they carry their 
children in their aims, on their shoulders, and on their 
heads. Even if the children urinate or excrete on them, thev 
do not get angry or feel repulsive but showered more love 
and loving kindness. 

Những lời phát biểu của ông ta trông g giống như một 
chân lý quy ước. Đúng vậy, con người thương yêu con cái 
của mình rất nhiều, họ đã ám bồng con cái trong tay, trên 
đôi vai, và ở trên đầu của họ. Ngay cả, nếu như con cái đại 
tiện và tiểu tiện trên người của họ, họ không giận hoặc cảm 
thấy ghê tởm, trái lại còn bộc lộ tình thương hơn nữa với 
lòng từ ái. 


So this Deva deduced from these observations that 
sentient beings love their offspring the most. His second 
observation that the person who owns the largest number 
of cattle is the richest also seems practical. Since 
Buddha's native place in India, where the cattle is 
regarded with esteem as sacred. Hindus culture is non — 
meat eating and to get the required protein, milk is the 
nature source. Butter, yoghurt and cheese, etc. are 
extracted from milk to get nutrients for the population. 
Therefore, Hindu raise cattle in large numbers and the 
person who owns the largest number of cattle is regarded 
as the richest man. 


Những Pháp Thoại của Ngài Dai Trưởng Lão Jatila 127 


Nhu thé, vi Thién Tử này dá suy luận từ những 
quán sát này và cho rằng những hữu tình chúng sanh 
thương yêu con cái của họ hơn hết. Sự quán sát thứ hai của 
ông ta là con người sở hữu một sé lượng lớn vé gia súc là 
người giàu nhất, cũng có vẻ là thực té. Là do từ sanh quán 
của Đức Phật tọa lạc nơi An Độ, là nơi gia súc được nhìn 
tới với sự tôn kính linh thiêng. Văn hóa Án Độ Giáo là 
không án thịt, và yêu cầu để có được chất đạm, sữa phải từ 
nguồn góc thiên nhiên. Bo đặc, sữa chua và phó mát, v.v. 
được trích ra từ sữa dé thành chát dinh dưỡng cho dân 
chúng. Do đó, Án Độ Giáo nuôi. dưỡng gia súc với SỐ 
lượng lớn và người sở hữu một số lượng lớn về gia súc 
được xem như là người giàu nhất. 


His statement that sun — rays are the brightess 
seems fo be true. Because other lights such as electric 
light, battery lights or other sources of light can not be 
compared to sunlight in brightness. His statement that 
among the lakes the ocean is the widest and largest is also 
quite plausible, and the appropriateness of these statements 
look like conventional truths. Here we have to compare the 
difference in cleverness between no! ‘mal knowledge of 
ordinary people and the Divine Wisdom of Omniscient 
Buddha. After considering the all aspects of the Deva s 
words, Buddha replied the following counter — statements 
to the Deva: 

1/ Every sentient being love onself the most, 

2/ The richest man is the person who owns the 
largest quantity of grain (paddy). 

3/ The light of wisdom is the brightest, 

4/ The rain and spring water is the main source of 
water to ocean. 


Những Pháp Thoại của Ngài Dai Trưởng Lão Jatila 128 


Lói phát biéu cüa vị ấy cho rằng những tia sáng của 
mặt trời là sáng chói nhất, có vẻ như đúng thật. Vì lẽ 
những ánh sáng khác như là ánh sáng của điện, của bình 
ăcqui hoặc những nguồn ánh sáng khác không thể so sánh 
được với ánh sáng chói ngời của tỉa sáng mặt trời. Lời phát . 
biểu của ông ta cho rằng trong số những hó, thì đại dương 
là rộng nhất và lớn nhất, cũng có vẻ khá chính đáng và rất 
thích hợp, trông giống như một chân lý quy ước. Tại đây, 
chúng ta phải so sánh sự khác biệt về trí tuệ nhạy bén giữa 
kiến thức phổ thông của hạng người thông thường. Và trí tuệ 
Siêu Thế của Đức Thế Tôn. Sau khi xem xét tất cả mọi 
khía cạnh những lời nói của vị Thiên Tử, Đức Phật đã trả 
lời tuân tự đối chiếu lại những tuyên bó của Thiên Tử: 

|/ Mỗi hữu tinh chúng sanh tự thương yêu mình 
hơn hết, 

2/ Người đàn ông giàu nhất là người sở hữu một số 
lượng lớn vé hat giống (hạt thóc), 

3/ Ánh sáng của trí tuệ là chói sáng thù thăng, 

4/ Mưa và nước suối nguồn là nguồn chánh yếu của 
nước cho đại dương. 


Thương ai bằng thương mình, 
Cia nào bằng lúa gao, 
Sáng nào büng trí tué, 
Nước nào hon mira rào. 
(Tương Ung Bộ Kinh — Chương I — Chư Thiên) 


Buddha explained the statements. All the assertions 
the Deva made were wrong when compared to Buddha's 
revelations. 

Đức Phật đã giải thích những lời tuyên bố. Tất cả 
những lời phát biểu của vị Thiên Tử kháng dinh, dà sai trát 
khi so sánh vói lói Düc Phát khài thuyết. 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 129 


Naturally, people love their offspring, but a time 
may come when there are differences and they may part 
their ways. One can see parents disowning their sons and 
daughters on various grounds. Dearest husbands and wives 
who loved each other so much also divorce when there are 
differences. It shows they love to a certain degree but not 
to utmost level as one loves oneself, Therefore, Buddha 
pointed out to the Deva that his statement that sentient 
beings love their offspring the most is not correct and that 
all beings love one oneself the most. 

Một cách thường nhiên, con người thương yêu con 
cái của họ, nhưng một thời gian có thê đến khi có những sự 
khác biệt và họ có thể tách ra đi theo đường hướng của họ. 
Người ta có thé nhìn thấy cha mẹ từ bỏ những người con 
(trai và gái) với nhiều lý do sai khác. Thương yêu nhát là 
người chồng và vợ yêu thương với nhau rất nhiều, cũng vẫn 
ly dị ngay khi có những điểm dị biệt. Điều đó cho thấy, họ 
thương yêu trong một mức độ nhất định, nhưng chưa đến 
mức tói đa, như chính ho tự thương yêu chính mình. Do 
đó, Đức Phật đã chi điểm cho vị Thiên Tử rằng lời tuyên bố 
của ông ta cho là hữu tình chúng sanh thương yêu con cái 
của ho hon hết, quả thật không đúng, và chính là tất cá 
chúng sanh tự thương yêu mình hơn hết. 


The second statement is also wrong because during 
the time of need or famine the most important material for 
survival is paddy (grain). It can even cause disastrous 
` miseries and death if paddy is not available. It is true for 
all people — even for those who eat “chapatti " or bread 
because there are seven kinds of paddy ( (grain or cereal). 

Loi tuyén bó thứ hai cũng sai lầm, vì lẽ trong thời 
gian nghèo khổ hoặc đói kém, chất liệu tối quan trọng để 
sống còn là hạt thóc (hạt giống). Nó cũng có thể là nguyên 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 130 


nhán tai hai khón khó và chét chóc néu hat thóc không đủ 
để tiêu thụ. Nó quả thật thích hợp với mọi người — ngay cả 
đối với những người thích ăn “bánh ngọt” hoặc bánh mì, vì 
lẽ có tới bảy thể loại hạt thóc (hạt giống hoặc ngũ cốc). 


They can be categorized as: paddv, barlev, oats, 
corn, maize, millet and wheat. The person who owns the l 
largest amount of paddv is the richest. 

Chúng nó có thé được phân loại nhu sau: hạt thóc, 
lúa mạch, lúa kiều mạch, bắp, hạt bắp, hạt kê và hạt lúa mì. 
Người sở hữu với số lượng lớn về hạt thóc là bậc đại phú. 


Sunlight from outside appearance seems to be the 
brightess, but it cannot give light to depths or deep caves. 
And it cannot give light to persons who are immersed in 
lobha, dosa and moha. And the sunlight cannot make a 
person clever and good if he is bad and foolish. People 
can be taught to become good, clever and civilized by 
wisdom onlv. Therefore the light of the wisdom is the 
brightest. The wise saying that "There is no light brighter 
than the light of wisdom” is very true. 

Ánh sáng mặt trời trồng từ bên ngoài thì có vẻ sáng 
chói nhất, nhưng nó không có thể cho ánh sáng ổi tới 
những hang động khuất lấp hoặc thâm sâu. Và nó cũng 
không có thể cho ánh sáng đến những người đã đắm chìm 
vào Tham, Sân và Si. Và ánh sáng mặt trời cũng không có 
thể làm cho con người được thông minh và thiện hảo nếu vị 
ấy là bất thiện và si mê. Duy chỉ có trí tuệ, con người có 
thé được day bảo dé trở thành thiện hảo, thông minh và có 
văn hóa. Do đó, ảnh sáng của trí tuệ là ánh sáng thù thắng. 
Có câu nói đã nói rằng “không có ánh sáng nào sáng hơn 
ánh sáng của trí tuệ” quả rất đúng. 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão datila 131 


The seas and oceans will not be filled if rains and 
spring waters do not flow towards the ocean. The spring 
water and the rain water flow into the ocean by way of 
many small rivers and large rivers. The relevant assertions 
here is to prove the most important point that sentient 
beings love oneself the most. When house is on fire, the 
person living in the house runs away from the house to save 
his own life. Every sentient being is seeking safety and 
comfort for oneself, they want to be rich and happy. 

Bién ca va dai duong se khóng thé được dày tràn 
néu nhüng con mua và nuóc suối nguồn không chảy hướng 
về đại dương. Nước suối nguồn và nước mưa chảy ra đại 
dương do bởi rất nhiều những con sông lớn và nhỏ. Những 
lời phát biểu thích hợp tại đây đã chứng minh điểm tối quan 
trọng rằng hữu tình chúng sanh tự thương yêu mình hơn 
hết. Ngay khi căn nhà bị phát hỏa, con người đang sống 
trong căn nhà đã bỏ chạy ra khỏi nhà để cứu lay mang sóng 
cüa minh. Mói hüu tinh cháng sanh dang tâm cầu sự an 
toàn và tiện lợi cho chính mình, họ mong cầu được thịnh 
vượng và hạnh phúc. 


Therefore, the Buddha s word that every sentient 
being loves oneself the most is the absolute truth. So ifa 
person loves oneself best how should he lead his life to get 
the utmost benefit? 

- Do đó, huấn từ của Đức Phật dạy rằng mỗi hữu tình 
chúng sanh tự thương yêu mình hơn hết, quả thật đúng vậy. 
Như thế, nếu chính con người thương yêu mình nhất, thì 
làm thế nào để lèo lái cuộc đời của họ đạt được lợi ích tối 
thuong? 


Enjoying the pleasurable sensual objects only will 
not amount to loving oneself in a proper way. The learned 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 132 


persons of the previous generations had stated that those 
persons who are not lazy to participate and take active 
parts in Kusala, Dhammas can only be called as persons 
loving oneself in the right way. If one loves oneself. one 
should take active part in wholesome deeds with heart and 
soul. In doing wholesome deeds it is important to have the 
right view and correct faith also. 

Chi thụ hưởng những đối tượng duc lac sẽ không 
tương ứng với việc tự thương chính mình trong con đường 
thích hợp. Những người đã học kinh nghiệm của các thế hệ 
trước đã tuyên bó rang những người không có lười biếng để 
tham gia và hoạt động các lãnh vực Thiện Sự, Phật Pháp, 
chi có thé được gọi là người thương yêu chính mình trong 
con đường chân chánh. Nếu tự thương chính mình, ta phải 
tạo tác các việc trong Thiện Hạnh với cả tâm hồn. Trong 
khi thực hiện những Thiện Hạnh, điều quan trọng là cũng 
cán phài có Chánh Kién và Chánh Tín. 


Kusala deeds must be innocent and it must result in 
good kamma benefits. One should not be lazy to do 
wholesome deeds. Giving alms Dana is for one's own 
benefit. The receiver of Dàna is beneficial but the objective 
of Dana is for the donor to get rid of his lobha (greed) by 
giving away his property with generosity and the receiver 
reciprocates the donor's loving kindness which is 
meritorious. Observing Sila is also wholesome deed. 

Những Thiện Hanh phải là thanh tinh và chắc hăn 
được kết quả những lợi ích trong Thiện Nghiệp. Ta không 
nên lười biếng để tạo những Thiện Hạnh. Cúng dường để 
bát là tạo lợi ích cho chính mình. Người thọ thí được 
hưởng lợi ích, tuy nhiên mục tiêu của việc xã thí là cho 
người cúng dường được thoát khỏi lòng tham (lobha) bằng 
cách cho đi tài sản của mình với lòng quảng đại và người 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 133 


thọ nhận đáp lại tám lòng từ ái của người cúng dường với 
lời ca ngợi tán thán. Thọ trì giới luật cũng là Thiện Hạnh. 


To abstain from killing, stealing and not committing 
other evil actions and speeches is Kusala deed. It can 
check lobha, dosa and the resultant benefit is healthiness 
and longevity of life. Now for Panna, V. ipassanà Bhavana 
is also Kusala deed. Vipassana bhavana is to prevent lobha 
and dosa, arising from the six senses. So a person is free 
from lobha, dosa and enjoys purity of mind free from 
sorrow and anxiety. 

Ngăn ngừa việc sát sanh, trộm cắp và không phạm 
phải những Ác Hạnh, cùng với những lời nói, là Thiện 
Hạnh. Nó có thể kiểm soát lòng tham, sự sân hận và kết 
quả lợi ích là được khỏe mạnh và tuổi thọ lâu dài. Bay giờ 
là phần Trí Tuệ, tu tập Thiển Minh Sát cũng là Thiện Hạnh. 
Tu tập Thiền Minh Sát là để ngăn ngừa tham và sân, phát 
sinh từ sáu giác quan. Như thé, con người được giải thoát 
khỏi tham, sân và thọ hưởng tâm thanh tịnh thoát khỏi sự 
sầu khó và ưu não. 


The final goal of Bhavana is to gain Magga Nana, 
Phala Nàna and practising of Nibbàna, so it is the most 
desirable Kusala deed. By practising Dàna, Sila and 
Bhavana with heart and soul will only amount to loving 
oneself in the right way. The meditators here who are 
_ practising Vipassana meditation also amount to loving 
oneself in the right way. Their very own practice is not for 
anybody else but for the benefit of oneself. Dana, Sila, 
Samatha Bhavana (practising meditation) and Vipassana 
Bhavana (insight meditation) are all Kusala deeds. But the 
degree of merit accrued is not the same. 

Muc tiéu cuối cùng của sự tu tập là thành dat Tuệ 
Đạo, Tuệ Quả và chứng tri Níp Bàn, như thế đó là sự mong 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 134 


càu Thién Hanh tói thượng. Chi có sự tu tập xã thí, trì giới 
và hành Thiền với cả tâm hón sẽ tương ứng với việc tự 
thương chính minh trong chánh đạo. Những thiền giả tại 
đây, là người dang tu tập Thién Minh Sát cũng tương ứng 
với việc tự thương chính mình trong chánh đạo. Xã thí, trì 
giới, hành Thiên Chi (Thiền An Tĩnh) và hành Thiền Quán 
(Thiền Tuệ Giác) đều là những Thiện Hạnh. Tuy nhiên mức 
độ phước báu được tích lũy không giống nhau. 


Dana and Sila are Kusala deeds and the resultant 
benefits will be richness and happiness in the, human world 
and deva world. Practising Samatha Bhavana will send 
one to Brahma world. Where the Brahmas stay in jhànic 
bliss requiring no food nor water nor other nutrients. The 
life span of Brahma is also very very long. But the defect of 
this Brahma world is that after that long and blissful life a 
person can revert to human world and Apaya world (i.e. 
animal world, ghost world, demon world and hell). 

Xã thí và trì giới là những Thiện Hanh, và kết quả 
những lợi ích là sẽ được thịnh vượng và hạnh phúc ở trong. 
Nhân Giới và Thiên Giới. Tu tập hành Thiền Chi sẽ đưa ta 
tới Phạm Thiên Giới. Những Phạm Thiên ở trong Phước 
Lộc Thién nơi trú xứ, không có nhu câu về vật thực, hoặc 
nước, hoặc các dinh dưỡng khác. Chiều dài tuổi thọ của vị 
Phạm Thiên cũng rất là lâu dài. Tuy nhiên, khuyết điểm của 
Phạm Thiên Giới là sau khi thọ hưởng Phúc Lộc lâu dài, 
người ta có thé quay trở lại cõi Nhân Loại và cõi Khổ Thú 
(tức là cõi bàng sanh, ngạ quỷ, atula và địa ngục). 


Vipassana Bhavana if properly practice and 
achieve the status where Sakkaya Ditthi can be expelled 
altogether (ie. reaching the Path of Stream — winning 
Sotapatti — Magga), a person can hope to attain the 


Những Pháp Thoại của Ngài Dai Trưởng Lão Jatila 135 


cherished goal of Nibbàna through the Path of Magga and 
Phala. So among the four Kusala deeds, the Vipassanà 
Bhavana is the best. 

Tu táp Thién Minh Sát, nếu được tu tập chính chắn 
và chứng đạt trạng thái, là nơi Thân Kiến có thể được diệt 
trù hoàn toàn (tức là thành đạt Đạo Dự Lưu, bậc Thất Lai), 
con người có thé hy vọng đạt đến mục tiêu cao quy của NÍp 
Bàn xuyên qua con đường của Đạo và Quả. Như thể, trong 
số bốn Thiện Hạnh, thì tu tập Thiền Minh Sát là tốt nhất. 


To summarize — Dana and Sila Kusala deeds can 
give resultant benefits in Deva world and among human 
beings. 

Tóm lai, Xà thí và Tri giói Thién Hanh có thể cho 
kết quả những lợi ích trong Thiên Giới và trong số Nhân 
loại. 


Samatha Bhàvanà Kusala deeds can have resultant 
benefits in Brahma world. Vipassana Bhavana Kusala 
deeds can give Nibbana bliss. Our meditators here are 
practising Vipassana Bhavana to achieve the cherished 
goal of Nibbana. A question can be asked at this stage. 
Can Nibbana be attained by practising meditation at the 
present time? 

Tu tap Thién Hanh Thién Chi có thé cho két quà 
nhüng lợi ích trong Pham Thiên Giới. Tu tập Thiện Hạnh 
Thiền Minh Sát có thể cho an vui Níp Bàn. Những thiền 
giá của chúng ta tại đây đang tu tập T hiển Minh Sát chứng 
đắc mục tiêu cao quý của Níp Bàn. Một câu hỏi có thé 
được đặt ra ở giai đoạn này. Có thể được thành đạt Níp 
Bàn do tu tập thiên định ở ngay hiện tại hay không? 


Yes, one can realise Nibbana by practising 
Vipassanà meditation at the present time. Buddha himself 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 136 


had told ascetic Subhadda just before Buddha’s 
parinibbana time (final passing way). Buddha said “Even 
after my passing away if all the devotees whether be it 
monks or laymen follow the instructions contained in my 
discourses and practice Vipassana meditation, in a proper 
perspective there will be no scarcity of Arahats at all 
times" 

Được, do tu tập Thién Minh Sát, ta có thé chüng tri 
Níp Bàn ở ngay hiện tại. Chính Đức Phật đã nói với tu sĩ 
khó hạnh Subhadda ngay trước thời gian Đức Phật viên tịch 
Níp Bàn (hoàn toàn tịch diệt). Đức Phật nói: “Ngay cả sau 
khi Ta tịch diệt, néu tất cá các đệ tử, dù là tu sĩ hoặc cư sĩ 
tuân hành theo những chỉ dẫn chứa đựng trong những Pháp 
Thoại của Ta và tu tập Thiền Minh Sát, trong một bói cảnh 
thích hợp, thì thường luôn sẽ không thiếu vắng bậc Vô 
Sinh”. 


Here "practice in a proper perspective" means — 
persons after attaining Udayabbaya Nana (awareness of 
ever new phenomena rapidly arising and passing away) 
will encourage other meditator or othor friends to practice 
like him and if the same result is achieved then it can be 
regarded as practising in a proper perspective. | 

Tai đây, “tu tập trong một bói cảnh thích hợp” có y 
nghĩa — con người sau khi chứng đạt Sanh Diệt Trí (sự 
nhận thức của từng hiện tượng mới khởi sanh và diệt mát 
một cách mau lẹ) sẽ khuyến khích thiền giả khác hoặc 
những bạn đạo khác tu tập giống như vị ấy và nếu được 
chứng đắc cùng một kết quả, trong trường hợp đó có thể 
được xem như là tu tập trong một bối cảnh thích hợp. 


A meditator after proper practice achieved the 
status of cessation of mental and physical phenomena and 
be turn encourages other meditator to try and reach the 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 137 


status of cessation of mental and physical phenomena then 
can it be regarded as practicing in proper perspective. In 
our Mahasi Meditation Centre, the old meditator try to help 
the new meditator so that they also realise what they 
themselves had achieved in their meditation practice. This 
also is leading a good Buddhist life and practising in 
proper perspective. 

Thién già sau khi tu táp thích hop dà chüng dác 
trang thái cüa su chấm dứt hiện tượng tâm sinh lý và quay 
trở lại khuyến khích thiên giá khác dé có gắng và đạt tới 
trạng thái của sự chám dứt hiện tượng tám sinh lý, nhu thé 
có thé được coi nhu là tu tập trong một bối cánh thích hợp. 
Tại Trung Tâm Thién Viện Mahàsì của chúng. ta, thiền giả 

cũ có gắng dé giüp đỡ thiền giả mới, như thế họ cũng được 

chứng tri về điều mà họ đã được chứng đặc tr ong viéc tu 
tập thiền định. Điều này cũng dẫn đến một đời sống của 
người Phật Tử tốt đẹp và tu tập trong một bối cảnh thích 
hợp. 


If the Buddhists obey the words of Buddha and 
helped each other in their Vipassana meditation as Buddha 
prophesied there can be no disappearance of Arahats. If 

_Arahatship can be achieved at the present time, naturally 
Anagàmi persons Sakadagami persons and Sotapatti 
persons will be existing at the present time. Therefore if 
meditators practice in proper perspective, it is possible to 
reach the status of Ariya Puggala at the present time 
without any doubt. 

Nếu những Phat Tử tuân hành theo những huấn từ 
của Đức Phật và giúp đỡ lẫn nhau trong Thién Minh Sát 
của họ, như thê Đức Phật đã tiên đoán có thé sẽ không có 
sự bién mát của những bậc Vô Sinh. Nếu có thể chứng đặc 
bậc Vô Sinh ở ngay hiện tại, một cách thường nhiên, bậc 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 138 


Bát Lai, bác Nhát Lai, bác Thát Lai cũng sẽ hiện hữu ở 
ngay hiện tại này. Do đó, không còn điều chỉ để nghi ngờ, 
nếu những thiên giả tu tập trong bối cảnh thích hợp, điều đó 
có thé đạt đến trạng thái của bậc Thánh Nhân ở ngay hiện 
tại. 


Even persons who are sick and have no ability to 

practise effectively now they should not be discouraged 
because in “Majjhimapannasa Maha Rahulovàda Sutta 
Atthakatha” it is stated that: 
. I/ person who had experience in meditation 
practice can achieve Ariva Puggala status in one of the 
sitting practice during his lifetime at one time or another. 
Since they are familiar with meditation technique. at the 
proper time and place when the conditions are conducive 
they know how to take the opportunity to engage in serious 
meditation and there is ample chance of attaining Magga 
and Phala Nana at that moment. This is the first occasion 
the meditators got for fulfillment of their cherished goal. 

Tham chí ngay bay gió, nhüng nguói bénh và 
khóng có khà náng tu táp mót cách có hiéu quà, ho cüng 
không nên nản chí ngã lòng, vì lẽ trong “Bộ Chú Giải bài 
kinh thứ 50 thuộc Trung Bộ Kinh — Kinh Đại Giáo Giới 
Rahüla" đã có nhận định rằng: 

1/ với người đã có kinh nghiệm trong việc tu tập 
thién định thì có thé chứng đắc trạng thái bậc Thánh Nhân 
chỉ trong một lần của tu tập Thién Tọa, vào bất luận thời 
gian trong suốt cà cuộc đời của mình. Ké từ khi họ đã quen 
thuộc với kỹ thuật thiền định, vào thời gian và địa điểm 
thích hợp, khi những điều kiện dẫn đến thuận lợi mà họ biết 
làm thé nào năm bắt lấy cơ hội dé khán khít vào thién định 
nghiêm túc và dó là thật dai hạnh cho việc thành đạt Tuệ 
Đạo và Tuệ Quả ngay thời lúc đó. Đây là cơ duyên đầu 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 139 


tiên mà những thiên giả được thực hiện thành tựu mục tiêu 
cao quý của mình. 


2/ if this does not materialize still there is a second 
chance at the time when he is about to die. 

When nearing death any sentient beings look for 
solace and support because they are afraid to die. Every 
being is afraid of death. There are two kinds of beings, 
who are not afraid of death. l 

a/ one kind of being is four — fold: superhero, 
elephant hero and bull hero. They are not afraid of death 
because their Sakkàya ditthi is too strong. 

b/ there are second type of persons who are not 
afraid of death. There are: 

I. Pacceka Buddha (Silent or Private Buddha), 
Anàgàmi persons, Arahats. 

2. and fully enlightened Buddha. Because they have 
eliminated Sakkàya Ditthi and they have also eliminated 
the fear — pi oducing dosa (anger). 

2/ Nếu điều này không được thực hiện thì vẫn còn 
-một cơ may lần thứ hai ở vào thời gian cận tử của vị dy. 

Vao luc can tu, bat kỳ hữu tinh chúng sanh đều tầm 
cầu sự an ủi và hỗ trợ, vì lẽ họ sợ hãi tử vong. Mỗi chúng 
sanh đều lo sợ sự chết. Có hai hạng loại chúng sanh không 
có sợ hãi sự chết. 

a/ một hạng loại chúng sanh là gấp bón lần: vị siêu 
anh hùng, con voi anh hùng và con bò mộng anh hùng. Họ 
không sợ hãi sự chết vì Thân Kiến của họ rất mạnh. 

b/ hạng loại thứ hai của con người mà không sợ hãi 
sự chết. Đó là: 

1. Độc Giác Phật (Phật Tịnh Lặng hoặc Cô Độc), 
bác Bát Lai, bậc Vô Sinh. 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 140 


2. và bậc Toàn Giác. Vi lẽ các Ngài đã diệt trừ Thân 
Kiên và cũng diệt trừ nguyên nhân phát sinh sợ hãi — sự sân 
hận (dosa). 


All other persons are afraid of death. Death is a 
fearful event, because nobody is sure what will happen 
after death or where he is to be re-born, etc. When looking 
for support, some look to their children, some look to the 
their doctors whoever is near them. But at the time of 
actual death, no medicine effective. no help can be useful 
from the children. The real support needed at the time of. 
death is Dhamma. Those who had no experience in 
Dhamma or Bhavana meditation, they will not know how to 
contemplate the Dhamma. The last resort they will do is 
lament for the children to help them from death. 

Tát cá moi chüng sanh khác déu so hài vé su chét. 
Cái chết là một sự kiện sợ hãi, vi lẽ không một ai đoan chắc 
điều gì sẽ xảy ra sau cái chết, hoặc giả họ sẽ tái tục ở đâu, 
v.v. Khi tam cầu sự hỗ trợ, một vài tam cầu ở con cái của 
họ, một vài tầm cầu vào bất luận những thầy thuốc nào ở 
gần với họ. Tuy nhiên thật sự ngay thời điểm của sự chết, 
thuốc men vô hiệu, hỗ trợ nhi tử vô lực. Chỉ có sự hỗ trợ 
thật sự khẩn thiết ngay thời tử là Giáo Pháp. Với những ai 
không có kinh nghiệm trong Giáo Pháp hoặc tu tập thién 
định, họ sẽ không có hiểu biết làm thế nào thấm sát Giáo 
Pháp. Phương cách cuối cùng họ sẽ làm khi cận tử, đó là 
than khóc cầu sự giúp đỡ của con cái. 


As bird deprived of its wings cannot fly and 
becomes the meat for dogs or cats. And if a human being 
does not know how to contemplate the Dhamma at the time 
of death, he is liable to land in the Apaya world. But for 
those persons who had experience in meditation practice 


Những Pháp Thoại của Ngài Dai Trưởng Lão Jatila 141 


e 


can contemplate the Vipassanà bhàvanà and there is a 
second chance for him to attain Magga and Phala Nàna 
and became Ariya puggala just before the time of death. 
Suppose he had no chance to contemplate the Dhamma at 
the time of his death, his previous Vipassanà bhàyanà will 
not be wasted. 

Ví nhu chim mát di dói cánh, khóng thé bay xa và 
trở thành vật thực cho chó hoặc mèo. Va nêu như con 
người không hiểu biết làm thé nào thâm sát Giáo Pháp ngay 
phút lâm chung, vị áy có khả năng bị rớt vào Khổ Thú. 
T uy nhiên với những. người đã có kinh nghiệm trong tu tập 
Thiền định, thì có thé thám sát vào việc tu tập Thiền Minh 
Sát và đó là một cơ may lần thứ hai cho vị ấy dé thành đạt 
Tuệ Đạo và Tuệ Quả, và trở thành bậc Thánh nhân ngay 
trước thời điểm của sự chết. Giả sử vị áy không có cơ may ` 
để thâm sát Giáo Pháp lúc cận tử lâm chung, việc tu tập 
Thiền Minh Sát trước kia của ông ta sẽ không bị lãng phí. 


3/ Though he did not become Ariya puggala, the 
very fact that he died contemplating the Dhamma, 
prevented his landing in Apàya worlds and will certainly 
‘help him to become Heavenly Beings of Deva world. He 
has a sure chance of meeting those Heavenly Beings who 
had practised Bhàvanà meditation at the time of Gotama 
Buddha and by association with these pious Heavenly 
Beings he can have another chance to become Ariya 
puggala. 

3/ Mặc dù vị ấy không được trở thành bậc Thánh 
nhân, một sự chắc thật là vị á ấy đã chết trong lúc thâm sát 
Giáo Pháp, đã ngăn chận không bị rớt vào Khô Thú và một 
cách đoan chắc là giúp ông ta trở thành một Thiên Tử ở 
Thiên Giới. Vi dy chắc chán có co may được hội hop với 
những Thiên Tử đã có được sự tu tập Thiền Định vào thời 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 142 


kỳ của Đức Phật Gotama, và do bởi Hội Chúng Thiên 
ngoan đạo này, vị ấy lại có thể có một cơ may dé trở thành 
bậc Thánh nhân. 


In Deva world, the conditions are similar to the 
human world. As there are Devas who are seeking 
enjoyable sensual pleasures there are Devas who are 
seeking the Dhamma and practising Vipassana Bhavana. 
So when the person who had landed in Deva world due to 
his contemplation of the Dhamma at the time of his death, 
he will associate with other pious Devas and the Deva 
world being more intelligent he can become a Deva Ariva 
without much difficulty. This is the third chance of . 
deliverance for thous persons who had experience in 
meditation practice. 

Ó trong Thién Giói, những hoàn cảnh cũng tương tu 
như ở cói Nhân Loại. Nhu có những Thiên Tử tầm cầu thọ 
hưởng những thú vui dục lạc, có những Thiên Tử tầm cầu 
Giáo Pháp và tu tập Thiền Minh Sát. Như thế, một khi con 
người được đến Thiên Giới bởi do việc thám sát Giáo Pháp 
ngay lúc lâm chung, vị ấy sẽ hòa nhập vào những Thiên Tử 
ngoan đạo khác với Hội Chúng Thiên Giới cũng thông 
minh hơn (Chúng Thiên khác), và vi dy có thé tró thành bác 
Thánh Thiên chang máy khó khăn. Đây là cơ may lần thứ 
ba của sự giải thoát cho những người đã có kinh nghiệm 
trong việc tu tập Thién Định. 


4/ Supposing he failed to make the third chance of 
deliverance in the Deva world, but through the cycle of 
"Round of Rebirth" of Samsara, he may become a human 
being in the world where there is no Buddha and Buddha 
Sásana. The fact that he had practised V. ipassana Bhavana 
at various existences will result in his becoming a Pacceka 


Những Pháp Thoại của Ngài Dai Trưởng Lao Jatila 143 


Buddha. A Pacceka Buddha is an “Independently 
Enlightened one" outside Buddha Sasana. Such kind of 
Pacceka Buddha are called separately or individually 
Enlightened One. He comprehends the four Noble Tr uth by 
his own effort but has no capacity to proclaim the teaching 
effectively to others as a Universal Buddha (Samma 
Sambuddha) and may be called a lesson Buddha. 

Womenfolk can also achieve manhood at that time 
and can inspire to become Pacceka Buddhas. 

4/ Già nhu vị ấy hỏng mat co may làn thir ba dé 
được giải thoát ở trong Thiên Giới, tuy nhiên xuyên qua 
vòng luân chuyển của “Luân Hồi Tái Tục”, ông ta có thể 
trở thành con người trong thế gian nơi đó không có Đức 
Phật và Giáo Pháp Đức Phật. Với sự chắc thật, do vị ấy đã 
tu tập Thiền Minh Sát qua nhiều kiếp sóng khác nhau, vi ay 
sé duoc két quà tró thành bác Dóc Giác Phát. Bác Dóc 
Giác Phát là bậc Giác Ngộ một cách độc lập, ngoài Giáo 
Pháp Đức Phật. Như thế, hạng Độc Giác Phật được gọi là là 
bác Giác Ngộ don độc hoặc riêng lẽ. Do bởi sự tự nỗ lực 
của chính mình, vị ấy liễu tri Tứ Thánh Dé, nhung khóng 
có khà náng giáo hóa cóng.tr uyên một cách hiệu quà đến 
với mọi người như bậc Toàn Giác (Chánh Đăng Giác) và 
có thể được gọi là bậc Giáo Chủ. 

Hàng nữ giới cũng có thể thành đạt nam giới vào: 
thời lúc đó, và có thé tho cảm trở thành bậc Độc Giác Phật. 


5/ Supposing he failed to attain this Pacceka 
Buddha hood as the fourth chance, by dint of his pr evious 
meditation practice he can become an Arahat easily during 
the time of next coming Sásana. There is precedent, during 
the time of Gotama Buddha, one “Bàhiya dàrucariya" who 
had previous meditation experience at the time of Kassapa 
Buddha for seven full days but achieved no Ariya puggala 


Những Pháp Thoại của Ngài Dai Trưởng Lão Jatila 144 


status. So during Gotama Buddha's time, he became an 
Arahat with one good sitting very easily and comfortably 
knowing the four Noble Truths at once. 

5/ Già nhu vi ay hong mat việc thành dat bậc Độc 
Giác Phật vào cơ may lần thứ tư, do nhờ năng lực của việc 
tu tập Thiền Định trước kia, VỊ dy có thé trở thành bác Vô 
Sinh mót cách dé dàng vào trong thói ky cüa Giáo Pháp ké 
tiép. Diàu này là tién lé, vào trong thói kỳ của Đức Phật 
Gotama, vị giáo thọ “Bàhiya dàrucariya" đã có kinh 
nghiệm thiền định trước kia, trong thời kỷ của Đức Phật Ca 
Diếp, trọn cả bảy ngày đêm nhưng không chứng đắc trạng 
thái bậc Thánh nhân. Và đến thời của Đức Phật Gotama, vị 
ấy đã trở thành bậc Vô Sinh chỉ qua một lần Thiển Tọa 
thuận lợi và an lạc, liễu tri Tứ Thánh Dé ngay tức thời. 


In conclusion, the practice of meditation (Bhàvanà) 
is very beneficial and every meditator should endeavour 
not to miss the chance of engaging Vipassna meditation at 
this very moment. 

Để kết luận, tu tập Thiền Định (Tiến Tu) rất là hữu 
ích và mỗi thiền giả nên có gắng không bó qua cơ may của 
việc khăn khít Thién Minh Sát vào ngay thời lúc này. 


By practising Vipassana Bhavana: 

/ A person can achieve Magga and Phala Nana at 
the first chance, 

2/ If he failed to achieve Ariya puggala at the first 
chance, he can succeed achieving it at the time of dving as 
the second chance, 

3/ If he failed on the second chance, he can achieve 
Magga and Phala Nana, as a Heavenly Being od Deva 
world, as the third chance. 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 145 


4/ If he failed at the third chance, he can achieve 
Pacceka Buddhahood, even in the outside of Buddha 
Sasana, as the fourth chance. 

5/ If he failed on the fourth chance of becoming a 
Pacceka Buddha, he can easily realise the four Noble Truth 
and become an Arahat in the coming Buddha Sásana. 

Do bởi tu tập Thiền Minh Sát: 

1/ Con người có thé chứng đắc Tuệ Đạo và Tuệ Quả 
ngay lần cơ may đầu tiên. 

2/ Nếu vị y hóng mát việc chứng đắc bậc Thánh 
nhân vào cơ may lần đầu tiên, vị ấy có thé thành tựu việc 
chứng đắc vào thời điểm tử vong, đó là cơ may lần thứ hai. 

3/ Nếu vị ấy hỏng mát cơ may lần thứ hai, vị ấy có 
thé chứng đặc Tuệ Dao và Tuệ Quả khi là một Thiên Tử ở 
Thiên Giới, đó là cơ may lần thứ ba. 

4/ Nếu vị ấy hỏng mắt cơ may lần thứ ba, vị ay có 
thể chứng đắc bậc Độc Giác Phật, ngay cả bên ngoài Giáo 
- Pháp Đức Phật, đó là co may lần thứ tư. 

5/ Nếu vị ấy hỏng mắt cơ may lần thứ tư, để trở 
thành bậc Độc Giác Phật, vị dy có thé chứng tri Tứ Thánh 
Dé và trở thành bậc Vô Sinh trong thời kỳ Giáo Pháp Đức 
Phật (kế tiếp). 


Since the benefits of meditation is so great and sure 
of achievement, every meditator should make the greatest 
effort to practice Vipassanà meditation at the present time 
and may I conclude my Dhamma Talk by wishing you all to 
quickly realise the cherished goal of Nibbana in the most 
easiest way. 

Khi mà nhüng lợi ích của Thiên Dinh quà là to lớn 
vĩ đại và đoan chắc thành đạt, mỗi thiền giả phải cố găng 
hết cả tâm lực để tu tập Thiền Minh Sát ngay hiện tại này, 
và để kết thúc bài Pháp Thoại này, tôi cầu chúc tất cả các 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 146 


ban sóm mau chüng tri muc tiéu cao quy Níp Bàn trén con 
đường thuận lợi thù thăng. 


Sadhu! Sadhu! Sadhu! 
Lanh Thay! Lanh Thay! Lanh Thay! 


~ f 
s 
gut đạc, A 


Những Pháp Thoại của Ngài Dai Trưởng Lão Jatila 147 


IMPORTANT OF BALANCED FACULTIES IN MEDITATION 
TÁM QUAN TRONG CÜA SU DIÉU NGU 
NHỮNG NĂNG LUC TRONG THIEN DINH 


The subject of today's Dhamma Talk is "Important 
of balanced faculties in Meditation `. Five main faculties 
are mindfulness, concentration, effort (or energy). faith and 
wisdom. Out of these five falculties concentration and 
effort, faith and wisdom should equally be balanced in 
meditation, over- emphasis of saddha (faith), viriya (effort) 
or samadhi (concentration) is not desirable. There is no 
over- emphasis in mindfulness (sati). The more emphasis 
on mindfulness the better for the meditation practice. 

Chủ đề của Pháp Thoại hôm nay là “Tầm quan 

"trọng của sự điều ngự những năng lực trong Thiền Định”. 
Có năm năng lực chánh yếu là Niệm, Định, Tán (hoặc nàng 
luong), Tín và Tuệ. Trong số những năm năng luc này, 
Định và Tán, Tín và Tuệ cần phải điều ngự một cách quan 
bình trong Thiên Định, không nên mong cầu chú trọng quá 
nhiều vào Tín (saddhà), Tấn (viriya) hoặc Định 
(samàdhi). Cũng không nên quá chú trọng nhiều vào 
chánh niệm (sati). Điều tốt nhất cho việc tu tập Thiền 
Định là chú trọng hơn hết vào chánh niệm. 


There are four kinds of body positions im the 
meditation practice. They are standing, walking, sitting 
and lying. Out of these four, standing and walking practice 
encourages in the developing or building up of viriya 
(effort or energy). Of course concentration is also included 
but the emphasis is more in development of viriya (effort). 


Nhüng Pháp Thoai cüa Ngài Dai Truóng Lào Jatila 148 


While standing, a meditator has to make an effort no to fall 
down. In walking also, a meditator has to make special 
effort to take one step after another while staying erect. 
Therefore, we regard the standing and walking meditation 
is more conducive to the development of viriya (effort). 

Có bón thé loai oai nghi trong viéc tu táp Thién 
Định. Đó là đứng, đi, ngồi và nằm. Trong số cà bón đây, 
tu tập Thién Trụ và Thién Hành, khuyến khích trong việc 
phát triển hoặc tăng trưởng vé Tán (nỗ lực hoặc năng 
lượng). Lé đương nhiên, Định cũng được kể đến, nhưng 
chú trọng nhiều hơn vào việc phát triển về Tấn (nễ lực). 
Trong khi đứng, thiền giả phải có gang để không ngã 
xuống, Và cũng trong khi đi, thiền giả phải đặc biệt có 
gang dé dò bước chân sau khi chân kia đang đứng vững. 
Do đó, khi chúng ta lưu tâm vào Thiền Tru và Thiền Hành 
là tạo thêm thuận lợi cho việc phát triển về Tán (nó lực). 


Whereas sitting and lying meditation practice is 
more conduccive to the development of samadhi 
(concentration), viriva is there also but it plavs a minor 
part. In the practice of lying position the body posture of 
lying is keeping still and with the eyes closed it encourages 
the buiding up of concentration. Therefore we regard 
sitting and lying postures as having more emphasis to the 
development of concentration. 

Trong khi đó, tu tập Thién Tọa và Thiàn Ngoa là tao 
thêm nhiều thuận lợi cho việc phát triển về Định (tập 
trung), Tán cũng có trong đó, nhưng chỉ đóng một phan thứ 
yêu. Trong việc tu tập về oai nghỉ nằm, tư thế của cơ thể 
vẫn còn đang năm với đôi mắt nhắm lại, đó là kích thích 
cho việc phát triển về Định. Do đó, khi chúng ta lưu tâm 
vào oai nghỉ ngôi và nằm, là có thêm nhiều sự chú trọng 
vào việc phát triển về Định. 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 149 


Therefore in the scriptures it is specifically 
mentioned that Ariyas (noble persons) uttered words of 
praise to those meditators whose meditation is balanced 
between concentration and effort as well as between faith 
and progress of vipassana bhavana is achieved quickly 
only when concentration and effort, faith and wisdom are 
equallv developed. 

Nhu thé, trong những Giáo Dién, một cách đặc biệt 
đẻ cập đến những bậc Vô Sinh (những bậc Thánh Thiện) đã 
thốt lên những lời ca ngợi đến những thiền già tu tập về 
Thiền đã điều ngự được giữa Định và Tấn cũng như giữa 
Tín và tiến độ tu tập Thiền Minh Sát chỉ được chứng đắc 
một cách mau le một khi Dinh và Tán, Tín và Tuệ được 
phát triển một cách quân bình. 


When you observe a bicycle the nwo wheels must be 
equally aired to have a good and swift motion. If one of the 
wheel tyre is flat the movement of the bicycle is impaired. 
The same with human beings. A person is only normal if 
his two eyes and two ears are equally functioning correctly. 
If one eve and one ear is defective, he can see but 
effectiveness is not as good as a person who has two good 
eyes. So also he can hear but the hearing is not as good as 
a person who has two good ear. The same with two hands 
and two legs. If one of them is defective the normal actions 
cannot be exercised as persons who have good pair of 
hands and legs. 

Khi ban quán sát mót chiếc xe đạp, với hai lốp xe 
phải đồng đều hơi thì mới có sự chuyển động tốt và mau lẹ. 
Nếu một trong hai lốp xe bị xi hơi, sự chuyển động của xe 
bị sụt giảm. Con người cũng như vậy. Một người được là 
bình thường nếu với đôi mắt và hai tai đồng cùng hoạt động 
một cách chính xác. Nhỡ như có một mắt và một tai bị 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 150 


khiém khuyết, vị ấy có thể nhìn thấy, nhưng hiệu quả 
không được tốt như một người có đôi mắt sáng. Cũng như 
thế, vị ấy có thể nghe, nhưng việc nghe không được tốt lắm 
như một người có đủ hai tai. Tương tự với đôi tay và hai 
chân. Nhỡ như một trong những cái đó bị khiếm khuyết, 
thì sự hoạt động thường lệ không có thể diễn đạt như một 
người có đủ đôi tay và hai chân lành mạnh. 


For meditators also the progress of insight is 
normal and quick if concentration and effort, faith and 
wisdom are in proper balance. If not properlv balanced it 
is mentioned in scriptures that those who has more faith but 
less wisdom tend to believe in the wrong ways. Saddhà is 
faith and believing in one thing is also faith. Having faith 
is good but blind faith is undesirable. They tend to believe 
in wrong views. They mistook wrong persons as holy. 
During Buddha's time even, there were persons who 
worshipped the mude persons thinking that such persons 
had shed their lobha and dosa by not wearing clothes. 
Some worshipped those who imitated the habits of dogs and 
bulls. Some worshipped persons whose garments were 
made of human hairs or who adorned peculiar garments. 
The cause of such behavior is, though they have faith they 
have no wisdom to differentiate between right and wrong. 
They have no proper perspective that persons going in the 
nude had no sense of modesty and how can they be 
regarded as persons of worthiness, to pay respects to, bv 
decent and intelligent population. 

Cũng nhu thé với những thiển giả, tién độ của tuệ 
giác là thông thường và mau le nếu Định và Tán, Tín và 
Tuệ được điều ngự thích hợp. Nếu không. được điều ngự 
thích hợp, như trong Giáo Điển đã dé cập đến, với những ai 
có nhiều Tín nhưng Tuệ kém, thì có xu hướng ngả Tín vào 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 151 


trong Tà Dao. Tín là su tin tuóng và diéu duoc tin tưởng 
cũng phải đáng tin cậy. Phải có Chánh Tín, nhưng chăng 
mong cầu Mê Tín. Nó có khuynh hướng đưa Tín vào Tà 
Kiến. Họ hiểu sai những người lầm lạc như bậc Thánh. 
Thậm chí trong thời của Đức Phật, đã có những người tôn 
kính những người lõa thé khi nghĩ rằng những người đó đã 
diệt tham (lobha) và sân (dosa) của họ bằng cách không 
vận y phục. Một vài người tôn kính những người bắt 
chước những tập quán của những chó và bò. Một vài người 
tôn kính những người lay tóc con người bện làm trang phuc 
hoặc mặc những trang phục kỳ lạ. Nguyên nhân của cách 
đối xử như vậy, là vì tuy họ có Tín nhưng họ không có Tuệ 
để phân biệt được đúng hay sai. Họ không có bối cảnh 
` thich hợp, rằng những người dang trong sự lõa thê là đã 
không có ý thức của sự khiêm cung và làm thế nào có thể 
ho được xem là những người khà kính, được đón nhận sự 
tôn kính, bởi quần chúng thông minh và không mù quáng. 


Some cannot see properly which persons can teach 
the right dhamma and which persons were fakes and follow 
the wrong path, resulting in various kinds of miseries and 
some even lost their live by following the fake Gods. 

Một vài người không có được nhận thay một cách 
chân chánh với những người có kha năng giáng dạy Chánh 
Pháp với những người. giả mạo và đi theo Tà Đạo, dẫn đến 
những sai khác của bất hạnh khổ đau và thậm chí có một 
vài người bị mát cả cuộc sống bởi tin theo những Tà Than. 


Such kinds of mishaps can happen to those persons 
who have ardent faith only but no wisdom to differentiate 
the right path and the wrong path. They can become the 
followers of imitation Buddhas, imitation Dhamma and 
imitation Sangha, easily. 


Những Pháp Thoại của Ngai Dai Trưởng Lão Jatila 152 


Những thé loại bát hanh như thé, có thé xảy đến với 
những người chi có những niềm tin mãnh liệt nhưng không 
có trí tuệ để phân biệt Chánh Đạo va Tà Dao. Họ có thé tro 
thành những người đi theo Tà Phật, Tà Pháp và Tà Tăng, 
một cách dễ dàng. 


There is a Myanmar saying that "Persons who have 
ardent blind faith only but lack wisdom can land in 
following the wrong path". And persons who are sharp 
and intelligent but have no ardent faith and honesty can 
become cunning and wicked. Our meditators may find 
some persons who had mastered book knowledge but lack 
in saddha will have no generosity to give alms-dana, no 
intention of practising purity of mind-sila, no inclination of 
meditating Vipassana bhavana. 

Người dán Miễn Điện đã nói rằng: “Những người 
chỉ có niềm tin mủ quáng mãnh liệt nhưng thiếu trí tuệ có 
thể dắt dẫn đi theo Tà Đạo”. Và những người có sự sắc sảo 
và thông minh nhưng không có niềm tin mãnh liệt và trung 
thực, có thé trở thành xảo quyệt và độc ác. Những thién giả 
của chúng ta có thể phát hiện một vài người đã năm vững 
kiến thức sách vở nhưng thiếu Tín (saddhà), sẽ không có sự 
rộng lượng xã thí cúng dường để bát, không có tác ý cho 
việc tu tập thanh lọc tâm và giới luật, không có thiện chí tu 
tập Thiền Minh Sát. 


Not only are they lacking in dana, sila and bhavana 
but they obstruct the paths of others who are pious and 
observe dana and sila, by commenting adverse remarks 
such as “Do not give dana, it will only prolong the miseries 
of samsára". They remark dana is an easy thing. If you 
wash your dishes and throw away the remains, the insects 
can eat the food and it is also dana. Of course, it is a kind 


Những Pháp Thoại của Ngài Dai Trưởng Lão Jatila 153 


of dàna but such kind of dàna is inferior dàna resulting 
only inferior kind of merit. 

Ho khóng nhüng chi khiém khuyét vé xà thí, tri giói 
và tu táp, mà ho cón gáy tró ngai tién trình của những 
người khác vốn di là người ngoan đạo và tuân hành xã thí 
và giới luật, với những lời nhận xét phê bình bát lợi nhu là 
“Không nên xã thí cúng dường, nó chỉ sẽ làm kéo dài 
những đau khó của vòng luân hồi”. Họ nhận xét xã thí là 
một việc làm dễ dàng. Nếu bạn rửa những bát đĩa và vứt 
bỏ những vật còn lại, những côn trùng có thê ăn vật thực và 
đó cũng là xã thí vậy. Lë đương nhiên, đó cũng là một loại 
xã thí, tuy nhiên loại xã thí như thế là hạ liệt thí, quả phước 
báu cũng chỉ là loại hạ liệt. 


Such kind of adverse remarks are made by cunning 
and wicked persons by obstructing the good ways of pious 
and generous folks. They also discourage those who are 
conventional in religious ways in going to monasteries to 
observe sila respectfully under the guidance of disciplined 
and pristine abbot. They made fun of such piety by 
remarking there is no need to go to a monastery to observe 
sila, one can stay at home and practise purity of mind, etc. 

Với thé loai của những lời nhận xét phê binh bát lợi 
được tạo ra bởi những người xảo quyệt và độc ác đã cản trở 
tiến trình phát triển của những bà con ngoan đạo và hiền 
luong. Ho cũng làm thối giám đức tin với những người 
tuân theo truyền thông của Đạo Giáo, đi vào những tự viện 
để thọ trì giới luật một cách nghiêm minh dưới sự hướng . 
dẫn của vị trụ trì có kỷ cương và duy trì truyền thống 

nguyên thủy. Họ còn đùa cot vào sự ngoan đạo với lời 
bình luận là không nhất thiết phải vào tự viện để thọ trì giới 
luật, người ta có thể ở nhà và tu tập thanh lọc tâm, v.v. 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 154 


Even taking a solemn now to observe the sila in the 
presence of pristine abbots can sometimes be broken, such 
flippant observance at home by oneself is more liable to 
discard at will, he may commit killing or eat after midday 
without any restraint. Therefore observing the sila in front 
of a respectful teacher is liable to be more solemn and 
adherence is more reliable and serious and advantageous. 

Báy gió chính ngay viéc tho tri giói luát mót cách 
nghiêm cán ở ngay hiện tại với vi tru trì giữ truyền thống 
nguyên thủy đôi khi còn có thể bị hư hoại, như thế thì việc 
tự thọ trì thiếu nghiêm túc ở tại nhà rất có khả năng vút bỏ 
bất cứ khi nào theo ý muốn, vị ấy có thể vi phạm việc sát 
sanh hoặc ăn sau ngọ mà không có bất kỳ sự tự hạn chế 
nào. Do đó, thọ trì giới luật trước mặt vị thầy khả kính là 
rất có khả năng được nhiều sự nghiêm cần và tín thọ phụng 
hành một cách nghiêm minh với nhiều lợi lạc. 


So called learned persons also make sarcastic 
remarks about Vipassana bhavana meditation. The line 
they take is “Why should a person go to meditation 
centres?" Didn't Buddha preached that contemplation of 
one s own body is Dhamma, which can be done bv oneself 
in one's own body is Dhamma, which can be done by 
oneself in one's own house ". 

Tuy nhién nhüng nguói duoc goi là có hoc thüc 
cüng vàn có lói binh luán mai mia vé viéc tu táp Thiàn 
Minh Sát. Ho đã kẻ vạch rằng “Tại sao người ta phải di 
đến Trung Tâm Thiàn Viện ?" Có phải Đức Phật đã giảng 
dạy rang hãy thám sát ở ngay chính xác thân của mình — đó 
là Pháp, có thé tự thành đạt ở ngay chính xác thân của mình 
- đó là Pháp, và có thể tự hoàn thành ở chính ngay căn nhà 
của mình. 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 155 


Every kind of undertaking or task need systematic 
approach and a good teacher who can show the method or 
technique correctly. Vipassanà bhàvanà, meditation is one 
solemn task that needs the utmost preparation and correct 
guidance. In addition to these there should also be a place 
where there can be inspiration and Dhamma friends who 
will be encouraging to each other. 

Tất cà thé loại của việc quyết tâm hoặc công việc, 
đòi hỏi một phương tiện tiếp cận có hệ thống và một Minh 
Sư có thể hướng dẫn phương pháp hoặc kỹ thuật chính xác. 
Tu tập Thiền Minh Sát, là một công việc nghiêm cần, nó 
đòi hỏi sự chuẩn bị tối đa và sự hướng dẫn chính X AC. 
“Thêm vào đó, cũng cần phải có một trú xứ là nơi có thể là 
nguồn cảm hứng và những Pháp Hữu sẽ khuyên khích lẫn 
nhau. 


The environment is also very important. In a 
meditation centre, the environment for quietude is the 
special feature and the time- table for repeated sitting and 
walking is a set rule. The environment, the atmosphere, the 
inspiration and noble features of a meditation. centre 
cannot be found in one's own home. In all homes all 
worldly activities cannot be avoided and one will easily get 
involved in the daily routine of multifarious human affairs. 

Môi trường cũng rất quan trọng. Trong một Trung 
Tâm Thiền Viện, môi trường yên tĩnh là một tính năng đặc 
biệt và thời khóa biểu cho việc lặp đi lặp lại ngồi và đi là 
một nội quy định sẵn. Môi trường, cảnh sinh thái, nguồn 
cảm hứng và những tính năng thánh thiện của một Trung 
Tâm Thiền Viện không có thể tìm thấy trong nhà của mình. 
Trong tất cả những ngôi nhà với tất cả những sinh hoạt của 
thé gian không thể tránh được và người ta dé dàng bị cuón 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 156 


hút vào trong thói lệ hăng ngày của những mối quan tâm đa 
dạng của nhân loại. 


Therefore so called learned persons make such 
remarks for the detriment of Bhavana, which they have no 
inclination to practice themselves. Our meditators here 
also are following the preaching of Buddha by 
contemplating the physical and mental phenomena almost 
all the time except for the resting period of four hours, put 
aside for sleep. 

Do đó, với những người được goi là có học thức với 
những lời bình luận như thế, làm tổn hại đến việc tu tập, vì 
họ không có thiện chí tự tu tập. Những thiền giả của chúng 
ta tại đây cũng đã tuân hành theo huấn từ của Đức Phật qua 
việc thâm sát hiện tượng tâm sinh lý hầu như trọn cả thời 
gian, ngoại trừ với bốn giờ của thời gian nghỉ ngơi, dành 
cho sự ngủ nghỉ. 


There is a Myanmar saying "Persons who are too 
learned but lack faith or conviction become cunning and 
wicked". Therefore, the wisdom and faith should be 
balanced in the practice of meditation, to avoid the 
undesirable effects and achieve svstematic progress. We 
must believe in things which are reasonable and practical. 
The only thing is we should not follow any doctrine in blind 
faith. Every consideration must be made pros and cons 
should be examined before believing in anvthing. 

Người dân Miễn Điện đã nói “Với những người đa 
văn nhưng thiếu Tín hoặc niềm tin, trở thành xảo quyệt và 
độc ác”. Do đó, Tuệ và Tín phải được điều ngự trong khi 
tu tập Thiền Định, nhằm tránh những kết quả bất toai 
nguyện và chứng đắc tién trinh có hệ thống. Chúng ta chỉ 
nén tin vào những điều hợp lý và thực tế. Điều duy nhất là 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 157 


chüng ta khóng nén làm theo nhüng giáo diéu mé tín. 
Truóc khi tin tưởng vào bát luán diéu chi, moi suy nghi 
chín chán càn phải được thực hiện vào việc khảo chứng cá 
hai lãnh vực ưu và khuyết. 


Those who are intelligent and have earnest Saddhà 
(faith or conviction) will become an asset to the populace. 
He will be a good friend to everybody living together and 
to the society in general. This is the resultant benefit of 
having a balance of wisdom and faith. Concentration and 

-effort should also be balanced. Concentration is one 
pointedness of mind and effort is energy or vitality. . 

Với những người thông minh và có Tín một cách 
nghiêm túc (tín hoặc niềm tin) sẽ trở thành một bảo vật của 
quan chung. Vi ấy sẽ là một hảo băng hữu với tất cả mọi 
người sống chung với nhau và với xã hội nói chung. Đây 
là kết quả lợi ích có được do điều ngự Tuệ và Tín. Định và 
Tán cũng nén được điều ngự. Định là một điểm nhân mạnh 
của Tám và Tán là năng lượng hoặc sinh lực. 


As explained at the beginning of this talk sitting and 
lying postures in meditation encourages the development of 
concentration. Standing and walking postures encourages 
Viriva (effort or energy) Therefore our meditation 
schedule here is one hour sitting and one hour walking. If 
sitting alone is conducive to the progress of meditation the 
teachers will instruct the meditators to practise sitting all 
the time, but it is not so. If over-emphasis is given to sitting 
alone there will be over-development of concentration. 

Nhu đã được giải thích ngay lúc bắt đầu của Pháp 
Thoại này, những oai nghỉ ngôi và năm trong Thiền Định 
khuyến khích sự phát triển của Định. Những oai nghi đứng 
và đi khuyên khích Tán (nó lực hoặc năng lượng). Do đó, 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 158 


lịch trình hành Thiền của chúng ta là một giờ ngồi và một 
giờ đi. Nếu chỉ ngồi không, thì tạo thuận lợi cho tiến trình 
của sự hành Thiên, và Thiền Sư sẽ hướng dẫn những thiền 
giả tu tập Thiền Tọa suốt cà thời gian, nhưng quả thật 
không phải như thế. Nếu chỉ quá chú trọng cho việc Thiền 
Tọa thì sẽ làm phát triển quá độ của Định. 


In scriptural directions, it is mentioned that persons 
who over-emphasis concentration but lack in Viriva tend to 
develop laziness, sloth and torpor. | Meditators who 
practise sitting meditation and lying postures more but less 
walking tends to develop laziness, dullness and sleepiness, 
If such kinds of symptoms occur a meditator should know it 
is over concentration. At the end of each progressive stage 
of Nàna some kind of sleepiness such as nodding of one's 
head very often tends to develop. Then meditator should 
know he must increase Viriya. Increasing Viriya, means 
increasing from four touching points to ten touching points 
and so forth and practise more walking. When V. iriya and 
concentration is balanced sloth and torpor can be 
overcome. 

Theo su chi dán cüa kinh dién, dà có dé cáp dén, 
những người quá chú trong vào Định nhung thiếu Tán, dẫn 
dắt đến việc phát triển sự lười biếng, giải đãi và hôn trầm. 
Những thiền giả tu tập nhiều vào Thiển Toa và oai nghi 
năm nhưng kém Thiền Hành, dẫn dat đến việc phát triển sự 
lười biếng, muội lược và thụy miên. Nếu những loại triệu 
chứng như thé hiện bay, thién già nên biết đó là Định đã 
quá độ. Vào cuối của mỗi giai đoạn tién trình của Tuệ Trí, 
một vài thể loại của thụy miên như làm gục đầu của thin 
giả thường có xu hướng phát triển. Trong trường hợp đó, 
thiền giả phải nên biết tăng cường Tán. Tăng cường Tán, 
có nghĩa là tăng cường từ bốn điểm tiếp xúc đến mười điểm 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 159 


tiếp xúc và v.v. và tu tập thêm về Thiền Hành. Một khi 
Tán và Định đã được điều ngự thì có thể sẽ chế ngự được 
giải đãi và hôn tram. 


But if the meditator practice more walking (in 
excess than required) but less sitting, over emphasis of 
Viriva will set in. The symptom of over Viriya is more 
wandering mind or day dreaming in sitting practice. 
Meditator may not be aware of this at once but after a long 
time only. In the walking also he can only note the steps, at 
. the beginning and lapse into wandering mind the rest of his 
walking meditation. The remedy is to increase 
' concentration. By this way, the meditator can balance his 
concentration and effort. During Buddha’s time, there was 
the example of a millionaire's son by the name of Sona. 
Being a millionaire's son, he was very delicate and fragile. 
It was said the soles of his feet were covered by solft hair. 

Tuy nhiên, nếu thién giả tu tập: nhiều vào Thiền 
Hành (vượt hơn yêu cầu) nhưng lại ít về Thiền Tọa, việc 
quá chú trọng vào Tấn sẽ được xác lập. Triệu chứng của 
Tán quá độ là Tâm phóng dật nhiều hơn hoặc rơi vào mộng 
tưởng trong lúc tu tập Thiền Tọa. Thiển giả có thể không 
nhận thức về điều này ngay tức thời, nhưng sau một thời 
gian lâu dài. Trong Thién Hành cũng vậy, vi áy có thể chú 
niệm những bước chân vào lúc ban đầu và một lát sau Tâm 
rơi vào phóng dật phán thời gian còn lại của tu tập Thiền 
Hành. Biện pháp khắc phục là tăng cường Định. Với 
phương thức này thiền giả có thé điều ngự Dinh và Tán của 
mình. Dẫn chứng một thí dụ về con trai của một Trưởng 
gia có tên là Sona trong thời của Đức Phật. Là con trai của 
Trưởng giả, VỊ áy råt thanh mánh và yếu đuối. Điều được 
nói đến là đôi lòng bàn chân của vị ây được bao phủ bởi 
lông mềm mịn. 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 160 


He decided to practice Bhavana meditation with 
heart and soul and got ordained as a monk After 
ordination, the new monk Sona Thera thought "I led a life 
of comfort and easiness as a millionaire son so I must 
now practice with zeal and perseverance without any 
regard fo physical comforts”. He practiced walking 
meditation and since his foot was so fragile and smooth, he 
got blisters by walking on uneven ground. Even then he 
could not develop concentration. As he could not practice 
walking meditation he crawled on his knees and hands. He 
tired so hard that the path of his walking meditation is 
covered by his blood. But since he did not achieve any 
Vipassanà nàna, he got discouraged and thought that "I 
am not destined to see and realise the Dhamma" and was 
on the vei ge of giving up the practice altogether. 

Vi áy quyét dinh tu táp Thién Dinh vói cà tám hón, 
và thu giói nhu mót ty khuu. Sau viéc thu giói, tán ty khuu 
sona đã suy nghĩ “Ta đã trải qua một đời sống an lạc và 
thanh nhàn với tư cách con trai của một Trưởng giá, như 
thế bây giờ Ta phải tu tập với nhiệt tâm và kiên trì, bất kể 
mối quan ngại nào về điều thuận lợi của xác thân”. Vị dy 
dà tu tap Thién Hanh và ké tir khi dói bàn chán vén di 
móng manh và màm mai, ông ta đã làm sưng phông lên do 
bởi bước trên mặt đất gó ghé lóm chởm. Cho dù nhu vậy 
ông ta vẫn không phát triển được Định. Khi không thể tu 
tập Thiền Hành được nữa, ông ta đã bò bằng hai đầu gói và 
đôi tay. Vị ấy đã quá mệt mỏi khổ nhọc, và trên đường đi 
của Thiền Hành đã phủ dày máu của ông ta. Nhưng kê từ 
khi vị ấy không chứng đắc được bất luận Tuệ Minh Sát 
nảo, ông ta đã nản lòng, khởi lên suy nghĩ “Ta quả không 
có phan số dé thấy và chứng tri Giáo Pháp" và đứng trên bờ 
ranh của sự từ bỏ mọi tu tập. 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 161 


Buddha himself came to the walking path and 
enquired why it was covered with blood as if a butcher had 
carried out his job at the place. The Bhikkhus related how 
the millionaire's son, Venerable Sona's feet bled by 
walking meditation. Buddha went to the new monk 
Venerable Sona and enquired whether he had played harp 
in his younger days. When Venerable Sona asserted that he 
can play the harp very well. Buddha asked him how he 

. managed to keep the strings of the harp to get good sound. 
Venerable Sona answered that strings should have to be 
neither too loose or neither too tight. So Buddha counseled 
him to act as playing his harp because too loose a string 
will wrap and too tight a string will snap. [n meditation 
practice following the middle path is the best way to 
achieve results. Buddha instructed Venerable Sona to 
practise walking and sitting evenly, to have a balance of 
Viriva and Samadhi, to eat regularly and to use medicine 
when occasions called for. 

Düc Phat tu than hành di dén con duóng cüa Thién 
Hành và hói ly do vi sao nó dà phü dày máu nhu người dó 
ié dà thuc hién cóng viéc cüa minh tai noi đây. Chu Ty 
Khưu thuật lại vi lẽ đôi chân của tỳ khuu Sona, con trai của 
Trưởng giả, đã chảy máu do bởi Thiền Hành. Đức Phật đã 
đi đến tân tỳ khưu Sona và đã hỏi có phải ông ta đã chơi 
đàn tỳ bà trong g những ngày niên thiếu. Khi ty khuu Sona 
tuyén bó ráng óng ta có thé choi dàn ty bà rất giỏi. Đức 
Phật đã hỏi ông ta làm thế nào điều chỉnh để giữ những sợi 
dây cua dàn ty bà có duoc ám thanh tốt. Ty khuu Sona đã 
trả lời rằng những sợi dây cần phải có là không được quá 
lỏng hoặc quá căng. Như thế, Đức Phật đã khuyên ông ta 
hãy hành động như là đang chơi đàn tỳ bà của mình, vì lẽ 
quả lỏng dây đàn sẽ bị chung va qua cang day dan sé bi 
düt. Dé thành dat nhüng két quà, cách tót nhát trong viéc 


Nhüng Pháp Thoai cüa Ngài Dai Trưởng Lão Jatila 162 


tu tập Thiền Dinh là tuân hành theo Trung Đạo. Đức Phật 
đã chỉ dạy tỳ khưu Sona tu tập Thiền Hành và Thiền Tọa 
một cách quân bình, phải điều ngự Tán và Định, phải ăn 
uống đều đặn và phải dùng thuốc khi hữu sự nhu cau. 


The new monk Venerable Sona obeyed Buddha's 
instructions. He used medicine to cure his blistered feet, he 
dte properly and practised Viriya and concentration in an 
even way. In a reasonable time, Venerable Sona realised 
Magga and Phala Nàna, and achieve Ariya puggala status. 
May our meditators also practise evenly between 
concentration and effort and between wisdom and faith and 
realise the cherished goal of Nibbana, the end of all 
sufferings, in the most easiest and shortest way. 

Tân ty khưu Sona vâng theo những sự chỉ dạy của 
Đức Phật. Vị ay dà ding thuóc dé chita dói chan bi sung 
phóng, dà ün uóng mót cách thích hop và tu táp Tán và 
Dinh theo Trung Đạo. Với một thời gian hợp lý, tỳ khưu 
Sona đã chứng tri Tuệ Đạo và Tuệ Quá, thành đạt trạng thái 
cüa bác Thánh nhán. Uóc mong những thiền giả của chúng 
ta cũng tu tập một cách quân bình giữa Định và Tấn, giữa 
Tuệ và Tín, thế rồi chứng tri mục tiêu cao quý của Níp Bàn, 
chấm dứt moi khó đau trên con đường ngắn nhất và thuận 
lợi thù thắng. 


Sadhu! Sadhu! Sadhu! 
Lanh Thay! Lanh Thay! Lanh Thay! 





Những Pháp Thoại của Ngài Dai Trưởng Lão Jatila 163 


THE BASIC PRINCIPLES FOR ALL BUDDHISTS 
NHỮNG NGUYÊN TÁC CO BÁN CUA TẤT CẢ PHẬT TỬ 


The subject of today s Dhamma Talk is "The basic 
` principles for all Buddhists”. Buddha is the person who 
knows the ultimate truth of Four Saccas (The Four Noble 
Truths). To be called "Buddha", he needs to have two 
qualifications: 1/ A Buddha knows the Four Noble Truths 
by his own personal and intelligence and 2/ He knows how 
to teach others to know the Four Noble Truths. The Four 
Noble Truths are: 

1/ Dukkha Sacca: The Noble Truth of Suffering 

2/ Samudaya Sacca: The Noble Truth of the Cause 
of Suffering 

3/ Nirodha Sacca: The Noble Truth of the Cessation 
of Suffering 

4/ Magga Sacca: The Noble Truth of the Path 
Leading to the Cessation of Suffering. 

Chủ đề của Pháp Thoại hôm nay là “Những nguyên 
tác cơ bản của tất cả Phật Tủ”. Đức Phật là bậc đã thấu 
triệt tột cùng chán lý của Tứ Đề (Tứ Thánh Dé). Được goi 
là “Đức Phật”, vị ấy cần hội đủ hai điều kiện: 

1/ Đức Phật liễu tri Tứ Thánh Dé bởi do chính tự 
cá nhân và trí tuệ của Ngài. 

2/ Ngài liễu tri làm thé nào dé giáo hóa những 
người khác thấu hiểu được Tứ Thánh Đề. 

Tứ Thánh Dé là: 

1/ Khổ Đế: Thánh Đề về sự khổ đau. 

2/ Tập Đế: Thánh Đề về nguyên nhân của sự khó 
dau. 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 164 


3/ Diệt Dé: Thánh Đề vé sự chấm dứt của sự khổ 
đau. 

4/ Đạo Đế: Thánh Bé về con đường dẫn đến chim 
dứt của sự khổ đau. 


A person who knows there Four Noble Truths by his 
own wisdom and knows how to teach others to know the 
Four Noble Truths is called “Buddha”. Buddhists mean 
persons who believe, embrace and practise Buddha's 
teachings (or doctrine) with heart and soul. We have here 
quite a number of people who claim to be Buddhists. They 
are traditional Buddhists- who claim themselves as 
Buddhists because they are born of Buddhist parents, They 
are not unshakable believers with firm convictions. They 
do not try to understand the real doctrine of Buddha but 
follow the general religious ceremonies as practised by 
their parents and relatives. Such persons do not have deep 
religious understanding and faith of a true Buddhist and 
they can be converted to other religions if circumstances 
are favourable to them. 

Một người thấu triệt Tứ Thánh Dé này, do bởi chính 
trí tuệ của mình và liễu tri làm thế nào để giáo hóa những 
người khác thấu hiểu được Tứ Thánh Dé, được gọi là “Đức 
Phật”. Những Phật Tử có nghĩa là những người có đức tin, 
thụ nhận và thực hành những huấn từ của Đức Phật (hoặc 
giáo điển) với cả tâm hồn. Tại nơi đây, chúng ta có một số 
người được xác nhận hoàn toàn là những Phật Tử. Họ là 
những Phật Tử truyền thống — chính họ được xác nhận là 
những Phật Tử vì lẽ họ được sanh ra với cha mẹ là những 
Phật Tử. Họ không phải là những tín dé bát thói chuyén 
vói niém tin kién có. Ho khóng có gáng dé hiéu biét nhüng 

chán giáo điển của Đức Phật, nhưng họ lại thực hành theo 
cha mẹ và những quyến thuộc của họ qua những nghỉ lễ tôn 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 165 


giáo mang tính chát phó thóng. Nhu thé, những người 
khóng có su hiểu biết sâu sắc vé tôn giáo và đức tin của 
một Phật Tử chân chánh và họ có thé thay đổi tín ngưỡng 
đến những tôn giáo khác nếu những tình huống làm cho họ 
được hài lòng. 


Such traditional Buddhists, who have no deep faith 

yet cannot claim that they had dissociated with four Apàya 

worlds forever. Therefore if is very important to become a 

real Buddhist with deep faith and a fair knowledge of the 

fundamentals of Buddhism. True Buddhist with deep faith 

means persons observing the three main features of 
Buddha's teachings. They are: 

1/ Refraining from unwholesome actions (akusala). 

2/ Trying to do wholesome deeds (kusala) all the 
time. 

3/ Keeping the mind pure and free from defilements 
(kilesa). l l 
The following verse is more concise: 

To refrain from all evil. 

To do what is good. 

To purify the mind. 

This is the teaching of all Buddhas. 

Nhu thé, nhüng Phật Tử truyền thông, với những 
người chưa có đức tin sâu sắc thì chưa có thể xác nhận rằng 
họ đã vĩnh viễn xa lìa khỏi Tứ Khổ Thú. Do đó, dé trở 
thành một Phật Tử chân chánh với niềm tin sâu sắc và một 
kiến thức vừa đủ của những nguyên tắc cơ bản Phật Giáo, 
quả là hết sức quan trọng. Một Phật Tử chân chánh với 
niềm tin sâu sắc có ý nghĩa là những người tuân thủ ba tính 
năng chánh yếu của những huấn từ Đức Phật. Đó là: 

1/ Không làm những Ác Hạnh (Bất Thiện). 

2/ Luôn có gang tạo những Thiện Hạnh (Thiện). 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 166 


3/ Giữ Tám thanh tịnh và thoát khói moi ué trược 
(Phién Nào). 
.Pháp Cá tiép theo đây được ngắn gon hon: 
Không làm mọi điều Ác. 
Thành tựu các Hạnh lành. 
Tám ý giữ trong sạch. 
Chính lời Chư Phát dạy. (P.C. 183) 


Chó làm diéu Ac hại ai, 
Gáng làm Thiện Hanh chăng hoài uóng công. 
Giữ Tám giữ Y sạch trong, 
Là lời Phát day tac lòng chang quên. 


What are Akusala deeds? 

Akusala deeds can be defined as deeds that are not 
innocent and that have bad resultants. For instance, taking 
others s life. Killing itself is guilty. If human beings are 
killed, the guilt is more severe not only guilt but the 
resultant effects are short life, poor conditions and low 
birth, etc. in future lives. Stealing is also Akusala deed. It 
is guilty in the present life and the resultant effect is poor 
and miserable lives in the future existences. Telling lies, 
slandering. foolish babble are also Akusala speeches. Bad 
mental thinking, bad speech and bad deeds are all Akusala 
actions. These acts are not innocent and have resultant bad 
Kammic effects. 

Những cái chi là Bát Thiện Hanh? 

Bát Thién Hanh có thé được dinh nghĩa như những 
hành động không được thanh tịnh và có những quả báo xấu 
xa. Ví như, đoạt mạng người. Hành động tự sát cũng có 
tội. Nếu sát mạng người, cảm giác tội lỗi không chỉ dừng 
lại ở mức độ nghiêm trọng hơn sự phạm tội, nhưng còn 
những ảnh hướng của quả báo là đoản thọ, tình trạng nghèo 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 167 


khổ và sanh trong giai cấp ha liệt, v.v.. trong những kiếp vị 
lai. Sự trộm cáp cũng là Bất Thiện Hạnh. Đó là sự pham 
tội ngay trong kiếp hiện tại và ảnh hưởng quả báo là có đời 
sống nghèo khó và khốn khổ trong những kiếp vị lai. Vọng 
ngữ, lưỡng thiệt, nói lắm nhảm vô ích cũng là những Ngữ 
Bất Thiện Hạnh. Suy nghĩ bát thiện, nói lời bất thiện và 
những hành động bất thiện đều là những Bất Thiện Hạnh. 
Những hành động này là không thanh tịnh và phải chịu thọ 
lãnh những tác hại quả báo Bất Thiện Nghiệp. 


So Buddha preached to refrain from such acts. If a 
mother see that her child is trying to play with sharp 
bamboo pieces or coins by putting them into the mouth, she 
will force out the things from the baby's mouth, 
immediately. Or if a child try to play by putting beans or 
seeds into the nose, the mother will force them out because 
she has good will to prevent harm coming to the child. But 
the child, not understanding the reason of such action, will 
cry or react angrily. The mother's action is with 
compassion, she wants to protect the child from harm. So 
also Buddha's prohibition not to kill, steal to commit sexual 
misconduct, tell lies and not to commit other mental, verbal 
and physical Akusala deeds, such as slandering, rude 
speech and foolish babble is to prevent persons from bad 
resultant Kammic effects. 

Nhu thé, Đức Phật giảng day hãy tự kiềm chế 
. những hành động đó. Ví như một người mẹ khi nhìn thấy 
con của bà nô đùa với những mảnh hay thanh tre sắc bén và 
đang bỏ vào miệng, ngay lập tức, bà ta sẽ có găng lấy 
những vật đó ra khỏi miệng của trẻ. Hoặc giả một trẻ con 
cố găng để nô đùa bằng cách bỏ những hạt đậu hay hạt 
giống vào trong mũi, người mẹ sẽ cỗ gắng lây chúng ra vì 
lẽ bà ta có tác ý Thiện để ngăn ngừa điều nguy hại đang 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 168 


đến với trẻ. Tuy nhiên trẻ không hiểu lý do của hành động 
như vậy, sẽ khóc la hoặc phản ứng một cách giận dữ. Hành 
động của người mẹ với lòng từ ái, bà ta muốn bảo VỆ trẻ 
khỏi điều nguy hại. Cũng như thế, sự ngăn cám của Đức 
Phật vé bát sát, trộm dao, tà hanh, vong ngữ và nhüng vi 
pham khác vé Thân, Ngữ, Ý Bất Thiện Hạnh, như là lưỡng 
thiệt, thô ác ngữ và nói lời vô ích là để ngăn ngừa con 
người thoát khỏi những tác hại quả báo Bát Thiện Nghiệp. 


The second feature of a true Buddhist is to engage 
in Kusala deeds all the time. Kusala deeds mean giving 
Dana generously, observing purity Sila, and practising 
Bhavana meditation. Kusala deeds (wholesome) is 
innocent and give good Kammic effects (results). Giving 
Dana is innocent, not only innocent the receivers of Dana 
reciprocates with (metta) loving — kindness in the present 
life. It also accumulate Kamma that ripens in the next birth 
and result in prosperity. Observing Sila is also very 
laudable. By observing purity Sila, a person is free from 
Lobha, Dosa, (greed and anger) and attain longevity of life 
even in the present existence and in the coming existences. 

Tính năng thứ hai của một Phát Tử chân chánh là 
luôn gắn bó trong những Thiện Hạnh. Những Thiện Hạnh 
có ý nghĩa là việc xã thí cúng dường rộng lớn, thọ trì giói 
luật thanh tịnh, và tu tập Thién Dinh. Những Thiện Hanh 
(tinh hảo) là thanh tịnh và tho lãnh những quả Thiện 
Nghiệp (kết quả). Xã thí cúng dường (tịnh hảo) là thanh 
tịnh, không chỉ thanh tịnh với người thọ thí tương ứng với 
tâm từ ái (mettà) ngay trong kiếp hiện tại. Nó còn tích lũy 
Nghiệp báo sẽ chín mùi trong kiếp kế tiếp và thụ hưởng sự 
thịnh vượng. Thọ trì giới luật cũng đáng được tán thán. 
Với sự thọ trì thanh tịnh Giới, con người được thoát khỏi 
Tham, Sân (lòng tham và sự sân hận) và thành đạt sự 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 169 


truóng tho ngay trong kiếp hiện tai mãi đến những kiếp vị 
lai. 


Practising Mettà- bhàvanà is also meritorious and 
innocent. The benefit of Metta bhàvanà is eleven fold: 

1/ peaceful sleep and 

2/ fresh awakening, 

3/ good dreams, 

4/ loved by people, 

5/ as well as devas, 

6/ helped by devas, 

7/ free from danger of fire. poison and weapons, 

8/ mental stability, 

9/ radiant and calm facial expression, 

10/ tranquility at the time of death, 

11/ achieve better birth after death, etc. 

Are the beneficial results of Metta bhavana, All 
these Kusala deeds mentioned above are for the good 
resultant effects when a person is going through a round of 
rebirth (samsàra). All of us are travellers of Samsara the 
contimious process of ever again and again being born, 
growing old, suffering and dying. This continuous process 
can only be stopped when a person achieves the status of 
Arahatship. 

Tu tap Thién Từ Ai cũng có công đức và thanh tịnh. 
Có mười một quả phước báu của tu tập Tu Ai: 

1/ ngủ được an vui và 

2] thức dậy tuoi tinh, 

3/ những giác móng an lành, 

4/ nhân loại thuong yêu, 

5/ tốt đẹp như Chư Thiên, 

6/ Được Chư Thiên hỗ trợ, 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 170 


7/ thoát khói moi diàu nguy hiểm của lửa, thuốc độc 
và vũ khí, 

8/ tỉnh thần ón định, 

9/ biểu hiện trên gương mặt rạng rỡ và an tịnh, 

10/ yên tĩnh ngay lúc lâm chung, 

11/ thành tựu sự tái tục nơi tốt hơn sau khi tử vong. 
NV 

Đây là những quả phước báu của sự tu tập Từ Ai. 
Tất cả những Thiện Hạnh đã dé cập ở trên cho những quả 
phước báu khi con người đang trôi lăn trong vòng tái tục 
(Luân Hồi). Tất cả chúng ta là những lữ hành của vòng 
Luân Hỏi, quá trình cứ mãi liên tục luôn lặp đi lặp lại của 
sự sinh, già nua, đau khổ và tử vong. Quá trình cứ mãi liên 
tục như vậy và chỉ có thể được dừng lại một khi con người 
chứng đắc trạng thái của bậc Thánh Vô Sinh. 


Therefore before achieving Arahatship, we need 
provisions for the long journey of samsara. Even for our 
travels from country to country, place to place, we need 
money, air tickets, train tickets and provisions, etc. So also 
Jor the long ever-repeatin g Journey of samsára, we need all 
the commendable provisions. But we cannot take money, 
air tickets, train tickets, provision, etc. from this life. The 
only provisions we can take is the meritorious deeds by 
giving dana, observing sila and Practising bhàvanà, which 
will give good resultant effects that will be the supporting 
comforts in the long journey of samsara. That is why 
Buddha preached to refrain from Akusala deeds and 
engage in Kusala deeds. 

Do đó, trước khi chứng đắc bác Thánh Vô Sinh, 
chúng ta cần có những tư lương cho cuộc viễn trình lâu dài 
của vòng Luân Hồi. Ngay cả cho việc du hành của chúng 
ta từ nước này đến nước khác, địa điểm này đến địa điểm 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 171 


khác, chúng ta cần có tiền, vé máy bay, vé.tàu hoa, tu 
lương, v.v... Cũng như thế cho cuộc hành trình không 
ngừng lặp di lặp lại của vòng Luân Hồi, chúng ta cần có tất 
. cả những tư lương đáng khích lệ. Tuy nhiên, chúng ta 
không có thé dùng tiền, vé máy bay, vé tàu hỏa, tư lương, 
v.v.. cho kiép sống này. Những tư luong duy nhất mà 
chúng ta có thể dùng được, là những công đức hạnh do bói 
việc xã thí cúng dường, thọ trì giới luật và tu tập Thiền 
Định, mà cho thọ lãnh những quả phước Thiện, sẽ là những 
tiện nghi hỗ trợ trong cuộc hành trình dài của vòng Luân 
Hài. Đó là lý do tại sao Đức Phật đã giảng dạy hãy kiềm 
chế những Bát Thiện Hạnh và gan bó trong anne Thién 
Hanh. 


The third main feature of Buddha's teaching 
keeping one's mind pure and free kilesa (defilements). 
Generally people adhere to physical cleanliness. Morning, 
afternoon and evening or all day people wash their faces, 
bathe their bodies, change their clothes which is for 
physical tidiness and cleanliness. Very few people engage 
in purifving the mind to be free from defilements. Physical 
dirtiness cannot send a person to Apàya world. But 
impurity of mind can send a person to four Apaya worlds 
(the animal world, ghost world, demon world and hell). 
Tinh nang chanh yếu thứ ba của huấn từ Đức Phật 
là giữ tâm con người được thanh tịnh và thoát khỏi Phién 
Não (uế trược). Một cách thông thường, con người tuân 
thủ tính vệ sinh thân thể. Sáng, trưa và chiều tôi hoặc cả 
ngày, con người rửa mặt, tắm rửa xác thân, thay đổi y phục, 
là nhằm cho việc vệ sinh và gọn gàng thân thể, Rất ít 
người gắn bó vào việc thanh lọc Tâm cho thoát khỏi những 
uế trược. Thể xác nhơ bân không có thé đưa con người tới 
Khổ Thú. Tuy nhiên với Tâm bất tịnh có thể đưa con 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 172 


người di tới Tứ Khổ Thú (Cói Súc Sanh, Cói Atula, Cói 
Nga Quỹ và địa ngục). 


Meditators may all see the miseries of the animal 
world-cattle, horses, pigs. chickens and ducks, etc. TI hey 
are suffering not because failed to keep physical 
cleanliness but because they Jailed to keep purity of mind 
and keep their mind free from kilesas in their previous 
existences. They had committed cruelties and other 
Akusala deeds to resultant effects of this present sufferi. ings. 
By this we do not mean to sav physical cleanliness is to be 
discouraged. People have to maintain cleanliness for their 
health, but more important is to strive for purity of mind. 

Những thién giả đều có thé nhìn thấy những khốn 
khổ của thế giới động vật -gia súc, ngựa, heo, gà và vịt, 
v.v.. Chúng nó dang đau khổ không phải vì thất bại trong 
việc giữ vệ sinh thân thé, nhưng vì chúng nó đã thất bại 
trong việc giữ sự tỉnh khiết của Tâm thức và giữ Tâm thoát 
khỏi những phién não trong những kiếp quá khứ. Chúng 
nó đã phạm phải những Ác Hạnh và Bắt Thiện Hạnh khác, 
dé tho lành két quá cüa dau khó hiện tai này. Qua việc này, 
chüng ta khóng có y muón nói dé càn ngàn viéc vé sinh 
thán thé. Con nguói càn phải giữ gin vé sinh dé cho sức 
khỏe của minh, nhưng quan trọng hơn hết là có ging g git sự 
tinh khiết của Tâm thức. 


How to strive for purity of mind ? Buddha said 
“Ekayano ayam bhikkhave maggo sattànam visuddhiyà ". 
“O Monks, the only wav that leads to attainment of purity 
of mind is Satipatthàna. Thev are: 
1⁄ Kdyànupassanà Satipatthàna: contemplation of 
physical bodv. 


Những Pháp Thoại của Ngài Dai Trưởng Lão Jatila 173 


2/ Vedanànupassanà Satipatthàna: contemplation 
.of the feelings. 

3/ Cittànupassanà Satipatthana: contemplation of 
the mind. 

4/ Dhammànupassanà Satipatthana: contemplation 
of mind-objects. 

Practising the four divisions of Satipatthana 
Dhamma is the only way to purify the mind. When napkins 
are new they are clean and white. When people use to wipe 
their hands and mouths they become dirty and they have to 
be washed with soap and water to clean the dirt. So also 
when mind becomes impure due to lobha, dosa (greed, 
anger) the. mind has to be purified by Satipatthàna 
Dhamma soap and water. The characteristic function of the 
mind is to think and observe the sense and mental 
impressions (impression by sensorial reaction). Meditators 
are aware of their activities of going and coming by their 
mind consciousness. Mind is also very strange and 
peculiar. Meditators may argue that nowadays, strange 
things have been invented like radio, radar, computer, 
television, satellite, rocket, atomic. bomb, and space 
shuttle. etc. and our present drawings and paintings are 
also peculiar and strange. 

Lam thé nào dé có gang cho tinh khiết Tâm thức? 
Đức Phật đã nói “Này chư Tỳ Khưu, chỉ có Độc Đạo với 
Thất Thanh Tịnh”. “Nay chư Tỳ Khưu, có một con đường 
duy nhất dẫn đến cho thành tựu việc tinh khiết của Tâm 
thức là Niệm Xứ. Đó là: 

1/ Thân Tùy Quán Niệm Xứ: sự thầm sát vào xác 
thân vật ly. 

2/ Thọ Tùy Quán Niệm Xứ: sự thâm sát vào những 
cảm thọ. 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lào Jatila 174 


3/ Tâm Tùy Quán Niệm Xứ: su thám sát vào Tâm 
thức. 

4/ Pháp Tùy Quán Niệm Xứ: sự thâm sát vào những 
đối tượng của Tám. 

Tu tập vé bốn lãnh vực của Pháp Niệm Xứ là con 
đường duy nhất đề thanh lọc Tâm. Khi những khăn tay còn 
mới thì chúng nó được sạch và trăng. Khi con người dùng 
để lau tay và miệng, chúng nó trở nén bán thiu và phải 
được giặt rửa với xà phòng và nước để làm sạch sự nhơ 
bản. Cũng như thế, khi Tâm trở nên bắt tịnh do bởi Tham, 

Sân (lòng tham và sự sân hận) Tâm cần phải được thanh lọc 
do bởi xà phòng và nước của Pháp Niệm Xứ. Chức năng 
đặc trưng của Tâm là nghĩ suy và quán sát các cảm giác và 
những ấn tượng tỉnh thần (Ấn tượng bằng phản Ứng cảm 
quan). Những thién giả phải tỉnh giác những sinh hoạt đi 
và đến bởi Tâm Ý Thức của mình. Tâm cũng rất kỳ lạ và 
đặc biệt. Những thién giả có thể tranh luận rằng ngày nay, 
những điều kỳ lạ đã được phát minh như máy phát thanh, 
radar, máy vi tính, vô tuyến truyền hình, vệ tinh nhân tạo, 
hỏa tiễn, nguyên tử, quả bom, và tàu con thoi, v.v. và 
những bản vẽ cùng với những bức hội họa đương thời của 
chúng ta cũng đặc biệt và kỳ lạ. 


But we have to assert that mind is stranger than all 
these new scientific inventions or paintings, because to 
create these new inventions, scientists have to think by their 
mind first to invent the new commodities. Therefore mind is 
more strange and peculiar. In some way mind can be 
compared to water. To contain the water it has to be 
stored in cups and pans, or in the farm lands, water can 
retained only by embankments or earth mounds in the field. 
Similarlv, the mind is to be kept in check by Satipatthàna 
Vipassana meditation. Otherwise, it will wander towards 


Những Pháp Thoại của Ngài Dai Trưởng Lão Jatila 175 


the five sensual pleasures unless it is restrained by Kusala 
Dhammas. Five sensual pleasures are good sights, good 
sound, good taste, good smell, good body sensations. 

Tuy nhién chüng ta phái kháng dinh ráng Tám quà 
thát ky la hon tất cà những phát minh của khoa học hiện 
đại, vì lẽ để tạo ra những phát minh hiện đại này, những 
khoa học gia trước hết đã phải nghĩ suy bởi Tâm trí của họ 
dé phát minh ra những mặt hàng mới. Do đó, Tâm quả rất 
kỳ lạ và đặc biệt hơn cả. Trong một đường lỗi khác, Tâm 
có thể được so sánh với nước. Dé chứa đựng nước, người 
ta đã lưu trữ trong những cái ly hoặc chảo, hoặc ở trong các 
vùng đất trang trại, nước chỉ có thể được giữ lại bởi những 
bờ đê hoặc những gò đất cao trong cánh đồng. Một cách 
tương tự, Tâm trí được kiểm thúc do bởi tu tập Thiền Minh 
Sát Niệm Xu. Nếu không, Tâm sẽ đi lang thang đến ngũ 
dục lạc, trừ khi nó được kiểm chế bởi những Thiện Pháp. 
Ngũ dục lạc là cảnh sắc đẹp, thính hay, vị ngon, hương 
thơm, những cảm xúc thể xác thích hợp. 


Originally, water is clear and pure. If lime is 
added, the water will become milky, if green colour is 
added it will become green, if black powder is added it will 
become black. So also mind is originally pure but when 
influenced by lobha, dosa (greed and anger) it is tainted. 
Mind can also be compared to sculpture wood. A sculptor 
can carve dragons or demons out of wooden blocks. He 
can also carve images of pretty prince and princess. In 
puppet shows, the ugly and cruel character comes out of 
demons and dragons and cultural dances depicting love 
and sympathetic action come out of prince and princess, as 
the respective actors have to stay tune fo the characters of 
the various modes of sculptures. 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 176 


Khởi thủy, nước trong sach và tinh khiết. Nếu bó 
thêm vôi vào, nước sẽ trở thành màu trắng đục, nếu bỏ 
thêm màu xanh vào thì nước sẽ trở nên xanh lá, nếu bỏ 
thêm bột đen vào thì nước sẽ trở thành thẩm đen. Cũng 
như thế, Tâm khởi thủy là thuần tịnh nhưng một khi bị ảnh 
hưởng bởi Tham, Sân (lòng tham và sự sân hận), Tâm đã bị 
nhiễm độc. Tâm cũng có thể so sánh với một mảnh gỗ điêu 
khắc. Một điêu khắc gia có thể khắc chạm những con rồng 


= 
^ 


hay những ác quy trên những khối gỗ. Ông ta cũng có thể 
chạm khắc những hình ảnh của hoàng tử và công chúa xinh 
đẹp. Trong những màn múa rồi, tính chất xấu xa và ác độc 
được diễn xuất với những ác quỷ và những con rồng, trong 
những vũ điệu văn hóa miêu tả tình yêu và hành động thiện 
cảm được diễn xuất với hoàng tử và công chúa, như thể 
riêng từng mỗi diễn viên phải hoàn chỉnh các nhân vật 
trong nhiều phương thức khác nhau của tác phẩm điêu 
khắc. 


When the sculptor carves the figures in a state of 
mind full of lobha, dosa, and moha, the carvings come out 
in the form of animals and demons or people of low and 
poor birth. They have to act the character they are carved 
for. If the sculptor carves the figures with mixed kusala 
and akusala mind, the images of human beings itself will be 
with deformed figures or of lower class devas. Such 
carvings being made in mixed kusala and akusala mood, 
images of human beings or lower class devas come out in 
poor circumtances, disfigured and with incomplete limbs 
and legs. 

Khi nhà diéu khác gia cham khác nhüng hinh ành 
trong một trang thái của Tâm thức đây Tham, Sân và Si, 
những tác phám nghệ thuật được hiện bày trong một hinh 
thức của những súc sanh và ác quỷ hoặc là con người được 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 177 


‘sanh ra nghèo khổ và hạ liệt. Tác phẩm hiện bày tính năng 
của nghệ thuật chạm khắc. Nếu nhà điêu khắc chạm khắc 
những hình ảnh của Tâm thức trộn lẫn Thiện và Bất Thiện, 
đó là hình ảnh của những con người sẽ bị dị dạng hoặc của 
những Chư Thiên bậc thấp. Như thế, những tác phẩm nghệ 
thuật khi được làm trong tâm trạng trộn lẫn Thiện và Bát 
Thiện, những hinh ảnh cua con người hoặc Chư Thiên bậc 
thấp được hiện bày trong những tình trạng nghèo khổ, dị 
dạng và không dày đủ chân tay. 


When the sculptor carves the figures with mind full 
of Kusala Dhammas the figures are pretty and handsome 
and the carvings itself are of higher class human beings, 
higher class devas. In the life style they have to play in the 
loka platform it is higher class, rich and comfortable life 
conditions. The mind is also compared to wild elephant of 
the forest. The wild elephant is not advantageous fo human 
beings but only bri ing harm to the people. 

Khi diàu khác gia cham khác những hinh ánh với 
Tám thuc dày những Thiện Pháp, thì những hình ảnh là mỹ 
lệ và xinh đẹp, và những tác phẩm nghệ thuật chính là của 
những con người thượng lưu, Chư Thiên bậc cao. Trong 
phong cách sông, họ hiện bảy trong tầng lớp thế gian của 
bậc thượng lưu, với những điều kiện sóng giàu có và thoải 
mái. Tâm thức cũng được so sánh với voi hoang trong 
rừng già. Voi hoang quả thật không đem lợi lạc đến cho 
con người mà chỉ đưa tới điều tôn hai. 


So wild elephant are not allowed to stay as it is but 
human beings tame them to become harmless and usefull. 
They are lured into the big trenches by tamed female 
elephants and kept them without food and water. When 
they are weak and thirsty they are put on to the iron chains 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 178 


and gradually tame them by giving small amount of food 
and water at a time until they become tamed elephants for 
the use of human beings. As the wild elephant of the forest, 
the untamed mind takes enjoyment in good sensual 
pleasures of good sight, good sound, good taste, good smell 
and good bodv impressions. If we keep the mind in this 
Kilesa field, it will land in the four Apaya worlds. To tame 
the wild mind, Saddha and Chanda should be used as a bait 
and brought the mind into the trenches of Sila and 
Bhavana. By observing precepts not to kill, not to tell lies, 
etc. is putting the wild mind into the trenches for taming 
process. 

Nhu thé, nhüng voi hoang không được cho giữ tinh 
trang nhu thé, mà con người thuần hóa chúng dé trở nên vô 
hại và hữu ích. Chúng đã bị dẫn dụ đi tới một hào lũy to 
lớn do bởi một voi cái đã được thuần hóa và giữ chúng lại 
tại đó, không có vật thực và nước uống. Đến khi chúng đã 
kiệt sức và khát nước, ngay lúc đó, chúng bị đưa vào những 
sợi đây xích sắt, và dần dần thuần hóa chúng bằng cách đưa 
cho một số lượng nhỏ vật thực và nước uống, cho đến khi 
chúng trở thành những con voi đã thuần hóa cho việc xử 
dụng của con người. Cũng như những voi hoang trong 
rừng già, Tâm chưa thuần hóa thụ hưởng trong những dục 
lạc ưa thích của sắc đẹp, thinh hay, vị ngon, hương thơm và 
những ấn tượng duyệt ý của xác thân. Nếu chúng ta duy trì 
Tâm thức ở trong lãnh vực phiền não này, nó sẽ dắt dẫn vào 
trong Tứ Khổ Thú. Để thuần hóa Tám hoang đã, Tín và 
Duc nên được dùng như một mói nhữ và dẫn dắt đi tới 
những hào lũy của Giới Luật và Tu Tập. Bằng cách thọ trì 
điều học không sát sanh, không nói dói, v.v.. là dua Tâm 
hoang dà vào trong nhüng hào lũy của quá trinh thuần hóa. 


Những Pháp Thoại của Ngài Dai Trưởng Lão Jatila 179 


The sensual pleasures have to be prevented. 
Therefore when a meditator is in intensive meditation 
singing or listening to music, looking at dancing and 
television etc. has to be prohibited. Taking of food all the 
time of the day taking excessive amount or tasty food is 
also to be limited as in the process of taming wild 
elephants. The mind also should be chained to the mindful 
training of Bhavana meditation as wild elephants are 
chained in the trenches to be tamed. As tamed elephants 
become valuable assets to the people the tamed mind 
become the vehicle to carry the beings to good and better 
existences of human and Deva worlds. The mind which is 
like wild elephant should be purified. When hands and legs 
become dirty with dust or mud, it has to be washed by 
water. When mind is impure the purifying method is to 
contemplate all the physical and mental phenomena by 
diligent mindfulness. 

Nhüng duc lac có thé được ngăn ngừa. Do đó, một 
khi thiền già đang ở trong thién định chuyên sâu, việc hat 
hoặc lắng nghe âm nhạc, việc xem nhảy mứa và truyền 
hình, v.v... đã bị nghiêm cám. Cũng như thế, kể cả việc 
hạn chế dùng vật thực trọn cả ngày với số lượng lớn hoặc 
vật thực ngon trong quá trình thuần hóa những voi hoang 
dã. Như những voi hoang đã xích xiéng trong những hào 
lũy để được thuần hóa, thì Tâm thức cũng nên xích xiéng 
trong qua trình rèn luyện chánh niệm của tu tập Thiền 
Định. Như những voi được thuần hóa trở thành những bảo 
vat có giá trị của con người, thì Tâm được thuần hóa trở 
thành cỗ xe vận chuyên con người đến những kiếp sống tốt 
đẹp và hoàn hảo của Nhân Giới và Thiên Giới. Tâm thức tợ 
như voi hoang cần được thanh lọc. Khi đôi tay và chân bị 
nho bán bởi bụi bặm hoặc bùn, nó phải được rửa sạch bằng 
nước. Thẩm sát tất cả những hiện tượng tâm sinh lý với sự 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 180 


kién tri chánh niém là phuong pháp thanh loc khi Tám thüc 
bi bát tinh. ; 

By such mindfulness meditation, the meditators will 
gain the purity of mind and view by gradual stages from the 
knowledge that distinguishes between mind and matter or 
the knowledge that distinguishes between cause and effect 
until the meditators attain the status of Sotapannahood. 
There by the purity of mind is achieved. Then the three 
main features — To refrain from all evil, to do what is good, 
and to purify the mind are automatically fulfilled and the 
person will become a true Buddhist. He will become an 
unshakable believer dissociated from four Apaya worlds 
Jor ever. He will be comfortable in the cycle of life until he 
achieved Nibbana, the end of all sufferings. 

Nhờ vào chánh niệm Thiền Định, những thién giả 
sẽ thành đạt Tâm Thanh Tịnh và Kiến Thanh Tịnh qua từng 
giai đoạn, từ sự hiểu biết điều khác biệt giữa Tâm thức và 
vật chất hoặc sự hiểu biết điều khác biệt giữa nhân và quả, 
cho đến những thién giả đạt đến tầng Thánh Thất Lai. Tại 
đây, sự thanh tịnh của Tâm thức đã thành tựu. Thé rồi ba 
tính năng chánh yếu -Không làm mọi điều Ác, Thành tựu 
các Hạnh lành và Tâm ý giữ trong sạch- được viên mãn 
một cách tự động và con người sẽ trở thành một Phật Tử 
chân chánh. Vị ấy sẽ trở thành một tín đồ bát thói chuyển, 
mãi mãi xa lìa khỏi Tứ Khổ Thú. Vi ấy sẽ được thoải mái 
trong Thế Luân cho đến khi vị Ấy chứng đắc Níp Bàn, 
chấm dứt mọi khó dau. 


May I conclude my Dhamma Talk today by wishing 
all our meditators to follow the teaching of Buddha to 
refrain from all evil, to do what is good and to purify the 
mind and achieve your cherished desire to attain Nibbana 


Những Pháp Thoại của Ngài Dai Trưởng Lão Jatila 181 


through Magga and Phala Nana in the easiest way and 
quickest possible time! 

Dé két thüc bài Pháp Thoai hóm nay, vói lói cầu 
chúc tất cả những thiền giả của chúng ta tuân hành theo 
huấn từ của Đức Phật để không làm mọi điều ác, thành tựu 
các hạnh lành và Tâm ý giữ trong sạch, cùng với chứng tri 
sở cầu cao quy là thành dat Níp Bàn, xuyén qua Tuệ Đạo 
và Tuệ Quả trên con đường thuận lợi thù thắng với thời 
gian thích hợp sớm viên thành. 


Sadhu! Sadhu! Sadhu! 
Lanh Thay! Lanh Thay! Lanh Thay! 





Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 182 


THREE KINDS OF PERSONS 
BA HẠNG LOAI NGƯỜI 


The subject of todav's Dhamma Talk is the 
definition of Three Kinds of Persons, the aim of this talk is 
to help people to become clever and intelligent persons, 
who will have two - sided visions on the problems of life. 

Chü dé cüa Pháp Thoai hóm nay là dinh nghia vé 
Ba Hang Loai Nguói, muc tiéu cüa Pháp Thoai này nhàm 
giüp cho con nguoi tró thành những người khôn ngoan và 
thông minh, là những, người sẽ có tầm nhìn hai hướng về 
mọi vẫn đề của cuộc sống. 


Generally, in our world today people tend to pay 
more attention and strive to get material abundance and to 
get rich in the present life. Every person wants to be 
qualified to be named as clever and good person. The title 
of clever and good person cannot be given to persons who 
know how to get rich and Successful in this present life 
alone. In our Buddhist scriptures, “clever and good 
persons” are those who are not only wise enough to strive 
Jor the wealth and well — being of a single lifetime but also 
Jar — sighted enough to cultivate or invest for the welfare of 
coming existences of Samsaric cycle of rebirths. 

Một cách phó thông, trong thé giói cüa chüng ta 
ngày nay, con nguói có xu huóng chü y nhiéu hon và phán 
dáu dé có duoc sự phong phú về vật chất và đạt Sự thịnh 
vượng trong đời sống hiện tại. Mọi người đều mong muốn 
có đủ điều kiện để duoc goi là bậc thông minh và thiện hảo. 
Danh hiệu của bậc thông minh và thiện hảo không thể được 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila : 183 


trao cho người chi. biét làm thé nào dé duoc giàu có và 
thành cóng ngay trong kiép sóng hién tai này. Trong giáo 
điển Phật Giáo của chúng ta, "bác thông minh và thiện 
hảo ” là những người không chỉ đủ khôn ngoan để phần dau 
cho sự giàu có và hạnh phúc chỉ có trong một đời, mà còn 
phải có tằm nhìn xa thấy rộng vừa đủ dé vun trồng hoặc 
đầu tư cho sự phúc lạc trong những kiếp sống vị lare cüa 
vóng Luán Hói Tái Tuc. 


Buddha expounded in his discourses that there are 
three kinds of persons as follows: 

1. Persons with both eyes blind. 

2. Persons with one good eye and blind eye 
(persons with one — sided vision) 

3. Persons with two good eyes (persons who have 
hvo — sided visions). 

Here the word "eye" is used as a metaphor. It does 
not mean to say the physical eye — organ of human beings. 
"Cleveness and wisdom” of human beings is symbolized as 
the eye here. 

The Buddha asked “Oh, Monks! Do you know who 
are persons with both eyes blind? " 

Đức Phát đã giảng giải chi tiết trong Pháp Thoại của 
Ngai rằng có ba hang loại người, như sau: 

1. Những người với cả hai mắt mù. 

2. Những người với một mắt tốt và một mắt mù 
(những DEA với tầm nhìn một hướng). 


H 


3. Những người với cà hai mặt tốt (những người có 
tầm Bin hai huóng). 
Tai đây, từ ngữ “mắt” được dùng như một ân dụ. 
Nó không có ý nghĩa để nói đến con mắt vật lý của con 
người. Tại đây, mắt được biểu tượng như “sự thông minh 
và trí tué" của con người. 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 184 


Đức Phật đã vấn hỏi "Này Chư Tỳ Khưu! Các 


người có biêt những ai là người với cả hai mắt mù? ", 


Buddha used to put preliminary questions to 
prepare the audience for his answers. Buddha s questions 
can be categorized into five kinds: 

I. A question asked to solicit answer. 

2. A question asked to consult other's point of view. 

3. A question asked to determine other s wishes. 

4. A question asked to test other's view point. 

3. A question asked to answer the question himself. 

Đức Phật thường đặt những câu hỏi dẫn nhập để 
cho đối tượng chuẩn bị câu trả lời của Ngài. Những câu 
hỏi của Đức Phật có thể được phân ra làm năm loại: 

1. Một câu hỏi được đặt ra để đón nhận câu trả loi. 

2. Một câu hỏi được đặt ra để tham khảo quan kiến 
Của người. 

3. Một câu hỏi được đặt ra để xác định sở nguyện 
Của người. 

4. Một câu hỏi được đặt ra để kiểm tra quan kiến 
của người. 

5. Một câu hỏi được đặt ra dé chính Ngải trả lời câu 
hỏi đó. 


Buddha s above question is of the fifth category — to 
answer the question himself, since Omniscient Buddha had 
infinite knowledge of Dibbacakkhu nàna (the Divine Eye). 
It is one of the six Higher Powers achieved at the time of 
Enlightenment, they are (1) Iddhividha nàna (magical 
powers), (2) Dibbasota nana (divine ear), (3) Cetopariya 
nàng (penetration of the mind of others), (4) Pubbenivasa 
nana (recollection of former existences), (5) Asavakkhaya 
nana (extinction of all defilments). 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 185 


Câu hỏi của Đức Phật ở phần trên là thuộc thể loại 
thứ năm — tự trả lời câu hỏi của mình, từ khi Đức Th é Tôn 
có sự liễu tri vô han về Thiên Nhãn Thăng Trí (Thánh 
Nhãn). Đó là một trong sáu Năng Lực Thù Thắng mà Ngài 
đã chứng tri vào thời điểm của sự Giác Ngộ, đó là (1) Thần 
Túc Thắng Trí (những năng lực huyền diệu), (2) Thién 
Nhi Thang Tri (Thanh Nhi), (3) Tha Tam Thang Tri 
(thám tri Tâm thức của người), (4) Túc Mạng Thắng Trí 
(sự tinh tâm những kiếp quá khứ), (5) Lậu Tận Thắng Trí 
(sát trừ tuyệt tát cả những phiền não). 


Buddha answered his own question: 

1. Oh Monks! Persons with both eyes blind means 
he is not successful in this present life. He has no 
economic impulse and he does not know how to run a 
profitable business. He has no skill in handling money 
matters to accumulate wealth. He has no energy (viriya) 
nor business acumen and is therefore poor and a failure in 
the present life. Nor is he wise and clever to invest for the 
benefit of Samsaric round of rebirths. He cannot 
differentiate which action is meritorious and pure, or which 
action is unwholesome and impure. He cannot understand 
Kusàla and Akùsala deeds. So he is a failure for the 
present and for the future also. 

Đức Phat đã trả lời câu hỏi cua Ngai: 

1. Này Chư Tỳ Khưu! Những người với cả hai mát 
mü có y nghĩa là vị ấy không thành công ngay trong kiếp 
sóng này. Vị ây không có năng động lực thúc day kinh tế 
và vị ấy bát liễu tri làm thé nào dé vận hành doanh nghiệp 
cho có được lợi nhuận. Vị ay không có kỹ năng trong. việc 
xử lý tiền bạc để tích lũy tài sản. Vị áy không có nỗ lực 
(Tinh Tán) cüng khóng có su nhay bén kinh doanh và do dó 
bi nghéo khó và thát bai ngay trong kiép hién tai. Vi áy 


Những Pháp Thoại của Ngài Dai Trưởng Lão Jatila 186 





cüng khóng có khón ngoan và thóng minh dé dàu tu vi lợi 
ích của vòng Luân Hồi Tái Tục. Vị ấy không phân biệt 
được hành động nào là phúc thiện và tịnh khiết, hoặc hành 
động nào là vô tinh hảo và bát tịnh. Vị dy khóng có kha 
năng dé liễu tri Thiện Hanh và Bát Thién Hanh. Do dó, vi 
áy là nguói thát bai trong kiép sóng hién tai và luón cà 
trong kiép sóng vi lai. 


Such a human being is called a person with both 
eves blind. Once, in Benares, a State in India, there was a 
rich man's son. When he was young, the parents looked 
after him well and since they were rich, the son was 
endowed with all the necessities of life. As he was the only 
son, the parents loved him without any limit. He was not 
educated but led an easy life of merry — making in pomp 
and grandeur. He became a spoiled child and knew 
nothing of the intricacies of life. When both his parents 
died, he had no ability to manage the business of his 
parents. Since he was uneducated and easy going, he had 
no means of preserving the riches left by his parents. He 
had neither wisdom nor knowledge to invest for the future 
by organising meritorious deeds but squandered all the 
riches left bv the parents. Such being are persons with both 
eyes blind (blind in two aspects). 

Nhu thé, hang người đó được gọi là người với hai 
mắt mù. Một thuở, tại thành phố Benares của xứ Án Độ, có 
một con trai của vị bá hộ. Khi vi ay con nién thiéu, anh ta 
dà dugc cha me cham sóc tót va ké tir khi giàu có, nguói 
con trai được ưu đãi với tat cả những nhu cau thiết yếu của 
cuộc sống. Vì là con trai duy nhất, cha mẹ đã thương yêu 
anh ta vô hạn. Vị ấy không có được giáo dục nhưng lại 
được dắt dẫn vào một đời sống dễ dãi ăn chơi, xa xỉ và 
phóng khoáng. Vị ấy trở thành một đứa trẻ hư hỏng và 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 187 


cháng biét chi về những phức tạp của cuộc đời. Đến khi cả 
hai cha mẹ của anh ta qua đời, vị ay không có kha nang dé 
quan ly doanh nghiệp của cha mẹ anh ta. Từ khi vị áy 
khóng có duoc giáo duc và sóng phóng đãng, anh ta không 
có phương cách dé giữ gìn sự giàu có đã được để lại từ nơi 
cha mẹ. VỊ ay cüng chang có trí tuệ lẫn kiến thức để đầu tư 
cho vị lai bang cách tạo bày những Phúc Thiện Hạnh, 
nhưng lại lãng phí tất cả sự giàu có đã được để lại từ nơi 
cha mẹ. Như thế, đó là những người với hai mắt mù (mù 
trong cả hai phương diện). 


2. The second category is a person with one good 
eve and one blind eye. Buddha asked again "Oh Monks! 
What is meant by persons with one good eye and one blind 
eye? Buddha himself answered “Oh Monks! Some were 
clever in handling the money matters and they can manage 
to multiply their wealth. Though they have business 
acumen, they lacked in Dana, Sila and Bhavana 
(almsgiving, morality and metal development). 

They cannot differentiate between worthy and 
unworthy deeds. They do not know which deed is beneficial 
and pure, which one is dirty and unwholesome. Though 
they may be successful in business in this present life, due 
to lack of meritorious deeds, their next existence will be 
poor, degraded and landed in the four lower worlds 
(Apaya) namely worlds of animal, ghost, demon and hell. 
Such kind of human beings are persons with one good eye 
and one blind eye. We have many persons belonging to this 
category. Though they can be categorized as wealthy and 
successful in the present single life — time, they lack in the 
observance of Dana, Sila and Bhavana (almsgiving, 
morality and metal development). The majority of our 
present human beings can be included in this category. 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila "188 


2. Thé loai thứ hai là một người với một mắt tốt và 
một mắt mù. Đức Phật lại đặt câu hỏi “Này chư tỳ khưu! 
Có ý nghĩa gì với người có một mắt tốt và một mắt mù? 
Đức Phật tự trả lời “Này chư tỳ khưu! Có một số người 
khôn ngoan trong việc xử lý các van đề tiền bạc và họ có 
khả năng quản lý sự thịnh vượng của họ cho được gia bội. 
Mặc dù họ có sự nhạy bén trong lãnh vực kinh doanh, họ 
lại khiếm khuyết trong việc xã thí, trì giới và tu tập (buông 
bỏ cho ra, trau giói đức hạnh và phát triển tâm linh). Họ 
không có khả năng phân biệt giữa những việc đáng làm và 
không dáng làm. Họ bát liễu tri với việc nảo là hữu ích và 
tịnh khiết, việc nào là bát tịnh và vô tịnh hảo, Mặc dù họ 
có thể thành công trong lãnh vực kinh doanh ngay trong 
kiếp sống hiện tại này, do bởi khiếm khuyết những Phúc 
Thiện Hạnh, kiếp sống kế tiếp của ho sẽ nghèo khá, ty liệt 
và rớt xuống trong những Tứ Khổ Thú (Apaya) như sau: 
Cói Stic Sanh, Cói Atula, Cai Ngạ Quỷ và địa ngục. Với 
hạng nhân loại như vậy là những người với một mắt tốt và 
một mắt mù. Chúng ta hiện có rất nhiều người thuộc thê 
loại này. Cho dù họ có thể được xếp vào hạng giàu có và 
thành công chỉ trong kiếp sống hiện tại này, họ lại khiếm 
khuyết trong việc phụng hành xã thí, trì giói và tu tập 
(buóng bó cho ra, trau giói đức hanh và phát trión tàm linh). 
Dai đa số nhân loại của chúng ta ngày nay có thể được liệt 
kê vào trong thể loại này. 


3. Buddha put the third question "Oh Monks! What 
kind of human beings are persons with two good eves?” 
(Persons who have two — sided vision). Buddha himself 
answered "Oh Monks! Some are clever and intelligent in 
managing their business affairs. They know the technique 
of increasing their wealth. In short, they are successful and 
become very rich in their present life. But they are far — 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 189 


sighted enough to reason thus. "Now I am rich and I have 
all. the necessities of comfortable life. But these riches 
cannot be relied upon as permanent. It can be destroyed by 
fire or by flood or by robbers or by bad and foolish heirs. 
In case of my death also these riches will have to be 
abandoned". So with rightful thinking they invested in 
meritorious deeds such as Dana and Sila (alms — giving 
and observing morality). They obtain from committing 
unwholesome physical deeds or verbal speech. They also 
engage in contemplation of their physical body (in 
Vipassana meditation). In other words, they know how to 
accumulate Dana, Sila nad Bhavana at the present life. 
Riches are prone to be exhausted one day and one’s own 
body has to be surrendered to the law of death and decay 
(i.e. the inevitable law of the impermanence). 

Đức Phat đặt câu hỏi thứ ba “Này chư tỳ khưul 
Hạng nhân loại nào là những người với hai mát tốt? 
(Những người có tầm nhìn hai hướng). Đức Phật tự trả lời 
“Này chư tỳ khưu! Có một số người khôn ngoan và thông 
minh trong việc quản ly những công việc kinh doanh. Họ 
hiểu biết về kỹ thuật làm gia tăng sự thịnh vượng của họ. 
Trong thời hạn ngắn, họ đã thành công và trở nên rất giàu 
có trong kiếp sóng hiện tại của họ. Tuy nhiên họ là bậc có 
kiến thức sâu rộng vừa đủ dé suy nghĩ như sau “Bây gio ta 
được giàu có và ta có tắt cả những nhu câu thiết yếu của 
cuộc sống thoải mái. Tuy nhiên những sự giàu có này 
không thể tín nhiệm một cách vĩnh hằng. Nó có thẻ bị tiêu 
hoại do bởi hỏa hoạn, hoặc do bởi lũ lụt, hoặc do bởi đạo 
tặc, hoặc do bởi người thừa tự bất lương và ngu đại. 
Trong trường hợp sự mạng chung của ta, những tài sản này 
cũng phải bị bó lại”. Và như thế với Chánh Tư Duy, họ đã 
đầu tư vào những Phúc Thiện Hạnh, như là xã thí và trì giới 
(buông bỏ cho ra và trau giỏi đức hanh). Họ ngăn ngừa, xa 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 190 


khói su vi pham những Bát Thién Hanh vé thán hoặc vé lời. 
Họ cũng kháng khít trong việc thâm sát về xác thân vật lý 
của họ (trong Thiền Minh Sát). Nói một cách khác, họ biết 
làm thế nào để tích lũy xã thí, trì giới và tu tập ngay kiếp 
sống hiện tại. Sự giàu có và xác thân vật lý, chính nó 
không thể được coi như là tài sản của chính mình. Tài sản 
có xu hướng sẽ bị cạn kiệt vào một ngày và chính xác thân 
này sẽ giao trả lại cho định luật của Than Chết và hoại diệt 
(tức là định luật bất khả kháng của sự Võ Thường). 


Such kind of human beings. possessing the 
cleverness and wisdom to accumulate riches and wealth at 
the present life and at the same time wise enough to invest 
in meritorious deeds such as Dana, Sila and Bhavana for 
the next existence can be called as persons with two d 
eyes of persons who have two sided visions. 

Với hang người nhu vậy, sở hữu sự khôn ngoan và 
trí tuệ để tích lấy: sự giàu có và tài sản ngay kiếp sống hiện 
tại và cùng lúc ấy có đủ sự khôn ngoan để đầu tư vào 
những Phúc Thiện Hạnh như là xã thí, trì giới và tu tập cho 
kiếp sống kế tiếp, như thế có thể gọi những người này là 
hạng người với hai mắt tốt có tầm nhìn cả hai hướng. 


During Buddha's time in Benares, a general 
merchant by the name of Mahàdhana was shrewd business 
man. When he came to know that there will be a great 
gathering for Traditional Festival in the state of "Sávatthi " 
he collected an abundant supply of silk clothing, a common 
pink wear which is popular at that time at reasonable 
prices. He organised his subordinates with 500 bullock 
carts and proceeded to Sàvatthì. When they came to the 
bank of a river near Sávatthi in the evening. they decided to 


Những Pháp Thoại của Ngài Dai Trưởng Lão Jatila 191 


break journey for the night, intending to cross the river the 
next day. 

Trong thói Đức Phật trú ngu tại thành Ba La Nại, có 
một vị thương buôn với tên gọi là Mahàdhana (Đại Phú) là 
một doanh gia khôn ngoan. Khi vị này đi đến kinh thành 
Sàvatthì và được biết sẽ có một sự tụ tập vĩ đại cho ngày Lễ 
Hội Truyền Thống, ông ta đã thu thập được một nguồn 
cung cấp dài dào của quần áo lua, với hàng mặc màu hồng 
rất phổ biến vào thời điểm đó với giá cả hợp lý. Vị này đã 
tổ chức với những người phụ giúp cùng với 500 cỗ xe bò 
và tiến hành đến thành Sàvatthì. Khi họ đến bên bờ một 
con sông gần thành Sàvatthì vào lúc chiều tối, họ đã quyết 
định tạm dừng cuộc hành trình vào đêm khuya, có ý định 
vượt qua con sông vào ngày hôm sau. 


In the middle of the night, it rained heavily and the 
rain did not stop for seven whole days. The general 
merchant and his entourage of 500 bullock carts could not 
cross the river and were stranded on the other bank. When 
raining stopped after seven days, Mahàdhana, the 
merchant and his party crossed over the river but to his 
dismay, the festival had ended and he could not find 
anybody to sell his merchandise of "pink clothing". He 
pondered over the situation and decided to stay on to sell 
his goods in coming winter season since the transportation 
costs will be very high to carry back to Benares. Even if he 
could not sell out his goods in winter, he considered 
staying on to summer and rainy season until his 
merchandise were all sold and made a handsome profit. 
He made his travel plans accordingly. 

Vào lúc nửa đêm, trời đỗ mưa to và mua mãi không 
ngừng suốt trọn cả bảy ngày. Vi thương buôn và đoàn tùy 
tùng với 500 cỗ xe bò của ông ta không thể nào vượt qua 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 192 


sóng và đã ket lại bên bờ sông này. Cơn mưa đã dừng lại 
sau trọn bảy ngày, Mahàdhana, vị thương buôn cùng với 
nhóm đoàn của ông ta vượt qua sông, tuy nhiên đã làm cho 
vị này mất hết tinh thần, lễ hội đã chấm dứt và ông ta 
không tìm thấy một ai để bán hàng hóa “quần áo màu 
hồng”. Ông đã cân nhắc tình hình và quyết định ở lại để 
bán những hàng hóa của ông vào mùa đông sắp tới, quả 
thật với lệ phí chuyên chở rất cao cho việc vận tải về lại 
thành Ba La Nại. Ngay cả nếu ông không bán hết hàng hóa 
của ông trong mùa đông, ông đã nghĩ tới ở lại cho đến mùa 
hè và mùa mưa, mãi cho tới những hàng hóa của ông được 
bán hết và thực hiện một lợi nhuận đáng kẻ. Ông đã thực 
hiện kế hoạch du hành của ông tùy thuộc vào hoàn cảnh. 


At that same day. Buddha came for alms round 
accompanied by his faithful assistant Venenarable 
Ananda. Lord Buddha ` smiled on seeing Trader 
Mahadhana camped on the river bank. When Buddha 
smiled, fluorescent rays flash from his holv teeth and Ven. 
Ananda knew at once that Buddha had smiled as the - 
glowing light from his holy teeth brightened the 
environment, and asked Buddha, the reason of his smiling. 

Vào cùng ngày đó, Đức Phát di tri binh khát thực 
cüng vói thi giá trung thành cüa Ngài là Dai Đức Anandà. 
Đức Thế Tôn dà mim cười khi nhìn thấy vị thương buôn 
Mahàdhana dựng trại trên bờ sông. Khi Đức Phật mim 
cười, tia huỳnh quang nhấp nháy từ chót răng của Ngài và 
ngay lúc đó, trưởng lão Ảnanda hiểu được Đức Phật đã 
mỉm cười để hé lộ ánh sáng từ chót răng, đã làm chói sáng 
môi trường và vấn hỏi Đức Phật về nguyên do su mim cười 
cüa Ngài. 

Buddha explained to Ven. Ananda pointing out the 
Trader Mahadhana that the Trader planned to stay on here 


Những Pháp Thoại của Ngài Dai Trưởng Lão Jatila 193 


for the whole winter, summer and even the next rainy 
season until his goods were all sold. But that man had only 
seven days to live. Buddha reiterated that all human 
beings make plans for buying, selling and staying for a 
long time until they can make profits with their business 
enterprises, but what they do not know is the ineluctable 
law of old age, sickness and death, which will overwhelm 
them before their plans are realised. They are not counting 
this natural law nor are they aware of the ineluctable law 
of impermanence. 

Düc Phat dà chi dén thuong buón Mahadhana và 
giải thích cho trưởng lão Ànanda rằng vị thương buôn này 
đã lên kế hoạch dé ở lại đây cho cả mùa dong, mùa hè và 
luôn cả mùa mưa kế tiếp, cho đến khi hàng hóa của ông ta 
được bán hết. Nhưng nam nhân đó chỉ còn có bảy ngày dé 
sóng. Đức Phật đã lặp lại rằng tất cả con người lên kế 
hoạch cho việc mua, bán và lưu trú trong một thời gian dài 
cho đến khi họ có thể tạo ra lợi nhuận với hoạt động kinh 
doanh của họ, tuy nhiên họ đã bát liễu tri vé định luật bất 
khả kháng của lão mại, bệnh hoạn và tử vong, sẽ áp đảo 
những người đó trước khí những kế hoạch của họ được 
thực hiện. Họ không tính được định luật có nhiên này và 
luón cà ho cüng bát liễu tri về định luật bất khả kháng của 
sự Vô Thường. l 


Venerable Ànandà felt pity that Trader Mahàdhana 
should die without having done any meritorious deeds and 
asked permission from Buddha to caution the Trader of his 
imminent tragedy. On attaining permission from Buddha he 
went into the camp of 500 bullock carts of Trader 
Mdhàdhana. On being welcomed by the trader group 
Venerable Ananda enquired the Trader Group, who they 
were, what their plans were and why they were camping on 


Những Pháp Thoại của Ngài Dai Trường Lão Jatila 194 








the river bank. Trader Mahàdhana explained how they 
came from Benares to Savatthi to sell pink silk clothings 
and how they were stopped by seven days of heavy rain and 
how they missed the chance to sell their merchandise at the 
Festival. Now that they had missed the festival they 
intended to stay for the winter, summer and rainy season 
also to sell their goods and make profit. Venerable Ananda 
related how Buddha prophesied that Trader Mahadhana 
would live only for seven more days and not to commit 
plans of long duration. Venerable Ananda convinced the 
Trader that words of Buddha never went wrong. 

Trưởng Lao Ananda cảm xúc bi mẫn cho thuong 
buôn Mahàdhana sẽ phải chết mà chưa được thực hiện một 
Phúc Thiện Hạnh nào, và đã thỉnh nguyện cầu Đức Phật 
cho được khuyên bảo vị thương buôn vé thảm trạng sắp xảy 
đến với ông ta. Đạt được sự thuận ý của Đức Phật, Ngài 
Ànandà đã đi đến lèu trại của thương buôn Mahàdhana 
cùng với 500 cỗ xe bò. Được nghênh tiếp ân cần và trưởng 
lão Ànandà đã thám tra vé nhóm thương buôn, vé họ là ai, 
ké hoach cüa ho là chi và vi sao ho lai dung léu trai trén bó 
sông. Thương buôn Mahàdhana đã giải thích làm thế nào 
họ đã từ thành Ba La Nai đi đến thành Savatthi dé bán 
những quân áo lụa màu hồng, và làm thế nào họ đã bị dừng 
lại trọn bảy ngày bởi cơn mưa lớn, và làm thé nào họ đã bó 
lỡ co hội dé bán những hàng hóa của họ tại Lễ Hội. Xét 
rằng họ đã bỏ lỡ Lễ Hội, họ đã có ý định ở lại cho mùa 
đông, mùa hè và mùa mưa, cũng là để bán những hàng hóa 
của họ và tạo ra lợi nhuận, Trưởng Lão Ànandà thuật lại vì 
sao Đức Phật đã tiên kiến rằng thương buôn Mahàdhana chỉ 
còn sống bảy ngày nữa và không cam kết những hoạch định 
với thời gian lâu dài. Trưởng Lão Ànandà đã thuyết phục 
vị thương buôn về những huấn từ Đức Phật không bao giờ 
Sai trật. 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 195 


On realising the true situation, Trader Mahàdhana 
asserted that all these properties and riches were of no 
value to him when he is dead. He said "Before I die I want 
to offer dàna, observe sila and practise bhavana. Buddha 
and his followers to come to his camp of 500 bullock carts 
the next day for alms dàna through Venerable Ananda. 

Nhán thüc duoc thuc trạng, thuong buón 


` 


Mahàdhana đã kháng định rắng tất cả những tài sản này và 
sự giàu có, quà thật không có giá trị đối với ông ta, một khi 
ông qua đời. Ông nói “Trước khi tôi chết, tôi muốn được 
xã thí cúng dường, thọ trì giới luật và trau gidi tu tập”. Vào 
ngày hóm sau, thóng qua Trưởng Lão Ànandà, Đức Phật 
và những đệ tử của Ngài đi tới lều trại của ông ta với 500 
cỗ xe bò cho việc xã thí cúng dường. 


When Venerable Ananda brought the Buddha and 
the Sangha to the camp the next day. Trader Mahadhana 
und his entourage gave alms dana and they themselves 
observed morality, sila and practised bhavana meditation 
for seven whole days. At the end of seven days. Trader 
Mahadhana taking the almsbowl of Buddha respectfully, he 
accompanied Buddha to his monastery. On his return to the 
camp, he died peacefully and came into existence in the 
Deva world, due to his meritorious deeds for seven days. 

Khi truóng lào Ànandà đưa Đức Phật và Chư Tăng 
đi đến lều trại vào ngày hôm sau. Thương buôn 
Mahàdhana và những tùy tùng của ông ta đã xã thí cúng 
dường và họ tự nguyện trau giỏi hạnh kiểm, giới luật (sila) 
và tu tập Thiền Định suốt cả bảy ngày. Vào lúc cuói của 
bảy ngày, thương buôn Mahàdhana ôm bình bát của Đức 
Phật một cách tôn kính và đã đi theo Đức Phật đến Tự Viện 
của Ngài. Trong lúc quay trở về lều trại, ông đã mệnh 
chung một cách an lành và tục sinh về Thiên Giới, do nhờ 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 196 











những Phúc Thiện Hạnh mà ông đã làm trong bảy ngày 
qua. 


4 person who possesses the cleverness and wisdom 
to earn riches and wealth for the present life and at the 
same time wise enough to practise dana, sila, bhàyanà for 
the next Samsaric existences Should be categorized as 
Person with two good eves or who has two — Sided visions. 


Vói mót người sở hữu sự khôn ngoan và trí tuệ để 
kiếm được sự giàu có và tài sản chọ kiếp sống hiện tại và 
cùng một lúc có đủ sự khôn ngoan để thực hiện xã thí, trì 
gidi và tu táp cho kiép sóng luán hói ké tiép, nén duoc phán 
loai là hang nguói vói hai mát tốt hoặc có tầm nhìn cả hai 
hướng, 


Our meditators here are to he included in the 
category of person with two good eves who possess 
cleverness and wisdom to earn reasonable income Jor the 
present life but more important is their vision to consider 
with the wisdom eve fo do Kusala deeds sila and bhavang 
Jor the benefit of samsara (round of rebirths) bv coming to 
this retreat. 

Tai dáy, những thiàn gia của chüng ta duoc ké vào 
hang người với hai mắt tốt, là người sở hữu sự khôn ngoan 


hién tai, nhung quan trong hon nữa là tám nhìn của họ với 
tuệ nhãn lưu tâm đến việc thực hiện những Thiện Hạnh, tri 
giói và tu tập cho sự lợi lạc trong Vòng tục sinh (samsára — 
luán hồi) qua việc tham dự khóa tu tập này. 


Surely our meditators belong to the third category 
of persons who have two — sided Vision. Among the three 
categories; 


Nhüng Pháp Thoai cüa Ngài Dai Trưởng Lão Jatila 197 


1. Person with both eyes blind, 
2. Person with one blind eye and one good eye, 
should not be associated with, but person wi 
eyes or person who has two — sided vision should be sought 
- after as associates or friends. 

May our meditators here possess cleverness and 
wisdom for the present life as well as for the future 


existences and by their diligent practice of Satipatthana 


th two good 


Vipassanà meditation achieve the perpetual peace of 
Nibbana in the shortest possible time. 

May I conclude this Dhamma Talk with the best 
wishes to all our meditators here. May all beings be happy. 

Một cách chắc chắn, những thiền giá của chúng ta 
thuộc về hạng người thir ba, là người có tầm nhìn hai 
hướng. Trong ba hạng loại: 

1. Người với cà hai mắt mù, 

2. Người với một mắt mù và một mắt tốt, 

không nên kết hợp với, nhưng người với hai mắt tốt hoặc 
người có tầm nhìn hai hướng phải nên được kết giao như là 
những thành viên hoặc bạn hiền. 

Ước mong những thién giả của chúng ta tại đây, SỞ 
hữu sự khôn ngoan và trí tuệ cho kiếp sông hiện tại và cũng 
cho những kiếp sông vị lai, và qua sự nỗ lực tu tập Thiền 
Minh Sát Niệm Xứ, chứng đắc sự an lạc miên trường của 
Níp Bàn trong một thời gian có thể ngắn nhất. 

Tôi mong rằng kết thúc bài Pháp Thoại này, với 
những lời chúc tốt đẹp nhất đến tat cả những thiền giả của 
chúng ta tại đây. Ước mong tất cả chúng sanh đều được an 
vul. 


Sadhu! Sadhu! Sadhu! 
Lanh Thay! Lanh Thay! Lanh Thay! 


Nhüng Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 198 


FIVE QUALITIES OF A MEDITATOR - 
NĂM PHẨM CHẤT của MỘT THIEN GIA 





^ The Dhamma Talk for loday is PADHAN] YANGA 


Industriousness (Energy) (3) 


Rowing / Wisdom) the arising and passing 


(rán! 
'€nomepg. 
ô là CAN MIỄN CHI 
AN — Những yếu tế c; und lực hoặc phẩm cị 
. 9t thiển gia. Có năm phẩm chất là (1) Đức Tin ( 
108€ quan điểm yo, 
Say, SƯ nó lực (năng lượng) (5) Lig 
! và hoai diét c 


nat của 
2) Sức 
18 thiện (Chân Thành) 
| tri (Trí Tuệ) SỰ khởi 
tủa hiện tượng. 


a ey: (7) Faith: The Confidence in the Practice of insight 

“> ca. Gon js a very Important factor and unless q Person 

<>, u an unwavering faith in the Practice. Buddha 

— S ended advantages Of the Practice of Satipatthang 
Sang bhavand, 


Z Purification of mental defilements. 
2; Overcoming Of sorrow. 

3. Overcoming of lamentation. 
4. Destruction of physical Suffering, 
5. Destruction of mentaj suffering, 


6. Attainment of Path and fruition, 
— i, Realisation o Nibbana, 
= 
Se *iddle part of the sutta, Buddha expounded the 
TC Ti th Of practice. Buddha said "Ia meditator. 
SON => to practice Satipatthang Meditation, while 


Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 199 


moving, the meditator has to note all the characteristics of 
moving" — noting left step, right step or noting lifting, 
moving, dropping is noting the characteristics of the 
moment" when stopping. the meditator should note the 
stopping. l 

1. Đức Tin: Niễm tin vào sự tu tập T hiền Minh Sát 
Tuệ là một yếu tố rất quan trọng và trừ khi, là một người có 
- niềm tin bát thối chuyên trong sự tu tập. Đức Phật đã nêu ra 
những lợi lạc của việc tu tập về Thiền Minh Sát Niệm Xứ. 

1. Thanh lọc những phiền não tỉnh thần. 
2. Chế ngu Sự khổ sau. 
3. Chế ngự sự ta thán. 
4. Diệt trừ nỗi khó đau thé xác. 
5. Diệt trừ nỗi khó dau tinh thàn. 
— 6. Thành tựu Dao và Quả. 
1, Chứng tri Níp Bàn. 

Trong. phần giữa của bài kinh, Đức Phật đã giải 
thích một cách chỉ tiết của việc tu tập. Đức Phật nói “Nếu 
một thién giả, có ý dinh tu tập Thiền Niệm Xứ, trong khi 
duỗi ra, thiền giả phải có sự chú niệm tất cả đặc tướng của 
sự duỗi ra. Khi chú niệm trái bước, phải bước hoặc nhấc 
lên, duỗi ra, hạ xuống là chú niệm những đặc tướng của sự 
chuyển động. Khi dùng lại, thiên giả cần phái chú niệm sự 
đừng lại”. 


When sitting, the meditator must note to know the 
characteristics of sitting. When lying down, the meditator 
should note the characteristics of lying. As rising, falling 
and touching is physical phenomena, bending, stretching is 
also physical phenomena. All these phenomena should be 
noted in detail as experienced personally and in the sutta it 
is instructed how to note practically everything, without 
missing anything. 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 200 


Khi ngồi xuống, thién giả phải chú niệm để liễu tri 
những đặc tướng của sự ngồi xuống. Khi nằm xuống, thién 
gia phai chú niệm những đặc tướng của sự năm xuống. 
Như phòng lên, xộp xuống và đụng chạm là hiện tượng vật 
lý, gập xuống, duỗi căng ra cũng là hiện tượng vật lý. Tất 
cả những hiện tượng này cần phải chú niệm một cách chi 
tiết xem như kinh nghiệm cá nhân, và trong bài kinh, đã 
được hướng dẫn làm thé nào chú niệm hau như tat cả mọi 
chỉ tiết, không bỏ sót bát luận điều nào. 


. In the conclusion part of the sutta, Buddha gave 
guarantee. The tendency of people is having more 
confidence and trust in guaranteed results. Buddha 
practically declared that "A meditator who practise 
according to Satipatthàna Sutta instructions for 7 years. 
can achieve the status of Arahatship. If a meditator has 
remaining Upádàna (Clinging) a meditator can achieve 
Anagàmi status. There are 4 kinds of Clinging: 

: Sensuous clinging (Kamupàdàma). 

2. Clinging to views (Ditthupadana). 
3 Clinging to mere Rules and Ritual (Silabbatupàdàna). 
4. Clinging to Personality — Belief (Attavadupadana). 

Our meditators here may say 7 years is too long - 
how can we practise for 7 vears? But Buddha gave 
exceptions. If 7 years is too much and too long one can 
strive earnestly for 6 years or 5 vears or 4 years or 3 years 
or at least one year. Buddha gave guarantee of Arahatship 
or Anagami status to those who actually practise according 
to the letter and spirit of Satipatthana Sutta. 

Trong phan két luán cüa bai kinh, Dire Phát dà có 
lời đoan chắc. Khuynh hướng của con người có được thêm 
niềm tin và tin tưởng vào những kết quà được bảo chứng. 
Đức Phật tuyên bố một cách xác thực rằng “Thiên giả nào 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 201 


tu tập nương theo nhüng chỉ day của Kinh Niệm Xứ trong 7 
năm, có thé chüng đắc tầng Thánh Vô Sinh. Nếu thiền giả 
vẫn còn Chấp Thủ (sự bám giữ lấy), thì có thể chứng đắc 
tầng Thánh Bất Lai. Có 4 loại Chấp Thủ: 
1. Chấp Thủ Dục Lạc (Dục Thủ). 
2. Cháp Thü vào quan diém (Kién Thü). 
3; Cháp Thú vào những quy luật và lễ nghi thuần túy (Giới 
Cám Thủ). 
4. Chấp Thủ vào niềm tin của bản ngã (Ngã Chấp Thủ). 
Những thiền giả của chúng ta tại đây có thể nói 7 
năm là quá lâu — làm thé nào chúng ta có thể tu tập trong 7 
năm? Tuy nhiên Đức Phật đã cho những trường hợp ngoại 
lệ, Nếu 7 năm là quá nhiều và quá lâu, người ta có thể nỗ 
lực một cách nghiêm túc trong 6 năm, hoặc 5 năm, hoặc 4 
năm, hoặc 3 năm, hoặc ít nhất là một năm. Đức Phật đã có 
lời đoan chắc về tầng Thánh Vô Sinh hoặc Thánh Bất Lai 
với những người thực sự tu tập nương theo văn bản và tinh 
thần của bài kinh Niệm Xứ. 


Buddha gave another exception again — for those 
who think one year is too much and too long — he can try 
for 7 months duration or 6 months or 5 months or 4 months 
or 3 months or 1 month and for those who have Parami 
(Perfection) 15 days or even 7 days is sufficient to attain 
Arahatship or Anagami status. Of course achievement 
within 7 days or 15 days is quite rare and to those who had 
accumulate Parami (Perfection) in their previous 
existences are qualified for this short period. 

Đức Phật lại cho một ngoại lệ khác nữa — với những 
người nghĩ rằng một năm là quá nhiều và quá lâu — vị dy có 

.thé nỗ lực với thời gian 7 tháng, hoặc 6 tháng, hoặc 5 
tháng, hoặc 4 tháng, hoặc 3 tháng, hoặc | tháng và VỚI 
những người có Pháp Độ (Ba La Mật — Sự Hoàn Hảo) 15 

Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 202 


! 


ngày hoác thám chí 7 ngày là đủ dé chứng dat tầng Thánh 
Vô Sinh hoặc Thánh Bát Lai. Lẽ di nhiên, sự chứng đắc 
trong vòng 7 ngày hoặc 15 ngày, quả thật khá hiếm hoi và 
với những người có tích lũy Pháp Độ (Sự Hoàn Hảo) trong 
những kiếp quá khứ, làm cho họ có đủ khả năng với thời 
gian ngắn ngủi này. 


Normally a matter of 2 or 3 months is needed for 
successful achievement. Buddha's teaching are most 
reliable and assured of positive results, since he taught 
only what he had tested by his own experience. At the 
beginning part of Satipatthàna Sutta, the advantages are 
explained and in the middle part, the practical methods of 
meditation and in the final part, the guaranteed results. 

Mót cách thóng thuóng, mót ván dé vói hai hoác ba 
tháng là càn thiét cho thành tuu sự chứng đắc. Những huấn 
từ của Đức Phật là đáng tín cậy hơn hết và đảm bảo cho 
những kết quả tuyệt đối, Ngài chỉ giảng dạy từ những gì mà 
Ngài đã kiểm nghiệm qua chính kinh nghiệm của Ngài. 
Ngay phan khởi đầu của bài kinh Niệm Xứ đã giải thích 
những lợi ích và trong phan giữa, những phương pháp thực 
tiễn của thiền dinh, và vào phần cuối, những kết quả được 
bảo chứng. 


Therefore, the meditators should have absolute faith 
in the practice of Dhamma. Buddha himself expounded the 
method only afier he had personal experience and personal 
achievement, not on the theory oft the philosophy. 

Do đó, những thién giá cần phài có niém tin tuyét 
đối trong sự tu tập vào Giáo Pháp. Chính ngay Đức Phật 

chỉ giải thích phương pháp sau khi Ngài đã có kinh nghiệm 
cá nhân và sự chứng đắc cá nhân, chẳng phải trên lý thuyết 
của nên triết học. 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 203 


The second factor is that the Teachers of 
Satipatthàna meditation are not theorists but practical 
persons who had themselves gone through the Path. The 
third factor is to have confidence in one own capability. 
Some have modest aims only thinking that they cannot 
achieve liberation in this present existence. In their view 
the practice only undertaken to build (Pàramì) Perfection 
for future achievements. Such kind of thinking is defeatist 
thinking. 

Yếu tổ thứ hai là những vi Giáo Tho của Thiền 
Niệm Xứ chăng phải là những lý luận gia, mà lại là những 
con người thực tiễn bởi chính tự bản thân đã viên thành 
Con Đường. Yếu tố thứ ba là có sự tự tín trong chính khả 
năng của mình. Một số có những mục tiêu khiêm tốn, là 
chỉ nghĩ rang họ không có khả năng chứng đắc sự giải thoát 
ngay trong kiếp sống hiện tại này. Trong quan điểm của 
«ho, sự tu tập chỉ dé thực hiện việc kiến tạo (Pháp Độ) sự 
Hoàn Hảo cho sự chứng đắc ngày vi lai. Loại tuw duy như 
thế là tư duy theo chủ nghĩa chủ bại. 


The fact that we become human beings in this 
Buddha Sàsanà itself is a rare pr ivilege to work for 
liberation. The fact that you all become inter ested in 
Buddha's Dhamma shows that you all must have some 
Pàramì (Perfection) formed from previous existence, to 
come and practise Vipassana at this competent centre in 
Myanmar, where Buddha's original teachings are 
maintained, according to the traditions. . 

Thực té là chúng ta trở thành những con người ngay 
trong thời Phật Giáo này, chính đó là một đặc ân hiểm có 
để làm việc cho sự giải thoát. Thực té là tat cả các bạn trở 
nên hoan hy duyệt ý trong Phát Pháp, cho tháy ráng tất cả 
các bạn phải có vài Pháp Độ (Ba La Mật — Sự Hoàn Hảo) 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 204 


đã được hinh thành từ kiếp sóng quá khứ, đi đến và tu tập 
Thiền Minh Sát ngay tại Trung Tâm hội đủ thâm quyền tại 
Mién Điện, là nơi giáo ly nguyên thủy của Đức Phật đã 
được duy trì, nương theo những truyền thống. 


Do not have doubts with regard to the ability of the 
meditation teachers. If you have doubts whether the teacher 
really know the practice or not, whether the teacher is 
teaching the method by learning from the books etc. will 
not help for vou achievement of the Path. The Teachers in 
this Mahasi Meditation Centre have mastered the theory as 
well as the practical aspects of Satipatthàna Vipassana 
meditation. 

Khóng nén có su bát tín nhiém vé phuong diện khả 
năng của những Thiền Sư. Nếu ban có cảm giác nghi ngờ 
về Thiền Sư có thực sự liễu tri sự tu tập hay không, có phải 
Thiền Su đang giảng dạy phương pháp được học hỏi từ 
những sách vở hay không, v.v.. sẽ không giúp ích cho bạn 
sự chứng đắc Con Đường. Những vị Giáo Thọ trong Trung 
Tâm Thiền Viện Mahasi này có sự hiểu biết tường tận về lý 
thuyết cũng như các khía cạnh thực tế của Thiền Minh Sát 
Niệm Xứ. 


To trace the source of Mahàsì Meditation Method is 
of old tradition. During the reign of King Midon (i.e. about 
1850 A.D.) there was a renown meditation master by the 
name of Venerable Theelon Sayádaw. After that Venerable 
Theelon Savadaw, his disciple from Mingun Monastery by: 
the name of Venerable U Minzutha Savadaw, and Thaton 
Mingun Zetawun Sayádaw continued teaching the method. 

Theo nguón góc cüa phuong pháp Thiền Mahasi là 
thuộc truyền thống có điển. Trong triều đại của Vua Midon 
(tức là vào 1850 sau Công Nguyên), có một Thién Su nói 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 205 


tiéng vói tén goi là Ngài Dai Truóng Lão Theelon. Sau 
Ngài Đại Trưởng Lão Theelon, người đệ tử của Ngài từ Tu 
Viện Mingun, với tên gọi là Ngài Đại Trưởng Lão 
Minzutha và Đại Trưởng Lão Thaton Mingun Zetawun, 
tiếp tục giảng day phương pháp. 


The founder of this Mahàsi Meditation Centre, the 
most Venerable Mahàsì Sayàdaw Aggamahàpandita was 
the disciple of Venerable Thaton Mingun Zetawun 
Sayadaw. The Teachers in this Centre were tr ained by the 
close supervision of the Most Venerable Mahasi Sayadaw 
U Sobhana Mahàthera who was the most eminent 
meditation master of this Century. 

Người sáng lập Trung Tâm Thiền Viện Mahasi, 
Ngài Đại Trưởng Lão Thượng Thü Đại Trí Tuệ Mahasi là 
đệ tử của Ngài Đại T rưởng Lão Thaton Mingun Zetawun. 
Những Thiền Sư tại Trung Tâm này đã được huấn luyện 
với sự giám sát cận kể của Ngài Đại Trưởng Lão Mahàsì U 
Sobhana, là mót Giáo Su ky tài xuát chüng và món Thiàn 
Hoc cüa | Thé Ky này. 


Therefore. all our meditators here should not have 
any doubt about the competency of your teachers. Then 
only it will be an additional element in the progress of the 
meditator, in following the Path. So, the main criteria for 
progress of meditation is faith in Buddha, faith in Dhamma, 
faith in the teacher and confidence in one 's own capability. 

Do đó, tất cà những thiền giả của chúng ta tại đây 
không nên có bất kỳ sự nghỉ ngờ nào về năng lực những 
Thiên Sư của các bạn. Chi có như thé, nó sẽ là một yếu tó 
gia bĝi trong viĝc tiến tu của thiền giả, thuận tùng theo Con 
Đường. Như vậy, tiêu điểm chánh yeu chó viéc tién tu 


Những Pháp Thoại của Ngài Dai Trưởng Lão Jatila 206 


Thién Binh là niém tin vào Phát, niém tin vào Pháp, niém 
tin vào Giáo Tho và tự tín vào chính năng lực của minh. 


(2) The second quality or requirement, is health of 
the meditator. Some do not take proper care of one's 
health during intensive meditation. Some tend to indulge in 
excessive sitting hours. Some tend to eat less with the 
mistaken belief that eating less is conducive to meditation 
achievement. 

(2) Pham chất hoặc điều yêu cầu thứ hai, là sức 
khỏe của thiển giả. Một số không chăm sóc đúng đăn về 
sức khỏe của mình trong thời gian chuyên sâu thiền định. 
Một số có xu hướng miệt mài quá nhiều giờ trong Thiền 
Tọa. Một số có xu hướng ăn ít hơn với niềm tin sai lầm 
răng ăn ít là tạo thuận lợi để thành tựu Thiền Định. 


Such kind of behaviour is the source of poor health 
and poor health will not help the meditation. Therefore 
every meditator should take proper care of ones health by 
eating nutrient diet, by sticking to the balanced physical 
exercises to stay fit and energetic. 

Với cách sinh hoạt nhu thé, là nguồn gốc của sức 
khỏe suy kém, và sức khỏe suy kém chang giúp ích thiền 
định. Do đó, mọi thiền giả cần phải chăm sóc sức khỏe của 
mình một cách thích hợp bằng cách ăn theo chế độ dinh 
dưỡng, và bằng cách gắn bó với những bài tập quân bình 
thể lực để duy trì sức khỏe tốt và tràn đầy năng lượng. 


(3) The third quality or requirement is to have 
honest mind and honest outlook. Straightforwardness is 
one of the qualities, required of a good meditator. Some 
meditators are reluctant to report bad experiences but 
always try to report all good ones only to the teacher. By 
not reporting the true happenings, the teacher is at a loss to 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 207 


determine the status of meditators progress. Al some stage 
meditators experience pessimistic outlook, awareness of 
fearfulness, knowledge of misery, wearisomeness or 
disgust. Such kind of experience should be reported 
truthfully. Then only the teacher will know the real stage a 
meditator has reched or correct his practice if there is 
some error. If a teacher cannot give his meditator a proper 
guidance, the progress can be very very slow. Do not 
exaggerate the good sitting and do not hide the bad sitting 
(i.e. straightforwardness). 

(3) Phẩm chát hoặc điều yêu cầu thứ ba là phải có 
Tâm lương thiện và quan điểm lương thiện. Sự chân thật là 
một trong những phẩm chất, nhu cầu của một thién giả tốt. 
Một vải thiên giả đã miễn cưỡng để trình báo những kinh 
nghiệm xáu, nhung luón luón chí trinh báo tát cà nhüng 
điều tốt đến vị Thiền Sư. Không trinh báo những diễn biến 
trung thực đến Thiền Sư là một mát mát để xác định tình 
trạng tién tu của những thién giả. Ở một vài giai đoạn, 
những thiền giả có kinh nghiệm với cái nhìn bi quan, nhận 
thức sự sợ hãi, liễu tri sự thông khổ, nhàm chán và sự ghê 
tóm. Loại kinh nghiệm như vậy cần phải trình báo một 
cách trung thực. Chỉ có như thế, Thiền Sư sẽ hiểu biết giai 
đoạn thực sự của thiền giả đã đạt đến hoặc sửa chữa việc tu 
tập của vị ấy nếu có một vài sai lầm. Nếu Thién Sư không 
có thé cho thiền giả của mình một sự hướng dẫn đúng đắn, 
tién độ tu tập có thể sẽ rất chậm chạp. Không nên phóng 
đại việc Thiền Tọa tốt và không nên che dấu việc Thiền 
Tọa xấu (tức là sự chân thật). 


(4) The fourth quality or requirement is 
industriousness. Buddha expounded that the achievement 
of Nibbàna is not an easy matter. One has to put up one's 
utmost effort (viriya). The aim of meditation is deliverance 


Nhüng Pháp Thoai cüa Ngài Dai Truóng Lão Jatila 208 


from this whole cycle of Samsara. Meditator is expected to 
be mindful of one's physical and mental phenomena since 
his awakening time until his sleeping time. 

(4) Phám chát hoặc điều yêu câu thứ tư là sự nỗ lực. 
Đức Phát đã giảng giải rằng sự chứng tri Níp Bàn quả 
không là một ván dà dễ dàng. Con người phải dốc toàn nỗ 
lực tối đa của mình (tinh cần). Mục tiêu của thién định là 
sự giải thoát khỏi trọn vẹn của vòng Luân Hồi này. Thiền 
giả có dự kiến phải chánh niệm vào hiện tượng thể chất và 
tinh than, kể từ thời gian của sự thức dậy cho đến thời gian 
ngủ nghĩ của mình. 


By following this mindfulness diligently all the time, 
a meditator is regarded as industrious. By noting in such a 
way the meditator will come to know the true nature of 
Nama and Rupa at the time of happening or at the time of 
passing away. When meditator practises walking 
meditation, left step, right step, noting is Nama, physical 
step is Ripa. When noting hearing, hearing, ear and sound 
is Ripa and hearing is Nama. When noting rising and 
falling — rising and falling of the abdomen is Ripa and 
noting is Nama, It means noting at the present moment of 
happening and passing away. 

Một thiền giả được xem là nỗ lực, do nương theo sự 
Chánh Niệm này một cách tỉnh cần trọn cả thời gian. Theo 
đường lối chú niệm như vậy, thiền giả sẽ đi đến liễu tri bản 
chất thực sự của Danh và Sắc ngay thời gian đang diễn biến 
hoặc ngay thời gian đang hoại diệt. Khi thiền giả tu tập 
Thiền Hành, trái bước, phải bước. sự chú niệm là Danh, 
bước đi của thể xác là Sắc. Khi chú niệm việc nghe, nghe 
à, lỗ tai và âm thanh là Sắc và việc nghe là Danh. Khi chú 
niệm sự phông lên và xộp xuống — sự lên xuống của bụng 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 209 


là Sắc và sự chú niệm là Danh. Nó có nghĩa là sự chủ niệm 
ngay thời điểm hiện tại của sự diễn bién và hoại diệt. 


(5) By noting the present moment the true 
characteristist is realised. Meditator became aware or the 
impermanence in the disappearing. Meditator came to 
know that nothing happened as one wished. Conditions 
were uncontrollable, arising and passing away by 
themselves, devoid of self — entity and is nothing but just 
phenomena of Dhamma. 

(5) Do chü niém ngay thói diém hién tai, chán thuc 
tướng dà được chứng tri. Thiền giả trở nên nhận thức hoặc 
sự vô thường đang bién mất. Thiền giả đi tới liễu tri bất sở 
cầu mọi sự việc đã diễn biến. Những hiện trạng quả là bát . 
khà kiém soát, khói sinh và hoai diét do bói chính nó, mót 
su trống rỗng của tự ngã và không có chi cả, ma đó chi là 
hiện tượng của Pháp. 


By observing thus one experiences the dissolving or 
vanishing of both the object of noting and the noting itself 
and achieved Sammasana Nana. After Sammasana Nana, 
the meditator matures in his insight knowledge and 
Udayabbaya Nana appears. When this Nana appears 
noting tends to become easy and comfortable without 
Vedana (unpleasant feelings). One is likely to experience 
unusual visions of lights, rapture and ecstasy are also likely 
to develop, with whole of ones body becoming light. Some 
even experience a certain degree of levitation. All these 
phenomena have to be noted as lifting, lifting, seeing, 
seeing, swaying, swaying, liking, liking and so forth. If the 
meditator has attachment to such kind of rapture or Piti it 
can lead to unnecessary delay. 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 210 


Vói su quán sát nhu thé, nguói ta có kinh nghiém 
vào sự tan rã hoặc bién mát của cả hai đối tượng VỀ Sự đang 
chú niệm và chính sự chú niệm, và chứng đắc Phó Thông 
Trí. Sau Phổ Thông Trí, thiền giả trở nên chín chắn trong 
Tuệ Giác của mình và Sanh Diệt Trí hiện bày. Khi Tuệ 
Trí này hiện bày, sự chú niệm có xu hướng trở nên dễ dàng 
và thoải mái vượt ngoài Cảm Thọ (những cảm giác bất 
duyệt ý). Có người có thể có sự kinh nghiệm về nhìn thấy 
những ánh sáng khác thường, sự phi lạc sung sướng và 
trang thái ngát ngày cüng có thé dugc phát trién, vói toàn 
cả cháu thân của người trở nên phát sáng. Thậm chí có một 
vài người kinh nghiệm ở một vài mức độ của sự bay bồng. 
Tất cả những hiện tượng này phải có sự chú niệm như nhắc 
bóng lên, nhắc bồng lên, nhìn thấy, nhìn thấy, lắc lư, lắc lư, 
vui thích, vui thích, và v.v. Nếu thiển giả có sự chấp thủ 
vào thể loại của sự phi lạc sung Sướng hoặc Phi Lac (Pìti), 
nó có thể dẫn đến sự chậm tré không cân thiết. 


In some cases, the meditator feels the whole body 
erect and stone — like having a cool and peaceful sensation 
all over the body. While such sensations occurs. do not feel 
attached to this feeling. because it is only "Passaddhi" 
(Tranquility Sensation). It is also to be noted as usual. If 
meditator becomes attached to this Passaddhi feeling there 
will be. no progress. 

Trong mót vài truóng hop, thién giả có cảm giác 
như cả toàn thân cứng ngắt và như núi đá — lại có cảm giác 
mát lạnh và an lạc khắp cả toàn thân. Khi những cảm giác 
như thế hiện bày, không nên có cảm giác chấp thủ vào 
những cảm giác này, vì lẽ nó chi là “Khinh An" (Cảm giác 
tĩnh lặng). Nó cũng được chú niệm như thường lệ. Nếu 
thiền giả trở nên chấp thủ vào sự cảm giác Khinh An này, 
sẽ không có sự tién độ tu tập. 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 211 


After that “Adhimokkha”, which can be translated 
as determination can also develop — assuming one has now 
achieved good Dhamma, one has reached the stage of 
enlightenment and so forth. 

Sau dó *Tháng Giái", mà có thé duoc dich nhu là 
sự kiên quyết cũng có thé phát triển — giả định một người | 
ngay bây giờ có sự thành tựu Thiện Pháp, một người đã đạt 
đến sự giác ngộ, và v.v. 


Sometimes eagerness to give Dana (alms) to the 
whole community, to preach Dhamma to friends and to 
propagate Buddha Sàsana to ones own country overwhelms 
oneself. If meditator succumbs to such eager motivations 
the progress of the meditation can be retarded. Therefore 
in such a case the meditator must contemplate thus "Now is 
the time for my own progress and deliverance, I must 
postpone my eagerness to promote Dhamma to others for 
the the time being”, and note diligentl y. 

Dói khi su nón nóng z dé xã thí (chân tế) dén kháp cá 
quàn chüng, giáng day Phát Pháp đến bạn hữu và truyền bá 
Phật Giáo đến những người tự làm chủ đất nước mình đã 
chỉnh phục. Nếu thiền giả không chế ngự được những 
động lực háo hức thúc đây, như thế sự tiến độ của thiển 
định có thể bị trì trệ. Do đó, trong trường hợp như vậy, 
thiền giả phải thâm sát như sau “Bây giờ là thời gian cho 
việc tién tu của ta và sự giải thoát, ta phải chế ngu sự háo 
hức của ta lại, việc thúc day xúc tiến Phật Pháp đến nhũng 
người khác, hãy dé trong thời gian phải lē” và chú niệm 
một cách tỉnh cần. 


Sometimes over zealousness overwhelms the 
meditator and he is satisfied with his own energetic 
enthusiasm. Such kind of eagerness should be discarded by 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 212 


noting diligently as "satisfaction, satisfaction" etc. At this 
stage after a long struggle with pain, restlessness and 
misery of Vedanas for a long time, the meditator will enjoy 
calmness. lightness of the body, tranquility of mind ete. and 
thinks he has attained enlightenment. But is not so yet. 
This is "Sukha" which is one of the five factors of jhanic 
bliss or (Absorption). 

Đôi khi sự tích cực thái qua lan at thiền giả và vi Ấy 
hoan hy với chính sự nhiệt tình năng động của mình. Loại 
háo hức như vậy cần phải được loại bỏ bằng cách chú niệm 
một cách nỗ lực như là “hoan hy, hoan hy" v.v. Vào giai 
đoạn này, sau một cuộc đấu tranh vật lộn với sự đau đớn, 
sự bất an và thống khổ của những cảm thọ trong một thời 
gian lâu dài, thiền giả sẽ thụ hưởng sự bình yên, sự khinh 
an của cơ thể, sự tĩnh lặng của Tâm thức, v.v. và suy nghĩ 
khởi lên là vị ấy đã thành đạt sự giác ngộ. Nhưng quả 
chăng phải như vậy. Đây là “An Lạc”, là một trong năm 
Chi Thiền của Phúc Lộc Thién hoặc (Sự Háp Thu). 


Sometimes sharpness in knowledge, sharpness in 
sati (awareness) develops. but the meditator should not get 
conceited. It is only the maturity of concentration. Another 
misleading development is "Nikanti" which is conceit in 
ones own achievement of Dhamma. Sometimes the 
Sharpness of mindfulness can foresee some events, When 
such forecast comes true a meditator can be very pleased 
with his own achievement and gone astray from the Path. 
There can also be wrong Path in the practice of Vipassana 
meditation. When meditators experience “Piri”, 
“Passadhi” and sharpness in Sati, lightness of body. vision 
of lights, calmness and tranquility of mind occurs and these 
can elevate meditator's spirits and meditator thinks he has 
achieved special enlightenment and stop practis ing. 


Những Pháp Thoại của Ngài Dai Trưởng Lão Jatila 213 


Dói khi, su nhay bén trong su hiéu biét, su tinh 
tường trong Chánh Niệm (tỉnh giác) được phát triển, nhưng 
thiền giả chăng nên kiêu mạn. Đó chỉ là đặc tính chín chắn 
của Định. Một sự phát triển khác dẫn đến sự hiểu lầm, là 
*Nikanti — Sự khát vọng”, là sự kiêu mạn của bản thân về 

. sự thành đạt Phật Pháp. Đôi khi, sự tinh tường của Chánh 
Niệm có thê thấy trước một vài sự kiện. Khi đó sự dự tính 
đi đến hiện thực, thiền giả có thể rất duyệt ý với sự thành 
đạt của mình và đã đi lạc ra khỏi Con Đường. Đó cũng có 
thé là Tà Dao trong sự tu tập Thiền Minh Sát. Khi những 
thiền giả có kinh nghiệm về “Phi Lac”, *Khinh An" và 
tinh tuóng trong Chánh Niém, khinh an cüa co thé, nhin 
thay những ánh sáng, bình yên và tinh lặng của tâm thức 
hiện bày, với những điều này có thể nâng tinh thần của 
thiền giả lên cao, và thiền giả nghĩ rằng mình đã thành đạt 
sự giác ngộ một cách đặc biệt, và dừng lại sự tu tập. 


If meditators have attachment to such physical and 
mental pleasantness, then the meditators are in the wrong 
. path, After taking heed of teacher's advise, if meditator 
note all the physical and mental pleasantness diligently, 
meditator will achieve the upperlevel of “Udayabbaya 
Nana” and all these pleasantness will disappear. After 
passing this stage the meditator can be sure of gradual 
progress and will be freed from falling into the wrong Path. 

Nếu những thión giả có sự chấp thú vào những vui 
thích duyệt ý về thê chất và tỉnh thần, như thế những thiền 
già đã di làm đường. Sau khi lưu ý đến lời khuyên bảo của 
Thiền Sư, nếu thiền giả chú niệm một cách nỗ lực tất cà 
những vui thích duyệt ý về thể chát và tinh than, thiền giả 
sẽ chứng đắc tầng cấp cao hơn của “Sanh Diệt Trí” và tất 
cà những vui thích duyệt ý này sẽ biến mất. Sau khi qua 
khỏi giai đoạn này, thiền giả có thé chắc chán là có sự tién 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 214 


độ một cách tuần tự và sẽ thoát khỏi phải bị rơi vào trong 
Tà Đạo. 


Therefore to avoid deviation from the right path, a 
meditator should be closely supervised by a teacher until 
he can very clearly understand the fifth quality or 
requirement of “knowing the arising and passing away 
Phenomena of his own body ". 

Do đó, để tránh khỏi sự lệch lạc từ nơi Chánh Đạo, 
thiền giả cần phải được giám sát một cách chặt chẽ do bởi 
Thiền Sư cho đến khi vị dy có thể thấu hiểu một cách rõ 
ràng phẩm chất hoặc điều yêu cầu thứ năm về “liễu trị sự 
khởi sinh và hoại diệt của hiện tượng trong chính xác thân 
mình”. 


This completes the five qualities or requirements of 
a meditator. Therefore Sayadaw would like to end the 
Dhamma Talk by wishing “May our meditators here be 
able to fulfill the five qualities of faith. good health, 
straightforwardness, industriousness and knowing the 
arising and passing away phenomena by insight wisdom, 
overcome the "Amagga" Dhamma and achieve Magga 
Dhamma and attain the cherished goal of Nibbàna, the end 
of all suffering, the extinction of all craving in the most 
easiest way and in the shortest possible time. 

Diéu này hoàn thành năm phẩm chát hoặc điều yêu 
cầu của một thiền giả. Do đó, Ngài Đại Trưởng Lão muốn 
kết thúc Pháp Thoại với sự cầu chúc “Mong rang những 
thiền giả của chúng ta tại đây có khả năng làm hoàn thành 
năm phẩm chất về đức tin, sức khỏe tốt, sự chân thật, sự nỗ 
lực và liễu trí sự khởi sinh và hoại diệt của hiện tượng do 
bởi Tuệ Giác, vượt qua khỏi “Phi Đạo” Pháp và thành tựu 
Đạo Pháp, thành đạt mục tiêu cao quý của Níp Bàn, chấm 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 215 


düt moi khó dau, tuyệt diệt tất cả mọi tham ái trên con 
đường thuận lợi nhất và trong một thời gian có thể ngắn 
nhất”. 


Sadhu! Sadhu! Sadhu! 
Lanh Thay! Lanh Thay! Lanh Thay! 





Những Pháp Thoại của Ngài Dai Trưởng Lão Jatila 216 


FULL RESULTS OCCUR ONLY WHEN TIME IS RIPE 
NHỮNG TRON VEN QUÀ BÁO CHÍ HIỆN BÀY 
KHI THỜI GIAN CHÍN MÙI 


The subject of todays Dhamma Talk is "Full 
results occur only when time is ripe". All sentient beings 
will reap the results of their wholesome or umwholesome 
deeds when the time is ripe. Buddhist philosophy is “belief 
in Kamma” and Kamma is one's own action. According to 
Kamma only, sentient beings are shaped in all different 
existences in the cycle of Samsáric life. Lord Buddha 
expounded —The only possession of all sentient beings is 
one s own Kamma. The cause of all happening (whether 
good or bad) of this present life (effect) is one's own 
Kamma. Kamma is the only relative, Kamma is the only 
refuge of all sentient beings. The resultant kammic effect is 
the sole cause of all different destinies of all beings. "And 
such good or bad full results occur only when the time is 
ripe". 

Chü dé cüa Pháp Thoại hôm nay là “Những tron 
vẹn quả báo chỉ hiện bày khi thời gian chín mùi”. Tất cả 
chúng sanh chỉ sẽ thọ lãnh những quả báo của những Thiện 
Hạnh hoặc Bất Thiện Hạnh khi thời gian chín mùi. Triết 
Học Phật Giáo thì " có niềm tin vào Nghiệp Báo" và 
Nghiệp chính là hành động của mình. Chỉ nương vào 
Nghiệp Báo, chúng sanh đã được hình thành trong tất cả 
những kiếp sóng khác nhau trong quy dao của cuộc sóng 
luân hồi. Đức Phật đã giải thích cặn kẽ -vật sở hữu duy 
nhất của tất cả chúng sanh chính là Nghiệp của mình. 
Nguyên nhân của tất cả các diễn biến (cho dù tốt hay xấu) 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila ^ 217 


của kiếp sống hiện tại này (kết quả) chính là Nghiệp Báo 
của mình. Chính Nghiệp là quyến thuộc duy nhất. Chính 
Nghiệp là nơi trú án của tất cả chúng sanh. Kết quả của 
dòng Nghiệp Báo là nguyên nhân duy nhất của tất cả những 
số phận khác nhau của tất cả chúng, sanh. “Và như thế trọn 
vẹn của nume quà báo tốt hoặc xau chi hiện bày khi thời 
gian chín mui”. 


The fundamental factor that causes wholesome or 
unwholesome actions and deeds is mind. Therefore 
Buddha said —Mind is the leading factor, every action 
follows as dictated by mind. If a person acts and talks with 
good intention, he will reap the good results. It can be 
compared with the shadow. As the shadow always 
accompany the person, the wholesome deeds will 
accompany the doer in his samsàrie life. If a person acts 
or talks with bad intention, he will reap the bad results as 
the wheel follows closely befind the feet of bull in a cart. 
The good or the bad result will occur when the time is ripe. 

Chính Tâm thức là yêu tô cơ bản gây ra những tao 
tác và hành động Thiện hoặc Bất Thiện. Do đó Đức Phật 
đã nói — Tâm thức là yéu tó dán dàu, moi hành dóng tao tác 
di theo quyét dinh do bói Tám thüc. Néu mót nguói nói 
náng và hành dóng vói chü dích tốt, vị ấy sẽ tho lãnh những 
kết quả an vui. Nó có thể được so sánh với một cái bóng. 
Ví như cái bóng lúc nào cũng di theo con người, những 
Thiện Hạnh sẽ đi theo người tạo tác trong cuộc sống luân 
hồi của mình. Nếu một người nói năng hoặc hành động với 
chủ đích xấu, vị ấy sẽ thọ lãnh những kết quả khó dau, ví 
nhu bánh xe theo sát phía sau cüa chán con bó dang kéo xe. 
Kết quà an vui hoặc khó đau sẽ hiện bày một khi thời gian 
chín mùi. 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 218 


At one time, King Milinda asked the learned 
Venerable Nàgasena — "Venerable Nàgasena — you said 
that good Kusala deeds will result in good achievements. 
Since I am a practical man I want to believe only when I 
can see for myself. Can the Venerable Sir, show me where 
about of this good achievement? Is it one foot away or is it 
3 feet away or 6 feet away?” 

Vào mót thói, Vua Milinda dà ván hói Trưởng Lão 
thông thái Nagasena — “Kính Trưởng Lão Nàgasena — Ngài 
đã nói rằng những Thiện công đức sẽ được thọ lãnh trong 
những quả báo tốt đẹp. Kê từ khi Trẫm là một nam nhân 
thực tiễn, Trám chỉ muốn có niềm tin một khi do chính 
Trám có thé nhìn thấy. Kính bạch Ngài Trưởng Lão, có thể 
nào- hãy chi cho Trám chó nào là thuộc vé sự quà báo tót 
đẹp này? Nó có phải là một foot xa, hoặc là 3 feet xa, hoác 
là 6 feet xa hay khóng? 


Venerable Nàgasena answered the King in his own 
kind of language by posing questions. Noble King, I also 
have a question to ask of you. Now have a look at this tree. 
The tree is quite mature, it enjoys enough water and the 
land seems to be fertile, can you give me the answer 
whether this tree will bear fruit? The King replied 
“Venerable Sir, this tree is mature and since it enjoys 
water and fertility of land it will surely give fruit". 
Venerable Nàgasena followed up his question "If vou are 
sure this tree is going to bear fruit can you show me now 
the fruits — where are they? Are they in the roots. or are 
they in the trunk or in the leaves or the branches? I am also 
a practical monk, I believe what I see only ". 

Trưởng Lão Nàgasena đã trả lời Đức Vua theo 
phương pháp diễn đạt của mình bằng cách đặt ra những câu 
hỏi. Thưa Đại Vương, Sư cũng có một câu hỏi để vấn hỏi 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 219 


dén Ngài. Bây giờ hãy nhìn vào cội cây này. Cây đã phát 
triển trọn vẹn, nó được thọ hưởng lượng nước vừa đủ và 
mặt đất có vẻ màu mỡ, vậy Ngài có thé cho Sư câu trả lời là 
cây này sẽ trổ sanh trái quả hay không? Đức Vua đã trả lời 
“Thưa Ngài Trưởng Lão, cây này được mọc lớn lên và từ 
khi nó được thọ hưởng nước và phân bón đất đai thì một 
cách chắc chán, nó sẽ trổ sinh trái quả”. Trưởng Lão - 
Nagasena tiếp liền theo sau với câu hỏi ' “Nếu Ngài đoan 
chắc cây này sẽ tró sanh trái quả, vậy bây giờ Ngài có thê 
chi cho Sư những trái quả- chúng nó ở đâu? Có phái chung 
ở trong những rễ cây, hoặc chúng ở trong thân cây, hoặc 
trong những lá, hoặc ở những nhánh cây? Sư cũng là một 
vị tỳ khưu thực tiễn, Sư chỉ tin điều gì Sư được thấy. 


The King replied “Venerable Sir, how can one show 
the fruits before it came out. But I am sure that this tree 
will bear fruit, when the time is ripe and environment is 
correct. Venerable Nàgasena then replied that the same is 
the case with the results of Kusala and Akusala deeds — one 
cannot yet show by pointing the whereabouts of the 
resultant effects. But as the tree will give fruits when 
mature and conditions are correct, the results of good or 
bad deeds will surely occur when the time is ripe. The 
King then accepted the answer of Venerable Nagasena. 

Düc Vua trà lói "Kính bach Truóng Lào, làm thé 
nào người ta có thé hiển thị những trái cây trước khi nó tró 
sanh. Tuy nhién, Trám doan chác ráng cáy này sé trồ sanh 
trải quả, vào thời gian chín mùi và ở môi trường thích hợp”. 
Sau đó, Trưởng Lão Nàgasena đã trả lời một cách tương tự 
về trường hợp quả báo của những Thiện và Bat Thién Hanh 

— người ta không thé nào chỉ điểm hiên thị về nơi chén của 
những ảnh hưởng quả báo. Tuy nhiên, ví như cây sẽ cho 
trái quả một khi đã trưởng thành với những tình trạng thích 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 220 


nghi, cùng thé ấy, quả báo của những Thiện hoặc Bát Thiện 
Hạnh sẽ hiện bày một cách chắc chắn một khi thời gian 
chín mùi. Sau đó, Đức Vua đã thuận ý câu trả lời của 
Trưởng Lão Nàgasena. 


In some cases there can be doubts. Some people 
argue thus— our household is engaged in meritorious deeds 
such as Dana, Sila and Bhavana, but we have to face 
lamentation, pain, sadness and distress whereas the other 
house enjoys good health, prosperiry and happiness despite 
the fact that they are committing unwholesome deeds. Do 
their unwholesome deeds give good results and our 
wholesome deeds give us bad results? Of course such is 
not the case, Since the time is not ripe yet for their Akusala 
deeds. they are still enjoying good life. But when their 
Akusala deeds mature and the time is ripe for resultant 
effects their good life will suddenly change into the worse 
side. 

Có thé có những sự nghi ngờ trong một vài trường 
hợp. Một vài người tranh luận như sau- những người nhà 
của chúng tôi đã tham gia vào những Phúc Thiện Hạnh như 
là xã thí, trì giới và tu tập, nhưng chúng tôi phải đối diện 
với sự khóc than, đau khó, ưu não và sự khốn khó; trong 
khi đó ở căn nhà khác thụ hưởng sức khỏe tốt, thịnh vượng 
và hạnh phúc mặc dù rằng thực tế là họ đã phạm phải 
những Bất Thiện Hạnh. Vậy có phải những Bát Thiện 
Hạnh của họ cho những quả báo an vui và những Thiện 
Hạnh của chúng tôi đã cho chúng tôi những quà báo khó 
dau? Lé dĩ nhiên qua thật không nén bàn luận nhu vậy. 
Ngay khi thời gian những Bát Thiện Hạnh của họ vẫn chưa 
chín mùi thì họ vẫn thụ hưởng một đời sống an lành. Tuy 
nhiên, một khi những Bất Thiện Hạnh của họ đã trưởng 
thành và thời gian đủ chín mùi cho những quả báo, thì một 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 221 


cách đột nhiên, đời sông an lành của ho sẽ chuyên sang 
hướng thảm khôc. 


Buddha had said those who | committed 
unwholesome deeds may enjoy good life before the ripe 
time come for the resultant effect of their unwholesome 
deeds. But when the time is ripe they are sure to face the 
full resultant effects of the unwholesome deeds. The same 
thing can happen to those who practise good and 
wholesome deeds. Before the time is ripe they may face 
adversity of life but good results will occur for their good 
deeds when the time is ripe and they can overcome the 
adversity and enjoy good results of their wholesome deeds. 

Đức Phật dà nói những ai pham phải. những Bất 
Thiện Hạnh, họ có thể thụ hưởng một đời sống an lành 
trước khi thời gian chín mùi tró sanh quả báo những Bát 
Thién Hanh cüa ho. Nhung một khi thời gian đã chín mùi, 
quà thật vậy họ phải đối diện trọn vẹn những quả báo của 
những Bất Thiện Hạnh. Điều tương tự có thể xảy ra với 
những ai thực hiện những việc tịnh hảo và Thiện Hạnh. 
Trước khi thời gian chín mùi, họ có thể phải đối diện với 
nghịch cảnh của cuộc đời, nhưng những quả báo an lành sẽ 
hiện bày khi thời gian chín mùi của những Thiện Hanh mà 
họ đã thực hiện và họ có thể chiến thắng được nghịch cảnh, 
và thụ hưởng những quả báo an lành từ những Thiện Hạnh 
của họ. 


The aphorism to be accepted is that full results 
occur only when time is ripe. Akusala deeds give bad 
results and Kusala deeds give good results. Akusala or 
unwholesome deeds are killing, stealing and sexual 
misconduct, etc. and Kusala deeds or wholesome deeds are 

. Dana, Sila and Bhavana, Even in doing wholesome deeds 
Putthujjanas “worldinge” do the deeds with good 


Những Pháp Thoại của Ngài Dai Trưởng Lao Jatila 222 


underlying motive and they become their Kamma. But 
Buddhas, Arahats and Pacceka Buddhas (Independently 
Enlightened One) do good without motives but to create 
good precedents. They do not have objectives of good life, 
good results for the act. Buddha may offer robes to 
Venerable Sariputta, Venerable Ananda may offer robes to 
Venerable Sariputta of other offering by Ariyapuggalas to 
creat good precedents, therefore good acts do not become 
good Kamma for them. 

Cách ngón đã được đồng thuận là những quả báo 
trọn vẹn chỉ hiện bày khi thời gian chín mùi. Những Bất 
Thiện Hạnh cho quà báo đau khó và những Thiện Hạnh cho 
quả báo an lành. Những Bát Thiện Hạnh hoặc vô tịnh háo 
là sát sanh, trộm cắp và tà hạnh v.v.. và những Thiện Hạnh 
hoặc tịnh hảo là xã thí, trì giới và tu tập. Ngay cả trong lúc 
thực hiện những Thiện Hạnh, hạng Phàm Phu “Hiệp Thế” 
thực hiện những việc với động co tạo thành nền tảng thiện 
hảo và chúng trở thành Nghiệp Báo của họ. Tuy nhiên, 
Chư Phật, các bậc Vô Sinh và Chư Độc Giác Phật (bậc 
Giác Ngộ một cách độc lập) thực hiện những Thiện Hạnh 
không có động cơ thúc đây, mà chỉ tạo nên những tiền lệ ~ 
tốt đẹp. Họ thực hiện những hành động không nhằm vào 
mục tiêu cho cuộc sống tốt đẹp, gặt hái những quả báo an 
lành. Đức Phật có thể ban tặng y áo đến Trưởng Lão 
Sàriputta, Trưởng Lão Ànanda có thé dáng cúng y áo đến 
Trưởng Lão Sàriputta, và những việc cúng dường khác do 
bởi những bậc Thánh Nhân, chỉ tạo nên những tiền lệ tốt 
dep, và như thé những Thiện Hạnh không trở thành những 
Thiện Nghiệp của họ. 


When Putthujjanas (worldings) do any wholesome 
deeds their main aim is to achieve better life amenities or 
to attain better existences in coming samsáric lives. Such 


Những Pháp Thoại của Ngài Dai Trưởng Lão Jatila 223 


kind of wholesome deeds though they can be termed as 
Kusala deeds is somehow connected with desire elements 
(Kilesà element), which in turn can result in good or. bad 
results. Out of the two fields, if it turns out to be Akusala - 
Kamma bad results can occur, thus giving rise to 
lamentation and distress. 

Khi hang Phàm Phu (Hiép Thé) thuc hién bát ky 
nhüng Thiện Hạnh, nhằm mục tiêu chính của họ là thành 
đạt cuộc sống tiện nghi tốt đẹp hơn hoặc đạt được kiếp 
sống tốt đẹp hơn trong cuộc sông luân hồi. Mặc dù những 
việc làm tịnh hảo mà có thể được gọi là những Thiện Hạnh, 
bằng cách này hay cách khác có sự liên hệ với những yêu 
tố dục vọng (yếu tô Phiàn Não), từ đó có thé dẫn đến những 
quá báo tốt hoặc xấu. Ngoài ra cá hai lãnh vực, nếu nó 
chuyển sang thành Bất Thiện Nghiệp, những quả báo khô 


dau có thé hiện bày, như thế làm cho dẫn đến sự khóc than 
và khốn khô. 


` Due to mental and physical suffering, one can land 
in Apàya world that is animal world, ghost world, demon 
world and hell. The only remedy to avoid such kind of bad 
results is to strive for gaining of Sotàpatti Magga (to gain 
the status of stream — winner). A person who had attained 
Sotàpatti Magga can reject the bad resultant effects and 
thus can be free from landing in the four Apaya worlds. 

Do bói dau khó vé tinh thàn và thé chát, nguói ta có 
thé roi vào trong Khổ Thú, đó là coi bang sanh, cdi nga 
quỷ, cdi Atula và địa ngục. Nhu thé, biện pháp khắc phục 
duy nhất dé tránh khói những loại quả báo khổ đau là nỗ 
lực để thành đạt Đạo Thất Lai (thành đạt tàng Thánh Du 
Lưu). Một người khi đã thành đạt Đạo Thất Lai thì có thể 
thái trừ những ảnh hưởng quả báo khổ đau và như thể có 
thé thoát khỏi rơi vào trong Tứ Khô Thú. 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 224 


A person who had rejected these Akusala Kamma 
can expect to enjoy the Kusala alone. These Kusala 
Kammas will landing in Human world, Deva world and 
Brahma worlds (Heaven Beings). In the eyes of 
Putthujjana (Wordlings) ‘these achievements are good 
existences. But to Ariya-Puggala (Noble persons) these 
life existences are undesirable. Since its round of rebirths, 
this continuous process of being born, growing old, 
suffering and dying (samsára) is vicious cycle. 

Một người khi đã thải trừ những Bát Thiện Nghiệp 
này, có thé mong cau thụ hướng duy nhất Thiện Nghiệp. 
Những Thiện Nghiệp này sẽ đưa đến cỏi Nhân Loại, Thiên 
Giới và Phạm Thiên Giới (Chúng Thiên Tu). Trong ánh 
mắt của hạng Pham Phu (Hiép Thé) những thành tựu nay là 
những kiếp sống tốt đẹp. Nhưng với bậc Thánh Nhân 
(những người Thánh Thiện) những kiếp sống này là bất khả 
cầu. Từ đó, tiến trình của vòng Tái Tục này mãi tiếp nổi 
nhau về sự Sanh, Già, Đau Khổ và Tử vong (luân hỏi) là 
một chu kỳ lần quân. 


Ariya-puggalas regards these samsaric lives as 
excrements of Human beings. Excrements are disgusting 
whether the amount is small or big. So also samsáric lives 
are disgusting to Ariya-puggalas even as Heavenly beings. 
Therefore to reject all “Round of Rebirth" process one has 
fo strive for attainment of Arahatta Magga (the one 
realising the Path of Holiness). Once one had attained 
Arahatta Magga all kinds of Kammas are extinguished and 
there will be no more birth, old age and deaths (end of all 
suffering). Until a person is free. of Kammic effect, one is 
liable to reap good effects for good deeds and reap bed 
effects for bad deeds when the time is ripe. Here let us 
relate the frightful chain of rebirths, Venerable Ananda had 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 225 


to go through before he became the attendant of Lord 
Buddha. 
Những bậc Thánh Nhân nhìn những vòng luân hồi 
này như những chất bài tiết của con người. Những chất bài 
-tiết là ghê tởm cho dù số lượng nhỏ hay lớn. Như thé, đối 
với những bậc Thánh Nhân thì vòng luân hồi cũng quà thật 
ghê tởm, cho dù là hạng Thiên Tử. Do đó, để thải trừ tất cả 
tiễn trình của vòng Tái Tục, con người cần phải nỗ lực đề 
thành đạt Đạo Vô Sinh (bậc chứng tri Thánh Đạo). Ngay 
khi con người thành dat Đạo Vô Sinh thì tất cà thé loại của 
Nghiệp Báo được diệt trừ và sẽ không còn sự Sanh, Già và 
Tử vong (cham dirt tất cà mọi dau khổ). Người ta có thể 
thọ nhận những quả báo an lành từ những Thiện Hạnh và 
thọ nhận những quả báo khổ đau từ những Bát Thiện Hanh 
khi thời gian chín mùi, mãi cho đến khi con người thoát 
khỏi ảnh hưởng của Nghiệp Báo. Tại đây, cho phép chúng 
tôi thuật lại một chuỗi tái tục khủng khiếp của Trưởng Lão 
Ànandà đã trải qua trước khi Ngài trở thành thị giả của Đức 
Thế Tôn. 


At one time, the future Venerable Ananda was born 
into the family of goldsmiths. Being handsome and wealthy 
as a goldsmith, he led a life of a playboy and committed 
sexual misconducts by having affairs with other person’s 
wives. When he died he landed again in the rich family by 
being born as rich man’s son. The resultant effect of this 
Akusala deeds of sexual misconduct had not ripen as yet 
and he led a normal life as a rich man’s son. At the second 
life cycle he engaged in Kusala deeds such as dana, Sila 
and Bhavana. When he died this time, the time was ripe for 
reaping the bad deeds he committee as goldsmith and he 
landed in "Yoruva" hell, and suffered a miserable life for a 
long time. 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 226 


Vào một thời, tiền thân của Trưởng Lão Ànandà 
được sanh trong một gia đình của thợ kim hoàn. Là người 
xinh đẹp và giàu có như thợ kim hoàn, vị ấy được dắt dẫn 
một đời sống của một kẻ ăn chơi và đã phạm vào tà hạnh 
do bởi quan hệ tình ái với những người vợ của người khác. 
Sau khi ông ta chết, vi 4 áy lại được đi đến một gia dinh giàu 
có, duoc sanh làm con trai cüa mót vi bá hó. Ánh huóng 
quả báo của những Bát Thiện Hạnh về việc tà hạnh vẫn 
chưa được chín mùi, và vị ấy được dẫn dắt trong một đời 
sóng binh thường của người con trai một vị bá hộ. Vào chu 
kỳ của đời sống thứ hai, vị ấy tham gia vào những Thiện 
Hạnh như là xã thí, trì giới và tu tập. Khi ông ta qua đời 
vào thời gian này, thời gian đã chín mùi cho việc thọ nhận 
những Bắt Thiện Hạnh mà ông ta đã phạm phải khi làm thợ 
kim hoàn, như thé ông ta bị rớt xuống địa ngục Yoruva, và 
thọ lãnh một đời sống khốn khó trong một thời gian lâu dài. 


After "Yoruva" hell, he landed in animal world and 
became a hegoat. The hegoat was big and strong and was 
castrated and became a common plaything of the children 
of the village. When the hegoat grew old, he was sent to 
the butcher to be killed for the meat. After that he became 
d male monkey. The leader of the monkey group was 
jealous of him and declaring that the new — born male 
monkey was strong and healthy and can become a rival to 
him, he crushed the testicles of the young born and killed 
him. After being killed by the leader of the monkey group. 
he landed as a bull in the next life cycle. 

Sau dia nguc Yoruva, vi áy tho sanh trong cói Bàng 
sanh và trở thành một con dé đực. Dé đực to và khỏe, lại bị 
thién và trở thành món dó chơi chung của những trẻ con 
trong làng. Khi dé đực già đi, nó bị đưa đến người dé té 
giết dé lấy thịt. Sau đó, nó trở thành một khi đực. Khi chúa 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 227 


cüa dàn khi có lòng ganh ty với nó, và đã tuyên bó rằng khi 
duc mói sanh rát manh khóe, và có thé trở thành đối thủ 
của khi chúa, nên nó đã đập vỡ nát ngọc hoàn của khỉ con 
và giết chết nó. Sau khi bị giết bởi khi chúa của dàn khi, nó 
được thọ sanh làm bò đực trong một chu kỳ kiếp sống kế 
tiếp. 


As the bull was strong and healthy, the owners 
castrated the animal by crushing the testicle for use as a 
good burden carrying animal. When the bull became old 
and weak, it was sent to the butcher again. After that he 
was born a human being of neuter gender (having no 
sexual organs). On the death of this miserable existence, 
he was born a celestial being as the wife of Devas and 
Sakka for five consecutive existences. At the end of five 
existences as woman, he was born as “Rica” the daughter 
of King Engati. Because of the unwholesome deeds 
(adultery) he committed as a wealthy goldsmith, the 
resultant bad Kamma occurred and he suffered until the 
end of his birth as “Rica” the King's daughter. 

Là con bó duc khóe manh, người chủ đã thién 
con vật bằng cách đập vỡ nát ngọc hoàn để dùng nó như vật 
chuyển tải hàng hoá nặng. Khi bò đực trở nên già yếu, lại 
một lần nữa nó bị đưa tới người dà té. Sau đó, vị ấy được 
tái tục làm một người thuộc trung tính (không có bộ phận 
sinh dục). Qua cái chết của kiếp sống khốn khổ này, vi dy 
được tái tục làm một Thiên Tử, như là vợ của Chư Thiên và 
Vua Trè òi Dé Thích suốt trọn năm kiếp. Vào cuối của năm 
kiếp sống làm hạng nữ giới, vị áy được tái tục làm “Rùca” 
con gái của Vua Engati. Do bói nhüng Bát Thién Hanh (su 
gian dám) mà vi ấy đã pham phải, như lúc làm thợ kim 
hoàn giàu có, ảnh hưởng của Ác Nghiệp hiện bày và vị áy 


Những Pháp Thoại của Ngài Dai Trưởng Lão Jatila 228 


dà thọ lãnh sự dau khó mãi cho đến cuối kiếp sống của vị 
ây làm “Rùca” con gái của Đức Vua. 


After the life of the King’s daughter “Rica” the 
time ripened for good Kusala deeds, he did as a rich man’s 
son and he was born as a celestial being (a male Deva). 
thus freeing from ill resultant effects for his unwholesome 
deeds. After being free from all evil resultant effects of his 
Akusala deeds, he was born into Human world as a cousin 
of Prince Siddhatta. the future Buddha Gotama. 

Sau kiép sóng làm “Rùca” con gái của Vua, thời 
gian dà chín mùi cho những Thiện công đức, vị ấy được 
làm con trai của một vị bá hộ, và vị dy duoc tai tuc lam mót 
Thiên Tử (một Thiên Nam), như vậy đã thoát khói mọi ảnh 
hưởng quà báo xấu ác từ những Bát Thiện Hạnh mà mình 
đã làm. Sau khi được thoát khỏi mọi ảnh hưởng quả báo 
xấu ác từ những Bất Thiện Hạnh của mình, vị ấy được tái 
tục vào Cói Nhân Loại, làm anh em họ của Thái Tử 
Siddhatta, sau này là Phật Gotama. 


When Prince Siddhatta ^ attained Perfect 
Enlightenment and became Sammasambuddha (Universal 
Buddha), Venerable Ananda became a close attendant of 
Omniscient Buddha. As a close attendant and being 
endowed with a very special intelligence and remarkable 
memory he was the only person fully conversant with all 
the 84,000 Dhammas preached by Lord Buddha in 45 vears 
of Buddhahood. 

Khi Thái Tử Siddhatta mos dác sy Hoàn Toàn 
Giác Ngộ và trở thành bậc Chánh Đăng Giác (Toàn Giác), 
Trưởng Lão Ananda trở thành một vị thị giả thân cận của 
Đức Thế Tôn. Là một thị giả thân cận và là một người hội 
phúc duyên với sự thông minh rất đặc biệt và một bộ nhớ 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 229 


phi thuóng, Ngài là vi duy nhát thóng suốt tron ven với cả 
84,000 Pháp môn đã được giáo truyền do bởi Đức Thé Tôn 
trong 45 năm cuộc đời của Đức Phật. 


When Buddha passed away (Parinibbàna) the 
remaining Disciples of Lord Buddha comprising of 499 
Arahats and Venerable Ananda were chosen to convene the 
First Synod to record all the Teaching of Lord Buddha. 
Venerable Ananda was only a Sotapanna, but due to the 
fact that he was the only person who was conversant with 
all 84,000 Dhammas, Buddha had preached during 45 
years he was also chosen. 

Khi Đức Phật qua đời (Viên Tịch Níp Bàn), số đệ tử 
còn lại của Đức Thế Tôn bao gồm có 499 vi Vô Sinh và 
Trưởng Lão Ànandà đã được chọn cho việc triệu tập cuộc 
Hội Nghị đầu tiên dé ghi lai tát cà nhüng huấn từ của Đức 
Thé Tôn. Tr uóng Lão Ànandà chi là bậc Thất Lai, nhung 
trén thuc té Ngài là người duy nhất đã được chọn lựa là bậc 
thông suốt với tất cả 84,000 Pháp môn do Đức Phật đã giáo 
truyền trong suốt 45 năm. 


When other Arahatta Sangha participants bantered 
Venerable Ananda that one of the 500 was still enmeshed 
with Kilesà (defilements) he decided to practise until he 
achieved Arahatta Magga before Synod time. He practised 
Satipatthàna Vipassanà Bhàvanà diligently for the whole 
day alternating between sitting and walking meditation. 
With the arrival of night time he became tired and when 
sloth and torpor overwhelmed him, he practised walking - 
meditation until midnight but he did not achieve 
Arahatship. 

Khi các bac V6 Sinh khác là tham du vién Tang 
Đoàn đã nói đùa Trưởng Lão Ànandà rằng Ngài là một vị 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 230 


duy nhát trong 500 vi cón vương mang với Phién Não (ué . 
trược), Ngài đã quyết định tu tập cho đến khi Ngài chứng 
đắc Đạo Vô Sinh trước thời gian Hội Nghi. Ngài đã tu tập 
Thién Minh Sát Niệm Xứ một cách nỗ lực trọn cả ngày 
bằng cách xen kẽ giữa Thiên Tọa và Thién Hành. Với thời 
gian của màn đêm tiến dàn tới, Ngài trở nên mỏi mệt và khi 
sự giải đãi và hôn trầm đã chinh phục Ngài, Ngài tu tập 
Thiền Hành cho đến nửa đêm, nhưng Ngài vẫn chưa chứng 
đắc bậc Vô Sinh. 


He wondered why he did not progress in his 
meditation in spite of the fact that Buddha himself 
predicted that he can attain Arahatship if he practised 
diligently and intensively since he was fully endowed with 
Parami (perfection). After midnight Venerable Ananda 
was very tired and thinking he must relax a little he went 
towards his bedroom noting his walking steps and arriving 
at his bed he noted standing, standing and taking out his 
slippers was also noted, alighting onto his bed was also 
noted and afterwards noting his lying down. posture as 
lying he lowered down his back and head towards the 
pillow. Before his head reached the pillow and when the 
feet was in the air free from the floor, Venerable Ananda 
attained realisation of three successive Maggas of 
Sakadagami, Anagami and Arahatta. 

Ngai dà tu hói vi sao thién dinh cüa Ngai khóng 
được tién trién, mặc dù rằng thực tế chính ngay Đức Phật 
đã báo trước là Ngài có thé thành đạt bậc Vô Sinh nếu Ngài 
tu tập một cách nỗ lực và chuyên sâu ké từ khi Ngài đã hội 
túc duyên với Pháp Độ (Sự Hoàn Hảo). Quá nửa đêm, 
Trưởng Lão Ànandà đã quá mỏi mệt và khởi Tâm suy nghĩ 
Ngài phải nghỉ ngơi một chút. Ngài đã tiến về phòng ngủ 
của mình trong khi chú niệm vào những bước đi, và khi đến 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 231 


ngay giường ngủ Ngài đã chú niệm đứng, đứng, và khi rời 
bó đôi dép Ngài cũng có sự chú niệm, ngã lưng xuống 
giường Ngài cũng có chú niệm, và sau đó Ngài chú niệm 
vào oai nghi nám xuóng nhu là ngã thấp người xuống với 
lưng và đầu tién dàn tói cái gói. Truóc khi dàu cüa Ngài 
cham vào cái gói và khi dó dói chán dà vào khoáng tróng 
cüa khóng gian xa lia khói sàn nhà, Truóng Lào Ànandà đã 
thành dat sự chứng tri cả ba Dao tiếp nói nhau của Nhất 
Lai, Bát Lai và Vó Sinh. 


He became the only Arahatta who attain 
enlightenment, free of the four postures of meditation 
namely, walking, sitting, standing and lying, in Buddha 
Gotama Sàsanà. When Venerable Ananda became an 
Arahatta, he shed all Kamma and with no Kamma, three 
can be no more "Process of Existence" i.e. Bhava in Pali. 
Venerable Ananda was a Sotapanna since his ordination 
and he had rejected Akusala deeds already. On becoming 
an Arahatta he was free from all Kammas and no more 
existences can arise again in this life cycle of Samsara. 

Ngai dà tró thành bác V6 Sinh duy nhát khi thành 
đạt sự giác ngộ, vượt ngoài bốn oai nghỉ của thiền định, cụ 
thé là đi, ngòi, đứng và nằm, trong Giáo Pháp Đức Phật 
Gotama. Khi Trưởng Lão Ànandà trở thành bậc Vô Sinh, 
Ngài đã gột rữa tat cả Nghiệp Báo cùng với không còn 
Nghien Luc, cà ba có thé khóng cón “Tiến trình của kiếp 
sóng" tức là Hữu trong từ ngữ Pàli. Trưởng Lão Ànandà đã 
là bậc Thất Lai từ khi sự thụ giới của mình và Ngài đã hoàn 
toàn thải trừ những Bát Thiện Hạnh. Trên con đường trở. 
thành bậc Vô Sinh, Ngài đã thoát khỏi tất cả mọi Nghiệp 
_ Báo và chăng còn kiếp sống nào có thể khởi sinh lại nữa 
ngay trong chu kỳ của kiếp sóng Luân Hồi này. 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 232 


Now may all meditations, on knowing that full 
results of wholesome or unwholesome deeds occur when 
time is ripe, strive to abstain from committing Akusala 
deeds and do all Kusala deeds always. Mav I conclude this 
talk by wishing our meditators be also to practise diligently 
and achieve Arahatta Magga, so that they can escape this 
Round of Rebirths (Samsára) and realise Nibbàna. the end 
of all suffering, in the quickest possible period. 

Bây giờ có thé tất cà thién giả, dựa trên sự nhận 
thức rằng những quả báo trọn vẹn của những Thiện hoặc 
Bất Thiện Hạnh hiện bày khi thời gian chín mùi, cố găng 
phần đấu dé ngăn ngừa khỏi sự phạm phải những Bất Thiện 
Hạnh và thường luôn thực hiện tất cả những Thiện Hạnh. 
Tôi mong rằng kết thúc Pháp Thoại này với lời cầu chúc 
những thiển giả của chúng ta cũng tu tập một cách nỗ lực 
và thành đạt Đạo Vô Sinh, như thế họ có thể thoát khỏi 
vòng Tái Tục này (Luân Hói) và chứng tri Nip Ban, cham 
dứt moi khó đau, trong một thói gian có thé mau le nhất. 


Sadhu! Sadhu! Sadhu! 
Lanh Thay! Lanh Thay! Lanh Thay! 





Những Pháp Thoại của Ngài Dai Truóng Lão Jatila 233 


SILA VANTA SUTTA 
KINH GIÓI DÜC HIÉN GIÁ 


The subject of today's Dhamma Talk is "Sila Vanta 
Sutta” as mentioned in Khandha Vagga — Samyutta. In this 
Sutta, the detail method of Vipassana Bhavana is 
expounded. This Sutta is very suitable for meditators as it 
clarifies meditation procedures. The question were raised 
by Venerable Mahà Kotthika and the answers were given 
by Venerable Sàriputa Maháthera. At the compilation 
time during Buddhist Synod, the Sutta was edited in the 
most complete form, starting with the introduction. 

Chủ dé Pháp Thoại hôm nay là "Kinh Giới Duc 
Hiền Giá" như đã được dé cập đến trong Phẩm Uán — 
Tương Ưng Bộ Kinh. Trong bài kinh này, sự di vào chi tiết 
của phương pháp Thiền Minh Sát được giải thích cặn kẽ. 
Bài kinh này rất thích hợp cho những thiền giả qua việc 
làm sáng tỏ những tiến trình tu tập thiền định. Những câu 
hỏi được nêu lên do bởi Ngài Trưởng Lão Mahà Kotthika 
và những câu trả lời được đưa ra là do Ngài Đại Truóng 
Lão Sàriputta. Vào thời điểm sưu tập tài liệu trong suốt 
khoảng thời gian Hội Nghị Phật Giáo, bài kinh đã được 
hiệu đính trong một hình thức đầy đủ nhất, khởi đầu với 
phan giới thiệu. | 


It was explained thus "Once upon a time, Venerable 
Sariputta Mahàthera and Venerable Maha Kotthika were 
staying together Isipatana Migadavana forest monastery in 
 Benares Province. One afternoon, Venerable Maha 
Kotthika after practising Phala SamàpaHi visited 
Venerable Sàriputta Mahàthera. After exchanging a few 


Những Pháp Thoại của Ngài Dai Trưởng Lão Jatila 234 


compliments between the two Mahàthera, Venerable Mahà 
Kotthika put a question to Venerable Sáriputta Mahathera. 
Here we should know the qualifications of these two well 
known Mahátheras. . Venerable Sar iputta Mahathera was 
the most learned and the chief disciple of Lord Buddha. 
Venerable Maha Kotthika was the most outstanding in 
Patisambhida (Analytical knowledge). 

There are four Patisambhidàs namely: 

1. Attha Patisambhida, 

2. Dhamma Patisambhida, 

3. Nirutti Patisambhida, 

4. Patibhana Patisambhida. 

Bài kinh đã được giải thích nhu sau “Vào một thuở 
nọ, Ngài Đại Trưởng Lão Sàriputta và Trưởng Lão Mahà 
Kotthika cùng trú ngụ với nhau tại Tịnh Xá khu vườn Lộc 
Uyén Isipatana trong thành Ba La Nai. Vào mót buói trua, 
Trưởng Lão Maha Kotthika sau khi xuất khỏi Thiền Quả, 
đã đi đến viếng thăm Ngài Dai Trưởng Lão Sariputta. Sau 
khi trao đổi qua lại với nhau những lời thăm hỏi giữa hai 
Đại Trưởng Lão, Trưởng Lão Mahà Kotthika đã nêu một 
câu hỏi đến Ngài Đại Trưởng Lão Sariputta. Tại đây, 
chúng ta nên biết trình độ phẩm hạnh của nhị vị Đại 
Trưởng Lão lừng danh này. Ngài Đại Trưởng Lão 
Sàriputta là một bậc uyên bác đệ nhất và đệ tử trưởng của 
Đức Thế Tôn. Truong Lao Maha Kotthika là mót bác thü 
tháng dé nhát vé Vô Ngai Giải (Phân giải kiến thức). 

Cụ thể về Tứ Vô Ngại Giải như sau: 

1. Nghĩa lý vô ngại giải, 

2. Pháp lý vô ngại giải, 

3. Từ ngữ vô ngại giải, 

4. Ứng biện vô ngại giải. 


l. Attha Patisambhidà means understanding the 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 235 


true meaning, purpose, result and functional consciousness 
of all the Teachings of Lord Buddha. 

2. Dhamma Patisambhidà means understanding 
every cause producing result, the Noble Path, the spoken 
word that reflects in the law, any knowledge falling within 
the category concerned with law. 

3. Nirutti Patisambhidà means understanding the 
knowledge of the language, corresponding to reality and 
the unfailing mode of expression concerning the language. 

4. Patibhàna Patisambhidà means understanding 
the analytical knowledge of Ready Wit and can relate the 

Dhamma in flowery and beautiful terms so that everybody 
will understanding the meaning easily. 

Among all the Arahats who possessed the four 
Patisambhidàs, Venerable Mahà Kotthika is the greatest, 
after Lord Buddha. And both the Mahatheras were Ariya 
puggala (Noble Persons) who had realized the 8 stages of 
holiness (the 4 supermundane path- Magga and 4 
supermundane fruitions — Phala). 

1. Nghia ly vô ngại giải có y nghĩa là liễu tri một 
cách trung thực về ý nghĩa, mục đích, kết quả và chức năng 
ý thức vé tất cả những huấn từ của Đức Thế Tôn. 

2. Pháp lý vô ngại giải có ý nghĩa là liễu tri từng 
mỗi nhân sản sinh ra quả, Thánh Đạo, lời nói phán ánh 
trong quy định của Pháp Luật, mọi kiến thức diễn tiến ở 
trong thể loại có liên quan với Pháp Luật. 

3. Từ ngữ vô ngại giải có ý nghĩa là liễu tri các kiến 
thức về ngôn ngữ, tương ứng với thực tế và phương thức 
- của sự diễn đạt không sai lỗi liên quan với ngôn ngữ. 

4. Ứng biện vô ngại giải có Y nghĩa là liễu tri về trí 
tuệ nhạy bén trong việc phân giải kiến thức và có kha năng 
ms lai Giáo Pháp trong diàu kién dày hoa sắc và tốt dep, 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 236 


dé tát cá moi người sẽ ë hiểu biết ý nghĩa một cách dễ dàng. 
Trong số tat’ ‘ca bậc Vô Sinh có được vé Tir V6 Ngai Giái 
thi Truóng Lão Mahà Kotthika là bác thành thao nhát, chi 
sau Đức Thé Tôn. Và cả hai Đại Trưởng Lão đều là bậc 
Thánh Nhân (những bậc Thánh Thiện) là bậc đã chứng tri 
tám tầng Thánh (bốn Đạo Siêu Thế và bốn Quả Siêu Thé). 


Therefo ore the questions and i recorded in 
this Sutta is to be regarded as clarification of the Bhàvanàs 
from all aspects. These recorded answers could be 
regarded as precedents and references for the coming 
generations. Venerable Maha Kotthika s question is "For 
a person who had fully observed the noble Silas, what kind 
of Bhavana should be practised? ". The important wording 
here is "person who had filly observed the noble Silas” 
He did not ask simply “how should à person pratise the 
Bhàvanàá? ". Therefore it is essential to note that a person 
who desires to practice Bhavana must first of all fully 
observe the noble Silas. It is also mentioned in Sila Vanta 
Sutta that. general. knowledge of the Dhamma is also 
necessary before a person understakes to practise 
seriously. l 

Do đó, những câu hỏi và trả lời được ghi lai trong 
bài kinh này là được coi như làm sáng tỏ cho việc tu tập từ 
mọi khía cạnh. Những câu trá lời được ghi lại có thể được 
coi như là tiền lệ và tài liệu tham khảo cho những thế hệ 
sắp tới. Câu hỏi của Trưởng Lão Maha. Kotthika là "Thé 
loại tu tập nào nên được thực hiện với người đã thọ trì 
Thánh Giới một cách viên mãn?”. Vị ay dà khóng có hoi 
một cách đơn giản như là "Người ta nến thực hiện việc tu 
tập như thế nào?". Như thế, đó là điều thiết yếu để lưu y 
răng một người có sở cầu thực hiện việc tư tập, thì trước hết 
phải thọ trì trọn vẹn tất cả những Thánh Giới. Nó cũng 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão datila 237 


được dé cập đến trong bài kinh Giới Đức Hiển Già ráng 
mót kién thüc tóng quát vé Giáo Pháp cüng là càn thiét 
truóc khi mót nguói có chí nguyén tu táp mót cách nghiém 
tüc. 


What is the minimum requirement of the knowledge 
of Dhamma for that purpose? According to the late 
Venerable Mahasi Sayàdaw “If a person ds Dukkha 
(suffering) and Anatta (egolessness), that person can be 
taught Vipassana Bhavana. Venerable. Sariputta 
Mahathera’s reply was — A person who has fully observed 
the Noble Silas | should contemplate the five 
Upàdànakkhandhàs (5 groups of body — mind process). 
They are: 


— 


Rùpàkkhandhà (the corporealitv group). 

2. Vedanakkhandha (the feeling group). 

3. Sannakkhandha (the perception group). 

4. Sankharakkhandha (the mental formation group). 

5. Vinnànakkhandhà (the consciousness group). 

Contemplation of the five Upàdànakkhandhà | is 
what our meditators here are practising according to the 
instructions contained in Satipatthàna Sutta. | 

Nhu thé nào là điều yêu cầu tối thiểu về kiến thức 
Giáo Pháp cho mục đích đó? Nương theo Ngài Có Đại 
Truong Lão Mahasi “Nếu một người là Dau Khô (Dukkha) 
và Vô Ngã (Anatta) thì người đó có thể được giảng dạy 
Thiền Minh Sát". Ngài Đại Trưởng Lão Sariputta đã tra lời 
ràng “Một người đã thọ trì Thánh Giới một cách viên mãn 
thì nên thám sát Ngũ Thủ Uán (năm nhóm về thân - tâm 
đang diễn biến). Đó là: 

1. Sắc Uán (nhóm cấu tạo vật chất) 

2. Thọ Uán (nhóm cảm giác) 

3. Tưởng Uán (nhóm tri giác) 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 238 


4. Hành Uán (nhóm hinh thành tinh thần) 

5. Thức Uán (nhóm nhận thức). 

Tham sát vào Ngũ Thủ Uán đó là những thién giả 
của chúng ta đang tu tập nương theo những hướng dẫn đã 
bao hàm trong bài kinh Niệm Xứ. 


When meditators note left — step and right — step, 
the movement of legs is Rùpakkhandhà (the corporeality 
group). the feeling of good or bad is Vedanakkhandhà 
(feeling). Noting .of the steps is Sannakkhandhà 
(perception), making effort to ^ take steps is 
Sankhàrakkhandhà (mental formation). The awareness of 
taking steps is Vinnanakkhandha (consciousness). So these 
are five Upadanakkhandha (five groups of body — mind 
processes). In summasy, taking steps is Rüpa (matter) and - 
noting of the steps is Nàma (mind) and there is mind and 
matter only, In detail, it is five Upádàánakkhandhàs as 
mentioned above. 

Khi những thién giả chú niệm trái bước và phải 
bước, sự chuyển động cúa đôi chân là Sắc Uán (nhóm cấu 
tạo Vật chất), cảm giác vé Thiện hay Bát Thién là Tho Uan 
(cảm giác). Chú niệm vào những bước chán là Tưởng Uán 
(tri giác), cố găng để thực hiện những bước chân là Hành 
Uán (hinh thành tỉnh thần). Sự nhận thức vé thực hiện 
những bước chân là Thức Uán (nhận thức). Nhu thé, đây là 
nhüng Ngü Thü Uán (năm nhóm về thân — tâm đang diễn 
bién). Một cách tóm tắt, thực hiện những bước chân là Sắc 
(thể chất) cùng với chú niệm vào những bước chân là Danh 
(tâm thức) và duy nhất chỉ có Danh và Sắc. Một cách chỉ 
tiết, đó là Ngũ Thủ Uán như đã được dé cập đến ớ phía ~ 
trên. 


If meditators do not note the true nature of mind - 
and matter, meditators may assume "I am going, a person 


Những Pháp Thoại của Ngài Dai Trưởng Lão Jatila 239 


is going or a woman is going" and this belief is the wrong 
notion of ego entity. .It is called Upadanakkhandha 
(clinging). When meditators note the rising and falling of 
the abdomen, the same principle applies. The rising and 
falling of the abdomen is Rüpakkhandhà. The feeling of 
good or bad is Veddanakkhandha, noting the rising and 
falling is Sannakkhandhà. making effort to note rising and 
falling is Sankhàrakkhandhà. The awareness of rising and 
falling is Vinnàkkhandhà. 

Néu nhüng thiền giả không chú niệm tính chất trung 
thực của Danh và Sắc, những thiền giả có thé giả định "Tói 
dang di, một người dang đi hoặc một nữ nhân dang di" và 
niềm tin này là một quan niệm sai lầm về Thực Ngã. Nó 
được goi là Thủ Uán (bám giữ lay). Nguyén tác tuong tu 
cüng duoc áp dung khi những thiền giả chú niệm sự phòng 
lên và xộp xuống của bụng. Sự phòng lên và xộp xuông 
của bụng là Sắc Uán. Cảm giác về Thiện hoặc Bất Thiện là 
Thọ Uan, chu niém su phóng lén và xóp xuóng là Tưởng 
Uán, có gắng chú niệm vào sự phông lên và xộp xuống là 
Hành Uán. Sự nhận thức về sự phóng lên và xộp xuống là 
Thức Uán. 


The same in seeing sight. The eye and object is 
Rüpakkhandhà, the feeling of good or bad sight is 
Vedanakkhandha. Noting is Sannakkhandhà, making effort 
is — Sankkharakkhandha and the | awareness is 
VInnanakkhandha. - Every noting is five 
Upadanakkhandhas, but in brief the five Khandha. concist 
of Ripa and Nama only (mind and matter). If meditators 
are not aware of the true nature of these five Khandhas, 
meditators may think that there is an ego entity as I. man. 
woman and such notion is called Upàdàna (Upadana 
means clinging). The four kinds of clinging are (1) 


Những Pháp Thoại của Ngài Dai Trưởng Lão Jatila 240 


sensuous clinging (2) clinging to views (3) clinging to mere 
rules and rituals and (4) clinging to the personality — 
belief. 

Tương tu. trong viéc nhin thầy cảnh sắc. Con mắt 
và đối tượng là Sắc Uán, cảm giác về cảnh sắc tốt hoặc xấu 
là Thọ Uan: Chú niệm là Tưởng Uán, có gắng là Hành Uán E 
và sự nhận thức là Thức Uan. Từng mỗi chú niệm là Ngũ i 
 Thàü Uán, nhung một cách tóm lược vé Ngũ Uán, chỉ gồm 
có Danh và Sác (tâm thức và thé chát). Nếu những thin 
giả không nhận thức tính chất trung thực của những Ngũ .' 
Uán này, những thién giả có thể nghĩ suy rằng đó là một 
thực thê bản ngã như là Tôi, một người nam, một người nữ 
và quan niệm như thé được gọi là Chấp Thủ (Thủ có nghĩa - 
là bám giữ lấy). Có bốn loại bám giữ lấy, đó là: 1. Dục 
Thủ, 2. Kiến Thu, 3. Giới Cắm Thủ, 4. Ngã Chấp Thủ. 


The answer given by Venerable Sariputta 
Maháthera is to contemplate the five Upàdandkkhandhàa. 
What one expects to find by contemplating the five ` 
Khandhas? ‘The answer is quite wide but if we draw the ` 
summary conclusion — contemplation i to be done until 
one realises Anicca, Dukkha and Anátta (impermanence. 
Suffering and Non — self characteristics). By such kind of 
contemplation what kind of benefits can be obtained was 
the next question. 

Câu trà lời được đưa ra do bởi Ngài Dai Truóng 
Lào Sàriputta là thám sát vào Ngũ Thủ Uán. Người ta 
mong đợi để khám phá điều chỉ qua việc thâm sát Ngũ 
Uân? Câu trả lời có.mực độ rộng lớn, tuy nhiên nếu chúng 
ta rút ra một kết luận tóm tắt — sự thám sát được thực hiện 
cho đến khi người ta chứng tri Vô Thường, Khô Dau và Vô 
Ngã (những -đặc tướng vé sự bát thường, nỗi đau khổ, và 
chăng phải tự ngã). -Qua thể loại của sự thám sát như thé là 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 241 


thé loai cüa nhüng loi ích có thé được đón nhận vào câu hỏi 
kế tiếp. : 


Venerable — Sáriputta — Mahàáthera answered: 
“Thànam kho panetam avuso vijjati". It means "My 
Dhamma friend Venerable Kotthika, a person who fully 
observed noble silas and contemplated the 
Upàdànakkhandhàs (five groups of body — mind process). 
the meditator will -gradually achieve the progress of 
Vipassanà Nana like the knowledge that distinguishes 
between mind and matter, the knowledge that disguitinshes 
between cause and effect, and awareness of ever new 
phenomena rapidly arising and passing away. and so forth 
until one realises the cessation of all mental and phụ sical 
phenomena and finally achieve Sotàpatti Magga and 
Phala, and become a full fledged Sotàpana arivapuggala. 

Ngài Đại Trưởng Lão Sariputta dà tra lời “Này 
Hiền Giả, như thực điều đó được chứng tri". Nó có 
nghĩa là “Này Trưởng Lão Kotthika, Pháp Hữu của Ta, một 

- người đã thọ trì Thánh Giới một cách viên mãn và thẩm sát 
những Thủ Uán (năm nhóm vé thán — tám dang diễn bién), 
một cách tuần tự, thién giả sẽ thành dat tién độ của Minh 

“Sat Tuệ, như sự liễu tri phân biệt g giữa Danh và Sắc, sự liễu 
tri phan biệt giữa nhân và quả, và thấu tri một cách mau lẹ 

tùng mỗi hiên tượng mới vé sự khởi sinh và hoại diệt, v.v 
cho đến khi người ta chứng tri sự chấm dứt tất cả mọi hiện 
tượng tinh thần và thể chất, và cuối cùng chứng đắc Đạo và 
Quả Thất Lai, và chính thức thành tựu viên mãn bậc Thánh 
Thất Lai”. 


When a person has finally achieved Sotapatti 
Magga Nana, we have to verify by giving “Adhitthana” 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lao Jatila 242 


(making solemn vow: Or determination) What we usually 
ask to make a solenin determination is: 

8. “Let me reach the state of cessation of mental and 
physical phenomena for a long time’ V For a long time ` 
means for the whole 30 minutes or 45 minutes or one or 
two hours.: -When such vow is successfully achieved the . 
second vow we test is 

9, "Let me reach the state Br cessation of all 
phenomena in the quickest time”. When such a vow is 
successful, the meditator may not have. fo note very long. 
In a short period of time the c cessation of all phenomena is 
achieved easily. After that, the third vow.we test is 

10."Let me reach the cessation, of all phenomena 
quite often”: Some meditators are successful and reached 
the cessation of mental and physical phenomena quite often 
or every now and then. The fourth vow we test is 

iis Let . me reach the cessation status at this 
sitting " and "Let us not reach the cessation state during 
the next sitting ". l . 

12. . The fith type of solemn determination 
(Adhitthana), we test is this way “After ‹ achieving cessation 
of mental and physical phenomena, let me regain 
consciousness at 8 PM or 10 AM as the case may be, or let 
me regain consciousness in 30 minutes etc.". | Some 
meditators are quite successful in their solemn vow, some 
are not. The meditators should not be discouraged but try 
again and again until he is successful. After verification 
process is successful and the achievement is certain the 
next step is to gain practice toward the upper level. 

Cuói cüng rói khi người được chứng đắc Tuệ Thất 
Lai Đạo, chúng ta phải xác minh bằng cách cho ra “Chí 
Nguyện” (thiết lập lời thệ nguyện hoặc sự kiên quyết một 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 243 


cách nghiém cán). Điều mà chúng ta thường yêu cầu dé 
thiết lập một sự kiên quyết nghiêm cần, đó là: 

8. “Nguyện cho tôi đạt đến trạng thái của sự chấm 
dứt tật cả mọi hiện tượng vé tinh thần và thé chất trong một 
thời gian lâu dài”. Trong một thời gian lâu dải có nghĩa là 
trọn cả 30 phút, hoặc 45 phút, hoặc một hay hai giờ đồng 
hó. Khi lời thé nguyện như thế được thành đạt một cách 
viên mãn, chúng ta thử nghiệm lời thệ nguyện thứ hai như 
sau: 

9. “Nguyện dio tôi dat dén trang thái su chám düt 
tất cả mọi hiện tượng về tinh thần và thé chất trong một 
thời gian cực kỳ mau lẹ”. Khi lời thệ nguyện như thế được 

_viên mãn, thiền giả có thê không phải chú niệm lâu dài. 
Trong một khoảnh khắc ngắn của thời gian sẽ thành đạt " 
chấm dứt tất cả mọi hiện tượng” một cách dễ dàng. Sau đố 
chúng ta thử nghiệm lời thệ nguyện thứ ba như sau: 

10. “Nguyện cho tôi đạt đến sự chấm dứt tat cả mọi 
hiện tượng trọn vẹn lâu dài”. Một vài thiền giả đã thành 
công và đạt đến sự chấm dứt hiện tượng về tỉnh thần và thể 
chất có mức độ thường xuyên hoặc ngay bây giò và sau 
này. Chúng ta thử nghiệm lời thé nguyện thứ tư như sau: 

1: “Nguyện cho tôi đạt đến trạng thái sự chấm dứt 
ngay lúc Thiền Tọa này” và “Nguyện cho tôi không đạt đến 
trạng thái của sự chấm dứt trong suốt thời gian của Thiên 
Tọa kế tiếp”. 

12. Thể loại thứ năm của sự kiên quyết nghiêm cần 
(Chí Nguyện), chúng ta thử nghiệm theo đường lỗi này, là 
“Sau khi thành đạt sự châm dứt hiện tượng về tinh thần và 
thể chất, nguyện cho tôi trở lại ý thức vào lúc 8 PM hoặc 10 
AM như trường hợp có thể hoặc nguyện cho tôi trở lai y 
thức trong 30 phút, v.v..”. Có một vài thiền giả được thành 
tựu viên mãn trong lời thệ nguyện nghiêm cân của mình, có 
một vải thiên giả lại bất thành. Những thiền giả không nên 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 244 


thói chí nàn Tene: Ane hay có gắng thử lại nhiều lần cho 
đến khi có được sự thành tựu. Sau khi thành tựu qua sự xác 
minh và sự chứng đắc đã được quả quyết, bước kế tiếp là 
thành đạt sự tiễn tu ó tång cáp cao hon. 


Here also Venerable Maha- Kotthika raised a 
question again to Venerable 'Sàriputa | Maháthera. 
“Venerable Sàriputta, a person afier attaining Sotàpatti 
Magga, what should be contemplated to achieve 
Sakadagami’ Magga (the Path of Once Return)?" 
Venerable Sáriputta Mahathera answered "Sotàpanna 
person wishing to strive for Sakadàgàmi Magga has to 
contemplate the same five Upàdànakkhandhàs (five groups 
of body —mind process). The procedure for upper level is 
that. A meditator has to make Adhitthàna (a solenn 
determination) that “I forsake all previously acquired 
Dhammas and let me attain the higher Dhammas which ! ` 
have not yet experienced. And the same method and the 
same practice is to be repeated. 

Cũng tại đây,: Trưởng Lão Maha Kotthika lại nêu 
lên một câu hỏi đến, Đại Trưởng Lão Sariputta. "Bach 
Trướng Lão Sariputta, một người sau khi đã thành đạt Đạo 
Thất Lai thì phái thám sát điều chi để chứng đắc Đạo Nhat. 
Lai (con đường chỉ.trở lại một làn)?". Ngài Dai Truóng 
Lào Sàri iputta dà trả lời "Bác That Lai có sở nguyện nó lực 
cho Đạo Nhật Lai, thì cũng phải thẩm sắt vào Ngủ Thủ Uán 
(năm: nhóm về thân — tam đang diễn bién)". Đó là tién trình 
cho tầng cấp cao hơn. Thiên già phải lập "Chí Nguyện” (sự 
kiên quyết nghiêm cán) răng “Tôi lia bỏ tất cả những Pháp 
trước đây đã-có được và nguyện cho tôi thành đạt những 
Pháp cao hơn mà tôi chưa từng có kinh nghiệm”. Và cùng 
một phương pháp và việc tu tập cũng được lặp lại một cách 
tương tự. e 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 245 


Such kind of meditator do not fall back to the 
beginners stage of Nama — Ripa Pariccheda Nana etc. 
Usually they start with the awareness of ever new 
phenomena rapidly arising and passing away which is 
(Udavabbaya Nàng). From there the meditator passes 
through Bhanga Nana, Bhava Nana. Adinava Nana. 
Nibbida Nana, Mincitu Kamyata Nana, Patisankha Nana. 
Sankharupekkha Nana and Anuloma Nana etc. and finally 
reached the cessation of all, mental and phy sical 
phenomena and thus realise Sakadàgàmi Magga and Phala 
Nana. 

Hang thiên giả như thế sẽ không rơi trở lại những 
giai đoạn ban đầu của Tuệ Phân Biệt Danh Sắc, v.v. Thông 
thường. họ bắt đầu với Sanh Diệt Trí, là sự nhận thức một 
cách mau lẹ về từng mỗi hiện tượng mới khởi sanh và hoại 
diệt. Bắt đầu từ đó, thiền giả trải qua Hoại Diệt Trí, Bố Ủy 
Trí, Quá Hoạn Trí, Yém Ly Trí, Dục Thoát Trí, Quyết Ly 
Trí, Hành Xã Trí và Thuận Tùng Trí, v sv. cudi cùng thi đạt 
tới sự chấm dứt tất cả hiện tượng về tinh thàn và thé chát, 
và tới mức độ đó chứng tri Tuệ Dao và Quả Nhất Lai. 


After achieving thus the same process of 
verification is applied bv giving (Adhitthànas) making 
solemn vow or determination for cessation for a long time. 
Cessation in the quickest time, cessation quite often, and to 
regain consciousness at the required fixed time and so 
forth, until all verifications are successful. Venerable 
Maha Kotthika again enquired Venerable Sariputta 
Mahathera how Sakadagami person should practise to gain 
Anagami Magga and Phala Nana (the Path of Non Return). 

Như thé sau khi đã chứng dác, tién trinh xác minh 
cũng được áp dung bằng cách cho ra (Chí Nguyện) thiết lập 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 246 


lói thé nguyén hoặc: sự kiên quyết một cách nghiêm cần cho 
sự chấm dứt trong một thời gian lậu. đài. Sự chấm dứt 
trong một thời gian cực kỳ mau lẹ, chấm dứt có mức độ 
thường xuyên, và trở lại ý thức ngay thời gian theo sở cầu 
có định và v.v. cho đến khi tất cả sự xác minh được thành 
tuu. Truóng Lão. Mahà Kotthika lại vấn hỏi Ngài Đại 
Trưởng Lão Sàriputta “Bac Nhất Lai phải tu tập thé nào dé 
thành dat Tuệ Đạo và Quả Bát Lai (con duóng khóng có 
quay trở lai)?". l 


Venerable Sàriputta Maháthera' answered that a 
Sakadàgåmi person wishing to achieve Anàgàmi Magga 
and Phala Nàna ‘should contemplate the same five 
Upadanakkhandhas (five group of body — mind process). 
Such Sakadagami person usually will start from 
(Udayabbaya Nàna) and passes through the progressive 
stages of Nanas serially and attain Andgami Magga and 
Phala Nana in dué course. When Anàgàmi Magga and 
Phala Nana is attained a person has no more Kama Raga, 
Vyapada and Dosa (Kama Raga is sensual craving. 
Vwàpàda is ill — will and Dosa is anger). Therefore 
Anagami person will not enjoy family life, he will observe 
eight precepts perpetually. He has no more active anger 
nor passive anger. He will have no anxiety nor 
lamentations. The achievement of Anagami Magga and 
Phala Nana has also.to be ver ified by Adhitthànas. Making 
solemn vow or determination for cessation for a long time, 
cessation in the quickest time, cessation quite often and 
regain consciousness at the fixed time etc. till all 
verifications are successful. 

Ngai Dai Truóng Lào Sàriputta đã tra lời rằng: “Với 
bậc Nhất Lai có sở nguyện chứng đắc Đạo và Quà Bát Lai 
thì cũng phải thám sát tương tự Ngũ Thu Uán (năm nhóm 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 247 


về thân — tâm đang diễn biến). Như thé, thông thường bậc 
Nhất Lai sẽ bắt đầu từ (Sanh Diệt Trí) và trải qua những 
giai đoạn tiến độ nói tiếp của Trí Tuệ, và thành đạt Tuệ Đạo 
và Quả Bát Lai trong tiến trình tu tập. Khi đã thành đạt 
Tuệ Đạo và Quả Bát Lai, vị áy không còn Tham Dục, Oán 
Độc và Sân Hận (Tham Duc là ngũ dục lac, Oan Độc là tức 
giận ác độc và Sân Hận là sự giận dữ). Do đó, bậc Bất Lai 
sẽ không thụ hưởng đời sống gia đình, vị ấy thọ trì bát giới 
trọn đời. VỊ ây không còn sân tích cực (sân thô) luôn cả 
sân tiêu cực (sân tế). Vi ấy cũng không có uu não hoặc 
những khóc than. Sự chứng đắc Tuệ Đạo và Quả Bát Lai 
cüng phái có viéc xác minh qua Chí Nguyện. Thiết lập lời 
thệ nguyện hoặc sự kiên quyết nghiém cán cho viéc chám 
dứt trong một thời gian lâu dài, sự chấm dứt trong một thời 
gian cực ky mau lẹ, sự chấm dứt có mức độ thường xuyên 
và trở lại ý thức ngay thời gian có định v.v.: mãi cho đến 
những xác minh được thành tựu. 


Venerable Maha Kotthika enquired again how 
should Anagami person practise if he wants to proceed for 
higher status. Venerable Sàriputta Mahathera answered 
that Anagami person wishing to achieve Atahatta Magga 
(the Path of Holiness) should also contemplate the same 
five Upàdànakkhandhàs. If Anagami person contemplate 
the same Upadanakkhandhas (five group of body — mind 
process) by gradual progress of Vipassana Nanas, he will 
attain the Arahatship in due course of time. When 
Anàgàmi person contemplates the five Upàdànakkhandhà, 
he will also revert to “Udavabbaya Nana” and progress 
through the different. stages of Vipassana Nanas and 
reached the cessation of all mental and physical 
phenomena again and thus realised the Arahatta Magga 
and Phala Nana. e m 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 248 


Truóng Lào Mahà Kotthika lai ván hói “Bac Bat 
Lai nén tu tâp nhu thé nào néu vi dy có sở nguyện tiễn tu 
đến tàng cấp cao hợn?”. Ngài Đại Trưởng Lão Sariputta tra 
lói rang “Bac Bát Lai vói só nguyện chứng đắc Dao Vô 
Sinh (con đường của bậc Thánh Thiện) cũng phải thâm sát 
tương tự Ngũ Thủ Uán. Nếu bậc Bát Lai thám sát tương tự 
Ngũ Thủ Uán (năm nhóm vé thân - tâm dang dién bién) qua 
tién độ tuần tự của những Tuệ Minh Sát; vị Ấy sẽ thành đạt 
bậc Thánh Vô Sinh trong thời gian tu tập. Khi bậc Bát Lai 
thám sát Ngũ Thủ Uán, vị ấy cũng sẽ tro lại “Sanh Diệt 
Trí” và trái qua những giải đoạn khác nhau của những 
Minh Sát Tuệ và đạt tới sự cham dứt tất cà hiện tượng về 
tinh thân và thé chát một lần nữa, và tới mức độ đó chứng 
tri Tuệ Đạo và Quà Vô Sinh. 


The ;achievement of Arahatta Magga and Phala. 
Nana should have the same process of verification by. 
giving "Adhitthánas" for cessation for a long time, ` 
cessation a quickest time, cessation quite often and to - 
regain consciousness at a fixed time and so forth till all 
verification are successful. Afier verifying with those 
methods and the achievement is ascertained Arahattu 
Magga person (the one realising the Path of Holiness) will 
continued pr actice will reach and enjoy Arahatta Phala 
(the one realising the fruition of holiness). But it needs 
continued practice to be able to reach and enjoy the 
supermundane fruitions (Phala). The same principle 
applies to other: three supermundane Paths (Magga) 
' winners. 

Su chứng đắc Tuệ Đạo và Quả Vô Sinh cũng phải 
có một cách tương tự tién trình của việc xác minh bằng 
cách cho ra “Chí Nguyện” cho việc chấm dứt trong một 
thời gian lâu dài, sự cham dút trong một thời gian cực kỷ 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila - 249 


mau le, su chám düt có mức độ thường xuyên và trở lại ÿ 
thức ngay thời gian có định, và v.v. mãi cho đến tất cả việc 
xác minh được thành tựu. Sau việc xác minh với những 
phương pháp đó và sự chứng đắc đã xác định thành bậc 
Đạo Vô Sinh (bậc chứng tri con đường Thánh Thiện) sẽ 
phải tiếp tục tu tập để đạt đến và thụ hưởng Quả Vô Sinh 
(bậc chứng trí Quả Thánh Thiện). Tuy nhiên cần phải tiếp 
tục tién tu dé có thẻ đạt đến và thụ hưởng những Quả Siêu 
Thế (Phala). Cùng môt nguyên tác duoc áp dung cho 
nhüng bác chién tháng ba Dao Siéu Thé (Magga) khác. 


The one _realising the Path of Stream winning 
(Sotapatti Magga) cannot easily reach and enjov Sotapatti 
Phala (one realising the fruition of Stream winning) if he 
has no continued regular practice. The one realizing the 
Path of Once Return (Sakadagami Magga) cannot easilv 
reach and enjov Sakadagami Phala (one realising the 
fruition of Once Return) if he has not continued regular 
practice. The one realising the Path of Non Return 
(Anàgàmi Magga) cannot easily reach and enjoy Anagami 
Phala (one realising the fruition. of Non Return). It needs 
continued and diligent practice to overcome and totally 
dispel one's idiosyncrasies. Venerable Maha Kotthika 
again asked "A person after attaining the Arahatship, what 
Dhamma should be contemplate? `. 

Bậc đã chứng tri Dao Dự Luu (Dao Tu Đà Huon) 
cũng không dễ đạt đến và thụ hưởng Quả Thất Lai (bậc 
chứng tri Quà Dự Luu) néu vị ấy không có tiếp tục tu tập 
thường xuyên. Bậc đã chứng tri Đạo Nhất Lai (Dao Tư Đà 
Hàm) cũng không dễ đạt đến và thụ hưởng Quả Nhất Lai 
(bậc chứng tri Quà Nhất Lai) nếu vi áy không có tiếp tục tu 
tập thường xuyên. Bậc đã chứng tri Đạo Bát Lai (Đạo A 
Na Hàm) cüng khóng dé dat dén và thu huóng Quà A Na 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 250 


Hàm (bác chüng tri Quà Bát Lai). Càn phái tiép tuc và nó 
lực tu tập dé chiến thắng và hoàn toàn thải trừ những tập 
quán của mình. Trưởng Lão Mahà Kotthika lại vẫn hỏi 

"Pháp nào phái được thám sát với người đã thành đạt bậc 
Thánh Vô Sinh?”, 


Venerable Sariputta Mahathera — answered 
“Venerable: Kotthika a person after attaining Arahatship 
shall have to contemplate the five Upadanakkhandhas also. 
A person who had attained Arahatship cannot attain the 
higher status of Pacceka Buddha (Independently 
Enlightened One) or  Samnidsambuddha — (Pei ‘fect 
Enlightenment, Universal Buddhahood) by contemplating 
the five Khandhds but he will enjoy blissful Dhamma 
during his present lifetime. By his continued and diligent 
practice of the five Khandhas, he can enjoy supermundane 


fruition (Phala) at Ais will with ease and since he had 


expelled his idiosyncracies totally, he will have no contact 
with all the. wordly affairs and free from all sufferings 
connected with.Lobha, Dosa and Moha. 

Ngài Dai Truéng Lao Sariputta dà tra lói "Này 
Truóng Lào Kotthika, bậc dà thành đạt tầng Thánh Vô Sinh 
cüng càn phải thám sát Ngũ Thu Uán. Với bậc đã thành đạt 
tầng Thánh Vô Sinh thì không thé nào thành đạt tầng cấp 
cao hơn của Độc Giác Phật (bậc đã giác ngộ một cách độc 
lập) hoặc Chánh Đăng Giác (bậc Toàn Giác, Chánh Biến 
Tri) qua viéc. tham sát Ngũ Uán, tuy nhién vi áy sé thu 
huóng an lạc của Giáo Pháp trong suốt thời gian của kiếp 
sống hiện tai. Do bói su tiép tuc và nó luc tu táp vé Ngü 
Uan, vị ấy có thé thu huóng Qua Siêu Thế (Phala) theo sở 
cầu một c ách dễ dàng và từ khi vị ấy đã loại trừ hoàn toàn 
những tập quán của mình, vị ay sẽ không ‹ còn liên hệ với tất 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 251 


cà moi Pháp Thé Gian và giài thoát khói moi khó dau lién 
hé vói Tham, Sán và Si. 


To conclude, a person who has Sila and Suta, a 
general knowledge of the Dhamma can attain the 
Sotapannahood by. | contemplating the five 
Upadanakkhandhas and by repeated performance of the 
same process, he can achieve Sukadagami state, Anagami 
state and Arahatta state in successive achievements. 
Therefore by having the chance of listening to the questions 
and answers of Venerable Maha Kotthika and Venerable 
Sariputta Maháthera, the two well — known distinguished 
disciples of Lord Buddha's Sàsanà as expounded in Sila 
Vanta Sutta, may all our meditators also be able to 
contemplate the five Upadanakkhadhas and achieve 
Nibbana, the end of all sufferings in the quickest possible 
time. 

Dé két ludn, mót ngudi tho tri Giói Luát và tu hoc 
với một kiến thức tông quát về Phật Pháp có thể thành đạt 
tầng Thánh Thất Lai qua việc thâm sát Ngũ Thủ Uán, và 
lặp lại hiệu suất của quá trình tương tự, vị ấy có thể chứng 
đắc một cách nói tiếp những tầng Thánh Nhat Lai, tầng 
Thánh Bất Lai và tầng Thánh Vô Sinh. Do đó, hội túc 
duyên được lang nghe những câu hỏi và tra lời của Trưởng 
Lão Mahà Kotthika và Ngài Đại Trưởng Lão Sảriputta, hai 
vị đệ tử lừng danh xuất chúng của Giáo Pháp Đức Thé Tôn 
như được giải thích trong bài kinh Giới Đức Hiền Giả, 
mong ràng tắt cà những thiền giả của chúng ta cũng có thê 
thâm sát Ngũ Thủ Uán và chứng đắc Níp Bàn, cham dứt 
mọi khó đau trong một thời gian có thể mau lẹ nhất. 


Sadhu! Sadhu! Sadhu! 
Lanh Thay! Lanh Thay! Lanh Thay! 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila —— 252 


FOUR GREAT ELEMENTS 
TO YẾU TỐ ĐẠI HIẾN 


Subject — of todays Dhamma Talk is 
"Dhàtumanasikára" meaning "Classification and division 
of Elements". Elements are the ultimate constituent of a 
whole. When Lord Buddha expounded the Dhamma "Sati" 
he exemplified “Sati” (mindfulness) to a bamboo. He 
divided “Sati” into four divisions namely Kaya (physical), 
Vedana (feeling), — Citta (mind) and Dhamma (mind 
objects). as a bamboo cutter. cuts the bamboo into four 
equal parts. 
Chủ dà của Pháp Thoại hôm nay là “Tác Ý Giới” ` 
có y nghĩa là “su phân loại và chia vùng của những yếu t$". 
Những yếu tó là thành phan cơ bản của một tổng thé. Khi 
Đức Phật giảng giải về Pháp “Niệm”, Ngài đã minh họa 
“Niệm” (chánh niệm) với một cây tre.. Ngài dà phán chia 
“Niệm' ra làm bón khu vực như saư Thân (thể chất), Thọ 
(cảm giác), Tâm (tâm thức) và Pháp (những đối tượng tâm 
thức), như người thợ cắt đã cắt cây tre ra làm bốn phân 
bang nhau. | 


d Buddha divided the Kàya (Physical) into 
subdivisions such as 

L. Anàpàna pabba (mindfulness on, In and Out 
breathing) ` i l 

2. Iriya — pathapabba (way of movement) 

3. Sampajarina pabba (clarity of consciousness). 

and so forth as the bamboo cutter shreds the 
bamboo into thin strips. Out of these 14 subdivisions the 
subject of todav's Dhamma Talk "(classification and 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila ^ 253 


division of elements) is the No. 5 subdivision. — By 
expounding this 5th subdivision. I hope to achieve the 
advantage that our meditators here will have less clinging 
on Attaditthi (ego — belief). Sakkayaditthi (personality 
belief) and see with clarity all the physical and mental 
phenomena of existence. 

Lại nữa, Đức Phat dà phan chia cat Than (thé chat) 
ra làm nhüng phan khu, nhu là: 1. Phần Số Túc: (chánh 
niệm vào sự vô và ra của hơi thở). 

2. Phần Tứ Oai Nghi: (trạng thái của sự chuyên 
động). 

3. Phần Tính Giác: (sự tỉnh tường của ý thức). 
và v.v. như thể người thợ cắt đã cắt cây tre ra thành những 
thanh mỏng. 

Trong số 14 phân khu này. cii dé cüa Pháp Thoai 
hôm nay (sự phán loại và chia vùng của những yếu tó) là 
phân khu thứ năm. Với sự giảng giải phân khu thứ năm 
này, Tôi hy vọng thành đạt sự lợi lạc đến những thiền giả 
của chúng ta tại đây sẽ giảm thiểu sự chap thü vào Nga 
Kiến (niềm tin vào Thực Ngã), Thân Kiến (niềm tin vào 
Bản Ngã) và được thấy một cách tinh tường tất cà hiện 
tượng về thé chất và tinh thần của kiếp sống. ` 


Lord Buddha preached “Oh Bhikkhus! All our 
meditators of Buddha Sàsana should ‘contemplate this 
‘physical body by dividing into elements. The way to 
contemplate is — This physical body is composed of Earth, 
Water. Fire and Wind elements. If meditators contemplates 
this wav, he comes to know this physical body, after all, is 
not mine, not my body, not-my possession but only a group 
of above mentioned elements. When meditator analyses the 
physical body he may realise (Rtpakkhandha) | as 
comprising of Four Elements: (Pathavidhatu) the solid or 


Nhüng Pháp Thoai cüa Ngai Dai Trưởng Lão Jatila 254 








earth elements, (Apodhatu) the liquid. or water element, 
(Tejodhatu). heat or fire element, (Váàyodhátu) motion or 
wind element. There are twenty numbers of Earth element. 

Düc Thé Tón dà thuyét giáng “Này Chu Ty Khuu! 
Tát cà nhüng thién già trong Phát Giáo cüa chüng ta phái 
thám sát xác thân vật lý này qua việc phân chia ra thành 
những yếu 16”, Phương hướng thám sát là — xác thân vật lý 
này được hợp thành của những yếu tó Dat, Nước, Lửa và . 
Gió. Nếu những thiền giá thám sát theo phuong huóng 
này, vị ấy đi đến liễu iri xác thân vật lý này, rốt cuộc rồi, 
chăng phải là của tôi, chăng phải là xác thân của tôi, chăng 
phải là sở hữu. của tôi, nhưng chỉ là một nhóm của những 
yếu tó đã được đề cập đến ở phần trén.' Khi thién giả phân 
tích xác thân vật lý, vị dy có thé chứng tri (Sắc Uán) được 
bao gồm bởi bón yéu tó: (Địa Giới) chất cứng hoặc yếu tổ | 
đất, (Thủy Giới) chất lỏng hoặc yếu tố nước, (Hỏa Giới) 
chất nóng hoặc yếu tó lứa, (Phong Giới) sự chuyển động | 
hoặc yếu tế gió. Yếu tó dát có só luong.là hai muoi. 


They are (1) head hair, (2) bodv hair, (3) nails, (4) 
teeth, (5) skin, (6) flesh, (7) sinews, (8) bones, (9) marrow, 
(10) kidneys; (11) heart, (12) liver, (13) membranes 
(including the pleurd and diaphram), (14) spleen, (15) 
lungs, (16) stomach, ý 17) intestines, (18) gorge, (19) faeces 
and (20) bram. ` wow 

Đó là (1) tóc, (2) lông, (3) móng, (4) răng, (5) da, 
(6) thị, (7) gân, (8) xương, (9) tủy, (10) thận, (11) tim, (12) 
gan, (13) màng nhậy, (bao gồm cá mang phổi và cơ hoành), 
(14) lá lách, (15) phối, (16) bao tử, (17) ruột già, (18) ruột 
non, (19) phần, và (20) óc não. Ex 


In the human body is divided info component parts, 
vou may find 42 items. The above 20 items starting from 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 255 


head hair to brain is (Pathavidhàtu) the solid or earth 
element. The characteristic of earth element is hardness — 
softness, roughnes s—. smoothness, heaviness — lightness, 
etc. Yes if you touch the bones, it is hard. If you touch head 
hair, it is rough and if flesh is touched, it is soft and 
smooth. These are different characteristics. When you take 
steps to walk by lifting legs sometimes it is heavy and 
sometimes light. When meditator contemplates on these 
elements, meditator should not note according to the names 
of elements contemplated. 

Trong co thé con nguói khi duoc phán chia ra 
những phần hợp thành, bạn có thê tìm thay 42 khoản mục. 
Hai mươi khoản mục ở trên, bắt đầu từ tóc cho đến óc não 
là (Địa Giới) là chất cứng hoặc yêu tố dat. Đặc tính cua 
yếu tố đất là cứng rán - mềm mại, thô nhám - mịn màng, 
nặng nề - nhẹ nhàng, v.v. Quả thật vậy. nếu bạn đụng vào 
xương thì nó cứng. Nếu bạn đụng vào tóc thì nó thô nhám 
và nếu đụng vào thịt thì nó mềm và mịn. Đây là những đặc 
tính khác biệt nhau. Khi bạn thực hiện những bước đi bằng 
cách đỡ đôi chân, có đôi khi thi nó nặng và đôi khi thì nó 
nhẹ. Khi thiền giả thâm sát vào những yêu tổ này, thiền giả 
không nên chú niệm nương theo những tên gọi của những 
yếu tó dang thâm sát. 


So when meditator experiences heaviness in lifting 
the legs. he should note “heavy, heavy”. Some meditator 
experiences heaviness in the head while he is engaged in 
sitting meditation, he must note “heavy, heavy”. By noting 
this he is noting Pathavidhatu (the solid or earth element). 
When meditators note roughness and hardness in his 
buttock, touching the floor, it is the solid or earth element 
(Pathavi). In walking meditation, meditator sometimes 

experiences smoothness or softness when meditators drops 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 256 


the foot on ihe ground or floor, Hen meditator is supposed 
to be noting the Pathavidhatu. 

Nhưthế, khi thiền gia có kinh nghiệm đặc tính nặng 
trong lúc đỡ chân, vị Ấy phải chú niệm “nang, nang”. Mot 
vài thién già có kinh: nghiém dác tính. nặng ở đầu trong khi 
vị ấy đang khán khít vào Thiền Toa, vi áy phåi chú niêm 

“năng, nüng". Vói viéc chú niém này là VỊ dy dang chu 
niém vao Dia Giói (chát cứng hoặc ' yêu, tó dát). Khi nhüng 
thiền giả chú niệm đặc tính thô nhám và cứng rán ở bàn tọa 
của mình, đang. dung cham sản nhà; đó là chất cứng hoặc 
yếu tó đất (Địa). Trong lúc Thiền Hành, có đôi khi thiền 
giả có kinh, nghiệm: đặc tính mịn rhàng hoặc mềm mại khi 
những thiền: giả hạ bàn chân trên mặt đất hoặc sàn nhà, khi 
đó thiền gia can phai chü niệm vào Địa Giới. 


Xin? Thiện) mediator on taking steps is heavy, 
sometimes light arid at other times the meditator feels the 
whole body is afloat. If meditators. note these 
characteristics us it occurs it is noting the Pathavidhatu 
(the earth element). Though meditautor may not spell as 
Pathavi, he hus contemplated one of the four elements, 
solid or earth element. The Pathavi element has 20 items. 

Co dói khi thién giả cảm giác nặng nẻ khi thực hiện 
những bước đi, đôi khi thì nhẹ và trong những lúc khác có 
cảm giác cá toàn thân lơ lững. Nếu những thiển giả chú 
niệm vào những đặc tính này như nó hiện bày, đó là dang 
chú niệm vào Địa Giới (yếu tổ dat). Cho du thién giả có 
thé không đánh v Àn dược từ ngữ Pathavi, vi áy dà thám sát 
một trong bón yêu) 10, chat cứng hoặc yeu tô đất. Địa Giới 
có hai mươi khoản. mục. : 


The aei or softness,’ the roughness and. 
smoothness, the heaviness or lightness are defined in that 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lào Jatila 257 


way in the conventional definition (Pannatti name). But 
they are the same in the analysis of element. Let us analyze 
the word hardness. If vou compare iron and brick, you 
may say iron is hard and brick is soft. When you compare 
brick and an earth block, you will define brick as hard and 
earth as soft. Examine the status of brick. When compared, 
to iron it is soft and when compared to ear th it is hard. 
Therefore in the analysis of element hardness and softness 
can be regarded as the same. This is called in Pali as 
(Upanita pannatti). Again, if earth is to compar ed to mud 
earth become hard and mud is soft. Earth - when 
compared with brick is soft but when compar ed to mud it is 
hard. Therefore, we can say hardness and sofiness is the 
same in the classification of element. , 

Su cüng rắn hoặc sự mềm mại, sự thô nhám hoặc 
sự mịn mảng, sự nặng né hoặc sự nhẹ nhàng được dinh 
nghĩa theo đường lối đó, là sự định nghĩa có tính qui ước 
(Danh xưng chế định). Nhưng chúng nó cũng tương tự 
trong viéc pan tích yéu tó. Chüng ta hãy phân tích từ ngữ. 

* sự cứng ran” . Nếu bạn so sánh sắt và gạch, bạn có thê nói 
sát cứng và bach mém. Khi ban so sánh gach và một cuc 
đất, bạn sẽ xác định gạch cứng và đất mềm. Khảo sát trạng 
thái của gạch. Khi đem so với sắt thì nó mềm và khi sánh 
với đất thì nó cứng. Do đó, trong việc phân tích yếu tố 
cứng và mềm có thé được xem nhu là tương. tự. Điều này 
trong từ ngữ Pàli gọi là “Dẫn chứng thực nghiệm chế 
định”. Lại nữa, nếu đất được so sánh với bùn thì đất trở 
thành cứng và bùn lại mềm. Đất — khi so với gạch, thi 
mềm nhưng khi sánh với bùn thì nó cứng. Do đó, chúng ta 
có thé nói sự cứng rắn hoặc sự mềm mại cũng tương tự 
trong việc phân loại yếu tó. 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 258 


Let us examine the roughness and smoothness, 
clothing made of coarse cotton is rough but poplin cloth 
made of fine cotton is smooth. But poplin cloth is rough 
when compared to silk. And silk becomes rough when 
compared to, other cloth of finer material. Roughness and 
smoothness is defined though comparison. Therefore, we 
can say roughness and smoothness as the same in the 
classification of element. 

Chúng ta hãy khảo sát sự thô nhám và sự mịn màng, 

y phục được làm. bởi bông vải thô thì thô nhám nhưng y 
ae mong duoc làm bói bóng vài min thi min màng. Tuy 
nhién, y phuc móng sé thó nhám khi so sánh vói hàng lua. 
Và lua tró thành thó nhám khi so sánh vói nhüng y phuc 
khác vói chát liệu. mịn hơn. Nhu thé, sự thô nhám và sự 
mịn màng đã được Xác định qua việc so sánh. Do đó, 
chúng ta có thể nói sự thô nhám và sự mịn mảng cũng 
tương tự trong việc phân loại yếu tó. 


Heaviness and lightness is also the same. In 
comparison it is different between a 10 viss measurement 
and 5 viss and 1 viss. Five viss is heavier and .1 viss 
lighter. The same with 1⁄4 viss measurement and 1⁄4 
measurement. If compared to 1 viss, 4 viss is lighter and 1 
viss is heavier. ` These are conventional definitions 
(Upanita pannatti names) so unreal: Therefore, heaviness 
and lightness are the same in the classification of element. 
So when our meditators contemplate hardness or sofiness, 
heaviness or lightness, roughness or smoothness it can be 
called meditators are noting Pathavidhatu (earth element). 
As mentioned above the earth element has 20 groups in 
one's own body star ting from head hair to brain. Next 
comes Apodhátu. ` The character of Apo is fluidity and 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 259 


cohension. It is water element. In one's own body there are 
12 groups of. Apodhatu. 

Cũng tương tự với sự nang nề và sự nhẹ nhàng. 
Trong sự so sánh, nó có sự khác biệt giữa khối lượng 10 
viss và 5 viss và | viss. Năm viss-thi nặng hon và 1 viss thì 
nhe hon. Tuong tu vói khối lượng 1⁄4 viss và 1⁄4 viss. Nếu 
so sánh với 1 viss, 1⁄4 viss thì nhe hon và 1 viss thi nặng 
hơn. Những định nghĩa có tính qui ước này (có tên gọi 
“Dan chứng thực nghiệm ché dinh") quả không thực. Do 
đó, sự nặng nề và sự nhẹ nhàng cũng tương tự trong việc 
phân loại yếu tó. Như thế, khi những thiển giả của. chúng ta 
thâm sát sự cứng ran hoặc sự mèm mai, sự nặng nề hoặc sự 
nhẹ nhàng, sự thô nhám hoặc sự mịn màng, thì có thé nói 
nhüng thién già dang thám sát Địa Giới (yếu tố đất). Như 
đã đề cập ở phần trên, yếu tó đất có 20 nhóm tr ong cơ thé 
cüa minh, bát dàu tir tóc cho dén óc nào. Ké tiép là dén 
Thüy Giói. Đặc tính của Thủy là chảy loang ra và quến tụ 
lại. Đó là yếu tổ nước. Có 12 nhóm của Thủy Giới ở trong 
cơ thể của mình. 


They are (1) bile, (2) phlegm. (3) pus, (4) blood. (5) 
sweat, (6) solid fat, (7) tears. (8) liquid fat. (9) saliva, (10) 
mucous, (11) synovial fluid. and (12) urine. When 
meditators notes tears or saliva or blood or sweat or urine, 
meditator is noting (Apodhátu) water element. 

Đó là (1) mật, (2) đờm, (3) mủ, (4) máu, (5) mó hói, 
(6) mở đặc, (7) nước mắt, (8) mở lỏng, (9) nước miếng 
(10) chất nhay, (11) chat lòng hoạt dich, và (12) nước tiểu 
Khi những thiền giả chú niệm nước mắt, hoặc nước miệng, 
hoặc máu, hoặc mỗ hôi, hoặc nước tiểu, thiền giả đang 
thâm sát (Thủy Giới) yếu tô nước. 


The characteristic of Apodhatu is fluidity and 
cohesion. Dried parts are joined together by water element 


Những Pháp Thoại của Ngài Dai Trưởng Lão Jatila 260 


which is cohesion. When one wants to bake bread or 
chapati (indian bread) one has to mix the flour with water’ 
to have cohesive effect. Then only it can be baked into 
bread. Water is the main instrument of binding the flour. 
Therefore if meditator contemplates the fluidity, cohesion 
and the flowing movement, it is noting water element (Apo) | 
in one's own body (noting of ' crying, crying, sweating, 
sweating, urinating, urinating” are. inclusive in Apo 
element). m M 
Đặc tính của Thủy Giới là chảy: loang ra và quén tụ 
lại. Do bởi yếu tố: nước, là sự quén tu lại đã làm những 
phần khô ráo được kết nối lại với nhau. Khi người ta muôn 
nướng bánh mì hoặc bánh ngọt (bánh mì Ấn Độ), người ta 
đã trộn bột mì với nước có tác dụng quén tu lai. Chí có nhu 
thé, mói có thé nuóng thành bánh mi. - Nước là công cu 
chánh yếu làm quén: tu bót mi lai. Do đó, néu thién giả 
thám sát sự cháy loang ra, sự quén tụ lại và sự chuyển động 

chảy loang, dé la. viéc thám sát yéu tó nước (Thủy Giới) 
trong cơ thể của minh (chú niệm vào “khóc, khóc, đồ mồ 
hôi, đỗ mò hôi, di tiểu, đi tiểu” là bạo hàm trong yếu tổ 
nước). 

(Apo) water element is 12 in hamit and (Pathavi) 
earth element is 20 and we have a total of 32 groups by 
adding these 2 element s. The details of 32 Kotthàsas are: 

(1) head hair, (2) body hair, (3) nails, (4) teeth, (5) 
skin, (6) flesh, (7) sinews, (8) bones, (9) marrow, (10) 
kidneys, (11) heart, (12) liver, (13). membranes, (14) * 
spleen, (15) lungs. (16) stomach, (17) intestines, (18) 
gorge, (19) faeces (20) brain, (21) bile, (22) phlegm, (23) 
pus, (24) blood, (25) sweat. (26) solid fat, (27) tears, (28) 
liquid fat, (29) saliva, (30) mucous, (31) synovial fluid, and ` 
(32) urine. 


Nhüng Pháp Thoài của Ngài Dai Trưởng Lão Jatila 261 


(Thuy Giới) yếu tố nước có số lượng 12 và (Địa 
Giới) yếu tå đất có số lượng 20, khi kết hợp hai yếu tó này 
lại thì chúng ta có tổng số là 32 nhóm. Những chỉ tiết của 
32 bộ phận là (1) tóc, (2) lông. (3) móng, (4) răng, (5) da, 
(6) thit, (7) gàn, (8) xương, (9) tủy. (10) thận, (11) tim, (12) 
gan, (13) màng nhay, (14) lá lách, (15) phổi, (16) bao tử. 
(17) ruót già, (18) ruót non, (19) phán, (20) óc nào, (21) 
mật, (22) dom, (23) mủ, (24) máu, (25) mô hôi, (26) mó 
dác, Q7) nuóc mát, (28) mó lóng, (29) nuóc miéng, (30) 
chát nhày. (31) chát lóng hoat dich, và (32) nuóc tiểu. 


Since one's body consists of four great elements if 
you add two more elements, there will be 42 groups 
(Kotthasas). There are four kinds of (Tejo) heat element. 

1. Santappana Tejo: is the normal body heat before 
the feverish temperature is reached. 

2. Jirana Tejo: is the aging process of heat that 
mature a person in to old age. When mangoes cannot ripe 
readily we have to give heat to ripen the mangoes. So also 
this Jirana Tejo give heat to persons to become mature and 
grow into oldage. 

3. Daha Tejo: is very severe and a person has to 
cry for help due to unbearable heat when Daha Tejo 
attacks one’s body. . 

4. Pacaka Tejo: is the heat that help divest the food. 
If a meditator notes the heat or the cold in one's own body 
“heat, heat" or "cold, cold" the contemplation of Tốt (fire 
or heat element) is accomplished. 

Tir khi co thé cüa con nguói góm có bón yéu tó dai 
hién, néu ban thém vào hai yếu tó nữa thì nó sẽ là 42 nhóm 
(bộ phận). Có bón thể loại về (Lửa) yếu tó nhiệt khí. 

1. Hóa Nhiệt Khí: là nhiệt độ cơ thé bình thường 
trước khi đạt đến nhiệt độ của cảm sót. 


Nhüng Pháp Thoai cüa Ngài Dai Truóng Lão Jatila 262 








2. Lão Nhiệt Khí: là quá trình lão hóa nhiét làm 
con nguói tién tói dó tuói già nua." Khi những trái xoài 
không thể chín một cách dé dàng, chúng ta có thể cung cấp 
nhiệt độ để làm chín những trái xoài. Cũng như thế, chính 
Lão Nhiệt Khí này cung cấp nhiệt độ cho con người đề 
được trưởng thành và tiến dàn tới độ tuôi lão mal. 

3. Hóa Hóa Nhiét Khí: là rát nghiém trong và con 
nguói phài bát khóc dé có Sự Cứu giúp -với nhiệt độ không 
thể chịu đựng nỗi khi Hóa Hóa Nhiệt Khí tắn công vào cơ 
thé của con người., l D RT 

4. Tiéu Hóa Nhiét Khí: là nhiệt độ giúp tiêu hóa 
vật thye. -- : 

Nếu thién giá chú niệm vào sự nóng hoặc sự lạnh 
trong cơ thể của mình “nóng, nóng”, hoặc “lạnh, lạnh", là 
đã thực hiện sự thám sát và Hỏa Giới (yếu tó lửa hoặc nhiệt - 
khí). os 


The last one is (Váyodhàtu). ‘motion or wind 
element. There are six kinds of wind element. 

rễ Uddhangama Vayo: is the wind that moves 
upwards (like vawning, hiccupping, belching. ctc.) 

m Adhogama Vayo: is wind that moves downward 
(it helps pushing excrements urinating, faring etc.) 

3. Kussittha Vayo: is wind that play havoc inside 
the stomach, making noises, etc. 

4. Kotthasaya Vayo: is wind inside the intestines (it 
Pressures the food in the intestine). i 

5. Engànusàri Vayo: is wind that plays an 
important part in the movement of legs, hands, opening and 
closing eyes and so forth. 

6. Assásapassása Vàyo: in breathing and out 
breathing. How fo contemplate the Vayodhatu, Supporting 
of the body to stay upright is Vàyodhàtu. So when 


Những Pháp Thoại cửa Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 263 


meditator notes standing, standing it is noting Vàvo(wind 
element). Rising and falling of the abdomen is wind 
element, when meditator notes "rising, falling" he is noting 
Vavodhatu. 

Diéu cudi cüng là (Phong Giới) sự lay động hoặc 


yêu tô gió. Có sáu thể loại về yêu tô gió: 


(m 


1. Hướng Thượng Phong: là gió chuyên hướng lén 
trên (như ngap, nác cục, ợ hơi v.v.). 

2. Hạ Lạc Phong: là gió chuyên hướng xuống thấp 
(như thái những chất bài tiết tiêu tiện, xì hơi, v.V.). 

3. Nội Tạng Phong: là gió chuyển vận tàn phá bên 
trong bao tử, tạo ra những tiếng động, v.v. 

4.Tràng Y Phong: là gió ở trong ruột già (nó thúc 
đây vật thực vào trong ruột). 

5. Chuyển Động Phong: là gió đóng một phần 
quan trọng trong su chuyên động chân, tay, đóng và mở 
mát, và v.v. 

6. Số Tức Phong: hói thở vo và ra. | 

Làm thế nào thám sát Phong Giới? Việc hỗ trợ cơ 
thể cho được thẳng đứng là Phong Giới. Như thế, khi thiền 
già chú niệm việc đứng, đứng, đó là sự chú niệm Phong 
(yếu tổ gió). Sự phông lên và xộp xuống của bụng là yếu 
tố gió, khi thiền giả chú niệm *phóng, xộp”, là vi ay dang 
chú niệm Phong Giới. 


When sitting the stiffness occurs at the backside and 
it is (Vàyo) wind element. Walking. stepping forward is 
also Vàvodhàtu. Pushing towards inclined direction is also 
Vayodhatu. When meditator notes all these movements of 
the limbs, legs. hands and so forth are all (Vayodhatu) 
wind or motion element. 

Khi Thiền Toa, sự cứng do hiện bày ngay phía sau 
và đó là (Phong) yêu tó gió. Thiàn Hành, buóc tói truóc 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lao Jatila 264 


cüng là Phóng Giói: Thüc dáy nghiéng và phía trước cũng ! 
là Phong Giới. Khi thiền giả chú niệm tat cả những chuyển 
động về chân tay, đôi chân, cánh tay và v.v. tat cả những 
việc đó là (Phong Giới) yếu tố gió hoặc yếu tố lay động. 


The grand total is 42 items (Kotthasas). The detail 
counting will be Pathavidhatu is 20, Apodhatu is 12, 
Tejodhatu is 4 and Vayodhatu is 6 making the total 42. 
Buddha further explained, if the butcher or his assistant 
killed a bull and placed it at the crossroad. evervbody 
regarded this as a carcass of a bull. But when the butcher 
dissected the meai into small bundles weighing one viss 
each the people will see these meat as beef. 

Tóng cộng là 42 khoản muc (Bó Phán). Viéc dém 
chỉ tiết thì Địa Giới sẽ là 20, Thủy Giới là 12, Hỏa Giới là 4 
và Phong Giới là 6, làm cho tổng số là 42. Đức Phật đã 
giải thích thêm, nếu người dó té hoặc người phụ giúp của 
ông ta đã giết một con bò và đặt tại ngã tư đường, mọi 
người đều coi đây như là xác của một con bò. Tuy nhiên, 
khi người đồ té mó xẻ thịt ra thành những mảnh nhỏ có 
trọng lượng một ViSS, mọi người sẽ thay nhüng thit nay là 
thit bo. ` 


So also the Khandha aggregates of one’s own body 
is regarded as my body, my possession and so forth. But 
when it is divided into four different elements of earth 
element, water element, heat element and wind element, 
there is no such thing as self, ego, atta or personality to be 
attached to the group of 42 items (Kotthàsas). By such 
realisation one cannot and will not cling to ego — entity, 
ego belief and his Sakkàva Ditthi is entirely abandonned 
and such kind of a meditator will strive towards the 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 265 


attainment of Magga Nana and Phala Nana and thus 
realise Nibbana. 

Cüng nhu thé, tap hop lai nhüng Uân của chính cơ 
thể mình, thì được xem như là cơ thể của tôi, SỞ hữu của 
tôi, v.v. Tuy nhiên khi phân chia ra làm bốn yếu tố khác 
nhau của yếu tó đất, yếu tô nước, yếu tô lửa và yếu tó gid, 
thì quả thật chăng phải là một Tự Ngã. Thực Ngã, Hữu Ngã 
hoặc Bản Ngã, chỉ được kết thành một nhóm của 42 khoản 
mục (Bộ Phận). Do việc thực hiện như thé, người ta sé 
không thé nào bám giữ lấy một Thực Ngã, một Bản Ngã và 
Thân Kiến về mình được hoàn toàn buông bỏ, và hạng 
thiền giả như thế sẽ nỗ lực hướng tới sự thành đạt Tuệ Đạo 
và Quả, và do vậy chứng tri Níp Bàn. 


Therefore our meditators here should contemplate 
on Pathavidhàtu (the solid or earth element), Apodhatu 
(the liquid or water element), Tejodhatu (heat or fire 
element) and Vàyodhàm (motion or wind element), the four 
great elements which form into a group of aggregates 
called Khandha. 

Do dó, nhüng thiền giả của chúng ta nên thâm sát 
vào Địa Giới (chất cứng hoặc yếu tố đất), Thủy Giới (chất 
lỏng hoặc yếu tố nước), Hỏa Giới (chất nóng hoặc yếu tó 
lửa) và Phong Giới (sự chuyển động hoặc yếu tố gió), cả 
bốn yếu tố đại hiển khi tập hợp lại vào một nhóm được gọi 
là Uân. 


By contemplating thus may our meditators realise 
that human bodies are after all groups of four great 
elements but no such ego — entity or personality belief to be 
relied on. By persistent noting of these four elements and 
realising the true nature of one's own body, may all our 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 266 











^ 


meditators attain Nibbana, the end of all suffering in the 
Shortest possible time, AR 

Qua. sự thám sát nhu thế, mong rằng những thién 
giá cüa chüng ta nhán thüc được rằng những xác thân con 
người, rốt cuộc tôi, chỉ là những nhóm của bón yếu tố đại 
hiển, nó chăng phải là một Thực Ngã hoặc niềm tin vào 
Bản Ngã mà có thể hương tựa vào. Với sự kiên trì chú 
niệm vào bốn yếu tố này và liễu tri tính chất trung thực của 
chính cơ thể mình, mong rằng tất cả những thiền giá của 
chúng ta chứng đắc Níp Bàn, chám dứt mọi khó đau trong 
một thời gian có thể ngắn nhát, | 


Sadhu! Sadhu! Sadhu! 
Lanh Thay! Lanh Thay! Lanh Thay! 





Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 267 


THOSE WHO CAN DIFFERENTIATIVE "CAUSE AND EFFECT 
IS A CULA SOTAPANNA: | 


NHỮNG HANH GIA NÀO CÓ THỂ PHÂN BIỆT 
“NHÂN VÀ QUẢ” LÀ MỘT TIỂU THẤT LAI 


The name of today s Dhamma Talk is those who can 
differentiate "Cause and Effect" is a Cilla Sotàpanna, Cùla 
meaning “small”, so 1 interpret as junior Sotapanna. It 
means not a full — fledged Sotàpanna yet. ¿A meditator 
after a certain time of practice came to know that there is 
only Nàma and Rùpa but no self, no ego — entity, no man, 
no woman. After that stage, d meditator will come to know 
“Cause and Effect”. Paccaya Pariggala Nana, the 
knowledge that distinguishes between cause and effect. 

Tên của Pháp Thoại hôm nay là. “những hành giả 
nào có thé phân biệt “nhân và quà" là một Tiểu Thất Lai”. 
Cùla có ý nghĩa “nhỏ”, như thế Tôi dịch là “tiêu Thật Lai". 
Nó có ý nghĩa vẫn chưa là bậc Thất Lai trọn vẹn. Thiển 
giả, quả thật vậy sau một thời gian tu tap, đi đến liễu tri 
rang chỉ là Danh và Sắc, mà chăng phải Tự Ngã, chăng 
phải Thực Nga, chăng phải người nam, chăng là người nữ. 
Sau giai đoạn đó, thiền giả sẽ tiến tới liễu trí “Nhân và 
Quả”. TuỆ Thủ Chấp Duyên Sinh, tuệ liễu tri về sự phân 
- biệt giữa nhân và qua.” Ps 


Until Cause and Effect theory is digested a clear 
vision, a proper perspective on the cycle of. life is not 
possible. Some have belief there is a soul which never 
perishes but transfer to another body — another existence. 
Living beings after discarding the old body, transfer into a 

Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 268 








new body and believes that the human soul is a permanent 
entity. Such a belief is called “Sassata DiHhi” Eternity 
belief — the belief in the existence of a persisting Ego — 
entity, Soul or Personality, existing independently of those - 
physical and mental’ processes that constitute life and 
continuing even after death. 

Cho dén khi nguyên lý Nhân và Quả đã được nhìn 
thấy một cách thấu hiểu rõ rằng thì một bói cảnh thích hợp 
trong Thế Luân không còn tòn tai. Một vài người có niềm ` 
tin rằng linh hôn không bao giờ bị hoại diệt, nó chỉ chuyển 
đổi sang một cơ thể khác — một kiếp sống khác. Chúng 
sanh sau khi loài bỏ xác thân củ, chuyển sang một xác thân 
mới và có niềm tin’ rằng linh hồn cda con nguói là mót thuc 
thé thuóng hang. . Niém tin nhu thé duoc goi là "Thuóng 
Kiến” niềm tin vào: thường hằng - niềm tin vào sự hiện hữu 
của một Thực Ngã, linh hồn hoặc Bản Ngã hiện hữu độc 
lập với những diễn biến của những tâm sinh lý, tạo thành 
kiếp sông và luôn mãi tiếp tục thường hằng sau khi chết. 


On the Bia hand, there are people who believe in - 
"Uccheda Ditthi" Annihilation belief — the belief in the 
existence of an Ego = — entity or Personality as being, more 
or less identical with those Physical and mental processes, 
and which there ore at the dissolution. at death, will come 
to be annihilated. 

Vé màt khác, có nhiéu người tin vào "Đoạn Kiến” 
niềm tin vào sự hoại diệt hoàn toàn — niềm tin vào sự hiện ' 
hữu của một: Thực Ngã hoặc Bản Ngã như thể chúng sanh, 

cho du nhiều hơn hoặc ít hơn, cũng ¢ giống nhau với những 
diễn biến về tâm sinh lý, và như thế vào lúc của sự tan rã, 
vào lúc của sự tử vong, sẽ di đến hoại điệt hoàn toàn. 


Somé belief sentient beings are créated by God. We 
are here not to criticize, not to give judgment which belief 


Những Pháp Thoai của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 269 


is right or wrong. Here we want to expound Buddha s 
doctrine. According to Buddha in the samsaric existence 
beings arise as effects of resultant causes. In the doctrine 
of Paticcasamuppada | or Dependent Origination is 
expounded thus — Avijjà paccaya Sankhara. | Through 
ignorance (Avijjà) there arises Sankhàrà (effort or Kamma 
formation). 

Một vài người có niềm tin là Thượng Đề đã tạo ra 
chúng sanh. Tại đây, chúng ta chăng phải chỉ trích, chăng 
phải nêu lên lời phán quyết rằng niềm tin đó là đúng hay 
sai. Tại đây, chúng ta chỉ muốn trình bày chi. tiết những 
giáo lý của Đức Phật. Nương theo Đức Phật, chúng sanh 
khởi thủy hiện hữu trong vòng luân hồi là do ảnh hưởng 
bởi tác động những nhân tố. Trong giáo ly của Liên Quan 
Tương Sinh hoặc Tùy Thuộc Nguyên Nhân đã có giải thích 
cặn kẽ như sau — Vô Minh Duyên Hành. Xuyên qua sự bất 
liễu tri (Vô Minh) chính nơi đó bắt nguồn ra Hành (sự nỗ 
lực hoặc Nghiệp Báo). 


Sankhàra paccayà Vinnánam: through the Kamma 
formation (in the past life) is conditioned Consciousness (in 
the present life). 

Hành Duyên Thúc: xuyên qua Nghiệp Báo (trong 
kiếp sống quá khứ) đã tạo diéu kiện cho sự nhận thức 
(trong kiếp sông hiện tại). 


Vinnàna paccayà Nàma  Rüpam: through 
consciousness are conditioned the Mental and Physical 
Phenomena (Nàma-Ripa) i.e. that which makes up our so 
— called individual existences. 

Thức Duyên Danh Sắc: xuyên qua sự nhận thức đã 
tạo điều kiện cho hiện tượng tinh thần và thể xác (Danh — 
Sắc) có ý nghĩa chính việc đó hình thành cái goi là những 
hiện hữu cá nhân. 

Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 270 





Nàma Rüpa Paccaya Salayatanam: 
"ental and Physical Phenome 

Ses: je the . five: Physic 
as the sixth. 
Danh Sắc 


al sense. . organs, and 
C " i 
O nsciousness 


js Duyén Luc Xứ; Xuyén qua hién tượng .- 
1 A ` A Pes sex PA 
nh thân và thê xác đã tạo điều kiệt 

hà 


1 sáu trú x ur: 


Có nghĩa là 
hức-là sáu, 


! giác quan thuộc thé chat và yt 


dis Salayatana Padccay 

Onditioneg the (s Atal) impre: 
gi Luc Xứ Duyên Xúc; Xuyên qua 
b. (Cám xúc tinh thân) SỰ Cảm xúc (xúc 


'à Phasso; through the six bases. 
won (contact), 


sáu trú xứ tạo điều 


ensorial me 


cham). 
SM " Phassa paccaya Vedan: through the impression is 
“loned feeling. l : 
ki n Xúc Duyên Thọ: xuyên quà su cảm xúc tạo điều 
(Cg tho, —- 
To, ?cy;,_ Vedaná: Paccaya — T, anh: through feeling iş 
F ined craving, " 
uya `. Tho Duyén Ai: Xuyén qua Su cám tho tạo điều kiện 
<. 1 = EE ` P . 
lc m r anha paccayd Upádànam: through craving is 
X ch zed clinging! : 
es Md Duyén Thi: xuyên qua Sự luyến ái tạo điều kiện 
Sti láy. > 
ma - ; 
So SN +, C ddána Paccayd Bhavo: through clinging is 
dc a. eet the Process of Becoming. “consisting In the 
—> Tay the passive life process Le. the rebirth — 
>= = K amma procesy (Kamma ‘Bhava) and as its 
7 cebirth. proces 


5 (Upapatti Bhava). 


"áp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 271 


Thü Duyén Hüu: xuyén qua su bám giữ lay tạo 
điều kiện tiến trình của sự Trở Thành, bao gồm tiến trình 
tích cực và tiêu cực trong đời sống, có ý nghĩa là sự tái tục 
— được sản sinh bởi tiến trình Nghiệp (Nghiệp Hữu) và kết 
quả của nó, tiến trình sự tái tục (Tái Tục Hữu). 


Bhava paccayà Jati: through the (rebirth producing 
Kamma) Process of Becoming is conditioned rebirth. 

Hữu Duyên Sanh: xuyên qua (sự tái tục được sản 
sinh bởi Nghiệp) tién trình của sự Trở Thành tao điều kiện 
sự tái tục. 


Jàti paccayà Jaràmaranam etc: through Rebirth 
are conditioned old age, death (sorrow, lamentation. grief 
and despair). Thus arises this whole mass of suffering 
again in the future. 

Sanh Duyên Lão Tử v.v: xuyên qua sự Tái Tục tạo 
điều kiện lão mại, tử vong (uu n não, khóc than, sầu khó và 
tuyệt vọng). Như thế một khối lớn của sự đau khổ này lại 
khởi sanh lần nữa trong tương lai. 


This is how the doctrine of Dependent Origination 
is fo be understood. The second definition of cause and 
effect is an account of Kammic effect. Please have a look 
at the persons through they are all human beings why are 
they not exactly alike, only the protruding head and 
shoulders are alike. 

Tai day lam thé nào giáo ly vé Tuy Thuóc Nguyén 
Nhân phải được liễu tri. Định nghĩa thứ hai vé Nhân và 
Quả là một sự giải thích về Nghiệp. Quả. Xin hãy có một 
cái nhìn vào những người ở giữa tất cả mọi người mà tại 
sao họ lại không hoàn toàn giống nhau, chỉ có việc nhô ra ở 
Hầu và hai vai là giống nhau. 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 272 


Regarding this unsimilarities among human beings, 
in one Sutta — A young man by the name of Subha put 
forward a question to Buddha: - “Venerable Sir, some 
people have long life, some short life; some are sickly, some 
are healthy, some are pretty, some ugly some people have 
plenty of friends and servants, some have none, some are 
wealthy, some.poor, some are of noble birth, some of low — 
class, some learned some illiterate. Will the Venerable Sir 
explain the causes? Buddha wanted to test Subha young 
man and answer éd in brief "the uns imilarities are due to 
Karmic effects" l 

Về việc bát tương xứng ở giữa nhân loại đây, trong 
bài kinh — một thanh niên có tên gọi Subha nêu lên một câu 
hỏi với Đức Phật "Kính bach Ngài, có mót vài nguói duoc 
truóng tho, mót vài lai đoàn tho; một vài người bệnh hoan, 
một vải lại khỏe mạnh; một vải người xinh đẹp, một vài lại 
xấu xa; một vải người có đầy đủ bạn bè và người phục vụ,. 
một vài lại chắng có một ai; một vài người giảu có, một vài 
lại nghèo khó; một vài người sinh ra ở giai cấp thượng lưu, 
một vài lai ở giai cáp ha liệt; một vài người có học vấn, một 
vài lại thất học. Kính xin Ngài giải thích những nguyên 
nhán?". Đức Phật muốn thử nghiệm thanh niên Subha và 
đã trả lời ngắn gon "su bát tuong xüng là do bói nhüng 


Nghiép Quả”. 


Young man T m requested the Buddha lo explain 
in detail ashe could not understand the brief answer. 
Buddha expounded "Young man Subha, the longevity of life 
depends on: their previous actions, those who indulge in 
killing others were short lived, those who refrain from 
killing enjoved longevity of life. The killing is the cause 
and short life is the effect. Refraining from killing is the 
cause and longev ity of life is the effect. B 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng ! Lão Jatila 273 


Thanh niên Subha đã thỉnh cầu Đức Phật giảng giải 
thêm chi tiết vì anh ta đã bất liễu tri với câu trả lời ngắn 
gọn. Đức Phật giảng giải chỉ tiết "Này thanh niên Subha, 
một đời sống trường thọ tùy thuộc vào những hành động 
trước đó của họ. với những ai dễ duôi trong việc sát sanh 
mạng khác thì sẽ bị đoản thọ, với những ai ty kém ché 
trong việc sát mang thi được hưởng một đời sống trường 
thọ. Việc sát mạng là nhân và đoản thọ là quả. Tự kềm 
. ché trong việc sát mạng là nhân và một đời sóng trường thọ 
là quả. 


Those who indulge in cruelties on others with all 
kinds of weapons are poor in health. Those who were kind 
to others enjoyed good health. Young man Subha, there 
are some who were easilv aroused to anger and when in 
anger their appearance were cruel and ugly and used 
abusive language on others and due to their unwholesome 

deeds and speech such kind of persons were born to 
(Apaya) nether worlds even if they are E m to human 
world they have ugly a appearances. 

Vói nhüng ai dé duói trong nhüng hành dóng tàn ác 
vào những chúng sanh khác với đủ loại vũ khí thi có sức 
khỏe yếu kém. Với những ai có tâm từ ái với những chúng 
sanh khác thì được hưởng sức khỏe tốt. Này thanh niên 
Subha, với những ai dễ bị kích động trong việc sân hận và 
trong khi sân thì ngoại hình của họ trông độc ác và xáu xí, 
và düng nhüng ngón tir thóa mạ vào những người khác, và 
ho tạo tac những Ngữ và Thân Bát Thiện Hạnh, thé loại 
những người như thế sẽ tái tục vào những cõi giới ty liệt 
(Khổ Thú). nếu họ tục sinh vào cối Nhân Loại thì họ có 
ngoại hình xấu xa. 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 274 


Those who were kind and patient have handsome 
appearances. ' Patience and kindness is the cause and the 
handsome appearance is the effect. Some were jealous of 
other people, they envy other persons success and. 
prosperity, such kind of persons -have no friends and 
assistants. Some persons are happy and generate Mudita 
(sympathetic joy) for other persons success and prosperity 
and such kind . of persons have plenty of friends and 
assistants. ` 

Với những ai có Tâm Từ Ái và kiên nhẫn thì có 
ngoại hinh xinh đẹp. Tính kiên nhãn và Tâm Từ Ái là nhân 
và ngoại hình xinh đẹp là quả. Một vài người dé ky với 
người khác, họ ganh ty vé sự thành công và sự thịnh vượng 
của người khác, thể loại những người như thể không có bạn 
hữu và những người phục vụ. Một vài người hoan hy và 
phát sinh lóng Bi Mán (niém thién cám) dén sự thành công | 
và thịnh vượng của những người khác, và thé loại những 
người nhu thế có đầy đủ bạn hữu và những người phục vụ. 


Having: Mudita (sympathetic joy) is the cause and 
having plenty of friends and assistants is the effect. Being 
jealous and'envious is the cause and having no friends and 
assistants is the effect. Persons wlio were generous and 
gave Dana to other needy persons are successful and 
wealthy. Some persons were miserly and never gave Dana 
to other persons, such kind of persons are poor. 

Có lóng Bi Man (niềm thiện cảm) là nhân và có day 
đủ những bạn hữu và những người phục vụ là quá. Có lòng 
đố ky và ganh.ty là nhân và không có bạn hữu và những 
người phuc vu là quả. Với những người có tâm rộng lượng 
và ban bó xã thí đến những người nghèo khó khác thì được 
thành công và giàu có. Một vài người có lòng bỏn xẻn và 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 275 


chăng bao giờ ban bố xã thí đến những người khác, thé loại 
những người như thê thì nghèo khô. 


Buddha continued “Young man Subha, some 
persons did not want to learn and they did not impart their 
knowledge to others and such kind of persons became 
illiterate as a result. Some persons try to learn and they 
willing impart the knowledge to others and such kind of 
persons are intelligent and learned. These are Kamma — 
Samudaya, Kammic cause and effect. Meditators should 
know about Khanika Samudaya. It denotes ever changing 
cause and effects. 

Đức Phật tiếp tục “Này thanh niên Subha, một vài 
người chăng mong câu viéc hoc hói và ho chăng phó bién 
kiến thức đến những người khác, và với kết quả thê loại 
những người như thế là trở thành thất học. Một vài người 
nỗ lực học hỏi và họ sẵn lòng phó biến kiến thức đến những 
người khác, và thể loại những người như thé thì thông minh 
và có học thức. Đó là Tập Thành Nghiệp, Nghiệp Báo 
Nhân và Quả. Những thiên giả nên liễu tri vẻ Sát Na Tập 
Thành. Nó biểu thị việc luôn chuyển đổi của nhân và quả. 


When our meditators make a detail study of their 
present meditation practice they will find everything has 
cause and effect. In the walking meditation, intention to 
step is cause and stepping is effect and the stepping is 
cause and noting of the step is effect. The same analogy 
applies in lifting, moving and dropping of the log. 
Intention to lift is cause, lifting is the effect and lifting is the 
cause and noting of lifting is the effect. 

Khi nhitng thiền gia của chúng ta thực hiện một su 
nghiên cứu cặn kẽ vào việc tu tập thiền định của họ ngay 
hiện tại, họ sẽ tìm thấy mọi thứ đều có nhân và quả. Trong 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 276 


việc Thiền Hành, tác ý muốn đỡ là nhân và việc bước đi là 
quả; khi việc bước đi.là nhân và việc chú niệm vào bước đi 
là quả. Áp dụng tương tự vào việc dỡ bước, duỗi chân và 
hạ xuống khúc gỗ. Tác ý dé dỡ là nhãn, việc dỡ là quả; và 
việc đỡ là nhân và việc chú niệm vào việc dỡ là quả. 


When noting rising and falling of the abdomen, 
breathing in is. the cause, the rising - of the abdomen is the 
effect, the rising of the abdomen is cause and the noting of 
the rising is the effect. In the falling process, intention to 
breath — out i$ the cause, the falling of the abdomen is 
effect. next, the fulling of the abdomen is cause and noting 
the falling of the abdomen is effect. When seeing an object 
a meditator may think seeing is I, it is not so, but the cause 
and effect process is, working. 

Khi chú niệm sự phòng lên và xôp xuóng cüa bung, 
hơi thó vào là nhân, sự phóng lên:của bụng là quả, sự 
phông lên của bụng là nhân và sự chú niệm vào sự phóng . 
lén là quà. Trong dién bién cüa sy xóp xuóng, tác y cüa hoi 
thó ra là nhân; sự xộp xuống của bụng là quả, kế tiếp, sự 
xộp xuống của bụng là nhân và sự chú niệm vào sự xộp 
xuóng của bung là quả. Khi nhìn một cảnh Sắc, thiển giả 
có thể nghĩ việc thấy là Tôi, quả thật.không phải vậy, đó 
chí là sự diễn biến nhân và quả đang vận hành. 


When noting sight, there should be (1) good eye 
sight, (2) presence.of light, (3) pr esence of seeing object (4) 
presence of consciousness. These four elements are the 
cause and seeing is the effect. Next, seeing is the cause and 
noting of seeing is the effect. When noting hearing, there 
must be (1) good ear, (2) presence of sound, (3) absence of 
obstacles betw een sound and ear, (4) presence of 
consciousness. ` These four elements are the cause and 


Nhüng Pháp Thoai cüa Ngài Dai Truóng Láo Jatila 277 | 


hearing is the effect, next hearing is cause and noting of 
hearing is the effect. 

Khi chü niém viéc tháy, càn phài có (1) thàn kinh 
nhãn (nhãn thanh triệt), (2) ánh sáng hiện hữu, (3) cánh sắc 
hiện hữu, (4) y thức hiện hữu. Bồn yếu tố này là nhân và 
việc thấy là quả. Kế tiếp, việc thấy là nhân và việc chú 
niệm vào việc thấy là quả. Khi chú niệm việc nghe, cần 
phải có (1) thần kinh nhĩ (nhĩ thanh triệt), (2) âm thanh hiện 
hữu, (3) không có vật cản ngăn giữa âm thanh và lỗ tai, (4) 
ý thức hiện hữu. Bốn yếu tố này là nhân và việc nghe là 
quả, kế tiếp, việc nghe là nhân và việc chú niệm vào việc 
nghe là quả. 


When noting eating, there must be (1) good tongue, 
2) some taste (whether hot, sweet or salty), (3) presence of 
fluid. (4) presence of consciousness. These four elements 
are the cause and the discovery of taste is the effect. Next 
discovery of taste is the cause, noting the taste is the effect. 
When noting the sensation, there must be (1) bodv 
consciousness — sensitive material qualities of body (note if 
the body consciousness is marred it has no sensations, end 
of finger nails, defective or dead skin have also no 
sensations). (2) presence of object, (3) presence of actual 
touching, (4) presence of sensations consciousness. 

Khi chú niệm việc ăn, cần phải có (1) thần kinh 
thiệt, (2) một vài cảm vị (bất luận nóng, ngọt hoặc mặn), 
(3) lưu chất (nước miếng) hiện hữu, (4) ý thức hiện hữu. 
Bon yeu tố này là nhân và sự phát hiện ra cảm vị là qua. 
Kế tiếp, sự phát hiện ra cảm vị là nhân, việc chú niệm là 
quả. Khi chú niệm sự cảm xúc, cần phải có (1) phám chát 
y thức nhậy cảm của co thé (ghi chú: néu phàn y thức cơ 
thê bị hư hoại thì nó không có cảm xúc, cho tới cuối móng 
tay, khiếm khuyết hoặc da chết cũng không có cảm giác), 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 278 


(2) đối tượng xúc hiện hữu, (3) cảm xúc hiện hữu, (4) ý 
thức cảm xúc hiện hữu. 


These four elements are the cause and touching 
sensation is the effect. Next touching sensation is the cause 
and the noting is the effect. When noting the smell, there: 
must be (1) presence of good nose, (2) presence of smell. 
(3) smell bearing wind, (4) presence of consciousness. 
These four factors are the cause and the smell is the effect. 
next the smell is the cause, the noting is the effect. 

Bón yéu tó này là nhán và sy cám xüc là quà. Ké 
tiép, su cam xúc. là nhân và sự chú niệm là quả. Khi chú 
niệm ngửi mùi, cần phải có (1) thân kinh tỷ, (2) mùi hơi 
hiện hữu, (3) gió mang mùi hơi di, (4). y thüc hién hüu. 
Bón yéu tó này là nhân và sự ngứi mùi, là quả, kế tiếp, việc 
ngửi mùi là nhân và việc chú niệm là quả. 


Therefore, seeing, hearing, smelling . eating, 
touching are all cause and noting of them are the effects. 
By their own experience, the meditator came to know, that 
the effect arise out of the causes. The effect do not appear 
without causes and if there is ño cause there can be no 
effect. Sentient beings also appear with causes. Whatever 
actions done by sentient beings with sensual desire is 
transformed into Kammic effects. -These are causes for a 
cycle of samsaric effects. Xe 

Do dó, tat cá việc thấy, việc ache, viéc ngui, viéc 
an, viéc dung là nhân và việc chú niệm vào những việc đó 
là quả. Qua kinh nghiệm của bản thân, thiển giả đi tới liễu 
tri rang qua khói thüy bởi do nhân: Quả không hiện bày 
ngoài yếu tố nhân và nếu không có nhân thì quả sẽ không 
có. Hiữu tình chúng sảnh hiện bày cũng bởi do nhân. Với 
lòng dục vọng mà hữu tình chúng sanh đã tạo tác ra bất 


Những Pháp Thoại của Ngài Dai Trưởng Lão Jatila 279. 


luận những hành động nào, sẽ được chuyên động thành 
những Nghiệp Quả. Đây là những nguyên nhân cho quả 
báo của vòng luân hôi. 


These causes and effects will repeat by itself until 
process can be terminated by A rahatta Magga. When 
Kammic causes exist the effect is becoming of Nàma-Rùpa. 
Therefore these factors causes rebirth, shaping the destiny 
of beings. In the scriptures, it is described thus— when 
sounds are made into the forest the echo comes back. 
Sound made from this side is cause and coming back echo 
sound is the effect. If a person look into the mirror, he can 
see his own image, person is the cause and image is the 
effect. The same with rubber stamp example. After 
applving ink from ink pad on rubber stamp and stamp it on 
paper there is the marking on the paper. Rubber stamp is 
the cause and marking is effect. . 

Những nhân và quả này sẽ lặp đi lặp lại bởi tự chính 
nó cho đến khi sự diễn biến có thể được chấm dứt do bởi 
Đạo Vô Sinh. Khi nhân tố Nghiệp Báo hiện hữu thì quả trở 
thành Danh — Sắc. Do đó, những yếu tố này gây ra sự tái 
sinh, hinh thành vận mệnh của chúng sanh. Trong giáo 
điển, nó được diễn tả như sau — khi thực hiện những âm 
thanh trong rừng già, âm thanh vang dội lại. Âm thanh 
được thực hiện tại chỗ này là nhân và âm thanh vang dội lại 
là quả. Nếu một người ngắm nhìn trong gương, vị ay sẽ 
nhìn thấy hình ánh của mình, người là nhân và hình ảnh là 
quả. Thí dụ tương tự với con dấu. Sau khi dùng con dau 
cho vào trong hóp muc va dóng dấu trên tờ giấy, đó là tạo 
một dấu hiệu trên tờ giấy. Con dấu là nhân và dấu hiệu là 
quả. 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 280 


The next example is— fire in the candle. If the 
second candle is lighted from the first candle, there are two 
lighted candles, but the first candle is the cause and the 
second candle is the effect. As mentioned above the 
becoming of. Nama-Ripa of sentient béings is the effect, the 
rebirth — produci ing Karma is the cause. By this profound 
Dhamma, we realise the conditionality and dependent 
nature of that uninterrupted flux of manifold physical and 
mental phenomena of existence. 

Ví dụ kế tiếp la— ngọn lửa tr ên cây nến. Nếu ngọn 
nến thứ hai được thắp sáng từ ngọn nên thứ nhất, là có hai . 
ngọn nến cháy sáng, tuy nhién ngon nén thứ nhất là nhân 
và ngọn nến ‘thir hai là quà. Như đã đề cập đến ở phần trên, 
sự Trở T hành cua Danh Sắc cua chúng sanh là quả, sự tát 
tục do Nghiệp sản sinh ra là nhân. Qua bài Pháp thậm thâm 
này, chúng ta nhận thức được tính chất Điều Kiện và Tùy 
Thuộc của sự thay đội liên tục không ngừng ở hiện tượng 
tinh thần và thé xác da dang cüa kiép sóng. 


There is. "no such thing as the existence of a 
persisting | ego— entity, soul or personality existing 
independently of these physical and méntal processes that 
constitute life, called Man or Animal etc. There is no 
Creator of sentient beings. Through the rebirth— producing 
Karma pr OCESS . of Becoming, arisés us Nàma-Rùpa. 
Through goód Karma formations in the past life, the 
resultant good present. life is formed, but the bad Karma 
Jormations in the past life will be the cause of present bad 


life. 


Quà thuc. cháng có chi là su hiện hữu của một thực 
ngã, linh hồn hoặè Bản Ngã hiện hữu độc lập với những 
diễn bién của những, tâm sinh lý, tao thành kiếp sống, được . 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 281 


goi là Nguói hoác Süc Sanh, v.v.. Cháng có Dáng Tao Hóa 
của chúng sanh. Xuyên qua sự tái tuc — sản sinh do bói 
Nghiệp, diễn biến của sự Trở Thành, khởi thủy chỉ là Danh 
— Sắc. Xuyên qua Thiện Báo Nghiệp trong kiếp quá khứ, 
quả an vui được hình thành ngay kiếp sống hiện tại. Tuy 
nhiên, với Bắt Thiện Báo Nghiệp trong kiếp quá khứ sẽ là 
nhân của kiếp sống hiện tại khổ đau. 


The doctrine of Cause and Effect can now be 
understood properly. Therefore a person who understands 
this Cause and Effect Dhamma by: his own experience 
through the practical meditation can be called Cùla 
Sotapanna (a junior Sotapanna). When such a clear view 
has been realized there can be no way of having rebirth in 
the lower worlds (Apava world). 

Bây giờ, giáo lý về Nhân và Quả có thé được liễu tri 
một cách đúng dán. Do đó, một người khi đã liễu tri Pháp 
Nhân và Quả qua bởi kính nghiệm của mình xuyên qua 
việc tu tập thiền định thì có thể được gọi là Tiểu Thất Lai 
(một Tiêu Tu Đà Hườn). Như thế, một khi đã chứng tri 
được cái nhìn trong sáng thì không thê nào có con đường 
tái tục vào những cỏi giới ty liệt (Những Khổ Thú). 


Therefore, Sayàdaw would like to end today's talk 
by wishing "May all our meditators here, having acquired 
the knowledge that distinguishes between Cause and Effect 
achieve progress stage bv stage until they realise Nibbana, 
the end of all sufferings in the easiest way in the shortest 
possible time. 

Do dó, Truóng Lão muốn chấm dứt Pháp Thoại 
hôm nay với lời cầu chúc “Mong rằng những thiền giả của 
chúng ta tại đây, thấu triệt được kiến thức phân biệt giữa 
Nhân và Quả, thành đạt sự tién tu qua từng giai đoạn, mãi 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 282 


cho dén chứng tri Nip Bàn, chấm dứt mọi khó dau trên con - 
đường thuận lợi nhat trong một thời gian'có thể ngắn nhất. 


Sadhu! Sadhu! Sadhu! 
Lanh Thay! Lanh Thay! Lanh Thay! 





Những Pháp Thoại của Ngài Đại Truong Lão Jatila 283 


DHAMMA THERAPY FOR HUMAN ILLNESS 
GIÁO PHÁP TRI LIEU CHO BỆNH NHÂN 


Today. I am going fo deliver a talk entitled 
“Dhamma therapy for human illness". Some of the human 
afflictions have been reported to get cured or relieved by 
administering the “Dhamma therapy". This talk is given 
with the hope of elucidating the Dhamma therapy for 
certain disorders. | 

Hôm nay, Tôi dang truyền tải một Pháp Thoại có 
tựa dé “Giáo Pháp trị liệu cho bệnh nhân”. Một vải sự 
phiền não của con người đã được báo cáo là được chữa 
khói hoặc giảm bớt căng tháng do bởi sự trợ cấp của “Giáo 
Pháp trị liệu”. Pháp Thoại này được đưa ra với hy vọng 
làm sáng tỏ về Giáo Pháp trị liệu cho một vải sự rồi loạn. 


There are innumerable diseases afflicting this 
human world. It is said.in the olden days that there are 96 
major groups of diseases, out of which, 32 are phlegm 
related diseases, 32 are hile related diseases and 32 are 
related to wind element. Nowadays the modern scientific 
discoveries have added to the list the incalculable number 
of abominable diseases like AIDS, Malignant diseases etc. 

Có vô số bệnh tật đang gây ra bao phiền não trong 
thế gian này. Nó đã được nói đến trong những ngày xa xưa 
ring có. tới 96 nhóm lớn của bệnh tật, trong số đó, có 32 
căn bệnh liên quan về đờm, 32 căn bệnh liên quan về mật 
và 32 căn bệnh liên quan đến yêu tó gió. Ngày nay, những 
khám phá khoa học hiện đại đã thêm vào danh sách một số 
lượng không thê đếm được của những căn bệnh kinh tớm 
như là AIDS, những căn bệnh ác tính. v.v. 


Những Pháp Thoại của Ngài Dai Trưởng Lão Jatila 284 


The combat Such disorders, a. correspondingly 
varied number. of both scientific ic. and indigenous | 
medicaments’ are: flourishing in' the market. But, 
unfortunately. no single product has been proved to be 
ideally effective in any affection. That ds why the Lord 
Buddha has admonished thus: “Bhikkhus, disciple sons and 
daughters, there is no medicine that is effective like 
Dhamma medicine. So take the Dhamma therapy by 
diligently practising it". Surely, the Dhamma medicine is. 
curative not only of the physical ailments, but also those 
disorders caused by mental defilements or Kilesas. By 
practising the Satipatthana Vipassana Bhavana or insight 
meditation both the physical and mental sufferings ‹ can be 

eradicated. ` 

Qua | à một c cuóc chién hón loạn. một số lượng sai 
biệt một cách tương ứng dua nhau nó ra trên thị trường của 
cả hai lãnh vực, khoa học và những y dược bản xứ. Nhưng | 
tiếc thay, không có một sản phẩm nào đã chứng minh có 
hiệu quà một cách lý tưởng trong bát cü mót thién chí nào. 
Đó là ly do tại sao Đức Thé Tôn có lời khuyến cáo như sau: 

“Nay Chư Ty Khuu, nam nữ dé tu, không có một loại thuốc 
nào mà có hiệu quả như là Pháp Dược. Nhu thé, dùng Giáo 
Pháp trị liệu qua sự nỗ lực tu tâp”. Quả thật vậy, Pháp: 
Dược đã chữa trị không những chi là những ốm đau thuộc - 
thể xác mà luôn cå những rồi loạn gây ra do bởi những ué 
trược hoặc phiền não thuộc tỉnh thân, Với sự tu tập Thiền 
Quán Niệm Xứ hoặc Thién Tuệ Giác, cả hai sự khổ đau 
thuộc tinh thân và thể xác có thể được diệt trừ. 


All onn sufferings can ie summarized  « 
physical suffering and mental suffering. To be free 20 'om 
such sufferings, we should take Dhamma Therapy. Just for 
an example, when one is walking one should make heedful 


Những Pháp Thoại của Ngài Dai Trưởng Lão Jatila 285 


"E 


noting as left step. right step or lifting (of the foot). 
dropping (of the foot), or lifting. dropping. At the end of 
the walk note standing, standing. Then turning, turning. 
etc. When sitting, one should make note of the rising and 
falling of the abdomen or all the phenomena occurring at 
the six sense doors as seeing. hearing. smelling, tasting. 
sensations like aches and pains and also thoughts or the 
wander ing mind. That briefly is the Dhamma Therapy. 

Tát cà nhüng dau khổ của nhân loại có thé được 
tóm tắt là khổ thân và khó tâm. Nhàm thoát khỏi những 
khổ đau này, chúng ta nên dùng Giáo Pháp trị liệu. Nào 
cho một ví dụ, khi ta đang đi thì ta phải lưu tâm chú niệm 
vào trái bước, phải bước hoặc việc dỡ lên (bàn chân), việc 
hạ xuống (bàn chân), hoặc dỡ lên, hạ xuống. Vào cuói của 
đường đi bộ, chú niệm đứng à, đứng à. Thế rồi xoay à, 
xoay à, v.v. Khi ngôi xuống, ta nên chú niệm vào sự phóng 
lên và xóp xuống của bung, hoặc tất cả hiện tượng đang 
hiện bày ngay sáu cửa giác quan, như là việc thấy, việc 
nghe, việc nếm, việc đụng, sự cảm xúc như là những đau 
nhức và luôn cả những nghĩ suy hoặc sự phóng tâm. Điều 
đó, một cách ngăn gon là Giáo Pháp trị liệu. 


The Lord Buddha, on some occasions treated his 
disciples by administering the Dhamma Therapy. Once, 
the two Mahatheras, Venerable MahàKassapa and 
Venerable Moggallàna fell ill and the Lord Buddha went to 
their bedside and recited the Bojjhanga Sutta — the seven 
factors of enlightenment. Mindfulness (Sati Bojjhanga). 
Investigation of the Law (Dhamma Vicaya), Energy 
(Viriva), Rapture (Piti), Tranquility (Passaddhi), 
Concentration (Samadhi), Equanimity (Upekkha), because 
they lead to enlightenment, therefore they are called factors 
of Enlightenment. 


Nhüng Pháp Thoai cüa Ngai Dai Truóng Lao Jatila 286 


Trong một vài trường hop, Đức Thé Tôn đã điều trị 
những đệ tử của Ngài qua việc trợ cấp Giáo Pháp trị liệu. 
Một thuở, hai vị Đại Trưởng Lão, Trưởng Lão 
MahàKassapa: và Truóng Lào Moggallàna ngã bệnh và Đức 
Thế Tôn đã đi đến bên cạnh giường của các vị này và đã 
trùng tụng bài kinh Giác Chi — bảy yếu tó của sự giác ngộ. 
Chánh Niệm (Niệm Giác Chi), Nghiên cứu vé Luật Pháp 
(Trạch Pháp), Năng Lượng (Tán), Sự Sung Sướng (Phí 

Lac), Sự Tĩnh Lặng (Khinh An), Sự Tập Trung (Định), Sự 
Bình Thàn (Xã), vì lẽ chúng đưa đến sự giác ngộ, do đó 
chúng được gọi là những yếu tó của sự Giác Ngộ. 


H 


While: heedfilly listening to the Lord Buddha's 
recitation of Bojjhanga phenomenas invigorating all the 
seven factors of’ enlightenment "(Bojjhanga), thereby 
enabling them to convalesce from their illnesses. 

Trong. khi chú tâm lắng nghe Đức Thế Tôn trùng - 
tụng tất cá những bảy yếu tố của sự giác ngộ dé tăng cường 
sinh lực (Giác ‘Chi), và nhu thế đã trợ giúp cho các Ngài 
phục hồi sức lực; thoát khói những bệnh tật. 


In taher time, the Lord Buddha himself was laid 
up in bed with some illness and the Venerable Cunda Thera 
was asked to recite the Bojjhanga Sutta, The Lord Buddha 
also completely recovered fiom that illness after mindfully 
listening and vitalizing all the seven factors of 
Enlightement (Bojjhanga). 

Trong mót làn khác, chính Düc Thé Tôn dà nàm dài 
trên giường với một vài chứng bệnh và Trưởng Lão Cunda 
đã được yêu cầu trùng tụng bài kinh Giác Chỉ. Sau khi chú 
tâm lắng nghe với tất cả bảy yếu tó của sự Giác Ngộ tiếp. 
truyền sinh lực, Đức: Thế Tôn cũng vượt khỏi bệnh dau và ˆ 
được phục hồi một cách hoàn hảo. 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 287 


Here. three reasons can be given for the cure of 
diseases by listening to the Bojjhanga Sutta: 

7. The suffering due to illnesses is the resultant 
affect of past unwholesome deeds and that.is replaced by 
the good deeds of listening to the Dhamma. The same 
mechanism as in reestablishing the continuos flow of the 
water in the suction pump supply pipe by expelling the 
entrapped blocking air by filling the pipe with some water 
from outside. 

8 The Lord Buddha's Dhamma is well ‘expounded 
in the beginning, in the middle and in the end. «It has the 
noble virtue of immediate personal benefit . for ‘those who 
practise Dhamma, To cite as an exaniple, we had one 
meditator by the name U Thein Mg. who was given a life 
expectancy of one month for his diseasé by local 
physicians, but lived an extended years of lije by practising 
Satipatthàna Vipassanà Bhàvanà or insight meditation. 

9. The meditator who earnestly practise the 
Satipatthàna Vipassanà Bhàvanà or ` Insight’ meditation 
incessantly for some time usually develop all or some of the 
seven factors of enlightenment (Bojjhanga) for example, 
when a meditator is noting rising and’ falling of the 
abdomen in sitting meditation, whenever his mindfulness is 
present and undisturbed, at such a time he is developing 
the factor of enlightenment mindfulness or Sati 
Sambojjhanga. While dwelling with mindfulness. he wisely 
investigates, examines..and thinks over the law, clearly 
perceiving the physical object of rising and falling of the 
abdomen and the, mental factor of noting mind, he is 
developing the factor of enlightenment "Investigation of the 
Law" or DhammaVicaya Sambojjhanga. Whenever his 
effort is firm and unshaken, he is developing the factor of 
enlightenment "Energy" or Viriya Sambojjhanga. Then 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 288 


Supersensuous- rapture such as lighteness of the body, 
vibration and coolness of the whole body, etc. arises and he 
is developing the factor of enlightenment “Rapture” or Piti 
Sambojjhanga. While enraptured in mind, his body and his 
mind become composed and calm. At such a time, he is 
developing the factor of enlightenment “Tranquility” or 
Passaddhi Sambojjhanga. 

Tai đây, có ba lý do có thé dùng việc lắng nghe bai 
kinh Giác Chi cho việc chửa bệnh: . 

7. Sự đau khó do bởi những bệnh tật là ảnh hướng 
kết quả của những Bát Thiện Hanh quá khứ và điều đó 
được thay thế do bởi những Thiện Hạnh qua việc lắng nghe 
Pháp Bảo. “Tương tự như cơ chế trong việc tái láp cho 
nguón nuóc chảy được liên tục, qua việc cung cáp nhüng 
óng bom hüt dé truc xuất đã thông khổng khí bị tắc nghẽn, 
bằng cách đồ đây vào ống nước với 'một số lượng nước từ 
bên ngoài. 

8. Giáo Pháp e của Đức Thé Tôn dà được khéo thuyết 
giảng hay ở phan đầu, hay ở phần giữa và hay ở phan cudi. 
Nó có đức tính thánh thiện của quyên lợi cá nhân ngay tức 
thời cho những người tu tập Giáo Pháp. Trích dẫn môt thí 
dụ, chúng ta có một thiển giả với tên gọi là U Thein Mg, 
qua những bác sĩ địa phương đã cho biết đời sống của vị 
này chỉ có triển vọng trong một tháng với căn bệnh của 
mình, nhưng cuộc sống đã được kéo dài một năm do bởi tu 
tập Thiền Quán Niệm Xứ hoặc Thiền Tuệ Giác. 

9. Thiền giá tu tập một cách nghiêm túc Thiển Quán 
Niệm Xứ hoặc Thién Tué Giác trong mót thói g gian liên tục 
không ngừng thi thóng thuóng phát trién tát cà hoác mót 
val trong bay yéu tó cüa su giác ngộ (Giác Chi), cho ví du, 
khi thién giá dang chú niệm vào sự phóng lên và x6p xuóng 
cüa bung trong lúc Thiên Toa, khi mà chánh niệm của vị ây 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 289 


đang hiện hữu và nhất quán, thì ngay tại lúc ay, vi ay dang 
phat trién yếu 16 “Chánh Niệm” của sự giác ngộ hoặc Niệm 
Giác Chi. Ngay khi đang an trú với chánh niệm, một cách 
khôn ngoan, vị ấy thẩm xét, kiểm tra và nghĩ suy về giới 
luật, nhận thay một cách rõ ràng đối tượng thé chất của sự 
phóng lén và xóp xuóng cüa bung, và yếu tố tâm lý của sự 
chú niệm tâm thức, vị ấy đang phát triển yếu tố “Nghiên 
cứu về Luật Pháp” của sự giác ngộ hoặc Trạch Pháp Giác 
Chi. Ngay khi sự nỗ lực của vị ay duoc kién có và bát 
bién, là vị ấy đang phát triển yếu tổ “Năng Lượng” của sự 
giác ngộ hoặc Cần Giác Chi. Thế rồi, sự sung sướng ngoại 
hạng như là thân nhẹ bồng, sự rung động và lạnh cả toàn 
thân, v.v.. được khởi sanh và vị dy đang phát triển yếu tó 
“Su Sung Sướng” của sự giác ngộ hoặc Phi Lạc Giác Chi. 
Trong khi sự phi lạc còn ở trong tâm thì thể xác và tâm 
thức của vị ay trở nên trấn tĩnh va an tịnh. Nhu thé, tại thời 
điểm đó, vị ấy đang phát triển yếu tó "Su Tĩnh Lặng” của 
sự giác ngộ hoặc Khinh An Giác Chi. 


Whenever his mind is clum and his bodv composed 
his noting mind becomes fixed and synchronized with the 
object to be noted. As such a time he is developing the 
factor of enlightenment “Concentration” or Samadhi 
Sambojjhanga. 

Ngay khi tâm thức của vị ấy yên lặng và thể xác 
được tran tĩnh, sự chú niệm của tâm thức trở nên có dinh và 
nhất thông vào đối tượng dang chú niệm. Nhu thế vào thời 
gian đó, vị ấy đang phát triển “Sự Tập Trung” của sự giác 
ngộ hoặc Định Giác Chi. 


Finally regardless of good or bad, pleasant or 
unpleasant whenever he contemplates with complete 
indifference on all the objects, he is developing the factor 


Những Pháp Thoại của Ngài Dai Trưởng Lão Jatila 290 


of enlightenment “Equanimity” or Upekkha Sambojjhanga. 
The resultant peace and tranquillity of the mind in turn 
enhances the recuperation of physical dis orders. 

Và cuói cüng, ngay khi vi ay thám sát mót cách 
hoàn toàn bát phán biét vào tát cà dói tượng, bát luận là tốt 
hoặc xáu, duyét y peas bat duyét ý, vi ay dang phát trién 
yếu tó “Sự Bình Thãn " hoặc Xã Giác Chi. Kết quả sự an 
lạc và tĩnh lặng của tâm thức lần lượt làm tăng cường sự 
hồi phục những rồi loạn của thê xác. 


We have relevant evidences of one Japanese lady 
meditator, whose long suffering low back pain resulting 
from car accident has been completely relieved after’ 
practising Satipatthana Vipassana Bhavana or Insight 
meditation.’ “Another Korean ` Bhikkhu Venerable 
Amarayano gained total recovery from his chronic heart 
disease by practising Satipatthana Vipassana Bhavana or 
Insight meditation. & . 

Chúng tôi có những bằng chứng liên hệ, như về một 
nữ thién giả Nhật Bản có sự đau khổ lâu dài vùng đau thắt 
lưng do hậu quả của tai nạn xe cộ, đã hoàn toàn giảm bớt 
cơn đau sau khi tu tập T hiền Quán Niệm Xứ hoặc Thiền 
Tuệ Giác. Một bằng chứng khác, vi-ty khưu Hàn Quóc là 
Trưởng Lão Amarayano dà được hoàn toàn phục hồi căn 
bệnh tim mãn tính của mình do việc tu tập Thiền Quán 
Niệm Xứ hoặc Thién Tué Giác. 


So to conclude my Dhamma Talk, I wish may you 
all meditators be free from all kinds of physical and mental 
disorders by diligent contemplation in accordance with 
Satipatthana Vipassana Bhàvanà or Insight meditation. 

Nhu thé, dé két thác bai Pháp Thoai cüa tói, Tói 
mong ước tất cà những thiển giả được thoát khỏi tất cả 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 291 


những thé loại rỗi loạn thuộc thể xác và tỉnh thần qua việc 
nỗ lực thám sát trong sự tương hợp với Thién Quán Niệm 
Xứ hoặc Thiàn Tuệ Giác. 


Sadhu! Sadhu! Sadhu! 
Lanh Thay! Lanh Thay! Lanh Thay! 





Những Pháp Thoại của Ngài Dai Trưởng Lão Jatila 292 


THE FOUR PATHS OF PREFERENCE (PART I) 
BÓN CON ĐƯỜNG CUA SỞ THÍCH (PHÁN I) 


] would like to expound today the four different 
paths thai all sentient beings choose according to one's 
own preference. The four paths are: 

` 1. The bad path. 
2, The good path. 
3. The better path and 
. The best path. 

Hóm nay, Tôi muốn giảng giải về bốn con dường 
sai biệt mà tất cá hữu tình chúng sanh đã chọn lựa nương: 
theo sở thích của mình. Bốn con đường đó là: 

1. Khô Ác Đạo. 
An Lạc Đạo. 
. Thiện Hảo Đạo và 
4. Thù Thăng Đạo. 


+ 


.U3 wN 


The first path leads to four -Apáya world i.e. the 
lower worlds of animal—world, ghost world. demon world 
and hell (the demon is the inferior kind of a spiritual 
being). This path is regarded as the bad path. The second 
path which is regarded as the good path leads to existences 
as human beings and celestial beings (heavenly beings). 
The third path: which is regarded as the better path leads to 
Brahma kayika deya. Brahma world is regarded as more 
nobler than: Deva world. The fourth ‘path, which is 
regarded as. the best ‘path, is realisation of Nibbana, the 
final goal of all Buddhists is aed: as the end of all 
suffering. 


Nhüng Pháp Thoai cua Ngai Dai Truóng Lão Jatila 293 


Con duóng thứ nhất dẫn dắt đến Tứ Khổ Thú, có 
nghĩa là những cõi giới ty liệt của Cói Súc Sanh, Cói Atula, 
Ci Nga Quy va Dia Nguc (nga quy la mot thé loai ching 
sanh có mat tám linh tháp kém). Con duóng này duoc coi 
như là Khổ Ác Đạo. Với con đường thứ hai được coi như 
là An Lạc Đạo dẫn dắt đến những kiếp sóng của Nhân Loại 
và Thiên Chúng (chúng sanh ở Thiên Giới). ^ Với con 
đường thứ ba được coi như là Thiện Hảo Đạo dẫn dát đến 
Phạm Chúng Thiên. Cỏi Phạm Thiên Giới được coi như là 
thanh cao hơn Cỏi Thiên Giới. Con đường thứ tư được coi 
như là Thù Thắng Dao, là sự chứng tri Níp Bàn, mục tiêu 
cuói cùng của tất cả Phật Tử đã được xác định là chấm dứt 
tất cả sự khó đau. 


Out of these four different paths. all sentient beings 
have the option to choose the path of one’s own preference. 
Human existence is like landing on a mountain which is full 
of precious gems. In this mountain of precious gems. there 
are rubies, sapphire, peridot, topaz, cat's eve, quartz and 
other ordinary stones like grinding stones or road stones. 

Trong bén con dudng sai biệt nay, tất cà hữu tinh 
chúng sanh đều có quyền để chọn lựa con đường theo sở 
thích của mình. Kiếp sống con người như thể. đang đứng 
trên một ngọn núi được phủ đầy những ngọc ngà châu báu. 
Trong ngọn núi ngọc ngà châu báu này, có được hồng 
ngọc, thanh ngọc, thạch ngọc, hoàng ngọc, ngọc mát mèo, 
thạch anh và những đá thông thường khác nữa, như là đá 
mài hoặc dà đường lộ. i 


On going down the mountain, a sentient being can 
pick up a ruby or a sapphire or he can pick up a peridot or 
topaz. He is in a position to make a choice or is he going 
to pick a grinding stone or an ordinary road stone, it is his 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 294 


choice. It is the choice of preference that is being available 
on achieving human existence out of the four paths. Is he | 
going to choose the bad path or the good path? Is he going 
to choose the better path or the best path? It is his option. 
Trén duóng di xuóng nüi, mót hữủ tinh chüng sanh 
có thê nhặt một hồng ngọc hoặc thanh ngọc, hoặc vị dy có 
thé nhàt một thạch ngọc hoặc là hoàng ngọc. Vị ấy trong vị 
trí dé thực hiện sự chọn lựa, hoặc là vị áy sẽ nhặt một viên 
đá mài, hoặc. là một viên đá thông thường, đó là sự chọn 
lựa của anh ta. Đó là sự chọn lựa theo sở thích trong bốn 
con đường mà kiếp nhân sinh đương thời có quyền thực 
hiện. Vi ây sẽ chọn Khô Ác Đạo hay An Lạc Đạo? Vi dy 
sẽ chon Thiện Hảo Dao hay Thù Tháng Dao? Đó là quyên 
chọn lựa của anh ta. : 


The bad path means committing Akusala deeds 
(umvholesome activities) which leads to four nether worlds 
of animal world. ghost world, demom world and hell. 
Those who perform wholesome activities such as Dana 
(generosity) and observe Sila (morality) leads to existences 
of human beings and heavenly beings. Those who perform 
(loving kindness) Metta bhàvanà and Samatha bhàvanà 
(tranquility. meditation) lands in more nobler Brahma 
worlds. Those who perform Sila, Samadhi and (Vipassana 
Bhavana) insight meditation will achieve the path of 
Nibbana, the best path out of the four. 

Khổ. Ác Đạo có ý nghĩa đã phạm phái những Bắt 
Thiện Hanh (những hoạt động vô tịnh hảo) dẫn dắt vào Tứ 
Khổ Thú của Cói Súc Sanh, Cói Nga Quy, Cỏi Atula, và 
Địa Ngục. Với những người thực hiện những hoạt động 
tịnh hảo như là xã thí (rộng lượng) và thọ trì giới luật (đức 
hạnh) dẫn dắt đến hiện hữu ở Nhân Loại và Thiên Ching. 
Với những người thực hiện (tinh thận ái) tu tập Từ Ái và tu 


Những Pháp: Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 295 


tập Thiền Chỉ (Thiền An Tĩnh) đi đến Cỏi Phạm Thiên Giới 
thanh cao hơn. Với những người thực hiện Giới. Định và 
(Thiền Quán) Thiên Tuệ Giác sẽ chứng đắc con đường Níp 
Bàn, là con đường thù thắng trong cả bón. 


Out of the four paths of preference, Sayddaw as a 
preacher would like to encourage all listeners to follow the 
good, better and the best paths. Today I would like to 
expound exegesis of Akusala | deeds (unwholesome 
activities) which result in four Apaya worlds. Akusala is 
Pàli word. In English, it can be translated as “sinful deeds 
with bad resultant effect”. Yes, if one commits sinful deeds 
— however done secretly will result in bad resultant effects. 
Suppose one committed a sinful deed alone without 
anybody knowing it, it cannot he kept a secret, because 
though nobody knows he is conscious that one knows his 
sinful deed - that is “himself”. 

Trong bén con đường của sở thích, nhu một vi Giáo 
Thọ. Trưởng Lão muốn khuyến khích tat cả thính chúng đi 
theo An Lạc Đạo, Thiện Hào Dao và Thu Thắng Đạo. 
Hôm nay, Tôi muốn giảng giải chỉ tiết phần chú giải về Bất 
Thiện Hạnh (những hoạt động vô tịnh hảo) với quả báo đi 
đến Tứ Khổ Thú. Theo từ ngữ Pàli “Akusala” — Bắt 
Thiện. Theo phan Anh Ngữ, nó duoc chuyén dich là 
“những hành động xấu ác với ảnh hưởng quả báo khổ đau”. 
Đúng vậy, nếu một người phạm. phải những hành động xâu 
ác — cho dù đã tạo tác một cách án khuất cũng sẽ gặt hái kết 
quả trong ảnh hướng quả báo khó đau. Giả sử, một người 
tự mình đã phạm phải những hành động xáu ác mà không 
một ai biết đến điều đó, nó cũng không thể giữ sự bí mật 
được, vì lẽ cho dù không một ai biết, vị ấy có nhận thức 
rằng có một người biết được những hành động xáu ác của 
mình — đó là “chính mình”. 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 296 


It will become an obsession and one despise onself 
for his own misdeeds. One accused oneself as imposter to — 
be a noble. “person ‘whereas in truth’ heis a wicked and. 
immoral person. In: ‘Pali such kind of self accusation or self 
criticism is Attanuvada Affliction. If somebody happens to 
see such mischief done, they are sure: to accuse that this 
person has committed umvholesome deed or speech. This in 
Pali is called Parànuvàda Affliction or accusation by 
others. If one committed a crime, he can be convicted of 
jail sentence for such crime. It is called Danda—Affliction. 
In such case monetarv fine or reprisal by weapons can also 
happen. 

Nó sé trở thành một nói ám anh’ va mót su tu khinh 
miét vé nhüng tà hạnh của minh. Người, ta tự buộc tội lấy 
như một kẻ mạo danh. làm một người cao quý mà trong khi. 
sự thật anh ta là một, kế ty liệt và vô đạo đức. Trong từ ngữ 
Pàli, với hạng người tự 'kết tội hoặc tir “ehi trích láy mình là 
Nói Dau Khó Tw: Ngā. Giáo Giói. Nếu: một người nào đó 
ngầu nhiên nhìn thấy: %iệc làm tốn hại đó, một cách chắc 
chắn, họ sẽ kết tổ Tặng người này, đã phá nam phải về Thân 
hoặc Ngữ Bất Th i Hanh, Trong. tử gi. Pàli được goi là 
Nói Dau Khó Tha: Nhận Giáo Giới hoặc, sự kết tội do bởi 
người khác. Nếu mot người dà pham tội, vi ây có thé bị kết 
án với những lời tuyên . án lao ly cho hành động phi pháp 
đó. Đó gọi là Nỗi Đau Khổ Hành Phat. Trong truóng hop 
nhu thé, bi phat tiên hoặc su trả thù bằng vũ khí cũng có thẻ 
Xây ra. 






After the death, he can also, land in four Apava 
worlds which can be termed as Duggati Affliction. This is 
the resultant effect of Akusala deeds. Ther efore these are 
four kinds of resultant bad effects of Akusala deeds such as 


Những Pháp Thoại của Ngai Đại Trưởng Lão Jatila 297 


killing, stealing and committing adultery collectively 
(collectively defined as three physical immoral àcts). And 
four kinds of immoral acts committed by speech are telling 
lies. slandering. abusive language and frivolous gossips. 
To elaborate these immoral acts. 
Sau khi mang vong, vi áy cüng có thé doa vào trong 
Tứ Khó Thú, mà có thé dùng thuật ngữ là Nỗi Dau Khổ của 
Khổ Thú. Đây là ảnh hưởng quả báo của những Bát Thiện 
Hạnh. Do đó, bốn loại ảnh hưởng quả báo khổ đau này là 
từ những Bất Thiện Hạnh được kết hợp lại, như là sát sanh, 
trộm cáp, pham tà hanh (két hop lai duge xác dinh là ba 
Thân Ác Hanh). Và bón thé loại pham vào Ngữ Ác Hanh 
là nói dối, lưỡng thiệt (vu khống), thô ác ngữ và nói phù 
phiém vô ích. Giải thích chỉ tiết những Ác Hạnh này, là: 


a/ telling untruths with the object of causing 
detriment to others is called Mùsavàda (telling lies). 

b/ Pisunavácáya is (slandering) with the object of 
causing disharmony among intimate friends. 

/ Pharusavacaya is abusing with harsh words 
causing hatred. 

d/ Samphappalapa is talking frivolous gossips 
which has no benefit and no advantages to society. And 
lastly there are three kinds of mental immoral acts. They 
are: l 

1/ Abhijjhà is covetousness and unrighteous greed 
i.e. wishing other s possessions to be his own. 

2/ Vyàpàda is ill will towards those who are 
wealthy and happy: It is a kind of anger or jealousy 
wishing other's adver sity to one’s own advantage. 

3/ Micchà Ditthi is the wrong view that no benefit 
can be obtained by doing wholesome deeds and 
disadvantages is attained by doing unwholesome deeds or 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 298 


in other words, disbelief in meruts and demerits. 
Therefore, there are 10 Akusala deeds (3 physical immoral 
acts, 4 oral or verbal immoral acts and 3 mental immoral 
thinking). 

a/ Nói lời không thật với mục đích gây tốn hai 
người khác, được gọi là Vọng Ngữ (nói dồi). 

b/ Ly Gián Ngữ là (lưỡng thiệt) với mục đích gây 
mối bất hòa.giữa những bạn hữu thân ái., 

c/ Thô Ác Ngữ là lạm dụng với những ngôn từ thô 
lỗ gây ra sự oán hận. 

d/ Hồ Ngôn Loạn Ngữ là nói những lời phù phiếm 
vô ích, chăng đem lại sự lợi ích và lợi lạc cho xã hội. Và 
cuối cùng có ba Y Ác Hạnh, đó là: 

1/ Tham Ác là sự khao khát và xan tham bát chánh, 
có ý nghĩa là sự mong muốn những tài sản của người làm 
của minh. ; | 

2/ Cừu Hận là tức gián ác độc đối với những người 
giàu có và hanh phüc. Dó là mót thé loại sân hận hoặc đó. 
ky, với sự mong muốn n bát hanh khó dau dén cho nguói và 
lợi lạc đến cho minh. . 

3/ Tà Kiến là quan điểm sai làm. cho rang có thé 
chăng có lợi ích qua việc thực hiện những Thiện Hạnh và 
chăng có điều kiện bất lợi nào qua việc thực hiện những 
Bát Thiện Hạnh, hoặc nói cách khác, sự bát tín về phước và 
phi phước. Do đó, có Thập Bất Thiện (Ác) Hạnh (3 Thân 
Ác Hạnh, 4 Ngữ (hoặc lời) Ác Hạnh và 3 Ý Ác Hạnh). 


These ten kinds of Upakkilesa or impurities can 
only give bad resultant effects. At one time, young man 
Subha raised a question to Lord Buddha. His question was 
“Respected Sir, why are people not have the same 
privileges, for instance some enjoy long life while others 
are short lived? ". 


Nhüng Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 299 


Duy chỉ mười loai Phién Não này hoặc sự bát tinh 
khiết có thé cho ảnh hưởng quả báo khổ đau. Vào một 
thuở, thanh niên Subha dua lén mót cáu hói dén Düc Thé 
Tón. Cáu hói cüa vi áy là "Kính bach Ngài. vi sao con 
người không có những đặc quyền nhu nhau, ví như một vài 
người thụ hưởng trường thọ, trong khi đó những người 
khác lại phải đoản thọ?”. 


Lord Buddha replied “Youngman Subha, some 
people committed killing. Bv killing. such kind of persons 
landed in hell and even after thev regain human existences, 
they are short — lived. Therefore one must refrain from 
killing. Those who refrain from killing enjoys long life. 
Those who committed stealing also will have resultant 
effect of adversity. In every existence, he is liable to be 
disturbed and destroyed by five enemies namely: water, 
fire, unscrupulous kings. robbers and ill-disposed heirs. 

Đức Thé Tôn trả lời “Này thanh niên Subha, một 
vài người phạm phải. việc sát sanh. Do việc sát sanh, những 
hạng người như thế đọa vào Địa Ngục và ngay cả sau khi 
họ trở lại kiếp sống làm người, họ bị đoản thọ. Do đó, 
người ta phải từ bỏ việc sát sanh. Với những người từ bỏ 
việc sát sanh, được thọ hưởng trường thọ. Với những 
người phạm phải việc trộm cặp cũng sẽ có ảnh hưởng quả 
báo của sự bất hạnh khổ đau. Trong mỗi kiếp sóng, vị ay 
có khả năng bị quấy nhiễu và bị tàn phá do bởi năm kẻ thù, 
như sau: lũ lụt, hóa hoạn, vua quan vô đạo, đạo tặc và 
những kẻ thừa tự bất lương. 


Those who committed sexual misconduct. earned 
the hatred of others, plenty of enemies and resulted in poor 
life. The other bad resultant effect is one can be born as a 
human being of neuter gender (neither male or female). 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 300 


The resultant effect of liars can be born as a mute or 
having slurring speech. They can also suffer from uneven 
teeth, foul sinelling mouth and ugly appearance. They tend 
to have the habit of rude speech and restless mind. The 
resultant effect of slandering can result in separation from 
loved ones. Committing Vyàpàda (ill-will) can also result - 
in economic ruin; 

Vói nhüng người dà pham phải tà hạnh, đón nhận 
sự oán hận của những người khác, rất nhiều kẻ thù và dẫn 
đến đời sông nghèo khổ. Ảnh hưởng quả báo khổ đau khác 
nữa là có thể sanh làm người thuộc trung tính (chăng phải 
nam làn nữ).. Ảnh hưởng quả báo của người nói dối có thể 
sanh làm người câm hoặc phát âm ngong nghiu. Ho cüng 
có thé chịu đựng về những răng không đều, miệng có mùi 
hôi thúi và "diện mạo xâu xa. Họ có xu hướng theo thói 
quen về thốt lời khiếm nhã và tâm trí bất an. Ảnh hưởng 
quả báo của sự lưỡng thiệt có thể bị hậu quả làm xa cách 
những người thương yêu. Phạm phải sự Sân Độc (tức giận, 
ác độc) cũng có thé dẫn đến bị tiêu hoại kinh tế. 


Therefore Lord Buddha elucidated that wholesome 
deeds and umvholes 'ome deeds have enormous differences 
in resultant effects. . Wholesome deeds or acts will give: 
good and hàppy results but unwholesome acts or deeds can 
give undesirable and bad results in next existences like 
being born into four Apaya world (i.e. animal world, ghost 
world, demom world and hell). Tơ 

Do đó, Đức Thế Tôn giải thích rõ thêm rằng những 
Thiện Hạnh và Bắt Thiện Hạnh có những sai biệt rất lớn 
trong ảnh hướng kết quá. Những hành động hoặc Thiện 
Hạnh sẽ cho những quá báo an vui và hạnh phúc, tuy nhiên 
những hành động hoặc Bất Thiện Hạnh có thể đưa đến 
những quà báo bát :toai nguyén và khó dau trong nhüng 


Nhüng Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 301 


kiép sóng ké tiếp, như là tái tục vào Tứ Khổ Thú (có nghĩa 
là Cõi Súc Sanh, Cõi Nga Quy, Cói Atula và Địa Nguc). 


Some critics argued that Buddha had not explicitly 
elucidated that Akusala deeds indeed land in Apaya world. 
It is not true. In Devadüta Sutta, Buddha expounded "Oh 
Bhikkhus! In my vision, I can clearly see with my Divine 
Eye the states of all sentient beings as a person with good 
eve can see the activities of inhabitants of the two adjacent 
houses. I can clearly see those who committed physical 
immoral acts. oral immoral speeches. and mental immoral 
thinkings. or those who harmed Arivapuggala or who 
practise and propagate Miccha Ditthi (wrong view) to 
others, when they die some landed in hell. some landed in 
animal world, some landed in demon world. 

Mot số nhà binh luận cho rằng Đức Phật đã không 
làm sáng tỏ một cách rõ ràng những Bất Thiện Hạnh thực 
sự đắt dẫn vào Tứ Khổ Thú. Quả thật không đúng như vay. 
Trong bài kinh Thiên Sứ, Đức Phat đã giảng giải chi tiết 
“Này Chư Tỳ Khưu! Trong ánh mắt của Ta, Ta có thé nhìn 
thấy một cách rõ ràng với Thiên Nhãn thủ thăng, những 
trạng thái của tất cả những hữu tình sanh mạng, ví như một 
người với đôi mắt tốt có thê nhìn thấy những hoạt động của 
những cư dân ở tại hai nhà kế cận. Ta có thể nhìn thay một 
cách rõ ràng với những người đã phạm phải về Thân Ác 
Hạnh, Ngữ Ác Hạnh và Ý Ác Hạnh, hoặc với những người 
làm tổn hại đến bậc Thánh Nhân, hoặc với người tu tập và 
truyền bá Tà Kiến (kiến chấp sai lâm) đến những người 
khác, khi họ mát đi thì một số đọa vào trong Địa Ngục, một 
số đi vào Cói Stic Sanh, một số đi đến Cói Nga Quy. 


Since Lord Buddha had Divine Eve, he could see 
sentient beings suffering according to degree of mischief 


Những Pháp Thoại của Ngài Dai Trưởng Lão Jatila 302 


they had cómilited * T herefore we Doug be very il a 
not to commit any kind of immoral | act; speech or thought 
however slight, small or trivial it may. be. As raindrops can 

Jill big containers in due course, tiny. or slight immoral acts 
can accumulate Akusala effect and give. rise fo very grave 
resultant bad e effects. 

Từ khi Đức Thế Tôn có. . dugc Thién Nhàn thü 
tháng, Ngài có thể nhìn thấy những hữu tình chúng sanh 
chịu sự đau khổ nương theo mức độ tốn hại mà họ đã pham 
phải. Do đó, chúng ta phái hết sức thận trọng dé không 
phạm phải bất luận một loại nào về Thân; Ngữ hoặc Ý Ác 

‘Hanh, cho dù nó có thé là nhẹ, nhỏ hoặc tầm thường. Ví 
như những hạt nước mưa có thể làm đầy những bồn chứa 
nước lớn trong lúc trời dó mưa, những Ác Hạnh nhỏ hoặc 
nhẹ có thé tích lũy quả Bất Thiện và gây ra rất nghiêm 
trọng những ảnh hưởng quả báo khổ đau. | 


During Buddha's time, there was an episode that 
can be regarded as a proof of these theories. At one time, 
Venerable Moggallàna Mahathera, the famous Disciple 
who was the most renown in supernatyral powers among’ 

Arahats, was returning from — "Gijjhakuta" mountain 
together with Venerable Lakkhana. On the way, Venerable 
Moggallana . saw something and . smiled. Venerable 
Lakkhana asked him the reason of his smiling. Venerable 
Moggallana replied to Venerable Lakkhana to ask of his 
reasons for smiling only in the presence of Lord Buddha. 
Venerable | Lakkhana again asked why Venerable 
Moggallàna smiled on the way down, in front of Lord 
Buddha. 

Trong thòi gian cua Đức Phát, có. một tinh tiết ma 
có thể được. xem như là một kiểm chung của những lý 
thuyết này.. Vào một thuở, Ngài, Dai Trưởng Lão 


Những E Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 303. 


Moggallàna, một đệ tử xuất sắc với thinh danh thù thắng về 
những năng lực siêu nhiên giữa các bậc Vô Sinh, từ núi 
Linh Thứu đang quay trở về và đi cùng với Trưởng Lão 
Lakkhana. Trên đường đi, Trưởng, Lão Moggallàna nhìn 
thay một điều lạ và mim cười tiểu sinh. Trưởng Lão 
Lakkhana vấn hỏi Ngài về nguyên do của sự mỉm cuói. 
Trưởng Lão Moggallana trả lời với Trưởng Lão Lakkhana 
chỉ nên vẫn hỏi nguyên do sự mỉm cười của Ngài trong sự 
hiện diện của Đức Thế Tôn. Và trước mặt của Đức Thế 
Tôn, Trưởng Lão Lakkhana lại vấn hỏi vì sao Trưởng Lão 


Moggallàna đã mỉm cười tiểu sinh trên đường đi xuống núi. 
| 


Then, Vennerable Moggallana answered in front of 
Lord Buddha: “Venerable Lakkhana, on the way down the 
mountain, 1 saw big serpent, 25 yojana long (one yojana is 
rouglv 8 miles and therefore the big serpent is 200 miles 
long). And that big serpent was cover ed with fire from 
head to tail and from tail to head. Sometimes the fire 
started from differ ent ends and came to meet in the middle 
part. The big serpent was writhing with heat and pain and 
suffering but would not die. I did not smile on this account, 
I smiled because I realised that we are free from such 
miseries. (Such kind of suffering can no longer occur to 
Arahats). 

Thé rồi, trước mặt Đức Thế Tôn. Trưởng Lão 
Moggallàna dà trả lời: “Nay Trưởng Lão Lakkhana, trên 
đường đi xuống núi, Tôi đã nhìn thấy một đại mãng xà có 

chiều đài 25 do tuần (một do tuần ước chừng 8 dặm và như 
thé dai mang xà có chiều dài là 200 dặm). Và dai mang xà 
đó đã bị bao phủ với lửa cháy đốt từ đầu tới đuôi và từ đuôi 
tới đầu. Đôi khi, lửa bắt đầu từ những điểm khác nhau và 
đi đến gặp nhau ở giữa thân mình. Đại mãng xà dang quan 
quai với sức nóng và tho lãnh thống khổ đau đớn nhưng 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 304 


không thé chết được. Tôi không mim cười vào sự việc này; 
Tôi mỉm cười vì lẽ,Tôi đã liễu tri rằng. chúng ta đã thoát. 


khỏi những sự bất hạnh này. (Những loại khó đau như thé 
không thể hiện bày đến những bậc Vô Sinh). 


Lord Buddha confirmed Venerable Moggallàna s 
assertion by declaring "My disciples who had achieved 
Arahatship had power.to see what ordinary people cannot 
see. When I attained the Omniscient Buddhahood, I also 
had such visions though my Divine Eye. But I kept this 
visions to myself’ Now since my disciples had also seen 
such visions 1 should relate the KH of this burning 
serpent. 

Düc Thé Tón dà xác thuc lói xác tín cüa Truóng 
Lào Moggallàna bàng cách tuyên bố: "Này chu đệ tử của 
Ta, với người đã chứng đắc bậc Thánh Vô Sinh có năng lực 
nhìn thấy điều mà người bình thường khổng thể nhìn thấy, 
Cũng như thé, ngay khi Ta thành dat bậc Chánh Đăng Giác, 
Ta cũng đã nhìn thấy như thé với Thiên Nhãn thủ thăng cua 
Ta. Tuy nhiên Ta đã tự giữ lay việc nhìn thấy này. Bây 
giờ, những đệ tử của Ta cũng đã nhìn thấy như thế, Ta sẽ 
thuật lại tình tiết về con mãng xà đang bị đốt cháy này. 


Ages ago during the time of Buddha Kassapa. one 
rich man by the name of Sumangala built a big monastery ` 
and donated to Kassapa Buddha. He was so respectful of 
Buddha Kassapa that he went duily to this monastery and 
did cleaning. tidying and sweeping of the monastery by 
himself’ One day on his return home, he saw a man 
sleeping at a rest house covered by yellow Sangha robe 
over his body as a blanket, Sumangala lifted the yellow 
robe and saw a man with hairs on his head and his feet 
were also covered with mud. And he thought this man must 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lào Jatila 305 


be a thief and after committing immoral acts in the night. 
he was impersonating as a monk by covering himself with 
yellow robe. He remarked this man must be an imitation 
monk. On hearing this remark, the thief was very angry 
and vowed to revenge this richman one dav. Then he put 
on fire to Sumangala 's rich farmland. and after that he cut 
the veins of the richman's cattle out of spite. But the 
richman Sumangala was very tolerant and patient. He just 
contemplated that these were the laws of Kamma that 
nobody can prevent or alter and he did not suffer anv how. 
Vào một thời gian quá khứ của thời kỳ Đức Phat 
Kassapa, có một bá hộ với tên gọi là Sumangala xây dựng 
một đại tự viện và cúng dường đến Đức Phật Kassapa. VỊ 
này rất tôn kính Đức Phật Kassapa rằng mỗi ngày ông ta đã 
di đến tự viện này và chính tự tay ông ta dà lau chùi. sắp 
xép g gọn gàng và quét don tự viện. Một ngày. trong lúc trở 
về nhà, vị bá hộ đã nhìn thấy một nam nhân đang ngủ ở nhà 
khách, được chùm phủ cả toàn thân của ông ta bởi một 
mảnh y vàng của Chu Tang, như là một tám mèn. 
Sumangala dà gió tám y vàng lén và dà nhin thay người 
đàn ông với tóc còn ở trên đầu và đôi bàn chân của anh ta 
cũng phủ đầy bùn. Và vị bá hộ đã nghĩ ra người đàn ông 
nay phat là một tên trộm và sau khi đã phạm phải những Ác 
Hạnh vào đêm tối, ông ta đã đóng vai như một vị tu sĩ bằng 
cách tự bao phủ mình với mảnh y vàng. Vị bá hộ đã nhận 
ra người đàn ông này quả là một tu sĩ giả mạo. Được nghe 
việc nhận xét này, tên trộm rất tức giận và đã thé sẽ báo thù 
vị bá hộ này vào một ngày. Rồi thì, ông ta đã đốt cháy nông 
trại của bá hộ Sumangala và sau đó thì ông ta đã cắt tĩnh 
mạch đàn gia súc của vị bá hộ vì lòng thù hận. Tuy nhiên 
bá hộ Sumangala đã rất khoan dung và nhẫn nại. Ông chỉ 
thẩm sát thấy răng đây là những quy luật của Nghiệp Báo, 
: 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 306 


ráng không một ai có thể ngăn chán. hoặc thay đổi tinh 
cach, và ba hó KHE chút đau khổ nào cá. 


The thuế? did not feel revenged since the richman 
was tolerant and no lamentation occurred to him. He came 
to know Sumangala's most dearest esteem was the big 
monastery donated to Buddha Kassapa and one day while 
Buddha Kassapa and the Bhikkhus were in almsround he 
set fire to big monastery and burnt the building to ashes. 

Kẻ trộm không cảm thấy sự trả thù chỉ vì vị bá hộ 
đã khoan dung và không khóc tham những việc đã xảy đến - 
ông ta. Kẻ trộm đi đến hiểu biết điều mà bá hộ Sumangala 
kính yêu, quý trọng nhất là đại tự viện:đã cúng dường đến 
Đức Phật Kassapa, và một ngày, trong khi Đức Phat — 
Kassapa và Chư Ty Khưu di trì bình khát thuc, Ong ta dà 
nói lửa đại tự viện và s dót cháy tóa nhà thành tro bui. 


As d ne of this great. immor J act, the thief 
suffered in hell for a long time. After sufferi ing in the hell, 
he became a big.serpent and the remnants of his Akusala ` 
. deeds followed him and the serpent was being burned from 
head to tail. ` This suffering was going on for a long time 
and Lord Buddha said that these were-the resultant bad ; 
kammic effects of his burning of the big monastery of ` 
Kassapa Buddha. Hence committing of Kusala deeds such 
as physical, oral and mental immoral acts should be 
avoided. If such immoral acts cannot be avoided one is 
sure to land in four Apaya worlds (animal world, ghost 
world, demon world and hell). 

Nhu thé, qua báo ctia Cuc Trong Ac Nghiép nay, ké 
tróm dà tho lành dau khó trong Dia Ngục một thời gian lâu 
dài. Sau khi chịu khổ đau trong Địa Ngục, ông ta trở thành 
một đại mãng xà và quả dư sót của những Bắt Thiện Hạnh 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 307 


rượt đuôi ông ta và mãng xà phải bị đốt cháy từ đầu tới 
đuôi. Nỗi đau khổ này đã kéo dài trong một thời gian lâu 
đài, và Đức Thế Tôn nói rằng đó là ảnh hưởng Nghiệp Quả 
khổ đau của việc ông ta đã hỏa thiêu đại tự viện của Đức 
Phật Kassapa. Bởi lý do đó, cần phải tránh phạm phải về 
những Thân. Ngữ và Y Ác Hạnh. Nếu như không thé tránh 
được những Ác Hạnh đó, thì một cách đoan chắc, người ta 
sẽ đọa vào trong Tứ Khổ Thú (cõi súc Ranh cõi ngạ quỷ. 
cối atula và địa ngục). 


If a person had committing such Akusala deeds, the 
only way fo rescue oneself is to strive to attain Magga and 
Phala Nana (the Path and Fruition) - which will 
automatically prevent the Akusala resultant effects 
occurring to onself by practising Vipassana, ud or 
Insight meditation. 

Nhu thé néu mót nguói dà pham phái. nhüng Bát 
Thién Hanh, con đường duy nhất dé tự giải cứu lây mình là 
nỗ lực để chứng đắc Tuệ Đạo và Quả. (Đạo và Quả) và sé tu 
động ngăn ngừa những ảnh hưởng quả báo Bất Thiện của 
chính mình qua việc tu tập Thiên Minh Sát hoặc Thiền Tuệ 
Giác. 


May I conclude this Dhamma Talk by wishing our 
meditatiors here to beable to strive for the attainment of 
Nibbana, the end of all suffering, in the shortest and easiest 
way. 

Tói có thé kết thúc Pháp Thoại này với su uóc 
mong những thiền giả của chúng ta tại đây, dé có thé nỗ lực 
cho việc chứng tri Nip Bàn, chấm dứt mọi khó đau trên con 
đường ngăn nhất và thuận lợi nhất. ' 


Sadhu! Sadhu! Sadhu! .. 
Lanh Thay! Lanh Thay! Lanh Thay! 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatia 308 


THE FOUR PATHS OF PREFERENCE (PART II) 
BÓN CON ĐƯỜNG CỦA SỞ THÍCH (PHÁN II) 


By our talk of Part 1, we had explained that sentient 

beings committing ^ thusala deeds (umvholesome activities) 
could land in four Apáya world, the lower worlds of animal 
world. ghost world, demon world and hell. 
Qua Pháp Thoai cüa chüng tói ó phan I, chüng tói 
đã có giải thích rằng những hữu tình chúng sanh phạm phải 
những Bắt Thiện, Hạnh (những hoạt động vô tịnh hảo) sẽ 
phải đọa vào Tứ Khô Thú, những coi giới ty liệt của Coi 
Súc Sanh, Cói Nga Quy, Cói Atula và Địa Nguc. 


Today, I would like to elucidate the second path of 
preference to sentient beings who perform Kusala deeds 
(wholesome activities) such as Dana, Sila which leads to 
existences of human beings and heavenly beings. 

Hôm nay, Tôi muốn giải thích rõ thêm con đường 
thứ hai của sở thích mà những hữu tình chúng sanh đã thực 
hiện những Thiện Hạnh (những hoạt động tịnh hảo) như là 
Xã Thí, Trì Giới sẽ dát dẫn đến hiện hữu ở Nhân Loại và 
Thiên Chúng.. ` 


Ali wor Idlings are travelling fowar irds the four Paths 
of Preference. They are: 

1. The path leading to Apàya world 

2. The path leading to human world and Deva world. 
. The path leading to Brahma world and 
. The path. leading to realisation of Nibbana. 

Tát cá chüng sanh Hiép Thé dang du hành huóng vé 
bón con duóng cüa SỞ thích. Đó là: - 


vn 


Những Pháp Thoại alia Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 309 


1. Con đường dắt dẫn đến Cói Khô Thú. 
= 2. Con đường dắt dẫn đến Cói Nhân Loại và Cõi 
Thiên Giới, 
3. Con đường dắt dẫn đến Cõi Phạm Thiên Giới, và 
4. Con đường dắt dẫn đến sự chứng tri Níp Bàn. 


Worldlv beings are travelling in these four paths 
according to their own preferences. Those who indulged in 
unwholesome activities can be called as travelling the path 
that led to four Apaya world. Those who immersed oneself 
with wholesome activities can be called as trav elling the 
path that led to Human Beings and Celestial Beings. Those 
who had achieved the Human existences can be regarded 
as a driver of a motorcar, who had come to a cross — road 
traffic point controlled by electric lights. He can turn to 
the East or to the West and he can turn and drive to the 
South or to the North, it is his own choice. 

Những chúng sanh Hiệp Thé dang du hành trong 
bón con đường này nương theo sở thích của mình. Với 
những người dễ duôi trong những hoạt động vô tịnh hảo có 
thé được goi là dang du hành vào con đường dắt dẫn đến 
Tứ Khổ Thú. Với những người tự gán bó vào nhüng hoat 
động tinh hảo có thể được gọi là đang du hành vào con 
đường dắt dẫn đến Nhân Loại và Thiên Chúng. Với những 
người đã thành đạt kiếp nhân sinh có thể xem như là một 
người lái xe hơi, đã đi đến điểm giao lộ ở ngã tư được kiểm 
soát bằng đèn điện. Vi? dy có thể quẹo qua. hướng Đông 
hoặc hướng Tây và vị Ấy có thé queo và lái về hướng Nam 
hoặc vé hướng Bắc, đó là sự chọn lựa của anh ta. 


After making his own choice, he can drive his car 
towards the chosen direction. If he had chosen the eastern 
direction. he had to wait for the green light and raised his 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 310 











engine released the clutch and turn his steering towards the 


east and drive his car. 
direction the same proc 


ÿ he had chosen the Western 
edure is to be followed and drive 


towards the Western direction on the show of the green 
light. A ccording to the above example of driving a car to 
the path of one s. own preference, worldy beings who 
indulge in unwholesome activities chose to drive towards 


the direction of four Ap 


ava world. There were those who 


immersed oneself in. wholesome activities and chose to 
drive towards the direction of human and celestial beings. 


So also there were thos 


e who practise Samatha Bhavana 


and choose to drive towards Brahmà Loka (more noble 


hevenly beings). Those 
chose to drive towards t 


who practise Vipassanà Bhàvanà 
he path of Nibbana (the end of all 


suffering). The latter three paths are the paths of good, 


better and best choices 
inmersecd themselves 


only to be achieved by those who 
with good and meritorious 


wholesome activities called K usala-deeds, In Pali, Kusala 
is (ANAVAJJA . SUKHA VIPAKA LAKKHANA) in 


Burmese, "Jr is, innocent 


English). 


and give good resultant effect” (in 


Sau khi thuc hién viée tu lua chon cua minh, vi ay 


có thé lái xe cüa minh huóng vé phía dà chon. Néu vi ây 


dà chon huóng Dóng, v 
tăng động cơ, giảm nhe 
xe hướng vé phía Đông 
Cũng tương tự tién trinh 
vé phía Tây khi dén xanl 


i ấy chờ cho đến đèn xanh và gia 
bộ phán ly hop, quay tay lái và lái 
. Néu vị Ấy đã chọn hướng Tây, 
được nương theo, và lái xe hướng 
1 được hiện lén. - Nương theo tỷ dụ 


của việc lái xe đi theo con đường của chính sở thích của 


mình ở phía trên, với nt 


ating chüng sanh Hiép Thé mà dé 


duói trong nhüng hoat dóng vó tinh háo dà chon lua viéc lái 
xe huóng vé phía của Tứ Khô Thú. Với những người tự 


gan bó trong nhüng.hoat 


động tịnh hảo và đã chọn lựa việc 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lào Jatila 311 


lái xe huóng về phía Nhân Loại và Thiên Chúng. Cũng 
như thế, với những người tu tập Thiền Chi và dà chon lựa 
việc lái xe hướng về Cõi Phạm Thiên Giới (thánh thiện hơn 
những Thiên Chúng). Với những người tu tập Thiền Minh 
Sát và đã chọn lựa việc lái xe hướng về con đường của Níp 
Bàn (chấm dứt mọi khổ đau). Ba con đường sau cùng là 
An Lạc Đạo, Thiện Hảo Đạo và Thù Thắng Đạo chỉ được 
thành đạt với những người tu gin bó vào những hoạt động 
tịnh hảo, thiện lành và phước thiện, được gọi là những 
Thiện Hạnh. Trong từ ngữ Pàli, THIỆN là (TRẠNG 
THÁI KHÔNG SAI LOI, QUÁ BAU AN VUI) trong từ 
ngữ Miến Điện. Đó là sự thanh tịnh và cho ảnh hưởng quả 
báo an vui (trong Anh Ngữ). 


For example: When one decides to give Dana ( alms 
—giving) one has to reject attachment to one’s own 
property. This is in a way rejecting greed. One has to 
kindle Mettà (loving kindness) towards the recipient. 

Cho ví du: Khi người ta quyết định cho VIỆC Xã Thí 
(buông bỏ cho ra), là người ta đã loại bỏ việc dính mắc vào 
chính tài sản của mình. Đây là con đường để loại bỏ lòng 
tham. Người ta có tám lòng thân thương Từ Ái (tình thân 
ai) hướng tới người thọ nhận. 


After rejection of attachment on one 's own property 
one is free from one + Akusala deed of. greed in property. 
By radiating loving kindness on the recipient one is free 
from anger since loving kindness has replaced the anger. 
When one believes that Dana will result in meritorious 
effects one is free from Moha (delusion), one of the three 
unwholesome roots. 

Sau khi loại bỏ su dính mác vào chính tài sản của 


mình, người ta thoát khỏi Bát Thiện Hạnh của mình vào sự 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 312 


tham dám trong tài sán. Do viéc tóa ra Tám Tir Ái dén 
người thọ nhận, là người ta đã thoát khỏi Tâm Sân Hận, từ 
đó Tâm Từ Ái đã thay thé sự sân hận. Khi người ta có 
niềm tin rang Xã Thí sẽ gặt hái những quả phước thiện, là 
người ta đã thoát khỏi Si Mê (sự mê mờ); một trong ba căn 
vô tịnh hảo. 








When one is free from Lobha, Dosa, and Moha 
(greed, anger. delusions), one becomes innocent and 
resultant advantages are also accrued. 

Khi người ta thoát khỏi Tham, Sân và Si (tham lam, 
sân hận, mê mờ), là người ta trở nên thanh tịnh và những 
quả báo lợi lạc cũng được tích lũy. 


The general public have high esteém and adored the 
donor. The noble persons and learned elders are happy to 
visit the donor's house and by such visit one can benefit 
because such noble persons and learned elders usually 
lecture words of Dhamma and wor ds of advice. 

Công chúng có lòng trân: trọng và quý kính đến vị 
thí chu. Những bậc ` trưởng thượng và những bậc cao niên 
học thức rất hoan hy dé viếng thăm nhà của vị thí chủ, và 
qua việc viếng thăm: đó, người ta có thể gặt hái được lợi ích 
vì lẽ những bậc tr uóng thượng và cao nién hoc thüc thuóng 
dién thuyét những. Mộ của Pháp Bảo và những lời khuyên . 
nhũ. 


D 
E 


The donor is courageous and harmonious in social 
gatherings and the public have high esteem towards the 
donor's good deeds. In addition to these advantages in this 
present life the donor can be sure to land in the world of 
human and celestial beings, in the next existences, 
Therefore giving: Dana is defined as. wholesome activity. 


Nhüng Pháp Thoai cüa Ngài Dai Truóng Lào Jatila 313 


Sila is also regarded as a good deed. Persons observing 
the Sila (morality precepts) will refrain from killing. 

Vi thí chü có lóng düng cám và hài hóa trong nhüng 
sự hội tụ của xã hội và công chúng có lòng trân trọng cao 
quý hướng về những Thiện Hạnh của vị thí chủ. Ngoài 
những lợi lạc ngay trong kiếp hiện tại này, vị thí chủ có thé 
một cách đoan chắc đi đến Cỏi Nhân Loại và Thiên Chúng, 
trong những kiếp sống kế tiếp. Do đó, việc Xã Thí cho ra 
được xác định như là một hoạt động tinh hao. Trì Giới 
cũng được xem như là một Thiện Hạnh. Những người thọ 
trì Giới Luật (những điều học đức hạnh) sẽ từ bỏ việc sát 
mạng. 


If one commits killing with the intention of eating 
the flesh it is greed — connected Akusala deed. If killing is 
committed with mischievous | intention it is anger — 
connected Akusala deed. When one refrains from killing. 
the Akusala deeds of greed and anger is extinguished. 
When one realises that committing: Akusala deeds will 
result in bad effects one will eliminate moha (delusion). 

Nếu một người pham phải việc sát mang với tác ý 
để ăn thịt, đó là Bất Thiện Hạnh liên kết với tham. Nếu 
phạm phải việc sát mạng với tác ý làm tổn hại, đó là Bất 
Thiện Hạnh liên kết với sân. Khi người ta từ bỏ việc sát 
mạng thì những Bất Thiện Hạnh về tham và sân sẽ được 
diệt trừ. Khi người ta liễu tri rằng việc phạm phải những 
Bất Thiện Hạnh sẽ gặt hái những quả báo khổ đau thì người 
ta sát trừ được si mé (sự mé mờ). 


Therefore, a person by observing Sila can be free 
from Lobha. Dosa and Moha (greed, anger and delusion). 
Not onlv is he free from these unwholesome Karmical 
volitions and the consciousness and mental concomitants 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 314 











associated therewith, he can gain. advantageous merits 
Such as good memory and healthy and rich conditions 
during the present existence. A person who is observing 
morality Sila earns good reputation among the populace. 
He is also respected by society and he has the cour. age and 
boldness to face any kind of ' audience under any 
circumstances, l 

Do dó, mót người - do việc thọ trì Giới Luật - có thẻ 
thoát khỏi Tham, Sân và Si (tham lam, „sân hận và sự mê, 
mờ). Điều đó chăng phái chi là vị Ấy thoát khỏi những tác 
y Bát Thién Nghiép và luón cả y thức và tỉnh thần đồng câu 
sanh kết hợp với nhau, vị ấy có thể thâu đạt được những 
phúc lạc thiện như có trí nhớ và sức khỏe tốt, và có tình 
trạng giàu có ngay trong kiếp sống hiện tại. Với người có 
Sự gìn giữ đức hạnh giới luật thì đạt được thinh danh tốt 6 
trong quần chúng, Vi áy cũng được xã hói.kinh mộ và vị Ấy 
CÓ sự can dám. cling với sự dũng cảm đề đối diện bát luận 
sự tiếp xúc nào dưới mọi trường hợp.' 


The other advantage to obs ervers of morality Sila is 
gaining peaceful and clear conscious: mind States at the 
time of their death. Such Persons will also land in good 
and better future ‘existenc es in the cyc "cle of samsaric 
rebirths, 

Su phüc loi khác cüa việc gin giữ đức hạnh giới luật 
là đạt được -sự an lạc và trang thái tâm. thức sáng suốt vào 
lúc cận tử lầm chung. Những hạng người như thế cũng sẽ 
đi đến những kiếp sóng vi lai được an lạc và thiện hảo, 
trong vòng tái tục luân hỏi. 


That is why Lai ‘d Buddha defined morality Sila as 
innocent, merit earning and noble Kusala deed, with 
resultant ` VI dn future PHI HỆ existences, In 


Nhüng Pháp Thoai cüa Ngài Dai Trường Lão Jatila 315 


Devadita Sutta, Lord Buddha elucidated “Oh Bhikkhus! In 


my vision I can clearly see with mv Divine Eve the fates of 


all sentient beings as a person with good eves can see the 
dctivities of inahabitants of the two adjacent houses. I can 
clearly see those who committed physical immoral acts, 
oral immoral speeches and mental immoral thinking, or 
those who harmed Arivapuggala, when they die they landed 
in the lower worlds of Apaya. Those who abstained from 
such Akusala deeds as killing, stealing and observed 
morality Sila, giving Dana etc. and gave due respects to 
Ariyapuggala and had right — view and puggala propagate 
the right view fo others when they die they landed in better 
Sugati (Happy Course of Existence). 

Đó là lý do tại sao Đức Thé Tôn đã xác định đức 
hạnh giới luật là thanh tịnh (vô tội), thọ lãnh phước báu và 
Thiện Hạnh cao quý, với những ảnh hướng quả báo an vui 
trong nhüng kiép sóng vị lai của vóng luán hài. Trong bài 
kinh Thiên Sứ, Đức Thế Tôn đã giải thích chỉ tiết “Này 
Chư Tỳ Khưu! Trong ánh mắt của Ta, Ta có thé nhìn thấy 
một cách rõ ràng với Thiên Nhãn thù tháng, những số phận 
của tất cả những hữu tình sanh mạng, ví như một người với 
đôi mắt tốt có thé nhìn thay những hoạt động của những cư 
dân ở tại hai nhà kế cận. Ta có thé nhìn tháy một cách rõ 
ràng với những người đã phạm phải về Thân Ác Hạnh, Ngữ 
Ác Hạnh và Y Ác Hạnh, hoặc với những người làm tồn hại 
đến bậc Thánh Nhân. khi họ mắt đi thì phải đọa vào trong 
Tir Khổ Thú. Với những người biết ngăn ngừa khỏi những 
Bất Thiện Hạnh như việc sát mạng, trộm đạo và biết gìn 
giữ đức hạnh giới luật, xã thí cho ra, V.V. biết tỏ lòng tôn 
kính đến bậc Thánh Nhân, có Chánh Kiến và truyền bá 
Chánh Kiến đến những người khác, ngay khi họ thọ mạng 
chung thì họ di đến những Thiện Hảo Thú (Tiên trình hạnh 
phúc của kiếp sóng). 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 316 


A 


Buddha saw these people by using His Divine Eye 
(Dibbacakkhu) the: fates of all these good people achieving 
good existences. Those who engage in wholesome deeds in’ - 
the previous existences ‘became rich and wealthy men in the | 
present life.. The Kings, Emperors and feudal lords or the 
rich and wealthy men were also persons who had engaged 
in wholesome deeds’ in their previous lives. 

Đức: Phát đã nhìn thấy - do bởi vận dụng Thiên 
Nhãn thù thắng của Ngài (Thiên Nhãn Thắng Trí) - những 
số phận của tất cá những thiện nhân này, thành đạt những 
kiếp sống tốt lành. Với những người đã khắng khít những 
Thiện Hạnh trong -những kiếp sống quá khứ thì được trở 
nên những nam nhân giàu có và thịnh .vượng ngay trong 
kiếp hiện tại này, Những vị vua, hoàng dé, và lãnh chúa 
phong kiến hoặc những nam nhân giau có và thịnh vượng 
cũng là những người đã khăn khít trong những Thiện Hạnh 
ở những kiếp sống quá khứ của họ.. - 








Those ` who attain celestial world due to- their 
wholesome deeds — land în . Tvatimsá and 
Catumahárajikadéva (2 of the 6 classes of heavenly beings 
of the sensuous sphere). On analysis it is found that these 
good achievements were resultant effects of previous 
Kusala deeds: We want to relate an episode during 
Buddha's time as an example. ET 

Với những người thành đạt Cói Thiên Giới qua việc 
tạo tác những Thiện Hạnh của họ, đi đến Cõi Tứ Đại 
Thiên Vương và Dao Lợi Thiên (hai trong sáu Cói Thiên 
Dục Giới). Qua sự phân tích thì.được thay rằng những: 
thành quả tốt: đẹp này. là do những anh hưởng quả báo cua: 
những Thiện Hạnh quá khứ. Chúng tôi muốn thuật lại một ` 
tình tiết như một sự dẫn chứng trong thời kỳ của Đức Phật. 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 317 


At one time, Lord Buddha was staying in 
Nigyawdàw, one monastery in Kapilavatthu | province. 
Venerable Anuruddhà, the most renown Arahat who 
achieved Dibbacakkhu, came to pay respect to Lord 
Buddha. Since Venerable Anuruddhà Mahathera was 
native of Kapilavatthu, he had plenty of relatives and 
pupils. After many of the relatives had gone back 
Venerable Anuruddha enquired of his uncles why his 
younger sister “Rohini” was not present. When Venerable 
Anuruddhà came to know that his sister was ashamed of 
her disease he sent for her. When Rohini came to see her 
brother, she was covered with a cloth over her body. When 
her brother demanded the reason of her absence. she 
replied "Dear brother, Lam afflicted with leprosy. My skin 
and my face are disfigured and I am ashamed of putting in 
appearance with the crowd”. 

'Vào một thói, Đức Thé Tôn trú ngụ tại Nigyawdàw, 
một tự viện trong thành Kapilavatthu. Trưởng Lão 
Anuruddhà. một bậc Vô Sinh với thỉnh danh thù thăng đã 
chứng đắc Thiên Nhãn Tháng Trí, di dén bày tó lóng tón 
kính đến Đức Thé Tôn. Tu khi Ngài Đại Trưởng Lão 
Anuruddhà sinh trưởng tại Kapilavatthu, nên Ngài có rat 
dóng quyén thuóc và món đồ. Sau bao nhiêu quyền thuộc 
đã quay trở lại, Trưởng Lão Anuruddhà đã hói thăm những 
người chú của Ngài vì sao người em gái của Ngài “Rohini” 
dà không có hiên dién. Khi Truóng Lão Anuruddha di dén 
sự hiểu biết rằng em gái của Ngài đã xấu hô về căn bệnh 
của mình, và Ngài đã cho gọi nàng đến. Khi Rohini đến dé 
nhìn anh của minh, nàng đã dùng một tám vải dé bao phủ 
toàn thân của nàng. Khi người anh hỏi lý do của sự văng 
mặt thì nàng đã trả lời “Thưa anh thân yêu, tôi đã phiền não 
với bệnh phong hủi. Da thịt và gương mặt của tôi đã bị 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 318 


bién dang và tôi đã xâu hó khi xuất hiện ở chón đông 
người”. 


Venerable Anuruddha said that such kind of 
calamities had befallen to her due to her Akusala deeds of 
her previous life. "To get relief from such calamities you 
should perform alms — giving and other wholesome deeds ` 
advised Venerable Anuruddha. 

Trưởng Lão Anuruddha nói rằng căn bệnh tai hai. 
này đã xảy dén cho nàng là do nàng đã tạo tác những Bát 
Thiện Hạnh trong: kiếp quá khứ. Trưởng Lào Anuruddhà 
có lời khuyên nhủ "Nhàm giảm bớt căn bệnh tai hại này, 
nàng nén thuc: hién việc buông bó xã thí cùng với những 
Thiện Hạnh khác”. i 


She, replied "Oh course, 1 want to do alms-giving 
(Dana), but avith what shall I do Dana?” 

Nàng, trả lời “Lễ tất nhiên, tôi muốn thực hiện việc 
buông bỏ cho ra (Xã Thí) tuy nhiên với cái chỉ tôi sẽ làm 
việc xã thi?”. i 


Being brother and sister, Venerable Anuruddhà 
knew she had a necklace and he asked "What happened to . 
your necklace: ?"" She replied she till had the necklace and: 
it was worth 1 0, 000 kwats. Venerable Anuruddhà advised 
her to sell the necklace and do Kusala deeds. 

Là chó anh em; Trưởng Lão Anuruddhà biết nàng 
có một vòng đeo cô và Ngài đã hỏi “Chuyện gì đã xây ra 
với vòng deo có của nàng?". Nàng trả lời là vòng đeo cô 
của nàng vẫn còn đó và nó trị giá là 10,000 kyats. Trưởng 
Lão Anuruddhà đã có lời khuyên bảo nàng nên bán vòng, 
đeo cô và làm những Thiện Hạnh. 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 319 


She replied "who will organise for me, I am 
helpless to do anything by myself”. Venerable Anuruddha 
requested the help of their uncles and directed her to sell 
her necklace and build a monastery and a dining hall. He 
also instructed her to give manual labor in clearing the site 
and cleaning of the site bv sweeping etc. When the upper 
storey was completed she was asked to sweep the floor 
daily. She was also advised to practise Dana, Sila, 
Bhàvanà and organize the merit -sharing libation 
ceremony after the completion of the monastery. Sister 
Rohini did what her brother told her by giving her necklace 
to the uncles, who sold it and started organising the 
building of the monastery and the dining hall. She also 
participated in cleaning, clearing. sweeping of the sites and 
building of the monastery by giving manual labour. From 
that time onwards her leprosy subsided. 

Nàng đã trà lời "Ai sẽ tổ chức cho tôi, tôi dà bất lực 
dé làm bát cứ điều chi cho bản thân mình”. Trưởng Lão 
Anuruddhà yêu cầu sự giúp đỡ của những người chú của họ 
và đã hướng dẫn nàng bán vòng đco có dé xây dựng một tự 
viện và một trai đường. Ngài cũng chỉ dẫn nàng thực hiện 
việc lao động thủ công trong việc don dep và lau chüi hiện 
trường băng cách việc quét sạch, v.v.. Khi tầng trên đã 
được hoàn thành, nàng cũng được yêu câu để quét sàn nhà 
mỗi ngày. Nàng cũng được khuyên nhủ thực hành xã thí, 
trì giới, tham thiền và tô chức lễ hy tế hồi hướng phước báu 
sau khi tự viện được hoàn thành. Em gái Rohini đã thực 
hiện điều mà anh nàng đã dạy bảo bằng cách đưa vòng đeo 
có của mình đến những người chú, họ đã bán nó di và bắt 
đầu tổ chức việc xây dựng tòa nhà của tự viện và trai 
đường. Nàng cũng tham gia với việc lau chùi, dọn đẹp, 
quét sạch hiện trường và tòa nhà của tự viện bằng cách ra 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 320 


công sức lao động. Từ thời điểm trở đi, bệnh phong hui 


cüa nang duge thuyên giảm. 


When the time comes for merit — sharing and 
libation ceremony Venerable Anuruddhà invited Lord 
Buddha and his follower bhikkhus-on Rohini's behalf for 
lunch Dàng: Rohini did not come to the ceremony and Lord, 
Buddha had to send for Rohini, she came and gave excuse 
of her absence because of the leprosy. Then Lord Buddha 
explained her that was her own fault and recounted events 
of the previous, existence. 

Khi dén thói gian làm lé hjt té hài huóng phuóc báu, 
Trưởng Lão Anuruddhà đã thay mặt Rohini, thỉnh mời Đức 
Thế Tôn cùng với chư tỳ khưu đệ tứ của Ngài dự buổi cúng 
dường thọ trai. Rohini đã không đến trong buổi lễ va Đức 
Thé Tón cho gọi Rohini đến, nàng đã tới và viện dẫn ly do 
vắng mặt của nàng là do bởi bệnh phong hủi. Thế rồi, Đức 
Thế Tôn đã giải: thích cho nàng biết rằng đó chính là lỗi 
lầm của nàng và Ngài ké lại chi tiết những > sự kiện trong 
kiếp quá khứ. 


"Ag ges ago you were d queen of the king of a state. 
There was a very, pretty maid-of-Honoiür, whom the king 


favoured and out of sheer jealousy, you managed to spread 


harmful and itchy powder on the woman: s bed and she was: 


disfigured. Due to that Akusala deed, you were suffering 
leprosy now. Therefore you must per form wholesome deeds 
now to get relief”. 


"Khoàng thói gian truóc day, con là một hoàng hàu: 


của vua một đất nước. Có một nữ tỳ vô cùng x xinh dep mà 
được vua süng ái và vì lòng ghen tương. tuyệt đối, con đã 
thực hiện việc rai bột nguy hai và ngứa ngáy lên giường 


của cô nữ ty và đã lầm cho cô ta bj biểndạng. Do đã tao’ 


Những Pháp Thoai của Ngai Dai Trưởng Lão Jatila 321 


| 

Bát Thiên Hanh dó, bây giò con phài chju khó dau bénh 
phong hüi. Nhu thé, con phái thực hiện những Thiện Hanh 
ngay bây giờ nhàm dé giàm bót khó dau". 


After that, Lord Buddha preached her the libation 
and merit sharing discourse for her dàna of monastery and 
lunch. He also advised her to practise meditation then and 
there. 

Sau đó, Đức Thé Tôn đã giảng giải Giáo Pháp cho 
nàng về lễ hỷ tế và hồi hướng phước báu qua việc nàng 
cúng dường tự viện và buói thọ trai. Ngài cũng đã khuyên 
bảo nàng tu tập thiền định tức thời và ngay tại đó. 


Afler the completion of libation ceremony, Rohini 
practised as she was told by Lord Buddha. She cleaned 
and swept the monastery. she filled the pots with drinking 
water for the monks, she observed the purity Sila precepts 
and she also practised Vipassana Bhavana meditation. By 
continued practise of these Kusala deeds, and Bhavana 
meditation she achieved Sotapatti Magga Nana and shed 
all her Akusala resultant effect of her previous existence. 
Her leprosy was also cured and she led a normal life. At 
the time of her natural death, she landed in the Deva world. 

Sau cuộc lé hy té được hoàn mãn, Rohini dà thực 
hiện điều mà Đức Thé Tôn đã day bào cho nàng. Nàng đã 
lau chüi và quét sach tu vién, nàng dà dó nuóc uóng vào 
những chậu cho Chu Tăng, nàng đã thọ tri những huấn từ 
giới luật thanh tịnh và nàng cũng tu tập Thiền Minh Sát. 
Do liên tục thực hành những Thiện Hanh này và tu tập 
Thiền Định, nàng đã chứng đắc Tuệ Thất Lai Đạo và diệt 
trừ tất cả những ảnh hưởng quả báo Bắt Thiện trong kiếp 
quá khứ. Bệnh phong hủi của nàng cũng được chữa khỏi 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 322 


và nàng trở lại: mót đời sống bình thường. Vào thời gian 
của cái chết thường nhiên, nàng đã đi đến Aen Giói. 


In becoming . a celestial being in Dou world, it is 
called instant birth. They suddenly appear as a full grown 
Deva. If she landed on the breast, she became a daughter. 
Sometimes the landing may be in the neutral location. In 
such a case dispute arose and the distance had to be 
measured and the nearest household claim possession. If 
the landing is right in the middle the. owner. ship goes to the 
dwelling she füces. 

Việc trở thành một Thiên Tu, diéu dó duoc goi là 
Hóa Sanh. Ho đột nhiên xuất hiện như một Thiên Tử đã 
trưởng thành trọn vẹn. Nếu nàng đi đến Ở nơi ngực, nàng 
đã trở thành một con gái. Đôi khi việc đi đến có thể là ở vị 
trí trung lập, Trong trường hợp khởi sanh sự tranh chấp và 
khoảng cách đã được do và căn hộ gần nhất có quyển đòi 
sở hữu. Nếu đi đến ó ngay trung tâm trú Xứ của gia chủ thì 
nàng phải đối điện. 


Now Rohini. landed right in the middle of the field 
and she faced nowhere and nobody can claim her. She was 
very pretty and all male Devas of the vicinity were 
clamouring for possession. So the matter was reported to 
Sakka (the king of Devas). When the king of Deva saw 
Rohini, he also fell in love with her. 

Bay’ gio, Rohini dà di dén ó ngay trung tâm điểm 
và nàng phài dói dién khóng noi nào và khóng mót ai có 
quyên đòi hỏi ở nàng. Nàng rất xinh đẹp và tất cả Thiên 
Nam ở vùng lân cán đã đòi quyền làm sở hữu. Nhu thé, van 
đề này đã được phúc trình đến Trời Dé Thích (Thiên Chủ 
của Chư Thiên). Và khi Thiên Chủ 5 vừa thấy Rohini thì 
Ngài cũng lụy tình với TRADES 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 323 


So Sakka (the king of Deva) opened a Court of 
Enquiry who should claim Rohini as his own. There were 
four Devas males who could claim Rohini. 

Nhu thé, Thiên Chủ Dé Thích đã mở một phiên tòa 
thám van dé coi ai có quyền đòi Rohini làm của riêng mình. 
Có bến Thiên Nam muốn có quyền đòi Rohini. 


Sakka (the king of Devas) put a question to the first 
Deva: "When vou first saw Rohini what is your reaction? `. 
The Deva replied “O Noble Sakka! when I saw Rohini I felt 
the big war drum was being beaten very loudly in my chest. 
Bang! Bang! Bang! I shall be in misery until I possess 
Rohini". The King commented “Your plight is 
understandable". Then he asked the second Deva how he 
felt on seeing Rohini. The second Deva replied “O King 
Sakka, when I saw Rohini my love flowed like a mountain 
torrent so let me claim Rohini as my wife". The King Sakka 
commented "You also seem to be in a terrible fix". And he 
asked the third Deva what his feelings were when he saw 
Rohini. The third Deva answered "As soon as I saw Rohini 
- mv eyes were locked on her as the eyes of a crab cannot be 
closed. I cannot help staring at Rohini all the time `. 
Thiên Chú Để Thích đặt một câu hỏi đến Thiên 
Nam thứ nhất “Phản ứng của ngươi ra sao ngay lần đầu 
nhìn thấy Rohini?". Thiên Tử trà loi “Ô Ngài Dé Thích cao 
quý! Tôi cảm giác một cái trồng lớn ở chiến trường đang 
đánh rất lớn ở trong lồng ngực của tôi. Bang! Bang! Bang! 
Tôi phải bị thông khó mãi cho đến tôi có được Rohini". 
Đức Vua đã phán quyết “Hoàn cảnh bi đát của ngươi có thé 
thóng càm duoc". Thé rồi Ngài van hỏi Thiên Tử thứ hai 
về cảm giác của vị ấy như thế nào khi nhìn thấy Rohini. Vị 
Thiên Tử thứ hai trả lời “Ò Thiên Chủ Đề Thích, khi tôi 
nhìn thấy Rohini thì tình yêu của tôi như một thác nước đồ 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila — . 324 


ở núi cao, rihu thé hãy cho tôi được quyền SỞ hữu Rohini ` ` 
nhu là người vợ của tôi”. Đức Vua đã phán quyết “Tình 
thế lưỡng nan cüa nguoi cüng quá thát khüng khiếp”. Và 
Ngài dà ván hói vị Thiên Tứ thứ ba về cảm giác ra sao khi 
vị ây nhìn thấy Rohini. Vị Thiên Tu thứ ba đã trả lời 

“Ngay sau khi tôi nhìn thấy Rohini thì đôi mắt của tôi đã 
dính chặt vào nàng, như thể đôi mắt của con cua không thể 
khép lại. Tôi không thể nào dời đi việc luôn mãi nhìn đăm 
đuôi vào Rohini”. 


The King Sakka commented "In that case you are 
also in trouble". Then he asked the forth Deva how he 
füired on seeing Rohini. The forth Deva replied that when 
he saw Rohini, he felt like the flag on the top of the post. 
When the wind blows the flag flutters and my love for 
Rohini is also fluttering like the flag. Therefore I should be 
awarded Rohini” he said. The king Sakka of Devas 
declared “What you all suffering is nothing compared to 
my own feeling and sufferi ing. If 1 am denied of Rohini, 1 am 
certained going to die on the spot. What shall I do 2”. 

Thién Chü Dé Thích đã phán quyết ` “Trong trường 
hợp đó, quá là ngươi cũng đang gặp điều khó khăn”. Thé 
rồi, Ngài van hỏi ThiênTứ thứ tư vé thiện y của vị ấy như 
thế nào khi nhìn thấy Rohini. Vị Thiên Tử thứ tư đã trả lời 
rằng khi vị ay thay Rohini, cam giac cüa vi áy ví nhu lá có 
ở trên dinh đầu của cây cột. Vi ây nói:"Khi gid thôi thì cờ 
tung bay và tình yêu của tôi dành cho Rohini Cũng xao 
xuyén như lá có. Do đó tôi phải được thưởng nàng: 
Rohini". Thiên Chủ Dé Thích tuyên bó "Tát cả những nỗi 
khó dau cua các ngươi cũng ching sơ sánh được cái cảm 
giác và nói khó của riêng Ta. Nếu Ta bị nàng Rohini từ 
chói thi quả thật là Ta sẽ chết ngay tại i chỗ. Vậy Ta phải 
làm sao đây?”. 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 325 


The other Devas replied "In that case our miseries 
are tolerable since the King Sakka will die. we do not want 
the death of Sakka, the king Deva. The king Sakka may 
take possession Rohini ". 

Chúng Thiên Tử trả lời "Trong trường hợp đó, nỗi 
khó đau của chúng tôi có thé chịu dung được, còn Thiên 
Chủ Dé Thích sẽ phải chết, quả thật chúng tôi không muốn 
cái chết của Đế Thích, Thiên Chủ của Chúng Thiên. Vậy 
Thiên Chủ Đề Thích hãy chiếm hữu nàng Rohini đi”. 


So Rohini became the Queen of the Devas since 
Rohini was very beautiful, the King loved her dearly. 
Rohini became very powerful and lived for a long time 
enjoving the jovful bliss of the celestial beings. These are 
the resultant effects of Dàna and Sila. 

Như thé, Rohini trở thành Thiên Hậu của Chúng 
Thiên Tử, từ đó Thiên Chủ đã yêu thương nàng một cách 
tha thiết vì Rohini quả là vô cùng xinh đẹp. Rohini trở nén 
rất có uy quyển và thọ hưởng tuổi thọ lâu dài cùng với 
những phúc lạc thiên ở Thiên Giới. Đây là những ảnh 
hưởng quả báo của việc Xã Thí và thọ trì Giới Luật. 


Therefore according to the words of Lord Buddha 
those who observed wholesome deeds of Dana (almsgiving) 
and Sila (moral precepts) can be regarded as travelling 
towards the good path that leads to the existences of human 
-~ and celestial beings. 

Do đó, nương theo những lời day của Đức Thé Tôn, 
với những ai phụng hành những Thiện Hạnh về Xã Thí 
(buông bỏ cho ra) và thọ trì Giới Luật (những huấn từ đức 
hạnh) có thể xem như là đang du hành hướng về An Lạc 
Đạo và dắt dẫn đến những kiếp sống ở Nhân Loại và Thiên 
Chúng. 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 326 


May all our meditators here also be able to travel ^ J^: 


the best path by practising wholesome deeds of Dàna and 
Sila during the interim and finally achieve the noble goal of 
Nibbana, the end of all suffering quickly and easily. 

Mong rằng tất cả những thiển giả của chúng ta tại 
đây cũng có thể du hành vào Thù Thắng Đạo qua việc thực 
hành những Thiện Hạnh của việc Xã Thí và thọ trì Giới 
Luật trong thời gian chuyển tiếp và cuối cùng thành đạt 
mục tiêu cao quý của Níp Bàn, chấm dứt moi khó đau một 
cách mau lẹ và thuận lợi. i 


Sàdhu! Sàdhu! Sàdhu! 
Lành Thay! Lành Thay! Lành Thay! 





Những Pháp Thoại của Ngài Dai Trưởng Lão Jatila 327 


THE FOUR PATHS OF PREFERENCE (PART III 
BON CON DUONG CUA SO THICH (PHAN III) 


Today's Dhamma Talk is Part Il of the Four Paths 
of Preference which we had expounded in our previous 
Dhamma Talks. In those talks, we have explained that 
those who committed. Akusala deeds (unwholesome 
activities) will travel towards the path of four Apaya 
worlds, the lower worlds of animal world. ghost world, 
demon world and hell, and those who indulged in Kusala 
deeds (wholesome activities) such as Dana and Sila will 
travel towards existences of Human and Heavenly beings. 

Pháp Thoai hóni nay là Phan IH về Bốn Con Đường 
Của Sở Thích mà chúng tôi đã giảng giải chị tiết trong 
những Pháp Thoại trước đây. Trong những Pháp Thoại đó, 
chúng tôi đã giải thích rang với những người phạm phải 
những Bất Thiện Hạnh (những hoạt động vô tịnh hảo) sẽ du 
hành hướng tới con đường của Tứ Khô Thú, những cõi giới 
ty liệt của Cói Súc Sanh, Cói Nga Quỷ, Cói Atula và Địa 
Ngục. và với những người thích thú trong những Thiện 

Hạnh (những hoạt động tịnh hảo) như là Xã Thí và thọ trì 
Giới Luật sẽ du hành hướng tới nhie kiếp sống của Nhân 
Loại và Thiên Chúng. 


Today I would like to elucidate the better path, the 
third path of preference out of the four. The better path 
means the path leading to Heavenly Beings of the Brahma 
world. regarded as more noble than Deva world. The 
longevity of life is more than Deva world. Moreover there 
is no anxiety for sensual pleasures as in Deva world. Dàna 


Nhüng Pháp Thoai cüa Ngài Dai Truóng Lão Jatila 328 


and Sila alone is not enough to travel the path of Brahmà 
world. Samatha Bhavana (tranquility meditation) can only 
lead to Brahma. ‘world, Nivaranas (hindrances) can be 
extinguished by the practice of Samatha Bhavana. 

Hom nay, Tói muón giải thích rõ thêm Thiện Hảo 
Đạo, là con đường thứ ba của sở thích trong bốn con 
đường. Thiện Hảo Đạo có ý nghĩa là con đường dắt dẫn 
đến Thiên Chúng ở Cói Phạm Thiên Giới, được xem như là 
thánh thiện hơn ở Cổi Thiên Giới. Tuổi thọ lâu dài hơn ở 
Cói Thiên Giới. Hon thế nữa, không có ưu não về những 
dục lac như ở Cói Thiên Giới. Chỉ có Xã Thí và thọ trì 
Giới Luật thì không hội đủ để du hành tới con đường của 
Cói Phạm Thiên Giới. Chi có tu tập Thiền Chỉ (Thiền An 
Tĩnh) mới có thé. dắt dẫn đến Cõi Phạm Thiên Giới. Những i 
Trién Cái (những chướng ngại tinh than) có thé duoc diét 
trừ do bởi tu tập Thiền Chỉ. l 


Person who Hàn gained the Human existences can 
be described as a traveller who had reached the railway 
junction. At the junction station, the traveller can buy a 
ticket to go to up — country or he may buy to go to the 
lefnvard and rightward directions acc ording to his wish. 

Với người dà thành đạt kiếp sóng Nhân Loại có thé 
duoc mô tả như là kẻ du hành đã đi đến điểm tiếp nỗi của 
đường sắt, Ngay tai tram tiếp nối, kẻ du hành có thể mua 
vé dé di vé hướng trên của đất nước, hoặ vị áy có thé mua 
vé đi về huớng phải và hướng trái thuận theo sở nguyện của l 
minh. 


Person wha had achieved Human world have the 
option to do unwholesome deeds and travel towards the 
four Apaya worlds. He can also practise wholesome deeds 
of Dana and Sila and travel towards Human and Heavenly 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 329. 


worlds. By practising Samatha Bhavana, he can also travel 
towards Brahma world. 

Với người đã thành tựu ở Cói Nhân Loại có quyên 
lựa chọn để tạo tác những Bất Thiện Hạnh và du hành 
hướng tới Tử Khó Thú. Vị ấy cũng có thé thực hiện những 
Thiện Hạnh về Xã Thí và thọ trì Giới Luật và du hành 
hướng tới Cói Nhân Loại và Cói Thiên Giới. Qua việc trau 
giói tu tập Thiền Chỉ, vị ấy cũng có thê du hành hướng tới 
Cõi Phạm Thiên Giới. 


Samatha has attributes of extinguishing the 
hindrances. There are five hindrances (Nivaranas) namely: 
1. Kàmacchanda Nivarana (sensuous desire). 

2. Bvàpàda Nivarana (ill will), 

3. Thina Middha Nivarana (sloth and torpor). 

4. Uddhacca Kukkucca Nivarana (restlessness and 
scruples). 

5. Vicikicchà Nivarana (sceptical doubt). 
Thiền Chỉ có những phẩm chát vé sự diệt trừ những 

chướng ngại tinh thần. Có năm Pháp chướng ngại (Trién 

Cai) nhu sau: 

1. Tham Duc Trién Cái (tham muón duc vong), 

2. Sân Độc Trién Cái (tức giận ác độc), 

3. Hôn Thùy Triền Cái (giải đãi và hôn trầm), 

4. Trao Hói Triền Cái (bát an và do dụ), 

5. Hoài Nghi Trién Cái (lưỡng lu nghi ngờ). 


A person practising Samatha Bhavana has cast 
awav sensuous desire, he dwells with a heart free from 
sensuous desire, from desire he cleanses his heart, But it is 
not total annihilation. It is a temporary suspension called 
"overcoming through repression”. He may cast away the 
sensuous desire during the life time of Brahma world. 


Những Pháp Thoại của Ngài Dai Trưởng Lão Jatila 330 


Brahmà life span is extraordinarily long world cycles or 
Kappa (long space of time, an aeon). 

Vói nguói trau gidi tu tập Thién Chi đã loại bỏ mọi 
tham muốn: dục' vọng, vị ấy an trú với trái tim thoát khỏi 
mọi tham muốn dục: vọng, vị dy tinh lọc trái tim của minh 
khói mọi tham dục. Tuy nhiên nó không han hoàn toàn tiêu 
diệt. Nó chỉ là sự tạm đình chi, được goi là "sự khắc phục 
xuyên qua sự: ‘kèm. chế”. Vị dy có thé loại bó mọi tham dục 
trong suốt thời gian ở Cói Pham Thiên Giới. Chiều dài tuôi 
thọ của Phạm Thiên là vòng thé giản lâu dài một cách phì 
thường hoặc một Kiếp trái đất (khoảng thời gian dài ở 
trên hư không, thời gian dài vô tận). 


Sensuous. desire can also be suppressed by 
practising Asubha (loathsome) Bhavana (meditation 
subjects of impurity). Person practising | tranquility 
meditation can also suspend Vydpada (ill will) though it is 
not total annihilation. Total annihilation of ill will can only 
be done by Anagdmimagga and Phala Nana. Person 
engaged in Metta Bhavand can also reject anger. Anger 
cannot arise since he is immersed in loving kindness. Even 
if he visualizes « person to be angry with, he can 
contemplate the 32 parts of the person's body such as head 
hair, body hair, etc. and prevent: anger towards that 
person. There is also an alternative method. In the round 
of rebirths of this Samsara, a single lifetime constitutes - 
only a tiny: and fleeting fraction. At one turn or other 
existences that person may be a relative, a brother or a 
sister or a mother or son. On this assumption of previous 
relationship, the anger can be subside towards that person. 
In such a way. he can cast away ill will, he dwells with a 
heurt free from ill will cherishing love and compassion 
towards all living beings, he cleanses his heart from ill will. 


Nhüng Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 331. 


Tham Duc cüng có thé duoc ché ngu qua VIỆC tu tập 
Bát Tịnh (ghé tóm) (những dé muc thiàn dinh vé bát tinh 
khiết). Với người tu tập Thién An Tĩnh cũng có thé đình 
chỉ Sân Độc (tức giận ác độc) cho dù nó không hoàn toàn 
tiêu diệt. Sự tiêu diệt hoàn toàn về Sân Độc chỉ có thể viên 
mãn do bởi Tuệ Bất Lai Đạo và Quả. Với người khăn khít 
trong tu tập Từ Ái cũng có thê loại bỏ được sự sân hận. 
Tâm Sân không thé nào khói sanh một khi vị ấy đăm chìm 
trong tình thân ái. Ngay: cả néu vị ay hinh dung dén mót 
nguói voi su tức giận, vi áy có thé thám sát vé 32 thé tr uoc 
nhu là tóc, lông, v.v.. và ngăn chán sự sân hận hướng về 
người đó. Đó cũng là một phương pháp hoán chuyên. 
Trong vòng tái tục luân hài này. một đời sông đơn lẽ được 
tạo thành chỉ là một phân tử nhỏ bé và phù du. Ngay tại 
một vòng xoay hoặc những kiếp sống khác, người đó có thê 
là một quyén thuộc, người anh, người chị, hoặc là mẹ hay 
là con. Trên sự giả thiết của môi quan hệ quá khứ này, sự 
sân hận hướng về người đó có thể được thuyên giảm. Theo 
đường lối như thé, vi ay có thé loại bó Sân Độc, vi ây an trú 
với trái tim thoát khỏi Sân Độc, trân quý tinh thuong và 
lòng từ ái hướng tới tất cả chúng sanh, vị ấy tỉnh lọc trái 
tim của minh khói Sân Độc. 


In this way by practising Samatha Bhavana, a 
person can reject Thina Middha (sloth and torpor). He can 
also reject UddhaccaKukkucca (restlessness and scruples). 
He can cast away restlessness and scruples, chveeling with 
mind undisturbed, with heart full of peace. he cleanses his 
mind from restlessness and scruples. He can also reject 

Vicikicchà Nivarana (sceptical doubt); dweeling free from 
doubt, full of confidence in the good. he cleanses his heart 
from doubt. 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 332 


Theo đường lối do bởi tu tập Thién Chi nay, một 
người có thé loại bỏ Hôn Thùy (giải đãi và hôn tram). Vị 
ay cũng có thé loại bỏ Trao Hồi (su bất an và do dự). Vi áy 
có thé loại bó sự bát an và do du, an trú với tâm nhất quán, 
với trái tim tràn dày an lac, vi ay tinh lọc trái tim của minh 
khỏi sự bất an và do dự. Vị ấy cũng có thể loại bỏ Hoài 
Nghi Trién Cái (nghĩ ngờ lưỡng lu); an trú thoát khỏi sự 
nghi ngờ, tràn đầy niềm tin trong Thiện Sự, vị áy tinh lọc 
trái tim của mình khỏi sự nghĩ lự. 


In Samatha dun there are 40. subjects 

prescribed for meditation. One of them. is Pathavi Kasina — 
a round piece of earth, called Parikammanimitta. One has 
to concentrate one s full and undivided attention on this 
round piece of earth until at last one perceives, even with 
the eyes closed, a mental reflex, the acquir ed image called 
Uggahanimitta. This kind of Samatha Bhavana is called 
Parikamma Bhavana. Now, while continuing to direct 
one's attention to this image there may urise the spotless 
and immovable . counter concent ‘ation like clean and 
Shining full moon called Patibhaganimitta. By repeated 
contemplation of Patibhaganimitta, Upacara Samadhi 
(neighbourhood concentration). is achieved. While. still 
persevering in the concentration on the Pathawì Kasina, 
one finally reach a state mind where all sense ~ activity is 
suspended, where ther e is no more seeing and hearing, no 
more perception of bodily impression and feeling called 
Appanà Samadhi or the state of mental absorptions which 
will eventually lead to Shanice achievement. 

Trong: sự tu tép-Thién Chi có 40 dé mục quy dinh 
cho thiền định. . Một trong những dé mục đó, là Đề muc 
Dat Hoàn Tinh -một miéng dát trón duoc goi là Chuán Bi 
Tướng. Người ta phải tập trung sự chứ ý của mình một 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Truong Lào Jatila 333 


cách dày dü và khóng xa rói miéng dát trón này mài cho 
đến cuối cùng người ta năm bát duoc, cho dù với đôi mắt 
nhám kín lại, một sự phan ánh ở tâm linh, hình ảnh được 
thâu nhận, gọi là Cận Hành Tướng. Thể loại của sự tu tập 
Thiền Chỉ này được gọi là Chuẩn Bị Tu Tập. Bây giờ. 
trong khi tiếp tục sự chú ý của mình trực tiếp vào hình ảnh 
này thì có thể khới sinh một năng lực tập trung đối chiếu lại 
bát động và không ty vết, to như trăng tròn sáng tỏ và chiều 
sáng, gọi là Quang Tướng. Do lặp đi lặp lại sự thâm sát 
vào Quang Tướng, Cận Hành Định (sự tập trung lân cận) 
được thành tựu. Trong khi vẫn kiên trì trong sự tập trung 
vào Đất Hoàn Tịnh, cuối cùng thì người ta đạt đến một 
trạng thái tâm thức, nơi đó tất cả hoạt động của giác quan 
bị đình chỉ, nơi đó không còn việc thay và việc nghe, không 
còn năng lực tri giác về ấn tượng của thể xác và sự cảm 
giác, gọi là Nhập Định hoặc trạng thái tâm thức chú mục 
vào và cuối cùng sẽ dan đến sự chứng đắc tầng thiền. 


The attainment of such Jhanic states will finally 
lead to Brahma world. There were many examples of such 
achievements. 

Sự thành tựu về những trang thái nhập định nhu thé, 
cuối cùng sẽ dit dẫn đến Cõi Phạm Thiên Giới. Có rất 
nhiều thí dụ về những sự chứng đắc này. 


During Lord Buddha s time, one heavenlv being 
from Brahma world known as Rohitassa came to pav 
respects to Lord Buddha and put the following question. 

Trong thói kỳ của Đức Thé Tôn, có một Thiên Tử 
từ Cói Phạm Thiên Giới được biết với tên gọi là Rohitassa. 
đã đi đến bày tỏ lòng tôn kính đến Đức Thế Tôn và đặt ra 
câu hỏi sau đây. ni 


Những Pháp Thoại của Ngài Dai Trưởng Lão Jatila 334 


“Lord Buddha! Could a person go on foot to the 
end of the universe, where there is no birth, no death, no 
old age and no decay ". ì 

“Kinh bạch Đức Thế Tôn! Có thể nào con người với 
bộ hành đi đến tận cùng của vũ trụ, nơi đó không có sanh, 
không có tử, không có tuổi già và không có hoại diệt?”. 


Lord Buddha replied “Rohitassa Brahma! It is 
impossible and unreachable the end of the universe by: 
travelling on foot”, since Omniscient Buddha knew by his 
intuitive insight wisdom. 

Đức Thé Tôn đã trả lời "Này Pham Thiên 
Rohitassa! Quả là bát thành và bát khả thi cho viéc du hành 
trén nhüng bàn chán đến tận cùng của vũ trụ”, là do Bác 
Chánh Đăng Giác đã liễu tri qua sự nhận thức Tuệ Giác của 
Ngài. 


Rohitassa .Brahma said to Lord Buddha “Lord 
Buddha! Your answer is surprisingly correct. I raised this 
question after knowing by my own experience that the end 
of the universe cannot.be reached d travelling on foot. Let 
me relate my own experience ". à; 

Pham Thiên Rohitassa dà nói vói Đức Thế Tôn ` 
"Kính bạch Đức Thé Tôn! Câu trả lời của Ngài quá là rất 
ngạc nhiên. Con nêu lên câu hỏi này sau khi liễu tri bởi do 
chính kinh nghiệm của con rằng không thé nào đạt đến tận 
cùng của vũ trụ với viễn du bằng bộ hành. Xin cho con^ 
được thuật lại kinh nghiệm bản thân”. 


Age ago, I was the son of a hunter by the name of 
Rohitassa. I became a recluse afier forsaking the family 
life. As a recluse 1 practised the noble life of hermit in the 
heart of the forest. Afier attaining Jhànic achievements, I 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lào Jatila 335 


was endowed with supernatural powers and I can travel 
instantly by such powers. If I may describe my speed, 1 can 
travel around the universe during the short time as an 
expert archer's swift arrow passes through a palm tree 
shadow. I can also take big strides. My steps can be so 
vast that my one step can reach from East ocean bank to 
the West ocean bank. I had a very strong desire to travel to 
the end of the universe. So with the obsession of travelling 
to the end of the universe and endowed with the 
supernatural powers of swifiness. I prepared my journey to 
the end of the world. Leaving aside the time for rest and 
toilets, I travelled for full one hundred years with all the 
powers and swiftness at my command but after. one 
hundred vears, without reaching the end of the Okasa 
Loka. I died at the edge of one universe. Though not 
realising mv aim, I was endowed with Jhànic achievements. 
I was born into the Brahma world. Though mv past 
experience 1 came to know that the end of the universe 
cannot be reached by travelling on foot, related Rohitassa. 
Khoảng thời gian trước đây, con là con trai của một 
thợ săn với tên gọi là Rohitassa, và trở thành một án sĩ sau 
khi từ bỏ đời sông gia đình. Là một ån sĩ, con đã tu tập đời 
sông thánh thiện của một vị tu khô hạnh ở trung tâm rừng 
già. Sau khi thành đạt những tầng thiền đã chứng đắc, con 
đã được Phúc Lộc Thién với năng lực siêu nhiên và con có 
thé du hành trong nháy mắt bởi những năng lực này. Nếu 
con có thể diễn tả tốc độ của con, là con có thé du hành 
vóng quanh vü tru trong mót thói gian ngán, ví nhu mót xa 
thủ chuyên nghiệp bắn mũi tên xuyên qua bóng của một 
cây cọ. Con cũng có thé có những bước chân dài. Những 
bước chân của con có thể rất rộng lớn, rằng mỗi bước chân 
có thé trải dài từ bờ bién Đông cho tới bờ biển Tây. Con đã 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 336 


khói lén một ý muốn mãnh liệt là du hành đến tận cùng của 
vũ trụ. Nhu thé, với sự nuôi dưỡng tư tưởng du hành đến 
tận cùng của vũ trụ, với sự Phúc Lộc Thiển có năng lực 
siêu nhiên và với sự thần tốc, con đã chuẩn bị cuộc du hành 
của con đi đến tận cùng của thé g gian. Loại bó một bên của 
thời gian cho sự nghỉ ngơi cùng với tiêu tiện và đại tiện, 


con đã du hành cho trọn một trăm năm với tât cả năng lực. 


và thần tốc với sự quyết dinh của con, nhưng sau một trăm 
năm, không đạt đến tận cùng cúa Hư Không Thế Gian và 
con đã chết ở một bờ biên của vũ trụ. Rohitassa đã thuật lại 
"Mặc dù không thực hiện được mục đích của con, từ khi 
con hội phúc duyên với những tang thiền đã chứng đắc, con 


đã tục sinh vào Cói Phạm Thiên Giới. Xuyên qua kinh. 
nghiệm của bản thân, con dà đi đến liễu tri răng không thê ' 


nào đạt đến tận cùng của vũ trụ với sự viễn du bằng bộ 
hành”. 


This Rohitassa Brahma was thé son of a hunter who 
became a hermit and practised as a recluse. By dint of his 
Samatha Bhavana. meditation, he :was endowed with 
Abhinna (magical powers) such as floating through the air 
and passing through the earth without being obstructed. 


When such person . died, he will land in Brahma world. . 


Therefore by pi acticing Samatha Bhàyanà one can gain the 
third path of. preference which we have named the better 
path. ERN l 
Vi Phạm Thiên Rohitassa này là con trai của một 


tho sán và dà tró thành mót vj tu si khó hanh, và dà tu tập. 
như một án si. Với năng lực của tu tập Thiền Chi, vị ấy hói . 
phúc duyên với Thắng Trí (những nặng lực thần thông) nhu : 
đi trên hư không và xuyên qua quả địa cầu, không gap một | 


diéu tró ngai nào, Khi tho mang chung, vi áy sé di dén Cói 
Pham Thién Giói. Do đó, qua việc tu. p Thién Chi, con 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 337 


người có thé thành đạt con đường thứ ba của sở thích, mà 
chúng ta gọi là Thiện Hảo Đạo. 


The Brahma world in the widest sense, is a name 
for the fine material (Rùpa Loka) and immaterial world 
(Arùpa Loka) The Brahmà have their own shining 
reflection of body and they don't need other artificial 
lights. 

Cói Pham Thién Giói trong y nghia róng lón, là tén 
gọi của Cói Vật Chất vi tế (Sắc Giới) và Cói Phi Vật Chất 
(Vô Sắc Giới). Tự thân của chư Phạm Thiên phản chiều 
ánh sáng và họ không cần những ánh sáng nhân tạo nào 
khác. 


The Brahma do not need food like human beings or 
deva beings. Piti (jov) is gained by absoi prion Jhàna and 
this Piti alone is their wav of comfortable life. The eyes of 

Brahmà are to see visions of Buddha alone to worship him 
but not for on other purposes in eve consciousness such as 
movies, or (other entertainments). The ears of Brahma are 
entirely for hearing Buddha's words or Dhamma and not 
for hearing consciousness of songs or other entertainments. 
The tongue and noses of Brahma have no consciousness of 
taste or odour. Therefore Brahmà do not need good smell 
nor good edibles, nor good body impressions. Brahma do 
not enjoy sensual pleasure but enjoy Jhanic bliss of the four 
meditative absorptions of the Fine-Material Sphere 
attained through Full Ecstatic Concentration. 

Chu Pham Thién khéng càn vat thuc nhu Nhan Loai 
và Thiên Chúng. Phi Lạc (sự hân hoan) được thành đạt là 
do việc chú mục vào Thiền và chi có niềm Phi Lạc này là 
phương cách sống an lạc của Chúng Phạm Thiên. Đôi mắt 
của Phạm Thiên là chỉ nhìn duy nhất vào thị lực của Đức 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 338 


Phật dé lễ bái Ngài, và chẳng nhằm vào những mục đích 
khác của Nhãn Thức như là những phim ảnh hoặc (những 
su giải trí nào khác). Đôi tai của Phạm Thiên là hoàn toàn 
cho việc nghe những ngôn từ hoặc Giáo Pháp của Đức 
Phật, và chăng nhằm vào Nhĩ Thức dé nghe âm nhạc hoặc 
những sự giải trí nào khác. Lưỡi và mũi của Phạm Thiên 
chăng cho việc nhận thức vẻ vị hoặc mùi. Do đó, Phạm 
Thiên chăng cần mùi thơm cũng chăng muốn vị ngon, luôn 
cả án tượng tốt vé hình sắc. Phạm Thiên không mảng vui 
thú dục lạc, tuy nhiên thụ hưởng Phúc Lộc Thiền trong sự 
chú mục vào Tứ. Thiền Sắc Giới đã được thành dat xuyên 
qua sự Nhập Định thám thấu viên mãn. 


To achieve such kind of innocent, carefree and 
noble life, one has to practise Samatha Bhàvanà which is 
the only way to land in Brahma world. :Lord Buddha had 
elucidated that persons who practise Samatha Bhavana 
alone can achieve Brahma Loka. 

Nham dat duoc trang thái thanh tinh, an nhàn và 
cuóc sóng thanh cao, người ta phải trau giỏi tu tập Thién 
Chi, dó là con duóng duy nhát dua dén Cói Pham Thién 
Giới. Đức Thé Tôn đã giải thích rõ thêm rằng chỉ có duy 
nhất với người trau giói tu tập Thiền Chỉ có thể đạt đến 
Phạm Thiên Giới. 


Therefore our meditators here are engaged in the 
best and highest meditation of V. ipassana Bhavana, but they 
should also know how Samatha Bhavana can lead to the 
attainment of the noble Brahma world. 

Do đó, những thiền giả của chúng ta tại đây dà khăn 
khít vào việc tu.tập Thiền Minh Sát thù thang củng tôt, 
nhưng cũng nên hiểu biết làm thé nào tu tập Thiền Chỉ có 
thé dat dẫn đến sự thành tựu của Cói Phạm Thiên cao quý. 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 339 


Let me conclude this Dhamma Talk by wishing our 
meditators to be able to choose the path of preference but 
finally realise Nibbàna, the end of all suffering. in the 
immediate future. 

Cho phép Tôi được kết thúc Pháp font: này vói su 
uóc mong nhüng thién già cüa chüng ta có thé chon lựa con 
đường theo sở thích, nhưng cuối cùng chứng tri Níp Bàn, 
chấm đứt mọi khó dau trong vị lai gần nhất. 


Sadhu! Sadhu! Sadhu! 
Lanh Thay! Lanh Thay! Lanh Thay! 





Những Pháp Thoại của Ngài Dai Trưởng Lão Jatila 340 


THE FOUR PATHS OF PREFERENCE (PART IV) 
BON CON DUONG CUA SỬ THÍCH (PHÁN IV) 


The subject of today's Dhamma Talk is about the 
fourth path of preference, which is regarded as the Best 
Path. It is the realisation of Nibbana by contemplating 
Satipatthàna. Vipassana Bhavana or Insight Meditation. 
Nibbana is the most cherished and the ultimate goal of all 
Buddhists. All Buddhists aspire for Nibbana and so in any 
kind of religious "activities, the final wish is to attain 
Nibbana in the shortest possible time. When Buddhist pay 
respect to the triple Gems (Buddha, Dhamma and Sangha) 
it is Nibbàna that they wish for. When they pay respects to 
parents or to the elders or when they observe the Precepts, 
their final wish is to attain Nibbana by doing so. Why do all 
Buddhists aspire for Nibbana? Because it was, it is and it ` 
will always- be the best, the noblest. and the perfect 
passionless happiness. d 

Chủ đề của Pháp Thoại hôm nay là vé con đường 
thứ tư của sở thích. mà được xem như là Thù Thăng Đạo. 
Đó là sự chứng tri Nip Bàn qua việc thấm sát Thiền Minh 
Sát Niệm Xý hoặc Thién Tuệ Giác. Nip Ban là mục tiêu ' 
cùng tôt và cao quy. thù tháng của, tat cà Phát Tu. Tat cà 
Phật Tử khao khát được Níp Bản và như vậy trong tất cả 
mọi hoạt động vẻ tôn giáo, niềm mong ước cuối cùng là 
thành đạt Níp Bàn trong một thời gian có thể ngắn nhất. 
Khi Phat Tu bày tỏ lòng tôn kính đến Tạm Bảo (Phật, Pháp, 
và Tăng) đó là ho mong ước được Níp Bàn. Khi họ bày tỏ 
lòng tôn kính đến ‘Cha Mẹ hoặc các vi truóng lão hoặc khi . 
ho tho tri những: Điều Học, qua những việc làm đó với 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lào Jatila 341 


niém mong ước cuối cùng của ho là thành dat Nip Ban. Vi 
sao tất cả Phật Tử khao khát được Níp Bàn? Vì lẽ nó đã, 
đang và sẽ luôn luôn là thù tháng, tói thượng và an vui tịnh 
lạc tuyệt đối. 


But some may have doubts when stated that there is 
nothing. no sensual pleasures nor sensation in Nibbana. 
Those who are addicted to betel chewing do not like the 
place where here is no betel leaves. Those who are 
addicted to smoking do not like places where smoking is 
prohibited. Those who are accustomed to watching 
entertainment do not like places where there is no 
entertainment. The same with any person who enjoys in 
sensual pleasures —the pleasures that attribute to contact 
with five internal bases— eve and the visible object. ear and 
the audible object, nose and the odour, tongue and the 
taste, body and the tactile object. the consciousness and the 
mind object. These are called Vedayika Sukha, the 
pleasure that is attributed to contact with sense organs. 

Nhung có mót só nguói có thé có sự nghi ngờ khi 
nói ráng noi dó cháng có chi cà, chăng có duc lac và cũng 
cháng có cảm xúc noi Níp Bàn. Với những người nghiện 
nhai tràu thì chăng ưa thích địa điểm mà không có lá trầu. 
Với những người nghiện hút thuốc thì chăng ưa thích 
những địa điểm cám hút thuốc. Với những người đã quen 
với việc xem giải trí thì chăng ưa thích những nơi không có 
giải trí. Cũng như thế, với một ai mà vui thích hưởng dục 
lạc -những dục lạc được xem là do liên hệ tiếp xúc với Ngũ 
Nội Xứ- mắt và cảnh sắc, tai và cảnh thinh, mũi và cảnh 
khí, lưỡi và cảnh vị, thân và cảnh xúc, ý thức và cảnh pháp 
(đối tượng tâm thúc). Những điều này gọi là Thụ Cảm 
Lạc Thọ, dục lạc được xem là do liên hệ tiếp xúc với 
những giác quan. 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 342 


' 


Another kind of pleasure is Santi Sukha, it is not 
connected with -- Sense organs. ‘It is a supreme 
consciousness of ‘peace and tranquility— a perfect 
passionless happiness. In the case of any sensual pleasure, , 
effort has to be. made acquire the material. To enjoy good’ 
sights, a person hás fo search for films or video tapes. ' 
Expenses have to be incurred to look at the films or tapes. 
To enable to pay. for expenses, d per. son has to work. Even 
if he can afford the expences, there is the physical trouble ` 
to watch with the eye and eyes can get tired or affected to . 
the detriment of the eyesight. 

Một thé loai vui thích khác là Tịnh Lạc, chàng có , 
lién hé vói nhüng giác quan. Dó là một su y thức tôi 
thượng về an lạc và tĩnh lặng— một sự an vui tịnh lạc tuyệt 
đối. Trong trường hợp của bất cứ dục lạc nào, sự nỗ lực 
phải được thực hiện để có được vật, chất. Đề hướng thụ 
những cảnh sắc tốt, người ta phải đi tìm kiếm những cuốn 
phim hoặc những cuộn băng video. Để được xem những. 
cuốn phim hoặc những cuộn băng dà phát sinh ra những chi 
phí. Để có khả năng chi trả những chi phí, người ta phải đi. 
làm. Ngay cả néu vị ấy có thé có đủ tiền trả những chi phí l 
thì có điều trở ngại vật lý về mát qua việc nhìn xem và đôi . 
mắt có thể mệt mỏi hoặc bị ảnh hưởng đến sự thiệt hại về 
thị lực. 


The same with good taste. - A person has fo. 
accumulate edibles, prepare and Ye a good meal for | 
having a good feed. ‘Good edibles are hard to get since 
other persons may also trv to collect the same for . 
themselves and there can be a rush, a competition for the 
same material and the rivalry may involve great risks. 
After acquiring the good food there is the process of eating, 


Những Pháp Thoại của Ngài Dai Trưởng Lão Jatila 343 


m 


chewing, swallowing, etc. etc. If the food happens to be 
disgreable with a person there can be food poisoning. 
There are the risks and physical, financial and mental 
efforts to have a good feed. Even after a successful tasty 
meal there is the trouble of excretion and urination. 
Therefore the sensual pleasures of good visual objects, 


good audible object, good odour, good tastes. good tactile 


objects. etc. are no just plain happiness, it is a mixed event 
of Dukkha and Sukha or suffering and pleasur e. 

Cũng tuong tự với vi ngon. Dé có một bữa ăn 
ngon, người ta đã phải tích lũy những vật thực, chuẩn bị và 
nấu thức ăn bó dưỡng. Những thức ăn ngon quà là khó 
kiếm, vì những người khác cũng có thé có găng tìm kiếm 
một cách tương tự cho họ và có thé có một cuộc dó xô đi 
mua hàng, sự tranh giành cho cùng một thứ hàng và sự hơn 
thua có thé đòi hỏi rất nhiều sự may rủi. Sau khi có được 
vật thực tươi tốt thì đến tién trình ăn, nhai, nuốt, v.v.. Nếu 
thực phẩm xảy ra điều không thích hợp với người thì có thé 
bi ngộ độc thực phẩm: Đề có được một bữa ăn ngon đã có 
nhiều rủi ro và nhiều nó lực về thể xác, tiền bạc và tinh 
thân. Ngay cả sau khi thành tựu một bữa ăn ngon miệng, 
lại có nhiều trở ngại về việc đại tiện và tiểu tiện. Do đó, 
những thú vui dục lạc về những cảnh sắc tốt, âm thanh hay, 
ngùi mùi thơm, nếm vị ngon, cảnh xúc thích hợp, v.v 
không chỉ là niềm vui thuần túy, mà nó là sự kiện hỗn hợp 
giữa Hạnh Phúc và Khổ Đau hoặc niềm vui và nỗi khổ. 


In contrast, “Santi Sukha” is a kind of happiness 
untained by sensual pleasure. It may be defined as 
deliverance from the trammels of the body, a fine feeling of 
peace and rest, a perfect happiness. as extinction of all 
suffering. It is verv hard to good a similar example of it but 
to have an idea of it, the following can be quoted. Let us 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 344 


say someone is in jail.for his crimes. Naturally, he is very 
sad, physically, maltreated and the condition of his living 
there is also very miserable. The quarter allotted for him is 
very cramped, filled with pests and mosquitoes, full of foul 
small and he suffered mental and physical agonies during 
his stay as a convict. At this very moment, if he is suddenly 
released from his imprisonment and free from all miseries 
that is associated with his jail life. He may not be endowed 
with materal luxuries of a wealthy person in normal sense 
but the very fact that he has been set tree is of immense 
happiness, the great achievement of his freedom from 
sufferings. 

Trái ngược lai, Tinh Lạc là một thé loai hanh phúc 
vó nhiém khói nhüng thü vui duc lac. Nó có thé duoc dinh 
nghia là mót su giài thoát moi tró ngai vé thé xác, một cảm 
giác vi tế của sự an lạc và thư giãn, niềm hạnh phúc hoàn 
hảo, sự sát trừ tuyệt mọi khó đau. Quá thật là khó, dé dua 
ra mót thí du tuong tu cho thích hop vé diéu này, tuy nhién 
dé có mót y tuóng vé nó thi sau dáy có thé trích dàn dói 
điều. Xin cho chúng tôi được nói vé một người dang ở 


^ 


trong tù vé những tội phạm của anh ta. Lễ tất nhiên, vị å 
rất là buồn, thể xác bị ngược đãi và điều kiện của cuộc sống 
anh ta tại nơi đó rất là khốn khổ. Một phan tư góc phòng 
cho anh ta rất là chật chội, cùng khắp những sâu bọ vả 
muỗi móng, dày mùi hôi thai, và anh ta chịu dau khó vé thé 
xác và thống khó vé tinh thân suốt thời gian lưu trú tại noi 
đó như một kẻ tội phạm. Vào ngay thời điểm này, néu 
bỗng dung anh ta được tha bóng khỏi vòng lao lý và được 
thoát khỏi mọi thống khổ đã gắn liền vào đời sống tù tội 
của anh ta. Trong ý nghĩa thông thường, vị ấy có thể không 
hội phúc duyên với những vật chất xa xi Của môt người ` 
giàu có, tuy nhiên trong thực té vi ây đã xây dựng một có 


> 


Những Pháp Thoại của Ngài Dai Trưởng Lão Jatila 345 


thu của niềm hanh phúc to lớn, một thành tích tuyệt vời về 
sự tự do của anh ta thoát khỏi mọi khô đau. 


The second example: A person is suffering from 
leprosy disease. He is disfigured. his sores are wet all over 
and nobody wants to be associated with him socially. He is 
an outcast. He suffered from pains and aches as a result of 
the disease and he is helpless since he is not able physically 
and financially. He is almost starving. Such kind of a 
person is at the lowest moral and very unhappy. Then, he 
met a kind and able physician who gave him the latest 
medicine and cured him of his miserable disease. Imagine 
how happy he will be. It can be said it is the happiest 
moment of his life. But he did not have anv material 
abundance or any riches. But his total cure of the disease 
is so overwhelming that his happiness is no less than the 
happiness derived from sensual pleasures. So also the bliss 
of Nibbbana is not associated with material acquirement 
nor connected with sensual pleasures. As stated in the 
beginning of this talk it is « supreme consciousness of 
peace and tranquillity, a perfect passionless happiness. the 
final release from all kinds of sufferings. 

Thí dụ thư hai: một người dang thọ lãnh sự dau khó 
vé bénh phong hui. Vi ay bi bién dang, vét thương của vi 
ấy lở loét cùng khắp và không một ai muốn liên hệ với đời 
sống xã hội của anh ta. Anh ta là người bị xã hội ruồng bỏ. 
Vị ấy chịu khổ đau từ những sự đau nhức như một kết quả 
của căn bệnh và vị ấy bất lực bởi vì không có khả năng về 
thể xác và tài chánh. Vị áy gàn nhu bi chét dói. Hang 
người như thé bị sa sút tỉnh thần cùng cuc và rất là bất 
hạnh. Thế rồi, vị ấy đã gặp một y sĩ có tài đức, người đã 
cho anh ta loại thuốc mới nhất và đã chữa trị căn bệnh khốn 
khổ của anh ta. Hãy tưởng tượng biết bao hạnh phúc mà 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 346 


anh ta sé có. “Có: thể nói rằng đó là: thời điểm hạnh phúc 
nhất của cuộc đời anh ta. Nhưng anh ta không có bát luận 
sự phong phú hào: về vật chất cũng như sự giàu có. Tuy 
nhiên, với căn bệnh của anh ta đã được hoàn toàn chữa 
khỏi, là một niềm hạnh phúc vượt trội và chăng thua kém 
niềm hạnh phúc được xuất phát từ những thú vui dục lạc. l 
Cüng nhu thé, nièm an lac cüa Níp Bàn chang két hop vói ' 
sự thâu dat vật chất và cũng chăng liên kết với những thú | 
vui dục lạc. Nhü dà phát biéu trong phận mở đầu của Pháp 
Thoại này, đó là một sự ý thức tối thượng về an lạc và tĩnh 
lặng — một sự an vui tinh lạc tuyệt đối và cuối cùng giải 
thoát khỏi tất cả mọi khó dau. 


Some ‘try to describe Nibbana as a magnificent 
palace and try to paint a very beautiful capital city of 
Utopa. Some visualize Nibbàna as a shining glass palace, | 
and some imagine Nibbàna as a place where there is a cool 
and peaceful atmosphere surpassing all kinds of artificial 
creations of luxurious human abodes. Such kinds of ` 
imaginations are all illusions. Let us try and determine the 
definition of Nibbana by questions and answers. What is 
Nibbàna? Is Nibbàna a grand or is it a grand and 
pompous capital city? Is it a shining glass house? Is it a 
cool and peaceful atmos pher e? 

Một sô người có gắng để mô tả Níp Bàn như một 
cung điện tráng lệ và có gắng tô vé ra một thành phó rất 
xinh đẹp của sự Không Tưởng. Một số hình dung Níp Bàn 
nhu một cung điện thủy tinh chiếu sáng, và một sô tưởng 
tượng Níp Bàn như một cánh sinh thái mát lạnh và an lành 
vượt trội tất cá các thé loại trú xứ thuộc công trình sáng tạo - 
nhân tạo của hạng người sang trọng. Những thể loại của trí 
tưởng tượng đều là ảo tưởng. Xin cho chúng tôi có gắng và 
xác định lời định nghĩa của Níp Bàn qua phương cách vấn 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 347 


đáp. Nip Ban là cái chi? Có phải Nip Bàn là hùng vĩ hoặc 
nó là một kinh đô hùng vi và tráng lệ? Có phải nó là một 
nhà kính chói sáng? Có phải nó là một cảnh sinh thái mát 
lạnh và an lành? 


The answer is "No" to all these questions. Some 
definitions are relevant by the following Pal i sentences. 

1. Nibbati vattam Dukkham etthati Nibbànam i.e. 
Nibbana is peace established with the annihilation of 
suffering. The state of peaceful cooleness or "santi" in Pali 
is a characteristic of Nibbana. When meditators while 
contemplating phvsical and mental phenomena, suddenly 
achieve the cessation of all phenomena and when such 
cessation occurs the number of suffering are extinguished. 

2. Nibbati vattam Dukkham etasmin adhigatetva 
Nibbànam that is, when the peaceful coolness is achieved. 
the round of suffering in the realm of defilement (kilesa 
vatta), of action (kamma vatta), and result of action 
(vipàka vatta) is extinguished or annihilated. There is now 
three complete severance of the world of existence which 
signified annihilation in sight of Nibbana. l 

3. Nibbayate Nibbànam that is. in Nibbana, the 
round of suffering comes to a peaceful end. Hence 
cessation of suffering is Nibbana. 

Câu tra lời là “Không” cho tat cả những câu hỏi 
này. Một số định nghĩa có liên quan với những câu Pàii 
sau đây. " 

1. Nip Ban tại day làm diệt tt : sự khó dau có y 
nghĩa Níp Bàn là sự an lạc được thành lập với sự tiêu diệt 
khó dau. Trạng thái an lành tinh lặng hoặc trong từ ngữ 
Pali “Tịnh” là đặc tướng của Nip Bàn. .Khi những thiền 
giả trong khi đang thám sát hiện tượng thé xác và tinh thần, 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 348 


một cách đột nhién chứng tri sự diệt tắt tắt cả hiện tượng và 
khi sự diệt tắt hiện bày thì số lượng khổ đau được diệt trừ. 

2. Diệt tắt vòng khó đau, chính đó chứng tri Níp 
Bàn đó là, một khi đã chứng tri trạng thái an lành tĩnh lặng, 
vòng đau khổ của lãnh vực ué trược (vòng phiền não), của 
hành động (vòng nghiệp lực), và quả báo của hành động 
(vòng di thuc quá) được diệt trừ hoặc hoàn toàn tiêu diệt. 
Bây giờ cá ba vòng của Thé Luân hoàn toàn chat đút là: 
biểu thị của sự tiêu điệt hoàn toàn trong kiến thị của Nip 
Dàn. l : 
3. Níp Bàn là tró nén tĩnh lặng đó là, trong Níp 
Bàn, cuối cùng rồi vòng khó dau đi dén sự an lành. Vi lé 
đó, sự diệt tắt khó dau là Níp Bàn. 


What are dert shed 2 

a. Kilesa’ vatta that is Avijja (not knowing the four 
Noble Truth), Tanha (craving) and Upàdàna (clinging) are 
all extinguished, These three Fs contribute to the 
endless round of suffering. 

b. Kamma vatta is the realm of action that includes 
both meritor fous and de-meritorious deeds that contribute 
to the emergence of the endless round of rebirth and 

Vipaka vatta is the realm of the result of action 
usually called Kamma result, relates to the consequences of 
actions good or bad. Every action produces a resultant of 
mind, matter, feeling, etc. and causes rebirth in superior or 
inferior existences as a result of good or bad actions. On 
realising Nibbana these there “vattas” are extinguished. 

Diệt trừ những, x điều chi? 

1. Vòng phiền não đó là Vô Minh (bát liễu tri Tứ 
Dé), Ái Duc (luyến: ái) v và Thü (bám giü láy) hoàn toàn 
được diệt trừ. Cà ba phiền não này góp phân vào vòng khó. 
dau bát tận, - 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 349 


2. Vóng nghiép luc là lành vuc cua hành dóng, bao 
góm cả hai: Phúc Thiện Hanh và Bat Thiện Hạnh, điêu đó 


D 


, 


góp phần vào sự hiện bày của vòng tái tục bát tận, và 

c. Vòng di thục quả là lành vực của quà báo hành 
động, một cách thông thường goi là Nghiệp quả, có liên 
quan đến những kết quả của những Thiện Hạnh hoặc Bắt 
Thiện Hạnh. Từng mỗi hành động sản sinh ra kết quả của 
tâm thức, sắc pháp, cảm thọ, v.v.. và khới phát sự tái tục 
trong những kiếp sống thuộc thượng giới hoặc hạ giới, nhự 
là một kết quả củá những Thiện Hạnh hoặc Bát Thiện 
Hanh. Khi chứng tri Nip Ban thi cà ba “vòng” này déu diét 
tri. 


Meditators may not understand clearly as the words 
are couched in scriptural language. In plain language 
what is this realisation of Nibbana, the meditators may ask. 
Such question was asked before. At one time the king 
Milinda asked Venerable Nagasena. The learned 
Venerable Nàgasena answered “Oh! Noble King, a 
meditator contemplating his mental and — physical 
phenomena all the time without any skipping. suddenly 
reached into a state where all mental and physical 
phenomena disappeared. Oh! Noble King by the rightful 
practice when a meditator reached a stage of cessation of 
all mental and physical phenomena., such stage is called 
realisation of Nibbàna ". 

Những thién giả có thé không hiểu một cách rõ ràng 
với những từ ngữ đã được diễn đạt trong ngôn ngữ thuộc 
giáo điển. Trong ngôn ngữ đơn giản, những thiền giả có 
thé van hỏi “sự chứng tri Nip Bàn là cái chỉ?”. Loại câu 
hỏi như thé đã được vấn hỏi trước kia. Vào một thói, Vua 
Milinda đã van hỏi Trưởng Lão Nàgasena. Trưởng Lão 
Nagasena uyên bác đã trả lời “ Ò! Thưa Đại Vương, một 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 350 


thiền giả dang chăm chú thám sát hiện tượng tâm sinh lý 
của mình suốt trọn thời gian và không bỏ sót bất luận điều 
chỉ, một cách đột nhiên đạt đến trang thái tất ca hiện tượng . 
tâm sinh lý đều bién mất. Ô! Thua Đại Vương, do bởi sự 
tu tập chân chánh, một khi thién gia dat dén giai doan cua 
sự chấm dứt tất cả hiện tượng tâm sinh lý thì giai đoạn đó 
được gọi là sự chứng tri Níp Bàn. 


In =e words, a meditator since the time of 
awakening from sleep is contemplating his mental and 
physical phenomena of rising, falling, sitting, touching. 
walking. seeing, hearing, smelling, eating, thinking and 
knowing etc. without missing a moment, suddenly finds 
nothing to note — not only missing: the noting objects but 
also there is no noting mind itself nothingness. Such kind of 
experience (cessation: ef phenomena) is called realization 
of Nibbana. i 

Nói một cách khác, ké từ khi thức dậy sau một giác 
ngủ, thiền giả luôn thâm sát vào hiện tượng tâm sinh lý của 
mình về phóng lên, sộp xuống, ngồi, đụng, đi, thấy, nghe, 
nếm, ăn, nghĩ suy và sự hiếu biết, v.v.. không bỏ sót một 
thời điểm nào, một cách đột nhiên khám phá ra chăng có . 
chi dé chú niệm — không chi mắt đối tượng của chú niệm 
mà ngay cả cũng chăng có sự chú niệm ở tâm thức, tự nó 
rỗng không. Thé loại kinh nghiệm như thé (sự chấm dứt 
của hiện tượng) được gọi là sự chứng tri Níp Bàn. 


What do meditators know at the moment of 
realization of Nibbana? It is to be know by characteristic. 
Junction and manifestation. iF 

a. Characteristic: Meditator know the realisation of 
Nibbana by the chai ‘acteristic of peacefulness by the 
characteristic - of peac efulness by the. characteristic of . 


Nhüng Pháp Thoại của Ngài Dai Trưởng Lão Jatila 351 


cessation of mental and physical phenomena. (It is not 
sleep, it is no death, not unconsciousness). Some 
meditators must take some of the symptoms like violent 
vibration of body and legs, losing consciousness and falling 
down etc. are realizations of Nibbana. It is not so. 

b. Function: Javana. Impulsion has a very solemn 
and calm characteristic. There should be no ungracious 
composure of body posture. If cessation of phenomena 
occurred while sitting the body position will be very erect 
and composed and if it occurred while standing, it must 
stay without bending, without swaving of falling down buf 
stay in proper. graceful and still composure. 

c. Manisfestation: At time of realization of 
Nibbana, the meditators will not be conscious of the form, 
vision or the shadow of the bodv etc. Becoming and 
disappearing of mind and matter ceased altogether. and 
become peaceful. All motions. forms and visions and 
shadow vanished. These are the symptoms of the 
realization of Nibbana. 

Làm thé nào nhüng thién giả nhận thức được thời 
điểm của sự chứng tri Níp Bàn? Điều đó được biết đến do 
bởi đặc tướng, chức năng và sự biểu trí. — 

a. Đặc tướng: thiền giả nhận thức sự chứng tri Nip 
Bàn do bởi đặc tướng an tịnh. do bởi đặc tướng của sự 
cham dứt hiện tượng tâm sinh lý. (Điều đó chăng phải ngủ, 
cũng chăng phải chết và chăng phải vô ý thức). Một số 
thiền giả phải có một vài triệu chứng như sự rung động 
mãnh liệt về thân và đổi chân, mát cả tri giác và ngã người 
xuống, v.v.. là những sự chứng trí Níp Bàn. Quả thật 
không phải như vậy. 

b. Chức năng: Tâm Đồng Lực. Sự đưa tới có đặc 
tính rất trân trọng và an tịnh. Có một sự điềm tĩnh thanh 
thản trong oai nghi ngồi. Nếu sự chấm dứt hiện tượng hiện 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 352 


bày trong lüc Thién Toa thi tư thé của cơ thé sẽ rất thắng 
đứng và điểm tĩnh, và nếu nó hiện bày trong lúc Thiền 
Hành thì nó vẫn giữ ở vị trí thích hợp, thanh nhã và vẫn giữ 
sự điểm tĩnh, chang phái gáp nguói xuóng và cüng chang 
lác lu dó ngà nguoi. ` 

c. Sự biểu tri: vào thời điểm của sự chứng tri Níp 
Bàn, những thiền già sẽ không có ý thức về hình tướng, sự 
nhìn thấy hoặc hình dáng của cơ thể, v.v.. Sự trở thành và 
sự bién mát của Danh và Sắc đồng cùng cham dứt, và trở 
nền an tịnh. Tat cá mọi chuyển động, hình tướng, sự nhìn 
thây và hình dáng déu biến mát. Đây là những triệu chứng 
của sự chứng tri Níp Bàn, 


Here, for meditators, how do they strive to achieve . 
for the attainment of Nibbàna? Buddha said ' 'Oh Bhikkhus! 
To achieve Nibbana, Bhikkhus have to contemplate - 
Satipatthàna. Vipassana Bhàvanà, because it is the only 
way to the: realization of Nibbana. Therefore our 
meditators here mist note left step. right step, rising, 
falling, seeing, hearing, etc. all the time until cessation of 
all mental and physical phenomena is achieved. Because 
this is the only way to achieve Magga Nana, Phala Nàng | 
and Nibbana. 

Tại đây, cho những thiền gia; ho phải nỗ lực như thé 
nào dé được-thành tựu cho việc chứng đắc Nip Bàn? Đức ' 
Phật đã dạy "Này Chư Tỷ Khưul Dé chứng đắc Nip Ban, 

chu ty khuu phải tu táp thám sát Thiền Minh Sát Niệm Xứ, 
vì lẽ, đó là con đường duy nhất để chứng tri Níp Bàn". Do 
đó, những thién già cúa chúng ta tai. đây phải chú niệm trái. 
bước, phái bước, phông lên, xộp xuống, việc thấy, việc 

nghe, v.v.. suốt mọi, thời gian mãi cho đến chứng đắc sự 
das düt moi "hiện tượng tâm sinh lý. | Vi lẽ, đây là con | 


Những Pháp:Thoai của Ngài Đại Truởng Lão Jatila 353 ` 


duóng duy nhát dé chüng đắc Tuệ Dao, Tuệ Quà và Níp 
Bàn. 


During the time of Buddha, "Soreyva", a rich 
man s son, on his way to the river for bathing, ‘Saw a very 
handsome monk namely “Venerable Kaccavana™. At the 
very moment of seeing that very handsome monk. he failed 
to note the phenomena in his mind and he wished that the 
monk to become his wife. But the monk Was an Arahat (a 
purified and noble monk), and "Soreyya" was transformed 
into woman due to his insulting wish towards an Arahat. 
On realising his sin, he apologized for forgiveness by 
paving respects to the Arahat and finally he regained his 
manhood. Then he became repentant on this event and 
decided to ordain as a monk and practised Vipassana 
Bhavana meditation. He contemplated his foot movements 
in walking meditation, noting rising and falling of the 
abdomen in the sitting meditations and all the mental and 
physical phenomena of seeing, hearing, thinking. eating, 
touching until he achieved Magga and Phala Nàna. In 
other words, he reached the state of realisation of Nibbana. 
So. contemplating the Satipatthana Vipassana Bhavana or 
Insight Meditation is tantamount to selecting the Best Path- 
Nibbana. | ` 

Vào thời kỳ của Đức Phật, "Soreyya" con trai của vị 
bá hộ, trên đường ra bờ sông dé tám, đã nhìn thấy một vi tỳ 
khưu rất xinh đẹp có tên gọi là “Trưởng Lão Kaccàyana". 
Ngay trong lúc nhìn thay vị tỳ khưu rất xinh đẹp đó, vị áy 
đã thất niệm vẻ đối tượng trong tâm thức và vị ấy đã mong 
ước rằng vị tỳ khưu trở thành người vợ của mình. Nhưng 
vị tỳ khưu là một bậc Vô Sinh (tỳ khưu thanh tịnh và thánh 
thiện), và “Soreyya” đã bị biến đổi thành người nữ do ước 
muốn của anh ta có sự xúc phạm hướng đến phẩm giá của 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 354 


bậc Vô Sinh. Nhận ra tội lỗi của minh, vị ấy đã sám hối dé 
xin được tha thứ qua việc bày tó lòng tôn kính đến bậc Vô 
Sinh, và cuối cùng thì vị ây đã được phục hồi thành nam 
nhân. Thé i Ti, vi Ay trở nên hối hận về sự kiện này và đã, 
quyết định xuất gia thành mót vi tu sĩ, và trau giói tu tập. 
Thiền Minh Sát. ` Vị ay thám sát vào mỗi chuyền động của 
bước chân đi trong Thiền Hành, chú niệm vào sự phòng lên 
và xộp xuống của bụng trong. Thiền Tọa, và trong tat cả. 
mọi hiện tượng tâm sinh lý về việc thấy, việc nghe, việc . 
nghĩ suy, việc ăn, việc đụng, mãi ‘cho’ tới vị ấy chứng đắc 
Tuệ Đạo và Quả. Nói một cách khắc, vị ay da dat dén trang. 
thai cua su ching tri Nip Ban. Nhu thé, viéc thám sát tu 
tập Thiền Minh Sát Niệm Xứ hoặc Thiền Tuệ Giác quá là - 
tuong đương với việc chọn lựa Thù Tháng Đạo — Nip Bàn. - 


May all our meditators achieve the final release 
from all kinds of sufferings extinction of all defilements and 
enjov a perfect passionless happiness — the realisation of 
Nibbana. . 

Mong ràng tát cà những thién giả của chúng ta 
thành đạt sự giải thoát cuối cùng khỏi mọi thé loại khó đau, 
sát trừ tuyệt mọi phiền não và thọ hưởng niềm an vui hạnh 
phúc hoàn hảo- sự chứng tri Nip Bàn. 


Sadhu. ! Sadhu! Sadhu: ! 
Lành Thay! Lành Thay! Lành Thay! 





Những Pháp Thoại của Ngài Dai Truởng Lão Jatila 355 


SILA VISUDDHI (PURIFICATION OF CONDUCT) 
GIỚI THANH TINH (SỰ THANH LOC VỀ GIỚI HẠNH) 


Today's Dhamma Talk is about Sila Visuddhi 
(Purification of Conduct) is the foundation or the first of 
the seven Visuddhi. Without observing Sila — Morality, the 
higher Magga - Phala Nana is hardly attainable. 

Pháp Thoai hóm nay là vé Giói Thanh Tinh (Su 
thanh loc vé Giói Hanh) là nén tảng hoặc chi pháp đầu tiên 
của Thất Thanh Tịnh. Nếu không thọ trì Giới Luật - Đức 
hạnh, các tầng Tuệ Đạo — Quả cao hon hầu như không thể 
đạt được. 


Sila- morality here means, for the laity, the 
observation of either the five or the eight precepts and for 
the bhikkhus, that of the Patimokkhas- the code of monk s 
rules. Sila-morality with regard to it's solemnity is of three 
kinds. Namely, | 

1. the ordinary Sila, 

2. the noble upa Sila and 

3. the ultimate paramattha Sila. 

By observing the said Sila, one can be reborn in the 
human world at a higher position of influence, or in the 
world of noble devas, or if with Vipassanà meditation can 
realise Nibbana- the extinction of all sufferings. — 

Giới luật- Đức hạnh tại đây có ý nghĩa, dành cho 
hạng người tại gia, sự thọ trì về một trong hai là năm hoặc 
tám điều học, và dành cho chư tỳ khưu, đó là Biệt Biệt Giải 
Thoát Giới — bộ luật về những giới điều của vi tu sĩ. Giới 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 356 


Luật — Đức Hạnh, về phương dii. của sự ự trang trọng thì có 
ba thể loại. Như sau: ud 

1. Giới. thông thường, na 

2. Giới cao quý và 

3, Giới tột cùng cao quý. về 

Do việc thọ trì Giới Luật, người ta có thể được tái 
tục trong Cói Nhân Loại ở địa vị cao sang quyền thế, hoặc 
vào trong Cõi Thiên Giới cao quý; hoặc néu tu tập Thién 
Minh Sát có thể chứng ui Nip Bàn sử diét tuyệt mọi khó 
dau. 


There are: ` also five benefits. available if one 
observes the pr ‘ecepts steadfastly and permanently. There 
are: 7 NI 

l. to gain great wealth in the present life, 

2. to gain great, fame and reputation, ; 

3. to be able to appear with courage and confidence 
in any public gathering, 

4. to be able to face death with calmness and 
serenity, ` 

3. to be reborn at a noble deva world or at least in 
the human world at a higher position. ` 

Ngoài ra, có năm quà phước hữu ích nếu một người 
thọ trì những điều học một cách kiên định và thường luôn. 
Đó là: mE l 

1. Dat duoc sự thịnh vượng to lớn ngay trong kiép 
sóng na tại. 

2. Đạt được thinh danh và uy tín to lớn. 
3. Có khå năng xuất hiện VỚI lòng can dám và sự tự 
tin ở trong bát cứ sự tụ tập công cộng. 

4. Có khả năng đổi diện cái chết VỚI SỰ điểm tĩnh và 
thanh thản. l 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 357 


5. Được tái tục vé Cói Thiên Giới cao quy hoặc tôi 
thiêu, ở bác cao thượng trong Cói Nhân Loại. 


Morever, Sila-morality is an ageless virtue and 
fragrant at all times. Ornaments and dresses that one 
wears, seem pretty and elegant only at the appropriate time 
and place whereas, Sila-morality shines at all ages, voung 
or old. The Pali sentence “Silam yogissa lankaro” means, 
Sila-morality is the ornament of the meditator- the very one 
practising Vipassana meditation. 

Hon thé nữa, Giới Luật — Đức Hanh là một đức tinh 
bất luận niên hạn và luôn mãi tỏa ngát hương thơm. Những 
vật trang sức và trang phục mà con người vận mặc, chỉ có 
vẻ xinh xắn và thanh lịch khi phải hợp thời và hợp cảnh, 
trái ngược lại thì Giới Luật — Đức Hanh sáng ngời với moi 
niên kỷ, trẻ hoặc già. Với câu Pàli nói răng “Giới Luật 
trang súc hành gia” có nghĩa là Giới Luật - Đức Hanh là 
vật trang sức của thiền giả - ngay chính với người tu tập 
Thién Minh Sát. 


In the time of Lord Buddha, a certain youth. by the 
name of Subha once asked Him as to why some people are 
weak and sick some are strong and healthy. "Oh voung 
Subha" Lord Buddha replied "Some people who fail to 
observe Sila and get into the habit of doing unwholesome 
acts and deeds become sick and weak, and those who 
observe Sila steadfastly and continuously appear strong 
and healthy. "Thus it is evident that Sila-morality becomes 
a support in whatever existence you are and happens to be 
an ornament of the meditator,  Fragance, sweetness of 
smell travels in the direction of the wind onlv, whereas. 
Sila-morality radiates in all directions at all times. 


Những Pháp Thoại của Ngài Dai Trưởng Lão Jatila 358 


N 


Trong thời kỳ của Đức Thé Tôn, có một thanh niên 
với tên gọi là Subha, một hôm van hỏi Ngài “là vì sao có 
một vài người yếu đuối và bệnh tật, một vải người lai tráng 
kiện và khỏe mạnh”. Đức Thế Tôn đã trả lời “Này thanh 
niên Subha, một vài người hư hỏng trong việc gìn giữ Giới 
Luật, lại kháng khít vào thói quen tạo tác những hành động 
vào Bất Thiện Hạnh thì trở nên bệnh tật và yếu đuối. Với 
người thọ trì Giới Luật một cách kiên định và liên tục thì 
hiện bày trắng kiện và khỏe mạnh”. Như thé, đó là điều 
hiển nhiên rằng Giới Luật — Đức Hạnh trở thành một sự hỗ 
trợ trong bất luận kiếp sống nào của bạn và dẫn đến thành 
vật trang sức của thiển giả. Hương thơm, vị ngọt chỉ du 
hành theo chiều hướng của gió, trái ngược lại, Giới Luật — 
Đức Hạnh luôn tỏa ra cùng khắp mọi phương. 


Once, Lord Buddha spoke on the value of a virtuous 
life with reference to Sàmanera Samkicca. In the time of 
Lord Buddha, thirty bhikkhus, ufier taking a subject on 
meditation object from Him, managed to leave for a large 
village. Lord. Buddha, foreseeing a "danger in their ` 
practising meditation and that danger would be overcome 
by Samanera’ Samkicca who was staying with Thera 
Sariputta, advised them to go and pay homage to their. 
brother Sariputta before going to the village. Thera 
Sariputta foreseeing the Buddha's wish, sent Sàmanera: 
Samkicca to accompany as a kappiya, an attendant when 
they paid homage to him before their depat "ture. l 

Môt thuó, Düc Thé Tôn dà nói dén giá trj cüa môt 
đời sống đức hạnh với tài liệu tham khảo về Sa Di 
Samkicca. Vào thời kỳ của Đức Thé Tôn, có ba mươi vi ty 
khưu, sau khi đã tho lãnh chủ để với để mục thién định từ 
nơi Ngài, đã chuẩn bị ra đi đến mót làng mạc rộng lớn. 
Đức Thế Tôn, vì đã nhận thấy có một sự nguy hiểm trong. 


Những Pháp thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 359 


việc tu tập thiền định của họ và sự nguy hiểm đó sẽ được 
khắc phục do bởi Sa Di Samkicca, là người đang cùng ở 
với Trưởng Lão Sariputta, nên Ngài đã có lời khuyên với 
họ là nên đi tới và bày tỏ lòng tôn kính đến Pháp Huynh 
Sariputta của họ, trước khi di đến làng mạc. Trưởng Lão 
Sàriputta nhận thức được điều mong muốn của Đức Phật, 
nên đã cho Sa Di Samkicca đi tháp tùng theo như một thị 
giả, một người phục vụ ngay khi họ bày tỏ lòng tôn kính 
đến Ngài trước lúc khởi hành. 


Here you should know something about Sàmanera 
Samkicca. He was only seven years of age and had already 
attained Arahatship. His mother met a certain death when 
she had been conceived with the child Samkicca-to-be, 
about to be born. During the cremation of the corpse. the 
whole body except the womb, was burnt to ashes. At night. 
a watchman who had burnt the corpse, pierced the unburnt 
womb with a bamboo staff and hit a little at the corner of 
an eye. The next morning. the child was seen curiously 
lying on the fire that had burnt the corpse. He was then 
taken to his relatives who gradually brought him up. A 
fortune teller, when asked about the child's future, 
predicted that if he would be adopted, his seven 
generations would become poor and that if ordained in the 
Order as a novice, he would become very famous with a 
great retinuein the Order. As the child grew up, he was 
told about his recovery-from- death and became greatly 
moved. So he thought he would not let his life in vain, and 
would go into the Order so that he could do meritorious 
deeds to make him free from the cycles of rebirth. His 
relatives agreed when asked permission and he was sent to 
Thera Sàriputta for ordination as a novice. While holding 
a shaving of hair from his head. he meditated Vipassana 


Những Pháp Thoại của Ngài Dai Trưởng Lão Jatila 360 


and at the end of shaving, he attained the Arahatship at the 
age of only seven years. 

Tai i đây, bạn nén biết một vài điều và Sa Di 
Samkicca. Vi ấy chỉ mới bay tuổi đời mà đã thành đạt Quả 
vị Vô Sinh. -Mẹ của vi ấy đã tho mạng chung ngay khi 
đang có mang và chuẩn bị hạ sanh trẻ Samkicca. Trong khi ` 
dang hỏa táng tử thi, ngoại trừ tử cung, toàn cả co thé đã bj 
dót cháy thành tro bui. Vào ban dém, người thức canh hóa 
thiêu tử thi, dà chọc thủng vào tử cung vẫn chưa cháy với 
một gậy tre và đụng vào một góc nhỏ của con mắt. Sáng 
hôm Sau, một cách lạ kỳ, một đứa bé đã được nhìn thấy 
dang nam trên ngon lua dà hoa thiéu tu thi. Thé rồi, đứa bé 
duoc mang dén người thân của nó dé được nuôi dưỡng lớn 
dàn lên. Một hgười thay boi, khi được hỏi vé tuong lai của 
đứa bé, dà tiên đoán rằng nếu nó được nhận nuôi dưỡng thì 
sẽ phải bị nghèo khó trong bảy đời và nếu nó được xuất gia 
trong Tăng Đoàn nhu một Sa Di thì nó sẽ trở nên rất nói 
tiếng với một đoàn tùy tùng to lớn trong Tăng Đoàn. Và: 
như thế đứa bé lớn dần lên, nó đã bị kích động mãnh liệt - 
khi được nghe ké lại về sự việc nó vừa thoát khỏi cái chết. 
Ngay sau đó, nó đã suy nghĩ không muốn sống một cuộc 
đời vô ích và nó muốn gia nhập Tăng Đoàn nhằm thực hiện 
những Thiện Hạnh, để cho nó được thoát khỏi vòng luân 
hồi tái tục. Sau khi ngõ lời xin phép và được quyến thuộc 
đồng ý, thể rồi nó được đưa đến Trưởng Lão Sariputta dé . 
được xuất gia làm một vị Sa Di. Trong khi nắm tóc vừa 
cạo ở trên dau, nó đã tu tập Thién Minh Sát và khi vừa dirt 
việc cạo tóc, đứa bé đã thành đạt Quả vị Vô Sinh ở vào lửa 
tuổi chỉ vừa lên bảy. 


Norde eenn my Dhamma Talk. With this 
young novice Samkicca, the thirty bhikkhus started - 
meditating Vipassana Insight in the forest near the village. 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 361 


While thus meditating, five hundred robbers hiding in the 
thich forest wanted to make an offering of the blood of a 
man's throat to the guardian spirits of the forest with the 
delusion- that their stealing and robbing could be done 
.successfullv. So the robbers came up to the village 
monastery and demanded that one of the bhikkhus be given 
as a sacrifice. It was the very danger that Lord Buddha 
had foreseen. 

Báy gió xin cho tói duoc tiép tuc Pháp Thoai. Cüng 
với vị Sa Di trẻ Samkicca này, ba mươi vi ty khuu khởi sự 
tu tập Thiền Minh Sát Tuệ ở trong rừng già cạnh bên làng. 
Trong lúc thién định như thé, có năm trăm tên cướp đang 
ân trón trong rừng cây rậm rạp muon thực hiện một cuộc 
hiến tế máu tươi từ cổ họng của một người nam đến vị 
Thần bảo vệ khu rừng với một ý nghĩ cuồng sỉ răng việc 
trộm cướp của chúng sẽ được thành công viên mãn. Do đó, 
bọn cướp đã đi đến tu viện ở làng và đòi hỏi một trong 
những vị tỳ khưu cho làm vật hy sinh. Đó là điều rất nguy 
hiểm mà Đức Thế Tôn đã nhìn thây trước. 


When the meditating bhikkhus came to know of that 
demand. the eldest of them stood up and proudly said "Oh ` 
young brothers, this is my responsibilitv to go after the 
robbers. You all the rest should continue practising 
Vipassanà Insight Meditation peacefully and I'll follow 
along with the robbers”. Again the second elder stood up 
and requested "No elder brother, you should not do like 
this. The youngers will be left without a Nàvaka — 
chieftain, so please do not go after the robbers”. Again the 
third elder brother stood up and requested in the same 
manner. From the eldest to the youngest bhikkhu, each 
` voluntarily requested to go with the robbers. At last the 
Samanera Samkicca interfered "Oh Reverend Bhikkhus, 


Những Pháp Thoại của Ngài Dai Trưởng Lão Jatila 362 


this is my responsibility: my teácher Thera Sàriputta- ` 
Joreseeing the danger in advance, had purposedlv sent me 

fo accompany you all". So saying he went along with the. 
robbers. The bhikkhu chief requested the robbers not to 

Show the novice the sword as he was so young and to treat 
him properly not to be frightened. The robbers took the 
Sámanera to the forest and placed him under a shady tree 
and sharpened their swords. While they were making 
preparations for the sacrifice, the young Sàmanera had 
attained the supreme ecstasy under the shady tree. When 

everything: was ready for the occasion; the leader robber 
came to the. Samanera Samkicca who was the seated with 

his mind fixed on a kind of samapatti concentration. The 

leader lifted his sword and swung and struck hard at the 
neck of the young Samanera. "Dunn" came out the sound 
of striking as if the blade of sword had struck a stone. The 

blade curled up and again he tried, the same was the result. 

The young Sàmanera was invulnerable, could not be 

attacked, Then the leader robber shook the novice and said 
"Oh young novice, 1 cut you with this.sword. Are you not 
afraid of going to die?". You seem not to be afraid of 
going to be killed. Your face looks very serene, peaceful 
and tranquil and your behaviour is very calm. Are you not 
frightened? ". The Samanera Samkicca replied " Oh leader 
robber. an Arahat like us is not afraid of going to die; this 

Khandhà or this body is a heavy burden to us. To feed the 
body everyday is nothing but suffering". The day to put 
down the burden of this Khandha or this body is the 
happiest day for us. Arahats like us have no fear nor 
unhappiness”. = 

Khi chu tỳ khưu hành thiền đi đến hiểu biết và lời 
đòi hỏi đó, vị trưởng lão cao niên nhất của họ đã đứng lên 
và long trọng thốt lời "Này Chư Pháp Đệ, đây là trách 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão .Jatila 363 


nhiệm của tôi phải di theo những tên cướp. Tất cả các bạn 
còn lại phải tiếp tục tu tập Thiền Minh Sát Tuệ một cách an 
tịnh và tôi sẽ đi theo với bọn cướp này”. Lại nữa, vị trưởng 
lão thứ hai đã đứng lên và thỉnh cầu “Dạ thưa không Pháp 
Huynh trưởng lão, Ngài không nên làm như vậy. Những vi 
trẻ tuổi sẽ không thé thiếu mát vị thầy lãnh dao, vậy kính 
xin Ngài không đi theo những tên- cướp”. Lại nữa, vi 
trưởng lão thứ ba đã đứng lên và thỉnh cầu cũng cùng một 
cách thức. Từ vị ty khuu cao nién nhát dén vị ty khưu trẻ 
tuổi nhất, từng mỗi vị tự nguyện thỉnh cầu để đi với bọn 
cướp. Cuối cùng, Sa Di Samkicca can thiệp vào "Kinh 
bạch Chu Ty Khưu tôn kính, đây là trách nhiệm của con. 
Đức Tôn Sư của con là Trưởng Lão Sảriputta đã nhận thấy 
trước về điều nguy hiểm này và đã có ý định cho con đi 
theo cùng với tất cả quý Ngài”. Vừa dứt lời, vị ây đã đi 
cùng với những tên cuóp. Vị ty khuu lãnh đạo đã yêu cầu 
bọn cướp không nên hiển thị cây guom vì Sa Di còn quá 
trẻ, nên đối xử một cách tử tế và chăng nên làm kinh sợ. 
Bọn cướp đã dẫn Sa Di đi vào rừng và đặt vị ay ở dưới 
bóng mát của cội cây, và đi mài bén thanh gươm của 
chúng. Trong khi bọn chúng lo chuẩn bị lễ hién tế, Sa Di 
trẻ đã đạt đến sự nhập định tột bực (Nhập Đại Định) ở dưới 
bóng mát của cội cây. Khi tát cả mọi việc đã sẵn sàng cho 
sự kiện, vị chủ bọn cướp di đến Sa Di Samkicca đang ngồi 
với tâm kháng khít Nhập Dai Dinh. Vị chủ bon gió gươm 
lên và vung tay chém mạnh vào cô của Sa Di Samkicca. 
“Dunn” âm thanh của việc chém vang đội như là lưỡi gươm 
đã chém vào tàng đá. Lưỡi gươm bật lên và anh ta đã thử 
lại một lần nữa và kết quả cũng vẫn tương tự. Sa Di trẻ 
không bị ton thuong cüng khóng bi làm hai duoc. Thé rói, 
vi chü bon lüc lác Sa Di và nói "Này Sa Di tré, ta dà chém 
nguoi với lưỡi guom này. Vậy nguoi không có lo SỢ vé sy 
chết hay sao? Trông nguoi có vẻ không có sợ hãi về sự giết 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 364 


này. Gương mặt của nguoi rất thanh thản, an tịnh và điểm ` 
tĩnh còn thái độ của ngươi quả thật rất thản nhiên. Vậy. 
ngươi không có nỗi lo sợ hay sao?".: Sa Di Samkicca trả lời 
“Này người thủ lãnh, một bậc Vô Sinh như chúng tôi không 

có lo sợ về sự chết. Chính xác thân ngũ uán này. là một 

gánh nặng cho chúng tôi. Dưỡng nuôi xác thân mỗi ngày 

chàng tầm cầu lợi ích chi mà chỉ có khó dau. Ngày nao đặt 

được gánh nặng của xác thân ngũ uân này xuống đó là ngày 

hạnh phúc nhất của chúng tôi. Các bậc Vô Sinh như chúng 

tôi không kinh sọ cũng không ưu nào". 


Listening to what the voung novice said and holding 
his sword up, the: leader robber uttered "Oh, he is an 
Arahat. This lifeless sword knows the good qualities of an 
Arahat and'yetp I, having the mind, know nothing. I have 
been wrong". Thus realizing his misdeed, he droppec his 
sword and knelt at the feet of the Samanera Samkicca and 
asked for his pardon. "Oh Samunera, let me enter the 
Order and let me:take the suitable precepts beginning right 
from here. I'll never steal or rob ". 

Cam thanh guom ở trong tay và lang nghe điều mà 
vị Sa Di đã nói, vị chủ bọn bật thốt lên lời "Ó, vị này là bậc. 
V6 Sinh. Thanh gươm vô tâm vô tính này còn biết được 
phẩm chất của bậc Vô Sinh còn như ta đây có tâm có thức 
mà chăng biết chỉ cả. Quả thật là Ta đã làm". Và như thế, 
nhận thức lỗi lầm của mình, ông ta đã buông bỏ gươm và 
quỳ xuống dưới chan của Sa Di Samkice: , ngō lời xin tha 
thứ lỗi làm của mình “Ò Ngài Sa Di, xin cho tôi được gia 
nhập vào Tăng Đoàn và xin cho tôi được thọ những điều 
giới học thích hợp bắt đầu ngay tại đây. Tôi sé vĩnh viễn 
không còn trộm đạo”. 

All the five hundred robbers were terror stricken, 
repented for their wrong deeds and asked permission to 


Những Pháp Thoại của Ngài Dai Trưởng Lão Jatila 365 


become as Sàmaneras. The voung Sàmanera Samkicca 
complied with their request and gave them ten precepts. 

Cả năm trăm tên cướp rúng động kinh sợ, bày tỏ án 
năn về những hành động sai lỗi của mình và thỉnh cầu xin 
được trở thành những vị Sa Di. Sa Di trẻ Samkicca đã 
hoan hỷ với những thỉnh nguyện và truyền trao cho họ 
mười điều giới học. 


Samanera Samkicca accompanied by his new five 
hundred disciples in. yellow robes, returned to the thirty 
bhikkhus who were anxiously waiting what would happen 
to him. They felt very much relieved on hearing the happy 
news events and said "Oh Samkicca, vou should go and see 
your teacher. Thera Sariputta who will be very glad, if he 
see vou and your disciples `. 

Sa Di Samkicca đã đi cùng với năm trăm dé tử mới 
của mình trong những bộ y vàng, quay trở lại với ba mươi 
tỳ khưu đang nóng lòng chờ đợi việc gì sẽ xảy đến Sa Di. 
Họ đã cảm thây rất nhẹ nhõm khi được nghe những tin vui 
vé sự kiện và nói "Này Samkicca, con phải di và gặp Thầy 
của con. Trưởng Lào Sariputta Ngài sẽ rất hoan hy nếu 
Ngài nhìn tháy con và các đệ tử của con". 


Then the Samanera Samkicca and his disciples 
continued on their wav to pay respect to his teacher. Thera 
Sariputta who after receiving them. advised them to pay 
homage to Lord Buddha. On seeing them, "Oh, Sàmanera 
Samkicca, how wonderful it is, you have so many disciples " 
the Exalted One exclaimed. Then Samkicca explained that 
is was true that all robbers had taken precepts from him 
and had become Sàmaneras novices in the Order. “Ah 
Samaneras, it is fine, you old robbers, vou lived so long for 
many years without virtue and concentration. It was all in 


Những Pháp Thoại của Ngài Dai Trưởng Lão Jatila 366 


1 


vain. Now you yourselves are full of virtue and so also is 
your teacher. -A short but virtuous life is better than a long 
immoral life”. ` Lord Buddha remarked. — 

Thé rói Sa Di Samkicca cüng các đệ tử tiếp tuc 
hành trình đến bày tó lóng tón kính dén Tón Su cüa minh. 
Sau khi dón tiép hói chüng, Truóng Lão Sàriputta có lời 
khuyên bảo với họ nên tỏ lòng tôn kính đến Đức Thé Tôn. 
Vừa trông tháy hội chúng, Đức Thé Tôn đã thốt lên "Này 
sa Di Samkicca; quả thật là tuyệt vời, con hôm nay có rất 
nhiều đệ tú”. Thế rồi Samkicca đã giải thích rằng đó là sự 
thật, rằng tất cả bọn cướp đã thọ những điều g giới học từ nơi 
mình và đã trở thành những vị Sa Di trong Tang Doan. 
Đức Thé Tôn có lời nhận xét "Lành. thay các vị Sa Di, đã 
bao nhiêu năm dài các con đã sống không có đức hạnh và 
tu thién, với đời sống những kẻ t ộm đạo. Quả thật là vô 
ích. Bây giờ, chính tự các con đã có đầy đủ đức hạnh. và 
cũng cùng như vậy với thày cüa các con. Vói mót dói sóng 
tuy ngán ngüi mà có dao düc cón tót hon mót chuói dài 
sóng vô dao đức”. 


Then Lord Buddha spoke im verse as follows: 
“Better than a hundred years in the life of an immoral. 
person who has no ‘contr ol over his senses, is a day in the 
life of virtuous person who cultivates Tranquillity. aud 
Insight Development Practice " 

Sau đó Đức Thé Tôn đã thốt lên mót bài kệ nhu sau 
“ Dau sống một trăm năm với người vô đạo đức, không 
kiểm. soát được những tri giác của mình, tốt hơn chỉ sống 
một ngày với người có đức hạnh, biết vun bôi sự An Tịnh 
và tu tập Phát Triển Tuệ Giác”. 


| Đâu sóng mót trăm năm 
Ac Giới, không thién dinh, 


Nhüng Pháp Thoai của Ngài Dai Trưởng Lão Jatila 367 


Tót hon sóng mót ngày. 
Tri Giới, tu Thiên Dinh (P.C. 110) 


Trăm năm sóng có ích chi. 
Buóng lung. phóng dat, Ac Tri Ac Ta! 
Một ngày trong coi Ta Ba, 

Trì Giới — Thiên Định, qua là tot hon. 


So meditators, let me concluded here for the day by 
expressing the most sincerest blessing. that may you all 
make effort to be full of purity of virtue which is the very 
basis of the seven purities and that may you attain Magga 
Phala Nàna in the serial order of stages of seven purities 
and that may you all realise Nibbàna, the extinction of all 
suffering very soon. l i 

Nhu thé, này nhüng thiền giả, xin cho tôi được kết 
thúc tại đây cho hôm nay với niềm bày tỏ chân thành chúc 
phúc, mong rằng tất cả các bạn nỗ lực để có được đây đủ 
đức hanh tinh khiết, đó là nền tàng của Thất Thanh Tịnh và 
bạn có thé chứng đắc Tuệ Đạo Quả trong tuần tự của những 
giai đoạn nói tiép nhau cüa Thát Thanh Tinh, và tát cá các 
ban có thé chüng tri Níp Bàn, mót cách mau le diệt trừ 
tuyệt mọi khổ đau. 


Sadhu! Sadhu! Sadhu! 
Lanh Thay! Lanh Thay! Lanh Thay! 


it d 
Những Pháp Thoại của Ngài Dai Trưởng Lão Jatila 368 


CITTA VISUDDHI — PURITY OF MIND | 
TÂM THANH TINH — SU TINH KHIẾT TÂM THÚC 


The Dhamma to be delivered is Citta Visuddhi, the 
second of the Seven Visuddhis. Having purified morality. . 
the meditator should go on with making effort to purify his 
mind. The purification of mind is termed "Citta Visuddhi” 
in Pali, The.way of purifving the mind contains many 
kinds. First -of all, 1 want to tell you about Vipassana 
Kammatthana which can pur ify our minds. 

Pháp Thoại được truyền tải là Tám Thanh Tinh, 

chi pháp thứ hai của Thất Thanh Tịnh. Khi dức hạnh đã 

được thanh lọc, thiền giả nên tiếp tục nỗ lực để thanh lọc 
Tâm thức của mình. Trong thuật ngữ Pàli vẻ sự thanh lọc 
Tâm thức là “Tâm Thanh Tịnh”. Con đường thanh lọc 
Tam thức bao gòm nhiều thể loại. Trước hơn hết, tôi muốn 
nói với các bạn về Quán Nghiệp aM mà có thé thanh loc 
Tâm thức của chúng ta. 


aora Kammatthàna is again subdivided into 
(a) Samatha Yanika, one who takes up the basic exercise 
of Samatha Kaminatthàna for realizing Nibbana. | A 
person who has alr eady practiced, at first, the Upacàra 
Samadhi and Appana Samadhi continue Vipassana Insight ` 
contemplation busing his Samatha culm (b) Suddha 
Vipassana Yànika, 'one who directly carries out the 
practice of Vipassana without the basic exercise of 
Samatha Kammatthàna for realizing Nibbana. Now, the 
Way you are practising is called Suddha Vipassana 
Yanika. ` 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 369 


. Quán Nghiệp Xứ lai được phan chia ra làm (a) Tinh 
Chi Thiền Giả, là người năm bắt căn bản thiền tập của Chỉ 
Nghiệp Xứ để chứng tri Níp Bàn. Với người dà có sự tu 
tập. trước hết ở tại, Cận Định và Nhập Định rồi tiếp tục 
thám sát Minh Sát Tuệ dựa trên sự An Tịnh Thién Chi của 
mình (b) Tịnh Quán Thiền Giá, là người tiễn tu một cách 
trực tiếp trau giài Thiền Minh Sát mà chăng qua căn bản 
thién tập của Chỉ Nghiệp Xứ để chứng tri Nip Bàn. Bây 
giờ, con đường mà bạn đang tu tập gọi là Tịnh Quán 
Thiền Giả. 


In Vipassana Bhavana, however. all physical and 
mental phenomena that occur at the six sense-doors have to 
he observed. From the very beginning. the meditator must 
note every object whenever it arises with Khanika 
Samadhi (momentary. concentration of Insight). At the 
beginning of concentration, the meditator 's mind wanders 
about. When the concentration is weak it is very difficult to 
control the mind. As soon as it wanders to other objects 
the mental state is immediately noticed and contemplated 
on and then it ceases to wander anv longer. When the 
wandering mental state is contemplated on repeatedly in 
this manner for many times there will hardly be anv 
wandering. Contemplating the wandering mind is called 
Cittànupassand. Observing the mind is also Dhamma. 

Tuy nhién, trong tu tap Thién Minh Sat can phài 
quan sat tat cá hién tuong vé thé xác và tinh thàn dang hién 
bày ngay tai sáu cửa giác quan. Từ lúc bắt đầu, hành giả 
phải chú niệm từng mỗi đối tượng bất luận lúc nào nó khói 
sanh với Sát Na Định (khoảnh khắc định mục của Tuệ 
Giác). Ngay lúc bắt đầu của sự định mục, Tâm thức của 
'thiền giả phóng dat đó đây. Khi sự định mục còn yếu thì 
rất khó kiểm soát được Tâm thức. Vào ngay lúc Tâm thức 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 370 


phóng dật đến những đối tượng khác thì một cách tức thói, 
trang thái ý thức nhận biết được và thám sát vào nơi đó, và _ 
sau đó Tâm thức không còn phóng dật nữa. Khi lặp đi lặp 
lại nhiều lần với phương cách này vào trạng thái Tâm 
phóng dật thì quả thật khó còn có bất luận sự phóng dật: 
nào. Việc thám sát vào sự phóng dat của Tâm thức duoc 
gọi là Tâm Tùy Quan, Việc gin giữ Tâm thức cũng là 
Pháp. i 


At this level of the contemplation it is found that the 
mind which is contemplating on its object, always come 
together closely and fixedly. This fixedness of the mind on 
its object is “Vipassana-Khanika-Samadhi” (momentary 
concentration of Insight). It is termed “Citta Visuddhi". 
Therefore. the late’ Venerable Mahasi Suyadaw. our 
benefactor, suid ‘ ‘Only the observing mind which is not 
wandering to other objects und concentrating only on the 
object to be observed is termed Citta Visuddhi, Purity of 
Mind. Thus you are to exert to pur ify vour mind. 

Ó ngay mức độ này của sự thâm sát thì khám phá 
rằng việc thâm sát của Tâm thức vào đối tượng của nó luôn 
luôn đi chung với nhau một cách chặt chẽ và có định. Việc 
định mục của Tâm thức trên đối tượng của nó gọi là "Sát 
Na Định Minh Sat” (khoảnh khắc định mục cúa Tuệ 
Giác). Theo thuật ngữ Pali là Tám Thanh Tịnh”. Do do, 
Ngài Có Đại. Truong Lão jdn bậc án nhân của chúng 
ta, đã nói "Chỉ có gìn giữ Tâm thức. không để cho phóng 
dật đến những đối tượng khác và thám sát duy nhất trên đối 
tượng đã được gìn giữ, theo thuật ngữ Pàli goi là Tám: 
Thanh Tịnh, Sự Tinh Khiết Tâm Thức”. Như thế, bạn 
đang nỗ lực thanh lọc Tâm thức của ban. 


Gener. ally people try to pur. ifr ‘their bodies. In the 
morning, people rising, from bed, wash their faces, brush 


Nhüng Pháp Thoai của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 371. 


their teeth and go to latrine. In doing so they are cleansing 
or purifving their bodies. In midday, they take bath, 
change their clothes. comb their hair and use make up. 
Doing these things are also purifying their bodies. In the 
evening they do the same again. In the same way they 
purify their bodies three times a day everyday. Onlv a few 
people purify their minds. Because of one's impurity of 
body, one will not reach anyone of the four lower planes of 
existence, namely, the animal world, ghost world. demon 
world and hell. If one's mind is not pure. one will reach 
anyone of the four lower planes of existence. Now, we 
human beings can see buffaloes. sows. oxen, dogs. ducks. 
pigs and hens etc. with our own eves. These animal are 
getting low, base ard depraved lives, not because of the 
impurity of their bodies but because of that of their minds. 
In consequence of their past evil thoughts, words and 
actions these animals fell into the low and miserable words. 
Một cách thông thường, con người có gang dé thanh 

khiết thân thể của mình. Vào buổi sáng, người ta đứng dậy 
khỏi giường, rửa mặt, đánh răng và di đến nhà vệ sinh. 
Trong khi làm như thé, là ho đang làm sạch sẽ và thanh 
khiết thể xác của họ. Vào giữa ngày, họ đi tám, thay đôi y 
phục. chải lại mái tóc và trang điểm. Thực hiện những việc 
này cũng là làm thanh khiết thể xác của họ. Vào buôi chiều, 
hợ cũng lại thực hiện một cách tương tự. Trong cùng một 
phương thức, mỗi ngày họ đã làm sạch sẽ xác thân của họ 
tới ba lần. Chỉ có một vài người thanh lọc Tâm thức của 
mình. Vì lẽ, với một co thé bất tinh khiết, người ta sẽ 
không có thé bát luận một ai phải đi đến Tứ Khó Thú như 
:]à Cõi Súc Sanh, Cõi Atula, Cói Nga Quy và Địa Nguc. 
Nếu với một Tâm thức bất thuần tịnh, con người có thé bát 
luận một ai sẽ phải đi đến Tứ Khổ Thú. Bây giờ, chúng ta 
là nhân loại và với chính con mắt của mình có thé nhìn thay 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 372 


những con trâu, lợn nái, bó, chó, vit, lợn và những con gà, 
v.v. Những con thú. này đang lâm vào những cuộc sống 
thấp hèn, ty liệt và đổi bại, chăng phải do bởi sự bát tinh 
khiết ở những xác thân của chúng mà đó là do chính bởi 
Tâm thức của chúng. Là hậu quà của những nghi suy, lời 
nói và hành động ác trong quá khứ của chúng, những con 
thú này đã phải bị sa đọa vào những cdi giới thấp hèn và 
khốn khá. 


In órder to purify the mind, Buddha said thus 
“Ekayano ayam bhikkhave maggo. sattanam visuddhiya” 
in the introduction of Mahdsatipatthana Suttu. The 
meaning is this “Bhikkhus, this is the one and only way for 
the purification (of the minds) of beings. Therefore, if you 
want your minds to be pure, you should develop that way of 
steadfast mindfulness, Satipatthana. 

Nhàm dé tinh khiét Tam thüc, Düc Phat dà day ràng 
"Này chư ty khưu, chỉ có Độc Đạo với Thất Thanh Tịnh" 
trong phần. giới thiệu bài kinh Đạt Niệm Xứ. Ý nghĩa này 
là "Này chư ty khuu, day chi có một con đường duy nhất dé 
thanh loc (Tâm thire) của chúng sanh". Do dó, néu ban 
muốn Tâm thức cúa ban được thuần tinh, bạn nên phát triển 
vào con đường Chánh Niệm kiên định, Niệm Xứ. 


That (only way) is the practice of the four methods 
of steadfast mindfulness, Satipatthàna. What are the four 
Satipatthanas? (1) : Mindfulness as regards body, (2) 
Mindfulness... as. regards feelings.. (3) Mindfulness as 
regards thoughts (4) Mindfulness as regards Dhamma. If 
all beings apply themselves most ‘assiduously and 
continuously in strict accordance with the instruction 
contained in Patipatti Sàsana, all of them will surely gain 
purity of mind. . Practising Satipatthana, steadfast 


Những Pháp Thoại của Ngài Dai Trưởng Lão Jatila 373 


mindfulness, Buddhas, too, gain purity of mind. Similarly 
Pacceka Buddhas — semi- Buddhas, Arahats and Noble 
disciples, too attain the purity of their minds. That is why. 
you are to exert and develop Satipatthana if you want the 
purity of mind. There are many defilements or impurities 
that make mind impure. Lobha (greed) which wants more 
and more is a defilement. Dosa (anger) and Mana (conceit) 
are also defilements. If you want to be free from the 
defilements, vou are to practise and develop Satipatthana, 
steadfast-mindfulness. Therefore, our late — Mahasi 
Sayadaw, too. said "In order to be free from defilements, 
you must develop the steadfast mindfulness, Satipatthana `. 
For purifving your minds, practising and developing 
Satipatthàna is the very best way. 

Đó (con đường duy nhất) là việc tu tập về bốn 
phương pháp Chánh Niệm kiên định, Niệm Xứ. Tứ Niệm 
Xứ là những chi? (1) Thân Niệm Xứ, (2) Thọ Niệm Xứ, (3) 
Tâm Niệm Xứ, (4) Pháp Niệm Xứ. Nếu tất cá chúng sanh 
tự áp dụng một cách chuyền cần và liên tục đúng theo 
những chỉ dạy có trong huấn từ của Pháp Hành thì quả thật 
vậy, tất cả chúng sanh sẽ đạt sự tỉnh khiết của Tâm thức. 
Tu tập Niệm Xứ với Chánh Niệm kiên định, hàng Chư Phật 
cũng đạt sự tỉnh khiết của Tâm thức. Một cách tương tự, 
Chư Độc Giác Phật, những bậc Vô Sinh và Chư Thánh 
Thinh Văn dé tử cũng thành dat sự tinh khiết của Tâm thức. 
Đó là lý do tại sao bạn phải nó lực và phát triển Niệm Xứ 
nêu bạn muốn tỉnh khiết Tâm thức. Có biết bao phiền não 
thoặc bát tinh khiết đã làm cho Tâm thức bát tịnh. Tham 
(lòng tham) với sự mong muốn có nữa và nhiều hơn nữa, là 
một phiền não. Sân — sự sân hận và Ngã Mạn - tính kiêu 
mạn cũng là những phiền não. Nếu bạn muốn được giải 
thoát khỏi những phiền não, bạn phải tu tập và phát triển 
Niệm Xứ, Chánh Niệm kiên định. Do đó, Ngài Cố Đại 

Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 374 


Trưởng Lão Mahàsi của chúng ta cũng đã nói “Nhằm dé 
giải thoát khỏi những phiên não, bạn phải phát triển Chánh 
Niệm kiên định, Niệm Xứ". Dé thanh lọc Tâm thức của 
bạn, tu tập và phát triển Niệm Xứ là con đường thù thắng 
cùng tót. 


The mind is also like a wild elephant. The wild 
elephant is delighted only in the forest, it is not happy in 
the towns where there are buildings. However, if the wild 
elephant are set free, they will not be useful, and will be 
harmful to men. Therefore, the wild elephants are not 
usually kept as they are, but are lured by tamed and trained 
elephants, put into stockade, left them in it without food and 
water. After sometime, they are taken out from it, tied to a 
post, given a little food and water and tamed by the 
elephant trainers. After thus taming, they become well- 
trained elephants and very useful. Just so, the mind. wild 
elephant, must not be allowed to indulge in the midst of 
sensualities. That mind will send oné to hell. Therefore the 
mind, wild elephant, must be lured by the other trained 
elephant. .The. trained elephant. means the faith and 
confidence, desire, Saddha and Chanda. Saddhà means 
believing that practising Dhamma is good, it can free one 
from the sufferings :of Apava, it can make one realise- 
Nibbana. Chanda, desire, means not to dispel the desire. 
he must endeavour to practise thus- he must have such a` 
desire. The: mind, wild elephant; must be lured by this. 
Saddha- Chanda, faith and confidence and desire. Then it 
must be pit into the stockade. The mind is cut away from l 
wordly objects, such as seeing the films, pictures, listening 
to the songs, music and plays etc. This cutting away is 
called not giving food and water to the mind. wild elephant. 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại. Trưởng Lão Jatila 375 


This mind is tied to a post of meditation object and will be 
tamed. The Buddha spoke in verse as follows: 

"The mind wanders far and moves about alone, 
thoughts appear and disappear one after another it is non- 
material. Those who control their mind will be free from 
evil passions " 

Tám thüc cüng nhu mót voi hoang dà. Voi hoang 
chỉ vui thích noi rừng già, chăng phải vui thích ở noi có 
những tòa nhà của chón thị thành. Tuy nhiên, nếu những 
voi hoang dà được tự do thi chúng chăng hữu ích và sẽ có 
hại đến cho con người. Do đó, những voi hoang thường 
không được giữ trong tình trạng như chúng hiện đang có, 
mà bị dẫn dụ bởi những voi đã được huấn luyện và thuần 
hóa, đưa vào khu vực có hàng rào băng cọc, để chúng nơi 
đó và không có vật thực và nước uống. Sau một thời gian, 
chúng được dẫn ra khỏi nơi đó, buộc vào một cái cột, cho 
một ít vật thực và nước uống, và được thuần hóa bởi những 
nài voi. Sau việc thuần hóa như thế, chúng trở nên những 
voi khéo huấn luyện và rất hữu ích. Quả thật vậy, Tâm 
thức, voi hoang đã, không cho phép được dễ duôi ở giữa 
những thú vui dục lạc. Tâm thức đó sẽ đưa con người đến 
Địa Ngục. Do đó, Tâm thức, voi hoang dã, phải được dẫn 
dụ bởi những con voi khác đã được huấn luyện. Những voi 
đã được huấn luyện có nghĩa là đức tin và tự tín, sự ước 
muốn, Tín và Dục. Tín có nghĩa là niềm tin rằng việc tu 
tập Giáo Pháp là tốt dep. nó có thé giải thoát người ta ra 
:khỏi những khó đau của Tứ Khổ Thú, nó có thể làm cho 
người ta chứng tri Níp Bàn. Dục, sự ước muốn, chăng có 
nghĩa là thải trừ sự ước muốn, vị ấy nỗ lực tu tập như thể 
tất nhiên vị ấy phải có sự mong cầu. Tâm thức, voi hoang 
dã, phải được dẫn dụ do bởi Tín-Dục này, đức tín và tự tín, 
Và sự ước muốn. Sau đó, nó được đưa vào trong khu vục 
có hàng rào bằng cọc. Tâm thức phải cắt bỏ mọi đối tượng 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 376 


Hiép Thé, nhữ là việc xem in os cuón phim, hinh ánh, 
viéc lắng nghe nhüng bài hát, âm. nhạc và vui dua, V.V.. 
Viéc cát bó này goi là chăng cho vật thực và nước uống đến 
Tâm thức, voi hoang dã. Tâm thức này được buộc vào một 
cái cột của đề ; mục thiền dinh và sẽ được. thuần hóa. 

Đức Ph ật đã thốt lên một câu kệ như sau: “Tim 
thức phóng dat xa xói và di chuyén don dóc, nghi suy hién 
bày và bién mát di dén mót cái khác, là phi vật chát. Với 
người kiểm soát được Tâm thức của mình thì sẽ thoát khỏi 
những Ác Ma ". l 


Chạy xa, sóng một minh, 
‘Không thán, án hang sáu 
` Ai điều phục được Tâm, 
"Thoát khỏi Ma trói buộc ` 
(P.C.37) 
_Xa với diệu vợi lir trình, 
ˆ Dén di don độc, ån minh hang s âu. 
Điều Tâm, hạnh phúc. nhiệm máu, 
Vui thay! thoát khỏi khó sầu Ac Ma! 


It is- essential to subdue -the mind. If it is not 
controlled, it can reach the place where it wants to. The 
foregoing verse was uttered by the Buddha with reference 
to the nephew of Thera Sangharakkhita. The name of the 
nephew was Sangharakkhita Bhagineyya. He was also a 
monk. Being assigned by the uncle monk, the nephew 
stayed in a village monastery as the head of the monastery. 
The villagers. offer ed the nephew monk some cloths to make 
robes as they were pious. He intended to offer the cloths to 
his uncle for making robes. Intening to go to his uncle just 
after lent (October), he folded the cloth and kept them. 
After lent, he went to his uncle, carrying the cloths and 


Những Pháp Thoại cua Ngài Dai Trưởng Lão Jatila 377 


paid homeage to him. As the uncle was sitting, the nephew 
fanned the Thera and said “Oh Venerable, may I offer you 
the cloths as robes. Reverend Sir, would vou be kind 
enough to accept the cloths and out of your compassion 
receive my offer". But the uncle declied to accept the 
cloths, saying that he had enough and you vourself should 
use them. Then. the nephew said "Oh, No! Reverend Sir, ] 
have reserved them to offer you `. Although he repeated his 
request, the Thera would not accept. The young bhikkhu 
felt disheartened and thought that since his uncle did not 
love him, so he was unwilling to share the requisites with 
him, it would be better for him to leave the Order and live 
the life of a layman. 

“Quả là sự cán thiết dé điều phục Tám thức. Nếu 
Tâm không được kiểm soát thì nó có thể đi đến nơi mà nó 
muốn `. Câu kệ vừa đề cập trên đã được Đức Phật thốt lên 
với tài liệu tham khảo vé người cháu trai của Trưởng Lão 
Sangharakkhita. Tên goi của người cháu trai là 
Sangharakkhita Bhaggineyya. Vi åy cũng là một tu sĩ. 
Được sự phân công của Sư Chú, Sư Cháu như là một vị trụ 
trì ở tại một tịnh xá làng quê. Những dân làng ngoan đạo 
đã cúng dường đến Sư Cháu những manh vải dé may thành 
những tám y. Vị ấy có y định cúng dường những mảnh vải 
đến Sư Chú của mình để may thành những tám y. Du dinh 
sẽ di đến Su Chú ngay sau mùa lễ an cư (Tháng Mười), vi 
;áy đã xếp những vải lại và cất giữ chúng. Sau mùa an cư, 
vị ấy đã đi đến Sư Chú, mang những xấp vải và bày tỏ lòng 
tôn kính đến Sư Chú. Vi Sư Chủ đang ngồi, Su Cháu hầu 
quạt Trưởng Lão và thua “Kính bach, Su Chú; cơn muốn 
được cúng dường đến Ngài những mảnh vải y. Kính bạch 
Ngài Tôn Kính, ngưỡng mong Ngài từ ái thọ nhận những 
mảnh vải và mở lòng lân mẫn của Ngài thọ nhận sự cúng 
dường của con". Nhung Sư Chú đã khước từ thọ nhận 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 378 


những mánh vải, nói với vị ấy là Ngài đã có vừa đủ và 
“chính con nên dùng chúng đi”. Thế rồi, Sư Cháu lại thưa 
“Dạ thưa không, kính bạch Ngài Tôn Kính, con đã cát giữ 
chúng để cúng dường đến Ngài”. Mặc dù vị ấy đã lặp lại 
lời thỉnh cầu của mình, Trưởng Lão vẫn không thọ nhận. Vị 
ty khưu tré cảm thấy chán nản và khởi Tâm nghĩ suy rằng 
"Sư Chú không còn thương yêu mình nữa, vì vậy Ngài đã 
không hoan hy chia sẻ những vật dụng can thiét vói minh, 
tót hon là png rời khói Tăng Đoàn và sống đời sóng của 
một nam cu si" 


From that point, his mind wandered and a train of 
thoughts followed. He thought that afier leaving the Order 
as a layman who has just left monkhood, shoud be rich and 
that if he was poor he would be blamed. His thought went 
on that he would sell the cloths and buy a shegoat for his 
livelihood that shegoat would breed a lot of goats and kids 
and soon he would sell some of the goats and he would 
make enough money to enable him to marry. After tending 
his goats, and returned home, he had to cook the food for 
himself and so he was very t tedious. He thought that he 
would look for a helpmate and would find a spouse; that he 
would marry her, his wife would give birth to a son. His 
son would resemble the grand uncle. He would take a box 
of food with a conical cover and show his uncle his son. 
Having bought a small cart and a pair of blue bulls, he 
would say to his wife “Oh, dear, would vou like to go to my 
uncle monk with me and cook rice and curry for him. He 
would take his wife and child in. a small cart to visit his 
uncle at the monastery. He would yoke the blue bulls in the 
cart and put the box of food in the cart. Getting on the cart 
and pulling hard the rein of the bull. s voked in the cart, he 
would say to his wife "Oh, dear! Could you like to pass me 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 379 


the child". She would tell him onlv to drive the cart and to 
bother about the child. He would insist and grab the child 
from her. between them the child would drop on the cart- 
track and the wheel would pass over the child. He would 
get so furious with his wife that wheel would pass over the 
child. He would get so furious with his wife that he would 
strike her with the goading-stick. 

Ngay tai thói điểm đó, Tâm thức của vị áy đã phóng 
dat và một luồng tư tưởng ruot đuổi theo. Vị ấy đã suy 
nghĩ rằng sau khi rời khỏi Tăng Đoàn, thành một cận sự 
nam ngay khi từ bỏ đời sống một vị tu sĩ, thì phải giàu có 
và nếu vị ấy bị nghèo khổ thi sẽ bi ché trách. Su suy nghĩ 
của vị ấy lại di đến rằng anh ta sẽ bán những tám vải và 
mua một dé cái cho việc mưu sinh của minh, ráng con dé 
cái sẽ sản sinh ra rất nhiều dé con, vị áy sẽ bán một số dê 
và sẽ tạo ra vừa đủ số tiền dé có thé vị ấy sẽ kết hôn. Sau 
khi chăm sóc những con dê và quay trở về nhà, vị ấy phải 
tự nấu thức ăn cho mình và vì thé đời sống của anh ta rất té 
nhạt. Vị ấy nghĩ suy rằng anh ta phải tìm kiếm người phụ 
giúp và vị ấy sẽ tìm người phối ngẫu. rằng anh ta sẽ kết hôn 
với cô ấy. Vợ của vị ay sé cho anh ta mot con trai. Con 
trai của vị ấy sẽ giống Sư Ong Chú. Vi ay sẽ lay một hộp 
đựng thức ăn với cải nap đậy hinh nón và sẽ giới thiệu con 
‘trai của mình đến Sư Chú. Mua xong một chiếc xe nhỏ với 
một cặp bò mộng, vị áy sé nói với người vợ “Này em thân 
yêu, em có muốn đi cùng với tôi đến Sư Chú dé nau cơm 
carry cho Ngài hay không?”. Vị ấy sẽ đưa người vợ và đứa 
con trên chiếc xe nhỏ dé viếng thăm Sư Chú của mình tại 
Tự Viện. Vị ấy sẽ thắng đôi bò vào cái ách và đặt hộp 
đựng thức ăn trên xe. Đã lên xe và đang thúc khó nhọc dây 
cương của đôi bò đã ách vào chiếc xe, vị áy sẽ nói với 
người vợ “Này em thân yêu, nàng có thể hoan hỷ trao đứa 
bé cho tôi”. Cô ta sẽ nói với vị ấy “chỉ nên lái xe và không 

Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 380 


phải bận tâm vé con trẻ”. Vi ấy có nai và tim láy đứa con 
từ nơi cô ấy và giằng co giữa chúng, đứa con đã bị rớt 
xuống xe và bánh xe đã cán qua nó. Vị â áy sẽ quá đỗi điên - 
tiết với vợ hắn và anh ta sẽ đánh đập cô ta với cây gậy nhọn 
thúc bò. 


At that time, he was fanning the Thera with a 
palmyra fan and he absent — mindedly struck the head of 
the Thera with the fan. The Thera, knowing the thoughts of 
the young bhikkhu, said “you were unable to beat your 
wife, why have yow beaten an old bhikkhu? ". Young 
Sangharakkhita was very much surprised and embarrassed 
at the words ofthe old bhikkhu, he'alsó became extremely 
frightened. So-he fled. Young Bhikkhus and novices of the 
monastery chased him: and finally took him to the presence p 
of the Buddha. 

Ngay lúc đó, vị ấy dang hầu quạt Trưởng Lão với 
cây quạt bằng cọ và một cách đãng trí, vị ấy đã đánh vào 
đầu của Trưởng Lão với cây quạt. Truóng Lào biết được 
những nghi suy cua vị ty khuu trẻ, đã nói "Con không thé 
đánh được vợ của con, thé vì sao con lại đánh vị ty khuu 
già?". Ty khưu trẻ Sangharakkhita vô cùng ngạc nhiên và 
hỗ then về những ngôn từ của vị ty khuu già, vị ấy cũng trở 
nên sợ hãi một cách cùng tột. Như thể, vị ấy đã bỏ chạy 
trón. Nhüng vi Uy khưu trẻ và Sa Di của tự viện đã ruot 
đuổi vị ấy và cuối củng dẫn anh ta đi đến diện kiến Đức „ 
Phật. | 


When told about the whole episode, the Buddha 
said that the mind has the ability to think of an object even 
though it might be far away, and that one should strive . 
hard for liberation from the bondage of passion, ill will and 
ignorance. The Buddha said "It is not easy to subdue the 


. Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 381 


mind, it is very swift in arising and passing away, it is 
impossible to dispel it, vou are to control your mind to 
overcome it, if you subdue the mind. you are freed from the 
bond of passion”. Then the young bhikkhu observed Citta, 
mind and practised Vipassana meditation. He noted Raga, 
lust, if it appears. He observed anger as soon as it arises. If 
he was angry. he noted "angry, angry”. If he was happy. 
he noted “happy. happy". He was lazy, he noted “lazy, 
lazy". Noting like this is Cittanupassana. Thus noting 
repeatedly, the voung bhikkhu became an Ariva, Noble 
One. That is why, after purifving Sila. virtue, you should 
exert to purifv Citta, mind. 

Khi được nghe ké lai tron ven tinh tiét cáu chuyén, 
Đức Phật nói rằng Tám thức có khả năng suy nghi về một 
đối tuong cho dù nó có thé xa xôi diệu voi, và con người sẽ 
phải nỗ lực khó khăn cho việc giải thoát khỏi ách nô lệ của 
tham dục, sân hận và si mê. Đức Phật dà dạy “Quả thật 
không dễ dàng để điều phục Tâm thức, nó khởi sanh và diệt 
vô cùng mau lẹ, và không thể thải trừ được nó. Dé khắc | 
phục được nó, con phải kiểm soát Tâm thức của mình. Nếu 
con điều phục được Tâm thức thì con thoát khỏi sự ràng 
buộc của tham dục”. Thế rồi, vị tỳ khưu trẻ đã quán sát 
¡Tâm thức và tu tập Thiền Minh Sát. Vị áy đã chú niệm vào 
Tham Dục, dục vọng, nếu nó hiện bảy. Vị ấy đã quán sát 
vào Sân Hận ngay khi nó vừa khởi sinh. Nếu vị Ấy nói gián 
dit, vi áy chú niệm “giận dữ, giận dữ”. Nếu vị ay hanh 
phúc, vi dy chú niệm "hanh phúc, hạnh phúc”. Nếu vị áy 
lười biếng, vi dy chủ niệm “lười biếng. lười biéng". Việc 
chú niệm như thế này là Tâm Tùy Quán. Do lặp đi lặp lại 
việc chú niệm như thế, vị tỳ khuu trẻ trở thành một Thánh 
Nhân, bậc Thánh Thiện. Đó là lý do tại sao bạn phải nỗ lực 
thanh lọc Tâm thức, ngay sau khi đã thanh lọc Giới Luật, 
đức hạnh. 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 382 


The :dirt of mind arises because of mind. For 
example rain turns soil into mud. If you are besmeared or 
besmirched.with mud, vou are to clean or wash the dirt in. 
water, Similarly, greed and anger appear because of mind. 
If your mind is besmirched, vou are to note it by your mind. 
Next one is Burmese saying “Ifa. boat is floating, you 
should chase it by another boat. If some money is lost, you: 
should use the money left for getting back the lost money. 
Likewise, you are to note the mind if it is wandering. If you 
can note so, Citta, mind will be pure. Then the mind will 
not wander and it becomes serene and calm. Therefore, the 
late Venerable Mahasi Sayadaw said "Only the observing 
mind which is not wandering to the other objects and 
concentrating only on the object to be observed is termed 
Cittavisuddhi, Purity of Mind”. oS 

Sự ô ué của Tám khởi sinh do bói Tám thüc. Ví du, 
mua bién dát thành bün. Néu ban bi dính bùn hoặc bị bùn 
váy bán thi' ban phái lau chùi hoặc rửa sạch chát do bán 
trong nước. Một cách tuong tự, lòng tham và sự sân hận 
hiện bày do bởi Tâm thức. Nếu Tâm thức của bạn bị vấy 
bản thì bạn chú hiệm vào nó với Tâm thức của mình. Kế 
tiếp, người dân Miễn Điện đã nói "Nếu một chiếc thuyền 
trôi đi thì bạn phái đi kiếm nó bởi một chiếc thuyền khác. 
Nếu mát một số tiền thì bạn phải dùng số tiền còn lại dé lay 
lại số tiền đã mat. Tương tự như vậy, bạn phải chú niệm 
Tâm thức nếu nó đang phóng dat. Nếu bạn có thé chú niệm 
như thế, Tâm thức sẽ được thuần tịnh. Khi đó, Tâm thức sẽ 
không phóng dật và nó trở nên thanh thản và an tịnh. Do 
đó, Ngài Có Đại Trưởng Lão Mahàsì đã nói "Chi có gìn giữ 
Tâm thức không để cho phóng dật đến những đối tượng 
khác và thám sát duy nhất trên đối tượng đã được gin giữ, 
theo thuật ngữ Pàli gọi là Tâm Thanh Tịnh, Sự Tinh Khiết 
Tâm Thức”. |. 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 383 


And so meditators, 1 conclude bv expressing the 
most sincerest blessing. that may vou all observe the object 
whenever it arises in order to purify your mind and that 
may you realise Nibbana, the extinction of all suffering 
soon, in the serial order of stages of seven purities such as 
Purity of Virtue and Purity of Mind, ect. 

Và này những thién già, Tói xin kết thúc với niềm 
bày tỏ chân thành chúc phúc, mong rằng tất cả các bạn 
quán sát dói tượng bất luận lúc nào nó khởi sinh nhằm dé 
thanh lọc Tâm thức của bạn và điều đó có thể làm cho bạn 
chứng tri Níp Bàn, sớm mau sát trừ tuyệt moi khổ đau, 
trong tuần tự của những giai đoạn nói tiếp nhau của Thất 
Thanh Tịnh, như là Sự Tinh Khiết về Đức Hạnh và Sự Tinh 
Khiết về Tâm Thức, v.v.. 


Sadhu! Sadhu! Sadhu! 
Lanh Thay! Lanh Thay! Lanh Thay! 





Những Pháp Thoại của Ngài Dai Trưởng Lào Jatila 384 


-DITTHI VISUDDHI (PURITY OF VISION) 
KIẾN THANH TINH (SU TINH KHIẾT KIEN THỊ) 


Today's -Dhamma Talk 1 um going to deliver is 
about “Purity of Vision- Ditthi Visuddhi `, the third of the 
seven Visuddhis. As one steps on a flight of stairs, the 
meditator, aspirant. should purify. his morality (Sila). 
Securing a firm footing on the ground of morality, he 
should go on with making effort to purify his mind. By 
contemplating on the psycho-physical phenomena, the mind 
no longer wanders and his attention settles on the objets of 
mindfulness. Thus purity of mind (C. itfa Visuddhi) is gained 
through momentary concentration at the instant of noting. 
When noting becomes comfortable, without the mind 
wandering any. where, the Insight knowledge that 
distinguishes between mind and matter arises with every 
act of noting. If mind and matter can be distinguished, 
personality-belief (Sakkàva Ditthi) is perceptibly removed. 
This stage is known as purity of view (DitthiVisuddhi). 

Pháp Thoai hóm nay, Tói dang truyén tai là van dé 
"Su Tinh Khiét Kién Thi - Kién Thanh Tinh”, chi pháp 
thứ ba của Thất Thanh Tinh. Ví như người ta bước lén 
những bậc câu thang của chuyên bay, thiền gia có nguyện 
vọng phái thanh lọc đức hạnh của mình (Giới Luật). Đứng 
vững vàng kiên có trên nén táng của đức hạnh, vị ấy nên 
tiếp tục nỗ lực dé thanh lọc Tâm thức của mình. Trong lúc 
thám sát hiện tượng tâm sinh ly, Tâm thức không còn 
phóng dật và làm cho định tâm trên những đối tượng của 
chánh niệm. Như thế, sự tinh khiết Tâm thức (Tâm Thanh 
Tịnh) được: thành đạt xuyên qua sát na Định ngay lúc nhất 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 385 


tám chú niệm. Khi việc chú niệm trở nên thích nghi, với 
Tâm thức không còn phóng dật bất luận nơi nào, Tuệ Giác 
phân biệt giữa Danh và Sắc được khởi sanh với từng mỗi 
hành động của sự chú niệm. Nếu có khả năng phân biệt 
được Danh và Sắc thì cảm giác về niềm tin vào bản ngã 
(Thân Kiến) đã được loại trừ. Giai đoạn này được biết đến 
là Sự Tinh Khiết Kiến Thị (Kiến Thanh Tịnh). 


There are sixty two kinds of wrong views (Ditthis). 
The most common wrong views are: 

l. eternity — belief (Sassata Ditthi). 

2. annihilation — belief (Uccheda Ditthi), and 

3. personality — belief (Sakkava Ditthi) respectively. 

Có sáu muoi hai thé loai vé Tà Kién (Kién). Nhüng 
Tà Kiến phó bién nhất lần lượt tuong ứng, là: 

1. Niềm tin về sự thường hang (Thường Kiến), 

2. Niềm tin vé sự tiêu diét hoàn toàn (Đoạn Kiến) 


3. Niém tin vé bản ngã (Thân Kiên). 


l. Eternity-belief is the belief in the existence of a 
| persisting ego-entity, soul or personality, | existing 
independently or those physical and mental processes that 
constitute life, and continuing even after death. Soul never 
dies, but only the body dies. After the dissolution of the 
present body in this life, soul from the present life goes or 
escapes to the next life unremittingly or without stopping. 
A lot of people belive that soul exists eternally. Therefore 
they invite the soul of a person who has died recently and 
share their merits to the soul. In fact. there is no soul 
separating and when a person dies, his present mind and 
matter (Nama and Ripa) stop and cease for the present 
life. But what remains is the cause which are his merits 


Những Pháp Thoại của Ngài Dai Trưởng Lão Jatila 386 


and demerits: volitions. ignorance and craving. If the 
causes still remain, then his new mind and matter still arise 
in the new life. After death. some reborn ghost (Peta) 
realm as ghosts. From such a realm, they may rejoice the 
merits of others by saying well-done (Sàdhu). Some people. 
think that the so-called soul comes. In reality, it does not 
come, but says w ell-done (Sàdhu) from other realm. l 

l. Nièm tin vé sự thuóng hàng là niềm tin khang 
định vào sự hiện hữu của Thường Ngã, linh hồn hoặc bản 
ngã hiện hữu một cách độc lập với những diễn tiến của tâm 
sinh lý, tạo thành kiếp sống và luôn mãi tiếp tục sau khi 
chết. Linh hồn không bao giờ chết mà chỉ có thể xác chết. 
Sau khi sự hoại diệt của xác thân hiện tại trong kiếp sống 
này, linh hồn từ kiếp sống hiện tại thoát ra hoặc ra đi đến 
kiếp sống kế tiếp một cách không gián đoạn hoặc không 
ngừng lại. Có rất nhiều người tin tưởng rằng linh hồn hiện 
hữu một cách vĩnh hằng. Do đó, họ đã cho mời linh hồn 
của người vira mới quá vãng và hoi huóng phuóc bau cua 
ho cho dén linh hồn, Trên thực tế, không có linh hồn tách 
biệt và một-khi người đã quá vãng thì sự hiện diện thể xác 
và tỉnh thần (Danh và Sắc) của vị ấy ngừng lại hoặc cham 
dứt ở ngay kiếp sống hiện tại. Nhưng những gì vẫn còn 
tiếp tục, là tác nhân, đó là những phước báu và phi phước, 
những tác ý, vô minh và ái dục. Nếu những tác nhân vẫn 
tiếp tục duy trì, thé rồi một thé xác và tinh thần mới lại tiếp 
tục khởi sinh trong kiếp sống mới. Sau khi chết, một số tái 
tục vào trong lãnh vực của Ngạ Quỷ (Peta). Từ trong lãnh 
vực đó, chúng có thé hoan hy với những phước báu cua 
chúng sanh khác bảng cách nói lên lời "Lành Thay” 
(Sàdhu). Một vài người nghĩ suy đó.là sự triệu tập linh hẳn 
đến. Trong thực tẾ, nó chăng đến, mà chỉ nói lên lời “Lành 
Thay" (Sàdhu) ở từ lãnh vực khác. 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 387 


2. Annihilation-belief as opposed to the eternity- 
belief, insists on annihilation of mind and matter after 
death. According to this annihilation belief (Uccheda 
Ditthi), the physical body and the soul perishes after death. 
So one can do whatever he likes because there will be no 
result good or bad, after death as there is no life in the 
coming life-cycle (Samsara). Annihilation-belief denies the 
existence of the other worlds. This also is the wrong view. 

2. Niềm tin vé sự tiêu diệt hoàn toàn lai trái ngược 
với niềm tin về sự thường hàng, nhân manh vào sự tiêu diệt 
hoàn toàn về thể xác và tâm thức sau khi chết. Nương vào 
niềm tin về sự tiêu diệt hoàn toàn này (Đoạn Kiến), xác 
thân vật lý và linh hồn bị tiêu diệt sau khi chết. Do vậy, 
người ta có thể làm bất cứ điều gì mà vị ấy thích vì lẽ, sẽ 
không có quả báo an vui hoặc khổ dau sau khi chết, cũng 
như không có kiếp sống trong vòng Thế Luân (Luân Hồi). 
Điều này cũng là Tà Kiến. 


| 3. Personality-belief (Sakkaya Ditthi) is the most 
‘important of all which the meditators should know 
thoroughly because, unless you get rid of this personality- 
belief. progress in your meditation will be hindered. 
Personality-belief is nothing but the wrong view or wrong 
interpretation of the mind and matter or mentality and 
physicality as individual "self" or "I". This personality- 
belief can abandoned or discarded by the meditator who 
must practise Vipassanà meditation until he attains the 
Insight knowledge ‘that discriminates between mind and 
matter or consciousness and corporeality. Therefore the 
late Most Venerable Mahàsì Sayadaw, our benefactor, said 
“The belief that there is only mind and matter while noting 
is "purity of vision" (DitthiVisuddhi). For example, while 
noting the walking movement, the meditator distinguishes 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 388 


the walking as matter and his awareness of walking as 
mind. He must walk, noting as lifting, moving and 
dropping. While noting so, he surely perceives that lifting; 
moving and dropping is matter and noting is mind. 
Perceiving or knowing in this way is purity of vision, 
because he can distinguish mind and matter. Morever, 
when observing, the rising and falling of the abdomen, he is 
able to distinguish the rising and falling movements as 
separate from the consciousness, the rising z and falling as 
matter and the. awareness of the. movements as mind. 
Similarly with seeing, he distinguishes the eve and the 
object of sight as matter and the awareness of seeing as 
mind. So also with smelling, tasting and touching. But 
while noting thinking of something, the mind-base is 
matter, mind object and the noting of the mind object are 
all mind (Nama). Similarly while noting on aches and 
pains, aches .and pains and noting of them are mind 
(Nama). Here what really matters is to know or perceive 
the object and distinguish it while noting. The Insight 
knowledge thus. gained by the meditator through mental 
development in this way is the Insight knowledge based on 
mental development (Bhavanamaya Nana). 

3. Niém tin và ban ngã (Thân Kiến) là tối quan 
trong nhát trong tat ca, mà nhüng thién giá nén hiéu biét 
mót cach tháu đáo vi lẽ, néu bạn không giải thoát khỏi niềm 
tin vào bản ngã này thì tién độ tu tập thiền định của bạn sẽ 
bị trở ngại. Niềm tin vé bản ngã là chăng có chỉ cả nhưng 
tà kiến hoặc sự giải thích sai lầm về Danh và Sắc hoặc tỉnh 
thần và vật chất nhu là cá nhân "tu ngã” hoặc '“Fôi”. Niềm 
tin về bản ngã này có thé được quên lãng hoặc bị loại bó là ` 
do thién già phái tu tập Thiền Minh Sát mãi cho đến vị ấy 
chứng đắc Tuệ Giác phân biệt giữa Danh và Sắc hoặc Y 
thức và Vật chất. Do đó, Ngài Có Đại Trưởng Lão Mahàsi, 

Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 389 


bậc án nhân của chúng ta, dà nói “Niễm tin răng đó chi là 
ris và Sác trong khi chá niém, là "Sw tinh khiết Kiến 
hị" (Kiến Thanh Tịnh)”. Cho ví dụ, trong khi chú niệm 
vào sự cử động của việc bước, thiền giả phân biệt việc 
bước là Sắc và sự nhận biết của việc bước là Danh. Vi ây 
bước đi, việc chú niệm vào dở lên, duói ra và hạ xuống. 
Trong khi chú niệm như thể, vị ấy nhận thức một cách 
vững chắc rằng việc đở lên, duói ra và hạ xuống là Sắc và 
việc chú niệm là Danh. Sự nhận thức hoặc liễu tri theo 
đường lỗi này là Sự Tinh Khiết Kiến Thị, vi lẽ vị ấy có thé 
phân biệt được Danh và Sắc. Hơn thế nữa, trong khi quán 
sát những chuyển động phông lên và Xộp xuống của bụng, 
vị ấy CÓ khả năng phân biệt những chuyển động phóng lên 
và XỘP. xuống, tách riêng rẽ khỏi y thüc, su phóng lén và 
xộp xuống là Sắc và sự nhận thức về những chuyên động là 
Danh. Một cách tương tự với việc nhìn thấy, vị ay phân 
biệt mắt và Cảnh Sắc là Sắc và sự nhận thức vé việc nhìn 
thay là Danh. Cũng cùng nhu vậy với việc ngữi, việc nêm 
va việc đụng. Tuy nhiên trong khi chủ niệm việc nghĩ suy 
vào một việc gì, trú căn Tâm thức (Ý căn) là Sắc, dối tượng 
của Tâm thức (Cảnh Pháp) và việc chú niệm về Cảnh Pháp, 
tat cả đều là Danh (Nama). Một cách tương tự, trong khi 
chú niệm vào nỗi đau và nhức, đau và nhức và việc chú 
niệm về chúng là Danh (Nàma). Tại đây, những điều chỉ 
thực sự quan trọng. đó là liễu tri hoặc nhận thức đối tượng 
và phân biệt được nó trong khi chú niệm. Như thé, Tuệ 
Giác được thành đạt do bởi thiền giả thông qua chính con 
đường phát triên Tâm thức này, là Tuệ Giác dựa trên nên 
tảng phát triển Tâm thức (Tuệ Tu). 


The knowledge gained by reading books or hearing 
Dhamma Talks is knowledge based on learning (Sutamaya 
Nàna). So also the knowledge which one has acquired 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 390 


through one's own; thinking, without having learnt from 
others is knowledge based on thinking (Cittàmaya Nana). 
But for the . meditators, they should acquire knowledge 
based on-mentul development through meditation. If one 
has acquire this knowledge, he is sure to know or 
experience the nature of mind and matter even while he is 
noting there are only (1) the object matter to be noted and 
(2) the noting mind. Therefore, every time he notes, there 
arise only mind and matter, no individual self or "1", men 
or women. At the outset, the meditator cultivates the purity 
of vision in order-to-see things as they truly are. With one 
pointed mind. he analyses and examines this so-called 
being. This. analvsis and examination shows what he calls 
"I" personality, to be a complex compound of mind and 
matter which are ih a state of constant flux or ar ising and" 
passing away. Now his view has become clear and correct 
as he knows that there is nothing but mind and matter 
(Nàma and Rüpa). Having thus gained a correct view of the 
real nature of the so-called being, he is freed from the false 
notion of a pei manent soul. His .view becomes totally 
purified. ` 
Tuệ ‘Gide’ duoc thanh dat db bói viéc doc nhüng 
sách vo hoặc việc nghe những Pháp Thoại, là Tuệ Giác dựa 
trên nền tang của kiến thức học hỏi: được (Tuệ Văn). Cũng 
như v ay, Tué Giác ma người ta thành đạt được do bởi chính: 
mình, sự suy nghĩ, chăng do học hỏi ở những người khác, 
là Tuệ Giác dựa trên nền tảng sự tư duy (Tuệ Tu). Nhưng 
đành cho những. thiên giả, họ nên thâu đạt Tuệ Giác dựa 
trên nền táng phát triển Tâm thức, thông qua thiển dinh. 
Nếu người ta thành đạt Tuệ Giác này, một cách đoan chắc 
là vị ấy liễu trí hoặc có kinh nghiệm vé thực tính của Danh 
và Sắc ngay trong khi vị ấy đang chú niềm, đó chi là (1) đối 
tượng của Danh được chú niệm đến và (2) việc chú niệm vé 
Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 391 ' 


Danh. Do đó, trong từng mỗi lúc vi ấy chú niệm, chỉ có 
Danh và Sắc khởi sinh, chăng có một cá nhân tự ngã hoặc 
“Tôi”, người nam hoặc người nữ. Ngay từ lúc khởi sự, 
thiền giả gieo trồng sự tỉnh khiết về Kiến Thị nhằm dé thay 
được bản chất thực sự của chúng. Với nhất tâm chú mục, vị 
åy phân tích và kiểm tra cái gọi là chúng sanh đây. Việc 
phân tích và kiểm tra cho thây điều mà gọi là bản ngã về 
“Tôi”, là một hợp chất phức tạp của Danh và Sắc trong 
trạng thái thay đổi liên tục không ngừng hoặc khởi sinh lên 
và diét mất. Bây g gio, tri kiến của vị ay đã trở nên tỏ tường 
-và chính xác, là vị ấy biết răng chăng có chỉ cả mà chỉ là 
tỉnh thần và vật chất (Danh và Sắc). Khi đã đạt được một 
chánh kiến vé chân thực tính của cái goi là chúng sanh, vi 
áy đã thoát khỏi quan niệm sai lầm về một linh hồn trường 
cửu. Tri kiến của vị ay trở nên hoàn toàn được thanh khiết. 


! Now, I would like to give you further explanation of 
personalitv-belief (Sakkàya — Ditthi). The Pali word 
Sakkàya means a visible, perceivable aggregation of 
matter and mind, and Ditthi means wrong interpretation. 
Thus the view of matter and mind or an aggregation of 
matter and mindas individual self, "I" or sentient being 
can be called personality-belief (Sakkàya — Ditthi). 
Nowadavs, people do not say mind and matter (Nàma and 
Rüpa), but "this is a man, this is a woman, this is a monk. 

this is an animal, etc”. People call beings individual self. 
but these are not real. You mav ask questions "Is the hair 
of the head called a man? ". The answer is No, it isn't, it is 
a hair. "Is the flesh of a man called a man? ". No, it isn't. 

"Are the organs of the abdomen such as heart, liver, etc. 

called a man? ". No. they aren't. "Are the bones called a 
man? ". No. they aren't. Therefore, if we really look for a 
so-called man, we cannot find a man as this is not really 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 392 


existent and rather it is only a name (pannatti), according 
to Buddhist Applied Psychology (Abhidhamma). 

Bay gió. Tói muón giái thích cho ban ró thém vé 
niém tin vào bàn ngã (Thân Kiến). Theo từ ngữ Pàh Hữu 
Thân Mạng có nghĩa là sự trông thấy, có thể nhận biết 
được vẻ sự hợp nhất của Danh và Sắc, và Kiến có nghĩa là 
sự giải thích sai lắm. Như thế, tri kiến vé Danh và Sác 
hoặc sự giải thích về Danh và Sắc là cá nhân tự ngã, “Tôi” 
hoặc hữu tình chúng sanh có thể được gọi là niềm tin về 
bản ngã (Thân Kiến). Ngày nay, người ta không nói đến 
Tâm thức và Vật chất (Danh và Sác), nhung mà "dáy là 
người nam, đây là người nữ, đây là vị tu sĩ, đây là con thú, 
v.v.”.. Người ta gọi chúng sanh, cá nhân tự ngã, nhung quà 
không thật là vậy. Ban có thé đặt câu hỏi. Có phải tóc ở 
trên đầu gọi là người nam? Câu trả lời là Không, nó không 
phải vậy, nó là tóc. Có phải thịt của người nam gọi là 
người nam? Không, nó không phải vậy. Có phải những bộ 
phận ở trong bụng như là trái tim, gan, v.v.. gọi là người 
nam? Không, chúng. không phải vậy. Có phái những xương 
gọi là người nam? Không, chúng không phải vậy. Do đó, 
nêu chúng. ta thực su tìm kiếm cái gọi là người nam thì 
chúng ta không tìm ra được người nam, vì thể theo Tâm Lý 
Phật Giáo Ứng Dụng (Vô Tý Pháp), quả thật đây là phi 
hiện hữu và thay vào đó chỉ là một danh xưng (chế định). 


Therefore, man, womam, person and beings are 
non-existent, they are only names. The thing which is real 
and existent is the nature of mind and matter. One may be 
asked. [s the hair of the head matter or mind? [t is matter. 
Is the flesh of the body matter or mind? It is matter. Are 
the bones of the body matter or mind? They are matter. 
Are the organs of the abdomen matter or mind? They are 
also matter: But is Consciousness matter or mind? It is 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatiia 393 


mind. So, if you are asked to say the thing which is real 
and existent, vou will say mind and matter exist really. 

Do đó, người nam, người nữ, con người và chúng 
sanh quả là phi hiện hữu, đó chỉ là những danh xưng. Điều 
mà có thực và hiện hữu, đó là thực tính của Danh và Sắc. 
Người ta có thé vấn hỏi. Tóc ở trên đầu là Danh hoặc Sắc? 
Nó là Sắc. Thịt của thể xác là Danh hoặc Sắc? Chúng là 
Sac. Những bộ phận tr ong bụng là Sắc hoặc Danh? Chúng 
cũng là Sắc. Vậy thì Ý thức là Sắc hoặc Danh? Nó là 
Danh. Nhu thé, néu ban được yêu càu dé nói diéu mà có 
thuc và hién hữu thi ban sẽ nói chi có Danh và Sác là thuc 
sự hiện hữu. 


In order to know or understand the Dhamma 
clearly, you should be able to differentiate the nvo fields of 
‘Dhamma, namely the field of real and absolute 
(Par amattha) and the field of unreal and relative-namely 
(Pannatti). According to Lord Buddha, there are in the 
world, only four real and absolute realities, namely (1) 
mind (Citta), (2) mental factor or a accompaniment of mind 
(Cetasikà), (3) matter (Rupa), and (4) Nibbana, supreme 
state of bliss, devoid of suffering or decay. The rest are all 
unreal and relative, name only, believed to be real through 
illusion or delusion. But it is desirable to deal with unreal 
and relative, because according to Lord Buddha, to attain 
an Insight Knowledge into the ideas which are real and 
absolute. it is essential to know also what is unreal and 
relative, or otherwise it will confuse one in distinguishing 
the real from the unreal and he will be led to chase the 
mirage or illusion. To fully understand, Lord Buddha has 
enjoined us to the scrutinize and probe into the nature of 
things, animate and inanimate, and find for ourselves if 
they are animatedly real or substantial. For instance, the 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 394 


so-called man, woman or beast is a mere name, having no: 
substantiality in it and when we come to critically examine 
it, we find in it only those ideas which falls within the 
domain of:mind and matter which are only real and 
substantial.’ So, the so-called man, woman or beast is 
nothing but name (pannatti), unreal. and relative. 


Nhằm dé hiểu biết hoặc liễu tri Giáo Pháp một cách 
tường tận, bạn có thé phán biét ra hai lành vuc Giáo Pháp, 
cu thé là: lành vực chân lý tuyệt đối (Siêu Lý) và lãnh vực 
hữu danh và vô thực (Chế Định). Nương theo Đức Thể 
Tôn, chi có bốn Chân Lý tuyệt đối trên thé gian, đó là (1) 
Tâm thức (Tâm), (2) yêu tố Tâm thức hoặc vật sở thuộc 
của Tâm thức (Tâm $6), (3) vật chất (Sắc), và (4) Níp 
Bàn, trạng thái an vui tuyệt đối, không còn khổ đau hoặc 
hoại diệt. Phần còn lại đều là hữu danh và vô thực, chỉ có 
danh xưng, được tin vào đó là thực thông qua ao tưởng 
hoặc vọng tưởng. Tuy nhiên có sự kỳ vọng để xử lý với 
hữu danh và vỗ thực, vì lẽ nương theo Đức Thé Tôn, để 

chứng đắc một Tuệ Giác trong những ý tưởng đó là chân ly. 
tuyệt đối, điều đó quả là cần thiết dé nhàn thüc duoc cái chi 

là hữu danh và vô thuc, hoặc néu khóng, thi nó sé gây 
nhằm lẫn trong việc phân biệt giữa, thuc với hư và sẽ dat 
dẫn người ta rượt đuôi theo ảo ảnh hoặc ảo tưởng. Để được 
hiểu biết một cách tr on vẹn, Đức Thế Tôn đã chi day chúng 
ta phải thắm thị và khảo sát kỹ lưỡng vào thực tính của 
những sự vật, hữu. sanh mang và phi sạnh mạng, và chúng 
ta tự khám phá. nếu chúng là hữu thực sanh mạng hoặc có 

giá trị hiện thực. Cho ví dụ, cái gol là nguói nam, người nữ 
hoặc súc vật chi là thuần túy danh xưng, phi hiện thực ở 
trong đó, và khi chúng ta đi đến kiểm tra một cách cặn kẽ 
thì chúng ta khám phá ở đó chỉ có những ý tướng thuộc 

lãnh vực của Danh và Sắc, mà chính điều đó mới là xác 
thực và có giá trị hiện thực. Như thé, cái goi là nguói nam, . 


Nhüng Pháp Thoai cüa Ngài Dai Trưởng Lão Jatila 395. 


người nữ hoặc súc vật chăng có chi cà mà chỉ là danh xung 
(chế định), hữu danh và vô thực. 


In the field of unreal and relative (pannatti). name, 
we can say that there is a human, a monk, a man, a woman. 
etc. In this field, it is impossible to use words like mind and 
matter etc. Let us suppose we are having lunch. At that 
time, you should not say that rice is matter, curry is matter, 
the spoon is also matter, the fork is matter too. If I say "use 
this matter to lift this matter into that matter”, nobody will 
understand what I say. So we should not use the terms of 
real and absolute (pramattha) field in the field of unreal 
and relative (pannatti), name. But we can say that, in the 
field of real and relative (paramattha), there is no "I " nor 

- he, no man nor woman, and evident is that at the moment of 
seeing, there simultaneously exist the eve. the visible object 
and the mental faculty of recognizing the vision. The first 
Avo are matter and the mental faculty is mind. Thus, at the 
moment of seeing, what clearly exist are matter and mind. 
and knowing that there are onlv matter and mind is to know 
or understand things as they truly are. 

Trong lãnh vực của hữu danh và vô thực (chế định), 
chỉ là danh xưng, chúng ta có thể nói răng đó là một con 
người, một vị tu sĩ, một người nam, một người nữ, v.v.. 
Trong lãnh vực này, quả thật là khó khi dùng những từ ngữ 
như là Danh và Sắc, v.v.. Chúng ta hãy giả sử chúng ta 
đang ăn trưa. Vào thời điểm đó, bạn sẽ không nên nói rằng 
240 la Sắc, cà ry là Sắc, muỗng cũng là Sắc và nĩa cũng là 
Sắc. Nếu Tôi nói “dùng Sắc này để dở Sắc này bỏ vào Sắc 
đó”, sẽ chăng có một ai hiểu được điều Tôi nói. Như thế, 
chúng ta không nên dùng thuật ngữ của lãnh vực Chân Lý 
tuyệt đối (Siêu Lý) vào trong lãnh vực của hữu danh và vô 
thực (Chế Định), chỉ là danh xưng. Tuy nhiên chúng ta có 


Những Pháp Thoại của Ngài Dai Trưởng Lão Jatila 396 


thé nói rằng, trong lãnh vực của Chân Lý tuyệt đối (Siêu - 
Ly), không có-'*Tôi” cũng chăng có anh ta, không có người 
nam cũng chăng có người nữ, và hiên nhiên là tại thời điểm 
của việc nhìn thay, hiện hữu một cách câu sanh với con 
mắt, cảnh sắc và yếu tó tỉnh thần của sự nhận thức việc 
thấy (Tâm Nhãn Thức). Với hai yếu tó đầu tiên là Sắc và 
yếu tó tỉnh thần là Danh. Nhu thé, ngay thói diém cüa viéc 
nhin tháy, một cách rõ ràng chỉ hiện hữu Danh và Sắc, và 
sự hiểu biết rằng đó chỉ là Danh và Sắc, chính là hiểu biết 
hoặc liễu tri bản chất thực sự của chúng. 


Vie wing the real and existent matter and mind as 
my body, my gi oup (khandhà) and mine is a wrong view. 
Almost all wor ‘dings or ordinary men have this wrong view 
of personality-belief - (Sakkàya Dithi). But Roble ones 
(Ariyas) do. not have though they liave matter and mind. 
The igno! ‘ant man misconceives the five aggregates of 
groups namely. the body group, the feeling group, the 
perception group, the mental formátion group and the 
consciousness group as "1", my matter, my sentient matter 
and matter including: dw, 

Tri kién xác thuc và hién hữu về Danh và Sắc như 
là thé xác của tôi, khối nhóm của tôi (Uán) và cái của tôi, là 
một Tà Kiến, Hau het những Pham Phu hoặc còn Hiệp Thé 
có Tà Kiến này vào niềm tin về bản ngã (Thân Kiến). Tuy 
nhiên những bậc Thánh Thiện (Thánh Nhân) thì không có, 
mặc dù họ có Danh và Sắc. Kẻ thiểu: trí nhận thức sai lâm 
về năm nhóm tổng hợp (Ngũ Uán) nhu là nhóm thé xác 
(Sắc Uán), nhóm. càm giác (Tho Uan), nhóm tri giác 
(Tuóng Uán), nhóm hinh thành tinh thàn (Hành Uán) và 
nhóm nhán thüc (Thüc Uán) nhu là “Tôi”, sắc của tôi, sắc 
hữu tình của tôi và sắc bao gồm “Tôi”. 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 397 


In order to abandon or discard all these wrong 
views. the meditator must contemplate or practise 
Vipassanà meditation until he can distinguish matter and 
mind, as instructed by Lord Buddha in the Satipatthana 
Sutta. While walking, you are to note all movements 
involved in arranging your arms and legs such as 
stretching, bending etc. to sit and rising and falling of the 
abdomen. You are also to note while seeing, hearing, 
tasting, smelling. touching and thinking or wandering as 
these phenomena occur, without missing any or 
whatsoever. Thus, vou will distinctly come to realise the 
simultaneous occurrence in pair or these psycho-physical 
phenomena while noting. When noting, the rising and 
falling of the abdomen the form of rising and falling is 
matter, and the nature of noting or awareness is mind. 
When noting the sitting, the form of sitting is matter, and 
the nature of noting or awareness is mind. With seeing, the 
eve and the sight is matter. and the noting of the sight or 
awareness is mind. So also with the nose and the smell, the 
tongue and the taste, the body and the touch. But while 
noting thinking or wandering, mind base is matter, the 
mind object and noting of them or awareness are both 
mina, So also with aches and pains, and the noting of them 
are both mind. Thus, vou are able to distinguish matter and 
mind, one from the other, only when you are contemplating. 
Reaching that stage, vou will not misconceive the 
aggregates of mind and matter as a living individual “T”, 
my body and my belonging. Having realised thus. as they 
truly are, you gain the very right vision — purity of vision 
(Ditthi Visuddhi). l 

Nhằm dé quên lãng hoặc loai bỏ tất cả những Tà 
Kiến này, thiền giá cần phải thám sát hoặc tu tập Thiên 
Minh Sát mãi cho đến vị ấy có thé phân biệt được Danh và 

Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 398 


Sác, nhu dà được Đức Thế Tôn chỉ dạy trong kinh Niệm 
Xứ. Trong khi Thiền Hành, bạn cần chú niệm “trái bước, 
phải bước hoặc dở lên, duỗi ra và hạ xuống”. Trong khi 
Thiền Tọa, bạn cần chú niệm tất cả những cử động liên 
quan đến việc sắp bày những cánh tay và chân, như là duỗi 
căng ra, gập lại, v.v: đang ngôi, và sự phóng lên, xộp xuóng 
của bụng. Bạn cũng cần chú niệm trong khi nhìn, nghe, 
ném, ngữi, xúc chạm và nghĩ suy.hoặc đang phóng dật khi 
những hiện tượng này hiện bày. không thiếu sót bất luận 
điều gi. Nhu thé, trong khi chü niém thi ban sé di dén nhán 
thüc mót cách xác dinh rõ ràng sự hiện bày đồng cùng một 
lúc về một đôi hoặc những hiện tượng tâm sinh lý. Khi chủ 
niệm vé sự phóng lêñ và xóp xuống cúa bụng, hình dang 
của sự phông lên và xộp xuống là Sac, và thực tính của việc 
chú niệm hoặc tỉnh giác là Danh. -Khi chú niệm về việc 
ngồi, hinh dang cửa “việc ngồi là Sắc, và thực tính của việc 
chú niệm hoặc tỉnh giác là Danh. Với việc thấy, con mắt và 
cảnh sắc là Sắc, và sự chú niệm hoặc tỉnh giác vào cảnh sắc. 
là Danh. Cũng nhu vậy, với mũi và khí hơi, lưỡi và mùi vi, 
thể xác và xúc chạm. Tuy nhiên trong khi chú niệm vào sự 
nghĩ suy hoặc phóng dật, trú căn Tâm thức (Sắc Ý Vật) là 
Sắc, dói tượng của Tâm thức (Cảnh Pháp) và việc chú niệm 
hoặc tinh giác vào. chüng, cå hai. đều là Danh (Nàma). 
Cũng như vậy, với nỗi đau và nhức, và việc chú niệm vào 
chúng, cả hai đều là Danh (Nàma), . Nhu thé, khi ban có 
khả năng phán biệt được Danh và Sắc, từ cái này đến cái 
kia, là chỉ có trong khi bạn đang thâm sát. Khi đạt đến giai 
đoạn đó, bạn sẽ không còn nhận thức sai làm những tông 
hợp của Danh và Sắc, như là môt cá nhân hiện sinh “Tôi”, 
thé xác của tôi và cái sở thuộc của tôi. Khi có sự nhận thức 
như thế, vé bán chất thực sự của chúng, là bạn đã thành đạt 
chánh tri kiến — sự tỉnh khiết Kiến Thị (Kiến Thanh Tịnh).. 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 399 


By this vision, personality-belief (Sakkàva Ditthi) is 
almost eradicated. But if the meditator goes on noting 
unremittingly and becomes the Noble Stream-winner, he 
has eliminated or uprooted the personality-belief (Sakkava 
Ditthi) entirely. Whosoever attains the stage of the Noble 
Stream-winner (Sotàpannd) would be | completely 
disburdened of  personality-belief and there shall 
henceforth no possibility of being cast into the four lower 
realms (Apava). Thus, it is of utmost importance to get 
oneself rid of the personality-belief (Sakkàya Dithi) just as 
Lord Buddha has said in the Sati Sutta. 

Với tri kiến này, niềm tin vé bản ngã (Thân Kiến) 
hầu nhu bị trừ tiệt. Tuy nhiên, nếu thién giả tiếp tục chú 
niệm một cách không giản đoạn và trở thành bậc Thánh Dự 
Lưu, vị ay đã diệt trừ hoặc nhỏ tận gốc ré niềm tin vé bàn 
ngã (Thân Kiến) một cách hoàn toàn. Bắt luận một ai đã 
thành đạt giai đoạn của bậc Thánh Dự Lưu (That Lai) sé 
hoàn toàn thoát khỏi gánh nặng của niềm tin vé bản ngã và 
từ nay trở về sau không có khả năng thành chúng sanh ở 
trong Tứ Cói Giới ty liệt (Khổ Thú). Nhu thé, đó là điều vô 
cùng quan trọng để chính tự mình giải thoát khỏi niềm tin 
vé bản ngã (Thân Kiến) quả đúng như là Đức Thé Tôn đã 
nói trong Kinh Niệm Xứ. 


With the same urgency and dispatch as someone. 
whose breast has been pierced or impaled with a spear or 
whose head is on fire, would seek immediate relief from the 
affliction there of the bhikkhu who is mindful of the perils 
of the cycles of birth (Samsara) should make haste to free 
himself from the personalitv-belief (Sakkàva Ditthi). 

Với trường hợp tuong tự phải giải quyết khẩn 
trương và cấp kỳ với một ai đã bị ném hoặc đâm một ngọn 
giáo vào ngực hoặc lửa đang chảy ở trên đầu, sẽ tìm kiếm 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 400 


Sự giải cứu tức thời thoát khỏi nỗi ưu phiền. Với VỊ ty khưu 
có sự lo lắng đến những hiểm nguy Của vòng Thé Luán 
(Luán Hói) thi phái nén hói hà tu giái thoát khói niém tin 
vé bán ngã (Thân Kien), 


Worldings or laymen (Putthujjanas) may have alot 
of duties to do and they may think is-utmost important to 
pay attention to their duties than others. If theirs is not 
done, they may not reborn or exist in the Jour lower realms 
(Apava). But they-are sure to release from the said lower 
realms, if they do attain or realise the path of streamwinner 
knowledge (Sotàpatti Magga Nana) which can abandon or 
discard the personality-belief completely. So, in this life, as 
you meditators. are good human: beings who have the 
golden opportunity to benefit from, Lord Buddha's 
teaching, it is of utmost importance to get vourselves 
completely rid of personality-belief (Sakkàva Ditthi) and to 
have purity of vision (Ditthi Visuddhi), by contemplating . 
Vipassana meditation. | 

Những thé nhân hoặc còn Hiệp Thế (Pham Phu) có 
thé có rát nhiéu cóng viéc phải làm và.họ có thé nghi là vô 
cùng quan trong cho việc lưu tâm dé ý đến những công việc 
của minh hon:là của những người khác. Nếu những công 
việc của họ không được làm xong, hộ có thể không bị tái 
tục hoặc hiện. hữu ở trong Tứ Cói Giới ty liệt (Khổ Thu). 
Tuy nhién néu ho dà nói doan chác giải thoát khói Tứ Khô 
Thú thì họ phải thành đạt hoặc chứng tri Tuệ Giác của con 
đường bậc Thánh Dự Lưu (Tuệ Thất Lai Đạo) mà có thể. 
lãng quên hoặc loại bỏ niềm tin về bản ngã một cách trọn 
vẹn. Như vậy, trong kiếp sống hiện. tại này, những thiển 
giả là những bậc thiện trí thức có được cơ hội bằng vàng 
qua sy hưởng lợi ich từ những huấn từ của Đức Phật, đó là 
điều vô cùng quan; trong dé chính tự mình giải thoát một 


Những Pháp 1 Thoai của Ngài Dai Trong Lão Jatila 401 


cách tron ven khói niềm tin vé bản ngã (Thân Kiến) và phải 
thanh khiết tri kiến (Kiến Thanh Tịnh) qua việc thấm sát 
Thiền Minh Sát. 


Therefore. I conclude my Dhamma Talk by 

expressing the most sincerest blessing that may you all 
make effort to observe mindfully every psycho-physical 
phenomena whenever it arises in order to purify your view 
so that may you realise Nibbana, the extinction of all 
suffering by the path knowledge (Magga Nana) which can 
eradicate the personalin-belef  (Sakkàva ^ Ditthi) 
completely. . 
i Do đó, Tôi xin két thúc Pháp T hoại của tôi với niềm 
bày tó chân thành chúc phúc, mong rằng tất cả các bạn nỗ 
.lực quán sát một cách chánh niệm từng mỗi hiện tượng tâm 
sinh lý bất luận lúc nào nó khởi sinh, nhằm đề thanh khiết 
tri kiến của minh, nhu thé có thé các bạn chứng tri Níp Bàn, 
diét trừ tuyệt mọi khó đau do bởi Tuệ Giác về con đường 
(Tuệ Đạo) mà có thể trừ tiệt niềm tỉn về bản ngã (Thân 
Kiến) một cách trọn vẹn. 


Sàdhu! Sadhu! Sadhu! 
Lanh Thay! Lanh Thay! Lanh Thay! 





Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 402 


- KANKHÀVITARANA VISUDDHI . 1 
(PURITY OF TRANSCENDING DOUBT) 
DOAN NGHI THANH TINH 
(SU TINH KHIET SIEU NGHIEM HOÀI NGHI) 


The Dhamma Talk I am going to deliver today is 
about "Purity of trahscending doubt or overcoming doubt " 
(Kankhávitaruna Visuddhi). | There “máy be of doubts 
concerning with the three divisions of time. the renewal of 
existence ard so on. These doubts can be removed by the 
right view in meditation culled the Insight Knowledge that 
dis tinguishes between cause — and effect (Paccaya 
Pariggaha Nana). According to the path of purification, it 
ensures good rebirth and the lower stage of Streamwinning 
path (Cila Sotapanna). But the meditator must not remain 
content with it, he should curry on with his meditation. So 1 
have to deliver this Dhamma Talk, Purity of Transcending 
Doubt, that can set free your doubts. 

Pháp Thoại Tôi dang truyén tái hóm nay là ván dé 
"Su Tinh Khiết vượt trội hoài nghi hoặc khắc phục được 
hoài nghĩ” (Đoạn Nghi Thanh Tịnh). Có thể có rất nhiều 
sự nghi ngờ liên quan dén ba giai doan cua thời gian, sự 
canh tân cuộc sóng và v.v. Những nghi ngờ này có thể 
duoc loai bó do bói Chánh Kién trong thién dinh, duoc goi 
là Tuệ Giác phân biệt giữa Nhân và Quà (Tuệ Thu Chấp 
Duyên Sinh). Thé theo Thanh Tịnh Đạo, nó đảm báo tái 
tục an vui và ở giai đoạn thấp hơn của Đạo Dự Lưu (Tiểu 
Thất Lai). Tuy nhiên, thiền giá không nền duy trì sự mãn 
nguyện với điều đó, mà nên tiếp tục với thiền định cua 
minh. Nhu váy, Tôi phải truyền tài Pháp Thoai này, su tinh 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 403 


khiét vuot trói hoài nghi, mà có thé thiết lập việc thoát khói 
những nghi ngờ của bạn. 

Worldlings or ordinarv men may have a lot of 
doubts. There are eight kinds of doubts namely (1) Has the 
Buddha been in the past? (2) Are the Dhammas preached 
by the Buddha real or not? (3) Are there noble monks 
(Bhikkhus) who practise according to the Buddha's 
Dhamma? (4) Are the trainings of morality. concentration 
and wisdom (Sila, Samadhi and Panna) true or not? (5) Is 
there past existences? (6) Is there future existence? (7) Are 
‘there also both’ past and future existence? (8) Is the 
dependent origination (Paticcasamuppáda) delivered by 
the Buddha true or not or mere thoughts? You will know 
these later. 

Với những thế nhân hoặc phàm phu có thể có rất 
nhiều sự nghỉ ngờ. Có tám thé loại hoài nghi, cụ thể là: (1) 
Đức Phật đã có trong quá khứ hay không? (2) Những Giáo 
Pháp đã được khải thuyết do bởi Đức Phật có thật hay 
không? (3) Có những vị tu sĩ cao quý (chư tỳ khưu) là 
người thực hành nương theo những Giáo Pháp của Đức 
Phật hay không? (4) Có những sự tu học về Giới Hạnh, 
Định Tám và Trí Tuệ (Giới, Định và Tué) đúng thuc hay 
không? (5) Có sự sống trong quá khứ hay không? (6) Có sự 
sóng ở vị lai hay không? (7) Có cả hai sự sống quá khứ và 
vị lai hay không? (8) Có phải Pháp Tùy Thuộc Nguyên 
Nhân (Liên Quan Tương Sinh) đã được truyền tải do bởi 
Đức Phật đúng thực hay không hay chi là những suy nghi? 
Những điều này bạn sẽ được biết sau. 

There are also sixteen kinds of doubts different from 
the above eight, namely (1) Have I been in the past? (2) 


Have I not been in the past? (3) What have I been in the 
past? (4) If so how have I been in the past? (5) From what 


Những Pháp Thoại của Ngài Dai Trưởng Lão Jatila 404 


form into what form did I change in: ihe past?(These five 
doubts about the past) (6) Shall I be in the future? (7) Shall 
I not be in the future? (8) What shall I be in the future? (9) 
If so how shall I be in the future? (10) From what state into 
what state shall I change in the future?(These are five 
doubts about the future) (11) Am I real? (12) Am I not. 
real? (13) What Am I? (14) If so, how am I? (15) Whence 
have 1 come? (16) Whither shall'1 go? (These are six 
doubts about the present). E 
Cũng có mười sáu thé loại hoài nghi khác với tám 
loại kê trên, cu thé là: (1) Có tôi trong quá khứ hay không? 
(2) Không có tôi trong quá khứ hay không ? (3) Tôi đã là 
cái chi ở trong quá khứ? (4) Nếu như thé, tôi đã có ở trong 
- quá khứ như thé nào? (5) Có phải tôi đã thay đổi từ hình 
dang này đến hình dang khác ở trong quá khứ hay không ? 
(Năm loại hoài nghỉ này thuộc vẻ. quá khứ) (6) Tôi sẽ có 
trong vị lai hay không? (7) Tôi sẽ không có trong ngày vị 
lai hay không? (8) Tôi sẽ là cái chỉ trong vị lai? (9) Nếu 
như thé, tôi sẽ cớ trong vị lai như thé nào? (10) Tói sé thay 
đối từ hình dạng này đến hình dạng khác trong vị lai hay 
không? (Năm loại hoài nghi này thuộc về vị lai) (11) Có 
thực là tôi hay không? (12) Phái không thực là tôi hay 
không? (13) Tôi là cái chi vậy? (14) Nếu như thế, tôi như 
thé nào? (15) Tôi. đã từ đâu tới? (16) Tôi sẽ đi về đâu? (Đây 
là sáu loại hoài nghi thuóc hién tai). 


These doubts can arise more’ concerning with the 
renewal of existence. Some doubt their own existence and 
think why they have become human beings as they are now. 
A lot of people believe all created by God. Some believe 
beings arise according to the Predestination-Fixedness of 
Law (Nature) or they arise as they do usually. Some 
believe because of parents beings arise. but we find some 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Truóng Láo Jatila 405 


not all parents have children. Others believe that after the 
death of the body. the soul moves on to other physical 
above. A great many doubts can arise concerning the 
renewal of existence. All these doubts can be removed by 
the Insight Knowledge that distinguishes between cause 
and effect (Paccaya Pariggaha Nana) which you will soon 
gain “Purity of Transcending or Overcoming Doubt” 
(Kankhàvitarana Visuddhi), through meditation. 

' Nhüng hoài nghi này có thé phát sinh phần nhiều 
liên quan về sự đổi mới của kiếp sống. Một số hoài nghi về 
chính kiếp sống của họ và nghĩ suy lý đo tại sao họ đã trở 
thành con người như họ đang là. Rất nhiều người tin rằng 
tất cả đã được tạo ra do bởi Thượng Đề. Một vài người có 
niềm tin phát sinh nương vào Thuyết Định Mệnh bát di bát 
dịch (Tự Nhiên) hoặc họ phát sinh như họ làm một cách 
thường lê. Một số có niềm tin vì cha mẹ mà chúng phát 
sinh, nhưng chúng ta nhận thay có một só - không phải là là 
tat cà - cha me khóng có con cái. Mot số khác có niém tin 
rằng sau cái chết của thé xác, linh hôn di chuyên đến một 
xác thân vật lý khác nữa. Mỗi hoài nghi trọng đại có thé 
phát sinh liên quan về sự đổi mới của kiếp sống. Tất cả 
những hoài nghi này có thé duoc loai bó do bói Tué Giác 
phán biệt giữa Nhân và Quá (Tuệ Thủ Chấp Duyên Sinh) 
mà ban sẽ sớm thành dat “Sự Tinh Khiét vuot trói hoài 
nghi hoặc khác phuc được hoài nghi“ (Đoạn Nghi Thanh 
Tinh), thóng qua thién dinh. 


The cause and effect are of three types (1) 
dependent arising or dependent origination (Paccaya 
Samudaya or Paticcasamuppada), (2) action origination 
(Kamma Samudaya) and (3) temporary origination 
(Khanika Samudaya). 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 406 


Có ba thé loại vé Nhân và Quả (1) tùy thuộc phát 
sinh (duyên sinh) hoặc tùy thuộc nguyên nhân (duyên khởi) 
(Duyên Tập Thành hoặc Liên Quan Tương Sinh), (2) 
hành động khởi phát (Nghiệp Tập Thành) và (3) tạm thời 
khởi phát (Sát Na Tập Thành). 


(1) In dependent or igination. 1 ignorance of the four 
noble truths is the fù ‘st link or cunse of the wheel of life. It 
clouds all right understandings." Ir-runs like this, from 
ignorance arises : activity, from activity — arises 
consciousness, fi o CONSCIOUSNESS! "ur Res organized being, 
from organized being arises six org ds of sense, from six 
organs of sense arises contact, - "from contact arises 
sensation, from, sensation arises desire, Jrom desire arises 
attachment, from attachment arises continued existence, 
from continued existence arises bình, from birth arises 
death, sorrow, lamentation, pain, grief and despair. All 
these are the cycle of cause and effect. 

(1) Trong Duyén Táp Thành (duyén khói), su bát 
liều tri về Tứ Thánh Đề là mắt xích hoặc nhân đầu tiên của 
Thé Luân. Nó che án tất cả Chánh Tư Duy. Nó vận hành 
nhu thé này, từ su bát liễu tri (Vô Minh) khởi sanh hành 
động (Hành), từ hành động (Hành) khói sinh Y thức 
(Thức), từ Ý thức (Thúc) khởi sinh cầu tạo chúng sanh 
(Danh Sắc), từ cấu tạo chúng sanh (Danh Sắc) khởi sinh 
sáu giác quan (Luc Xú), từ sáu giác quan (Luc Xứ) khởi 
sinh sự xúc cham (Xúc), tù sự xúc cham (Xúc) khởi sinh sự 
cam thọ (Thọ), từ sự cảm thọ (Thọ) khởi sinh sự khao khát 
(Ai), từ sự khao khát (Ai) khởi sinh sự dính mắc (Thu), từ 
sự dính mắc (Thủ) khởi sinh sự hiện hữu (Hữu), từ sự hiện 
hữu (Hữu) khởi sinh sự sinh (Sinh), từ sự sinh (Sinh) khởi 
sinh sự tử vong, ưu não, khóc than, đau đớn, sàu khó và 
tuyệt vọng. Tất cả những điều này là Thế Luân Nhân Quả. 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 407 


(2) In action origination, there is order of act and 
result, for example desirable and undesirable acts produce 
corresponding good and bad results. There are similarities 
and differences amongst mankind. Ôn one occasion, a 
certain vouth by the name of Subha approached Lord 
Buddha and asked why and where ore human beings are 
born high and low, hale (healthy) and ailing. good- looking 
and ugly-looking, powerful and powerless, poor and rich, 
"ignorant and intelligent, short-life and long-life. Lord 
Buddha briefly replied “Every living being has action 
(kamma) as its own, its inheritance. its cause, its kinsman, 
its refuge. Action is that which differentiates all living 
beings into high and low states”. If one does killing any 
sentient being (cause) then he will live short-life (effect), 
abstain from killing (cause), live long life (effect). If one 
does not hurt and torture any sentient being (cause). then 
one will be hale and healthy (effect): hurt and torture 
(cause), ail and sick (effect). If one does have full of anger 
and hatred (cause) then he will be ugly- -looking (effect): 
patience, contentment and calmness (cause), ‘good-looking 
(effect). If one does pay respect and humility to those 
worthy of respect ‘and humility (cause). then he will be 
powerful (effect); no respect and no humility (cause), 
powerless (effect). If one does have gener osity and help 
(cause), then he will be rich (effect); no generosity and no 
help (cause). poor (effect). If one does not associate with 
the wise (cause) then he will be ignorant (effect): associate 
with the wise (cause), intelligent (effect). all these are the 
causes and effects in action or igination. : 

(2) Trong Nghiệp Tập Thanh, do là co cáu cüa 
Nghiép Luc và Quà Báo, cho ví du những hành động duyệt 
ý và bát duyệt ý sản sinh ra một cách tuong xứng những quả 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 408 


báo an vui và khó đau. Có những điểm tuong đồng và di 
biệt ở giữa nhân loại. Trong một dip, có một thanh niên với 
tên gọi là Subha đã đến gần Đức Thế Tôn và vấn hỏi tại sao 
và vì lý do gì con người được sanh ra cao và thấp, cường 
tráng (khỏe mạnh) và óm yéu, trông xinh xan và trông xấu 
xí, hữu quyền lực và võ quyên lực, nghèo và giàu, sỉ mé và 
thông minh, doán thọ và trường thọ. Đức Thé Tôn đã trả 
lời một cách ngắn gọn "Mỗi chúng sanh có hành động 
(Nghiệp) là của riêng mình, là di sản thừa kế, là nguyên 
nhân, là người bả con, là chỗ nương tựa. Chính Nghiệp đã 
làm phân biệt tất cả chúng. sanh ở trong trạng thái cao và 
thấp. Nếu một người sát mạng .bất luận hữu tinh chúng 
sanh nào (Nhân) thì vị ấy sẽ sống đoán thọ (Quả). Ngăn 
ngửa trong việc: sát mạng (Nhân) thì sống trường thọ (Quả). 
Nếu một người không làm tón thuong và hành ha bất luận 
hữu tinh chúng sanh nào (Nhân) thi người ta sẽ được cường 
tráng và khỏe manh (Quả). Làm tón thương và hành ha 
(Nhân) thì ôm yêu và bệnh hoạn (Quả). Nếu một người 
đầy khí huyết sản hận và oán giận (Nhân) thì vị ấy sẽ bị 
trồng xấu xí (Quà); nhẫn nại, duyệt y và điềm tĩnh (Nhân) 
thì trông xinh xắn (Quả). Nếu một người bày tỏ lòng tôn 
kính và khiêm tốn đến những bậc xứng đáng với lòng tôn 
kính và khiêm tốn (Nhân), thì vị dy sé duoc hữu quyén luc 
(Quà); chàng tón kính và chăng khiêm tốn (Nhân) thì vô 
quyền lực (Quả).. Nếu một người có lòng khoan dung và 
giúp đỡ (Nhân) thì vị ấy sẽ được giàu có (Quả); chăng độ 
lượng khoan dung và chăng giúp đỡ (Nhân) thì nghèo khô 
(Quả). Nếu người ta không gắn bó, với bậc thiện trí thức 
(Nhân) thì vị ấy sẽ bị si mê (Quả); gắn bó với bậc thiện trí 
thức (Quả) thì được thông minh. Tất cả những điều này là 
những Nhân và Quả trong Nghiệp Tập Thành. 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 409 


(3) Now, what our meditators have to know is the 
cause and effect in practical meditation called temporary 
origination, which arises whenever thev note. when 
walking. we note the desire to step and the actual stepping. 
while noting so, the intention or desire to step arises first. 
Because of the desire to step. there appears stepping. 
Here, the desire to step is the cause and stepping is effect. 
So also in noting in the raising of the foot, its moving 
forward and its dropping down. The intention or desire to 
raise is the cause and noting of the raising is effect etc. In 
this way, we will know similar causes and effects during 
mindful observance of stepping of the foot and dropping 
down of the foot. So also in the physical behaviours. if we 
note standing, the intention or desire to stand is the cause 
and standing is effect, while sitting. the desire to sit is the 
cause and sitting is effect. Likewise, standing or sitting is 
the cause and noting of the standing or sitting is effect. 
Thus, we are fo know the turning of cause and effect while 
we are noting. While noting the rising of the abdomen, the 
intention or desire to inhale or breathe in is the cause and 
the inhaling or breathing-in is effect. Again the rising of the 
abdomen is the cause and noting is effect. So also with the 
exhaling out process. In this way, causes and effects arise. 
By side these, we have to make a note of each of the sic 
sense organs or doors like this noting seeing, hearing. 
smelling, tasting, touching and thinking. There are also 
causes and effects in noting the said phenomena. 

(3) Báy gió, điều mà nhüng thiền giả của chúng ta 
phải hiểu biết là nhân và quả, được gọi là Sát Na Tập 
Thành, mà nó phát sanh bất luận lúc nào hành giả chú niệm 
trong lúc tu tập thiền định. Khi Thiền Hành. chúng ta chú 
niệm vào ý muốn bước và việc bước hiện hành. Trong khi 
chú niệm như thế, tác ý hoặc ý muốn bước khởi sinh lên 

Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 410 


truóc tién. Vi lé ý muốn bước, nó hiện bày việc bước đi. 
Tại đây, ý muốn bước là nhân và việc bước đi là quả. 
Trong cùng phương thức, việc bước đi là nhân và việc chú . 
niệm của việc bước đi là quá. Cũng như thể, trong việc chú 
niệm dé bàn chân lên, duói vé phía truóc và ha bàn chán 
xuóng. Tác ý hoặc y muón dở lên là nhân và việc dở bàn 
chân lên là quả; hiểu biết việc dò lên là nhân và chú niệm 
vào việc đở lên là quả, v.v. Trong phương thức này, chúng 
ta sẽ hiểu biết một cách tương tự những nhân và quả trong 
lúc chánh niệm quan sát của việc bước đi của bàn chân và 

hạ bàn chán xuóng. Cüng nhu thé trong nhüng tác hành vàt 
lý, néu chüng ta chü niém viéc düng, tác y hoặc ý muon 
dimg là nhân và việc đứng là quả; trong khi ngồi, ý muốn 
ngồi là nhân và việc ngôi là quả. Cũng như thế, việc đứng 
hoặc việc ngồi là nhân và việc chú niệm vào đứng hoặc 
ngôi là qua. Như vậy, chúng ta phải biết vòng xoay của 
nhân và quả trong khi chúng ta đang chú niệm. Trong lúc 
chú niệm việc phỏng lên của bụng, tác ý hoặc ý muốn hít 
vào hoặc thở vào là nhân và việc hít vào hoặc thó vào là 
quả. Lại một lần nữa, việc phông lén cua bung là nhán và 
viéc chü niém Jà quà.. Cüng nhu thé với tiễn trình việc thở 
ra. Trong phương thức này, nhân và qua phát sinh. Bên - 
cạnh những điều này, chúng ta phải thực hiện việc chú 
niệm vào từng mỗi giác quan hoặc những của giác quan 
như thế này: chú niệm việc thấy, việc nghe, việc nøữi, việc 
ném, việc đụng và việc nghĩ suy. Cũng có những nhân và 
quả trong việc chú niệm vào hiện tượng vừa nói tới. 


Suppose we hear a kind of sound with our ears. 
Lots of people think they hear directly. Actually it is not so. 
It is only cause and effect. How is it cause and effect? Let 
us see. For the arising of the consciousness of sound, there. 
is needed (1) good ear (ear-basis) (2) object of sound (3) 


Những Pháp Thoại của Ngài Dai Trưởng Lão Jatila 411. 


medium or space through which sound is transmitted to the 
ear (Akasa) and (4) intention to hear (Manasikára). These 
four factors are combined cause and the hearing sound is 
effect. So we see cause and effect in the case of hearing. 
And then hearing is cause and noting of hearing is effect. 
Giả sử chúng ta nghe một loại ám thanh với đôi tai 
của chúng ta. Rất nhiều người nghĩ họ được nghe một cách 
trực tiếp. Quả thật nó không phải như vậy. Nó chỉ là nhân 
va quả. Thé nào là nhân và quả? Chúng ta hãy nhìn xem. 
Dé cho việc khói sinh của Tâm Nhĩ Thức thi cần phải có: 
(1) thần kinh nhĩ (Nhi Thanh TriệU, (2) cảnh thính. (3) - 
xuyén qua một khoáng không gian trung bình mà âm thanh 
có thể truyền tải đến lỗ tai (Hư Không) và (4) tác ý đề 
nghe (Tác Y) Bốn yếu tố này được kết hợp với nhau là 
nhân và việc nghe âm thanh là quả. Như vậy, chúng ta thay 
nhán và quà trong truóng hop cüa viéc nghe. Và sau do, 
việc nghe là nhân và việc chú niệm vào việc nghe là quả. 


Likewise, for the arising of the consciousness of 
sight, there is needed (1) good eve (eye-basis) (2) object of 
sight (3) light (Aloka) and (4) intention to see 
(Manasikara). Unless there is light. the function of seeing 
cannot take place, nor the process of cognition. These four 
factors combined together are cause and the seeing is 
effect. And then seeing is cause and making a note of 
seeing is effect. 

Cũng nhu thé, dé cho việc khói sinh của Tâm Nhãn 
Thức thì cần phải có (1) thần kinh nhãn (Nhãn Thanh 
Triệt), (2) cảnh sắc, (3) ánh sáng (Àloka) và (4) tác ý để 
nhìn (Tác Ý). Nếu không có ảnh sáng thì chức năng của 
việc nhìn thấy không có thé xày ra, cüng chang có quá trinh 
của sự nhận thức. Bốn yếu tó này được kết hợp với nhau là 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila -412 


nhân và việc nhìn thây là quả. Và sau đó, việc nhìn tháy là 
nhân và thực hiện việc chú niệm vào việc nhìn thây là quả. 


Similarly, for the arising of the consciousness of 
smell, there is needed (1) good nose (nose-basis), (2) object 
of smell, (3) the inhaled air (Vata) and (4) intention to 
smell (Manasikara). If the air is not present odours cannot ` 
come into contact with the nose-basis and consequently the 
Junction of smelling and the nose-door cognitions cannot 
take place. These four factors combined together are 
causes and the smelling is effect. And again, smelling is 
cause and noting of smelling is effect. 

Tương tự nhu vậy, dé chó việc khói sinh của Tám 
Ty Thức thi càn phái có (1) thần kinh ty (Ty Thanh Triệt), 
(2) cánh khí, (3) khóng khí hit vào (Khóng Khí) và (4) tác 
y dé new (Tac Y). "Nếu không có không khí thì các khí hơi 
không có thể đi đến tiếp xúc với Thần Kinh Ty và do đó 
chức năng của việc ngữi và sự nhận thức của Tỷ Môn 
không có thé xảy ra. Bón yếu tó này kết hợp với nhau là 
nhân và việc ngüi là quà. Và lại một làn nữa, việc ngữi là 
nhân và việc chú niệm vào việc ngữi là qua. 


In .the same way, for .the arising of the 
consciousness of taste, there is needed (1) good tongue | 
(tongue-basis) (2) object of taste (hot, sour, salty, sweet, 
bitter, astringent etc.) (3) wetness of the tongue and (4) 
intention to taste (Manasikara). ` If the tongue is dry the 
savour cannot come into contact with the tongue- -basis. 
These four combined factors are cause and the noting is 
effect. Ti hen ag ain, tasting is cause and noling is effect. 

Trong cùng một phương thức, dé cho việc khói sinh 
của Tâm Thiệt Thức thì cần phải có (1) thần kinh thiệt 
(Thiệt Thanh Triệt) (2) cảnh khí (nóng, chua, mặn, ngọt, 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 413 


cay, déo dai, v.v) B) chát lóng làm ướt lưỡi và (4) tác y dé 
ném (Tác Y). Nếu lưỡi bị khó thi mùi vị không có thê đi 
đến tiếp xúc với Thần Kinh Thiệt. Bến yếu tó này kết hợp 
với nhau là nhân và việc chú niệm là quả. Sau đó một lần 
nữa, việc ném là nhân và việc chú niệm là quả. 


So also, for the arising of the consciousness of 
touch, there is needed (1) good body (body-basis) (2) object 
of touch (3) quality of the object of touch (coarse or 
fineness) and (4) intention to touch (Manasikara). If the 
object of touch is too fine, it cannot impinge impression 
upon the bodv-basis. And unless there is impingement, 
neither consciousness of touch nor the body-door 
cognitions can arise. Scars, finger or toe nails, hairs 
where no blood and air can flow, cannot sense the 
impingement. These four combined factors are causes and 
the touch is effect: and then, the touch is cause and noting 
of touch is effect. Now you should know that on account of 
cause, effect comes to be. 

Cüng nhu thé, dé cho việc khởi sinh của Tâm Thân 
Thức thì cần phải có (1) thần kinh Thân (Thân Thanh Triệt) 
Q) cảnh xúc (3) chất lượng của cảnh xúc (thô thién hoác vi 
té) và (4) tác y dé xüc cham (Tác Y) Nếu cánh xúc quá vi 
té thi nó không thé tác động đến án tượng trên thần kinh 
thân. Và nếu không có sự va chạm thì chăng có Tâm Thân 
Thức và cũng chăng có sự nhận thức của Thân Môn có thể 
khởi sinh. Những vết sẹo, những móng tay và chân, tóc là 
những noi mà máu và không khí không thé lưu chuyên 
được thì không có khả năng cảm nhận được sự va chạm. 
Bến yếu tô này kết hợp với nhau là nhân và sự xúc chạm là 
quả; và sau đó, sự xúc chạm là nhân và việc chú niệm của 
sự xúc chạm là quả. Bây giờ bạn nên hiểu biết rằng bởi do 
. nhân — quả mà Pháp đến hiện bày như vay. 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 414 


If we know that there is cause and effect in 
everything. every phenomenon, the said doubts are. 
removed, overcome, transcended. If there is cause, there is 
effect, no cause, no effect. Thus you will surely and truly 
realize the cause of the renewal of existence. What is the 
cause of the renewal of existence ? It is action (Kamma) 
rooted in ignorance and craving (desire), that conditions 
rebirth, Past action conditions the present birth, and 
present action in ‘combination with the past action 
conditions the future. According to Buddhism, we are born: 
from the matrix (mould) of action. Parents merely provide 
an infinitesimally small cell. In dependent origination it is 
said that, . continued existence (action) and arises birth 
(rebirth). As such being pr ecedes being. 

Néu chüng ta biết răng nhân và quả có trong mọi sự 
việc, mọi "hiện tượng thì những hoài nghi đã nói đến Sẽ 
được loại bỏ, được khắc phục, được vượt qua. Nếu có nhân 
thì có quả, không nhân thì không quả. Do đó, nhất định 
một cách đoan chắc, bạn sẽ nhận thức được nguyên nhân. 
của sự đổi mới kiếp sóng. Cái chỉ là nhân của sự đổi mới 
kiếp sống ? Đó là hành động (Nghiệp) bát nguón tu vd. 
minh và ái dục (dục vong). đó là điều kiện tái tục. Nghiệp 
quá khứ quyết định sự ra đời hiện tại, và Nghiệp hiện tại 
kết hợp với Nghiệp quá khứ quyết định vị lai. Nương theo 
Phật Giáo, chúng ta được sanh ra tu khuón düc (khuón in) 
cüa Nghiép. Cha Me chi don thuàn cung cáp mot té bào vô 
cüng QUG nhỏ. Trong Tùy Thuộc: Nguyên Nhân, đã có nói 
rằng, (Nghiệp) duy trì kiếp sống và (Sự Tái Tục) khởi sinh 
sự sinh ở đời. Nhu thé, chúng sanh. trước chúng sanh (nói 
tiếp nhau). . 


One is unable to note the objects and phenomena | 
every time, he senses because he fails io practise Vipassana 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 415 ` 


meditation and partly because his ignorance clouds all 
understandings. Ignorance brings about attachment and 
attachment leads to craving because of craving he cannot 
stand without doing what he wants. Thus, we see that 
ignorance, craving, attachment are the causes of action 
(kamma). Nevertheless. the meritorious deeds done bv the 
noble ones (Arivas) are action — ineffectives (Kiriya) 
because the noble ones have totally no defilement. The 
worldlings do actions because of defilements that give them 
rebirth, new existence. Inherent in action is the potentiality 
` of producing its due effect. The new life does not arise 
automatically. Action constitute both good and evil, good 
begets good and. evil produces evil. The action of this 
present life, as a cause, gives new existence in future, as an 
effect. 

— Một người không có khả năng chú niệm vào những 
đối tượng và hiện tượng trong mọi thời gian, vị ay cảm 
nhận bởi vì anh ta thất bại trong việc tu tập Thiền Quán và 
một phần bởi do vô minh của mình che án tất cả sự hiểu 
biết. Vô Minh đưa dén su dính mắc (Thủ) và sự dính mặc 
dắt dẫn đến sự luyến ái (Ái), bởi do sự luyến ái, vị ấy 
không thể ở trong một hoàn cảnh mà không làm điều mà 
mình mong muốn. Do đó, chúng ta thấy rằng vô minh, ái 
dục và chấp thủ là những nhân của hành động (Nghiệp). 
Tuy nhiên, những Thiện Hạnh đã được viên mãn bởi do 
những bậc Thánh Thiện (Thánh nhân) là hành động vô hiệu 
hóa (Duy Tác) vi lẽ những bậc Thánh nhân đã hoàn toàn 
không còn phiền não. Những thế nhân thực hiện những 
hành động do bởi những phiên não, như thế làm cho họ tái 
tục, một kiếp sống mới. Vốn sẵn có trong hành động là một 
tiểm lực của việc sản sinh tạo ra quả báo của nó. Cuộc 
sống mới không phát sinh một cách tự động. Hành động 
tạo thành cả hai, thiện và ác, thiện phát sinh ra thiện và ác 


Những Pháp Thoại của Ngài Dai Trưởng Lão Jatila 416 


sán sinh rà Ac; Hanh động của kiếp s sing hién tai, là nhân 
cho kiếp sóng mới ở vị lai, là quá.: 


The dontménndrtet cite the analogies of echo, flame, 
impression.of.a seal and reflection in the mirror regarding 
new existence. Echo is a reflection of sound produced by 
the impact of sound waves on walls’or any barrier, it does 
not mean the transfer of the original sound to a distant 
place although we cannot deny the casual relation between 
the original. sound and its echo either, Here the original 
sound is cause and its echo is the effect. The flame of the 
new lamp is obviously not the flame of the old lamp since 
the latter is still burning, but causally related. Here the old 
flame is the cause and the new flame is its effect. When you 
look at a mirror, your face is reflected but you must not 
confuse with your face, although it is causally related to the 
latter. Here your face is the causé arid the reflection is the 
effect. Lastly the seal leaves an impression that is like its 
face but it is not really the face and it cannot occur in the 
absence of the seal either. Here also, the seal is the cause 
and its impression is the effect. 

Những chú giải trích dẫn những Sự tương ứng về 
cuộc sống mới, qua tiếng vang, ngọn lửa, dấu ấn của một 
con dau và sự phản, chiếu trong guong.. -Tiéng vang là một 
phản xạ âm của âm thanh được sản sinh ra do bởi tác động . 
của sóng âm trên tường hoặc bát kỳ vật cán nào, nó khóng ; 
có nghĩa là sự tr uyên tải của một âm thanh gốc đến một vị 
trí ở cách xa, mặc dù chúng ta không thê phú nhận mỗi: 
quan hệ nhân quả Ø giữa âm thanh g góc và.tiéng vang của nó.. 

Tai dáy, ám thanh góc là nhán và tiéng vang cüa nó là quà, 
Một cách hiển nhiên là ngọn lửa của cây đèn mới chang: 
phai la ngon lửa của cây đèn củ mà cái sau vẫn còn đang 
cháy, nhưng là mối quan hệ nhân quả, Tai đây, ngọn lứa củ' 

Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 417 


aisis 


là nhân và ngon lửa mới là quà của nó. Khi nhìn vào một 
tâm gương, khuôn mặt của bạn được phản ảnh nhưng bạn 
không được nhằm lẫn với khuôn mặt của mình, mặc dù đó 
là mối quan hệ nhân quả với cái sau. Tại đây, khuôn mặt 
của bạn là nhân và sự phan anh là qua. Cuói cüng, con dau 
dé lai dau an rang nó gióng nhu bàn khác nhung nó khóng 
phái thuc su là bàn khác và nó khóng thé hién bày trong 
trường hợp không có con dau. Cũng vậy tại đây, con dấu là 
nhân và dấu ấn của nó là quả. 


The cause produces the effect and the effect 
explains the cause. Because of the action one did, one 
organized being also arises in new existence. Past action 
conditions the present life. If one did lots of good action. 
he.can be reborn in the six worlds of good devas and the 
world of good human beings. Good produces good. If one 
did lots of evil deeds, he can be reborn in the four lower 
planes of existences namely, hell. animal, ghost and demon. 
Evil begets evil. If one did both good and evil deeds, he 
will be a kind of human in the next existence, low-born, 
lack of some lombs of the body in the new life. Like attracts 
like. According to one's action, one is to be. Because of 
the cause that is action, there arises the effect that is. 
organized being, in the new existence. When the meditator 
realizes that on account of cause, effect comes to be. then 
his doubts are removed, overcome and transcended. 

_ Nhân sản sinh ra quà và quả giải thích lại nhân. Bói 
vì hành động người ta đã làm, người ta cũng tao thành ra 
chúng sanh khởi sinh trong kiép.sóng mới. Hành động quá 
khứ quyết định kiếp sông hiện tại. Nếu một người đã tạo 
rất nhiều Thiện Nghiệp, vị ay CÓ thé được tái tuc về Lục 
Dục Thiên và Cỏi giới của Thiện Nhân. Thiện sản sinh ra 
Thién. Néu một người đã tao rất nhiều Ác Nghiệp, vị ay có 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 418 


thé bị tái tục vào Tứ Khổ Thú, cụ thê là địa ngục, nga quy, 
atula và súc sanh. Ác phát sinh ra Ác. Nếu một người đã 
tạo ra cả hai, Thiện và Ác Hạnh thì trong kiếp sống kế tiếp, 
vi ay sẽ là một hạng người hạ cấp, khiếm khuyết một sô chi 
phần của co thé trong kiép sóng mói. Nói nào vung ay. 

Nuong theo hanh động của minh mà con người sẽ thành. 
Vi lé chính do hành động là nhân làm phát sinh ra hậu quả, 
tạo thành chúng sanh trong kiếp sống mới. Khi thiển giả 
nhận thức rang bởi vì nhân quá mà đi đến hình thành thì 
sau đó những hoài nghi của vị ay sé aine loai bó, được 
khác phục và được vuot qua. j 


When the. meditator comes to distinguish between 
cause and effect every time, he notes he will surely know 
that there must be the cause which can be new existence. 
And he goes on thinking what should be-the cause. Then 
the answer that comes to him is action. Action is the cause 
and organized being is the effect- Bécause of the cause, 
action, the: effect, organized being, arises. Then he truly 
realizes that if there is cause, there is effect. This 
knowledge . is © purity of `. transcending — doubt 
(Kankhavitarana Visuddhi). The doubts of eight and 
sixteen are’ removed, overcome, transcended by this 
knowledge. When knowing cause «and effect, this 
knowledge is called the Insight Knowledge that 
distinguishes between cause and effect (Paccayapariggaha 
Nana). 

Khi thiền giá đi đến phân biệt giữa Nhân và Quả 
trong mọi thời gian vị åy chú niệm, vị ấy hiểu biết một cách 
đoan chắc rằng phải có nguyên nhân mới có thể hình thành 
kiếp sống mới. Và vị ấy đi đến nghĩ suy cái chi sẽ là 
nguyên nhân. Thé rồi cầu trả lời đã đến với vị ấy là hành 
động. Hành động là nhân và việc tạo thành chúng sanh là 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 419 


quả. Bởi vì hành động là nguyên nhân và quả khởi sinh là 
việc tạo thành chúng sanh. Sau đó, vi áy thực sự chứng trì 
rằng nếu có nhân thì phải có quả. Sự nhận thức này là sự 
tỉnh khiết vượt trội hoài nghi (Sự Tỉnh Khiết Siêu Nghiệm 
Hoài Nghi). Những tám và mười sáu hoài nghi sẽ được loại 
bỏ, được khắc phục, được vượt qua do bởi sự nhận thức 
này. Khi liễu tri được Nhân và Quả, sự nhận thức này được 
gọi là Tuệ Giác phân biệt giữa Nhân và Quả (Tuệ Thủ 
Chấp Duyên Sinh). 


Now, let me conclude here by expressing the most 
sincerest blessing that may vou all meditators make effort 
to attain the Insight Knowledge that distinguishes between 
cause and effect and that to realise Nibbàna, the cessation 
of all suffering. by the path and fruition (Maggaphala 
Nana) in the serial order of stages of seven purities. 

Bây gid, tôi xin được kết thúc tại đây với niém bày 
tỏ chân thành chúc phúc, mong rằng tất cả các bạn là những 
thiền già nỗ lực để chứng đắc Tuệ Giác phân biệt giữa 
Nhân và Quả và được chứng trí Níp Bàn, cham dứt moi 
khó dau, do bởi con đường và thành quá (Tuệ Đạo Quả) 
trong tuần tự của những giai đoạn nói tiếp nhau của Thất 
Thanh Tịnh. 


Sadhu! Sadhu! Sadhu! 
Lanh Thay! Lanh Thay! Lanh Thay! 





Nhüng Pháp Thoai cüa Ngai Dai Truóng Lao Jatila 420 


THREE KINDS OF-MAGGA 
- BA THỂ LOẠI VỀ ĐẠO: 


The subject of today’s Dhamma Talk is three kinds 
of Magga. - The ultimate goal of all true Buddhists is 
Nibbana and the way to the realisation of Nibbana is 
through Ariva Maggà Nana. 

Chu dé của Pháp Thoai hóm nay là ba thé loai vé 
Dao. Muc tiéu cüng tót cüa tat cả Phật Tử chán chánh là 
Níp Bàn và con đường để được chứng trí Níp Bàn là thông 
qua Tuệ Thánh Đạo, 


To achieve that ArivaMagga Nana, a person has to ` 
practise. Pubbabhàga Magga which really means the 
practise of. Vipassana Bhavana or Insight Meditation. To 
practise the Pubbabhaga Magga path, a person must have 
faith in Mila Magga is Kammasakata Sammaditthi which 
means belief or faith in the fundamental right-view on 
Kamma and its effect - in other words the doctrine of the 
moral actions beget wholesome results, immoral actions 
beget unwholesome results. Most: Venerable | Mahasi 
Sayadaw has expounded that “There are three Maggas (1) 
Mula Magga (2) Pubbabhaga Magga and (3) Ariya. 
Magga. [fa person can absorb all these three Maggas into 
one's own system, he cun hope to gain the realisation of 
Nibbana. - 

Dé chüng dác T ué Thánh Đạo đó, người ta phải tu 
tập Tiền Đề Dao với chân thực nghĩa là tu tập Thiền Minh 
Sát hoặc Thiền Tuệ Giác. Tu tập con đường Tiền Đề Đạo, 
người ta phải có niềm tin vào Căn Nguyên Đạo là Nghiệp 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 421 


t 


Chủ Chánh Kiến với y nghĩa là niềm tin hoặc đức tin vé 
quy tắc cơ bản của Chánh Kiến vào Nghiệp Lực và quả báo 
của nó — nói một cách khác, giáo lý về những hành động 
đạo đức phát sinh ra những quả thiện hảo, những hành 
động vô đạo đức phát sinh ra những quả vô tinh hao. Ngài 
Đại Trưởng Lão Mahasì đã giảng giải rằng “Có ba thê loại 
Đạo (1) Căn Nguyên Đạo (2) Tiền Đề Đạo và (3) Thánh 
Đạo. Nếu một người có thể hấp thụ tất cả ba thê loại Đạo 
này vào phương pháp tu tập của mình thì vị ay có thé hy 
vong đạt được sự chứng tri Níp Bàn. 


Now to explain Mula Magga. 

The word Mala is "the root" or "the main”. 
Magga means "overcome by killing". The two words 
Mila Magga connotes being the root and having the 
characteristic of overcoming by killing (extinction). “The 
root" can be regarded as the basic factor. to achieve 
Dhamma or realisation of Nibbana, the basic factor is in 
having faith in Kammic results. A person has to believe in 
Kusala Kamma and Akusala Kamma. He must also accept 
the doctrine of moral actions beget wholesome results, 
immoral actions beget unwholesome results. In Pali this 
doctrine is called “Kammasakata Sammáditthi". In other 
words, vou believe in "whatever good or bad deeds you do, 
such actions (Kamma) are vou own property”. As vou sow. 
80 vou will reap. ; 

Ngay bây giờ dé giải thích Căn Nguyên Đạo. 

Từ ngữ Căn Nguyên là “gốc rễ” hoặc “chánh yếu”. 
Đạo có nghĩa là “khắc phục do bởi việc sát trừ”. Hai từ 
ngữ Căn Nguyên Đạo bao hàm ý nghĩa là gốc rễ và có đặc 
tính là sự khắc phục do bởi việc sát trừ (sự tuyệt diệt). “Gốc 
rễ" có thé được coi nhu là yêu tổ cơ bản dé thành đạt Giáo 
Pháp hoặc sự chứng tri Nip Bàn, yếu tổ cơ bản là có đức tin 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 422 


vào Nghiép Báo. Một người có niềm tin vào Thiện Nghiệp 
và Bát Thiện Nghiệp thì vị ay cũng phải thừa nhận giáo lý: 
về những hành động đạo đức phát sinh ra những quả thiện 
hảo, những hành động vô đạo đức phát sinh ra những quả 
vô tịnh hảo. . Trong từ ngü Pàli, giáo ly này duoc goi là 
"Nghiép Chü Chánh Kiến”. Nói một cách khác, bạn có 
niêm tin vào "bát luận những Thiện hoặc Bất Thiện Hạnh 
mà bạn tạo ra thì chính những hành động đó (Nghiên) là so 
hữu thuộc của bạn”, ^O Như thé bạn sẽ gặt hái cái mà ban 
gieo trồng. và 


Kammasakata Sammáditthi can be called as Mila 
Magga. To realise Magga Nana —'Phala Nana, the basic 
factor is believing in the doctrine of “Kamma and kammic 
results” and the word Magga has the characteristic of 
overcoming or killing the doubts or disbelief and "travels 
towards Pubbabhaga Magga pathi” 

Nghiép Chü Chánh Kién có thé duoc goi là Cán 
Nguyên Đạo. Dé chứng trí Tuệ Dao - Tuệ Quả, yếu tố cơ 
bán là có niềm tin vào giáo lý của "Nghiệp Lực và Nghiệp 
Qua” và từ ngữ Dao có đặc tính về sự khác phục hoặc sự 
sát trừ những hoài nghi hoặc bát tín dụng và "du hành 
hướng về con đường Tiền Đề Đạo”. ị 


Some traditional Buddhists, though they claim to be 
Buddhists, do not believe deeply in the doctrine of Kamma 
and kammic results. Some believe if a person is endowed 
with cleverness and industriousness’ everything will be 
complete and successful. If this premise is true all 
businessman will be rich and successful, because every 
businessman are clever and industrious. Do they. all 
become rich ? Though all the businessmen are clever and 


D 


Những Pháp Thoại của Ngài Dai Trưởng Lão Jatila 423 


industrious and try with their utmost ability to become rich 
all of them are not rich. Some are still poor. 

Có một số Phát Tử truyền thống, mặc dù họ tự xưng 
là Phật Tử, không tin một cách sâu sắc về học thuyết của 
Nghiệp Lực và Nghiệp Quả. Một số có niềm tin nếu người 
được phúc cho sự khôn ngoan và siêng năng thì tất cà mọi 
việc sẽ được thành công viên mãn. Nếu giả thuyết này 
đúng thì tất cả những doanh nhân sẽ trở nên thành công và 
giàu có, vi lé mói doanh nhán déu khón ngoan và siéng 
năng. Có phải tất cả họ đều trở nên giàu có ? Mặc dù tat 
ca những doanh nhân đều khôn ngoan và siêng năng, và nỗ 
lực với tột cùng khả năng của mình để trở nên giàu có, 
nhưng tat cả trong số của họ vẫn không được giàu có. Một 
số van còn nghèo khó. 


If we look at the countries of the world some are 
rich. some are poor. in spite of the fact that everv country 
or every government tries to make his country rich and 
developed. Still there are many poor countries in our 
present world. 

Néu chüng ta nhin vào nhüng quốc gia trên thé giới, 
một số giàu có, một số nghèo khổ, mặc dù thực tế là mỗi 
quốc gia hoặc mỗi chính phú đã nỗ lực để làm cho đất nước 
của mình trở nên thịnh vượng và phát triển. Tuy nhiên vẫn 
còn rất nhiều quốc gia nghèo khó trong thé giới hiện tại của 
chúng ta. 


In the field of health every person is trying their 
level best to be healthv and fit making use of their 
cleverness and insdustriousness. In addition all the 
governments also its citizens to be healthy by producing 
doctors and medicines. The question here is are all the 
citizens become fit and healthy? The answer is No. The 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 424 


hospitals are still crowded with sick citizens. By dint af 
cleverness and industriousness alone the citizens cannot be 
rich and healthy in Spite of all their efforts to be and to do 
so. 

Trong lành vực của sức khỏe, mỗi người đều nỗ lực 
dé có được một mức độ tốt nhất của họ cho được khỏe. 
mạnh và phù hợp với việc vận dụng sự khôn ngoan và 
siéng năng của minh. Ngoài ra, tất cả mọi chính phủ cũng 
đều muốn những công dân của họ được khỏe mạnh bằng 
cách đào tạo ra những bác sỹ và y dược. Câu hỏi ở đây là: 
tất cá những công dân trở nên thích hợp và khỏe manh ? 
Câu trả lời là Không. Những bệnh viện vẫn còn đông đúc 
với những công dân bị bệnh. Chi nhờ vào năng lực của sự 
khôn ngoan và sự siéng năng, những công dân không có thé 
trở nên giàu có và khỏe manh, cho dù tất cà những nỗ lực 
của họ là đề được và đề làm như vậy.. : 


In the literature every person try hard to become 
scholars and learned persons. Governments open schools 
and give help in any way to make all it citizens literature, 
intelligent and learned. Do all citizens become learned and 
scholars? Not all citizen are scholars. Why is this state of 
affairs? What is the difference between people? The 
difference is their respective Kamma. 

Trong lãnh vực của văn hoc, moi người nỗ lực hết 
sức dé trở thành những học già và những người có học van. 
Những chính phủ mở trường học và giúp bang mọi cách dé 
làm cho tất cả công dân của mình có học thức, thông minh 
và uyên bác. Có phải tất cả mọi công dân đều trở thành 
người có học vấn và những bậc học giả? Không phải tất cả 
mọi công dân đều là những bậc học: gia. Vi sao có tinh 
trạng hiện hữu như vậy? Điều chỉ là sự khác biệt giữa con 
người? Sự khác biệt là do bởi Biệt. Nghiệp của họ. 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 425 


D 


According to the teachings of Buddha, Kamma is 
the basic factor. Cleverness and industry is secondary 
factor. Kamma, cleverness (wisdom) and industry or effort 
(Viriva) is like a 3 legged stool if one of the legs is broken 
the stool cannot stay upright. So also if one of the legs is 
broken the stool cannot stay upright. So also if one of the 
factors of "Kamma, Wisdom and Viriya" is missing the 
objective success cannot be achieved. Among the three, the 
basic factor is Kamma. But there is a Burmese proverb 
"Having faith in Kamma do not jump into thorny bushes”. 
If you jump into the thorny bushes vou are sure to get 
pierced by thorns. Another proverb is "Don't rely on 
Kamma and go into the forest where tigers are rampant `. 
If vou go into that forest you will be eaten by tigers. 
Nương theo những huấn từ của Đức Phật, Nghiệp 
Lực là yếu tổ cơ bản. Sự khôn ngoan và siêng năng là yếu 
tó thứ yêu. Nghiệp Lực, sự khôn ngoan (trí tuệ) và sự siêng 
năng hoặc có gang (tinh tấn) giỗng như một ghế đầu có ba 
chân, và nếu một trong những chân này mà bị hỏng đi thì 
cái ghé đầu không thé đứng vững được. Cũng nhu thé, nếu 
- mát đi một trong những yếu tó vé “Nghiệp Luc, Trí Tuệ và 
Tinh Tán" thì không thé đạt được kết quả khách quan. 
Trong cả ba, yếu tó cơ bàn là Nghiệp Lực. Tuy nhiên có 
một tục ngữ Miễn Điện “Có niềm tin vào Nghiệp Lực thì 
không nhảy vào bụi cây gai”. Nếu bạn nhảy vào trong bui 
cây gai thì đoan chắc bạn bị gai đâm thing. Một tục ngữ 
khác là “Không cậy vào Nghiệp Lực và đi vào trong rừng 
già nơi có những con cọp đang cuồng nộ”. Nếu bạn đi vào 
trong cánh rừng đó thì bạn sẽ bị những con cọp ăn thịt. 


These proverbs also show Kamma, wisdom and 
Viriya should equally be used and dependend. But the 
dominant factor is Kamma, according to our Buddhist 


Những Pháp Thoại của Ngài Dai Trưởng Lão Jatila 426 


doctrine. .In one “Cùla Kamma Vibhanga" Sutta, the 
young mạn Subha. asked Buddha -"Omnicient Buddha! 
Though all people seem to be the same in appearance some 
enjoy long life and some are short lived. Please explain to 
me the reasons of such inequalities: Buddha replied to 
Subha ` ‘Some people indulged in killing other's lives and 
such persons are short- lived as a result of killing others. 
Those who refrain from killing other have long life in the 
samsaric rebirths. ` 

Những câu tục ngữ này cũng cho thấy Nghiệp 
Lực, Trí Tuệ và Tinh Tán nên được vận dụng một cách 
đồng đăng và tùy thuộc vào nhau. Tuy nhiên, nương theo 
giáo lý Phật Giáo cua chúng ta thì Nghiệp Luc là yêu tó 
trưởng trội. “Trong Dài kinh “Tiểu Nghiệp Phân Biệt”, 
thanh niên Subha đã. vấn hoi Đức Phật "Kinh bạch Dức Thể 
Tôn! Mặc dù tất cả mọi người có vẻ nhu giống nhau vé 
ngoại hình, "nhưng. có một số thụ hưởng trường thọ và một 
số thì doàn thọ. Kính xin Ngài hoan: hy giải thích cho con 
những lý do của. những sự bất bình đăng như vậy”. Đức 
Phát đã trả lời Subha “ Một số người đã dé duôi trong việc 
sát sanh mạng khác và những hạng người như thể đã bị 
đoản thọ như là kết quả của việc sát sanh mạng khác. Với 
những ai tự kém ché trong việc sát sanh mạng khác thì có 
được trường:thọ trong vòng tái tục lưần hỏi. 


The difference is due to Akusala Kamma or 
unwholesome deeds of killing and Kusala Kamma, 
wholesome deed of practising loving-kindness. Some 
people enjoy healthy life and some people suffer illness. It 
is also the resultants of cruelty and kindness. Those who 
committed cruelties on other beings, are poor in health and 
those who are kind and refrain from cruelties to oriens 
enjoy healthy life, 


Những Pháp Thoai của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 427 


Sự khác biệt là do Bát Thiện Nghiệp hoặc những 
hành động vô tịnh hảo của việc sát sanh và Thiện Nghiệp, 
những hành động tịnh hảo của việc tu tập Từ Ái. Môt só 
người thu hưởng đời sống khỏe mạnh và một só người cam 
chịu bệnh hoạn. Đó cũng là những kết quả của sự tàn ác và 
lòng từ ái. Với những người đã phạm phải những hành 
động tàn ác vào những chúng sanh khác thì có sức khỏe 
yêu kém và với những người có lòng từ ái và tự kềm chế 
trong những hành động tàn ác với chúng sanh khác thì thụ 
hưởng đời sống khỏe mạnh. l i 


Some people are handsome some ugly. The reason 
for such kind of variance is anger and-patience. Those who 
are always overwhelmed with anger are ugly in all their 
next existences and those who are patient and tolerant to 
others are endowed with handsome appearance.. 

Một số người thì xinh đẹp, một số thì xáu xí. Ly do 
cho thể loại sai khác như thế là tính sân hận và lòng kiên 
nhẫn. Với những người luôn luôn bị lán at bói tính sân hận 
thì bị xấu xí trong tất cà những kiếp sống ké tiếp của họ và 
với những người kiên nhẫn và nhẫn nhịn với những người 
khác thì được ưu đãi với ngoại hình xinh đẹp. 


Some people have plenty of helpers or assistants 
some are lonely and helpless. Those who are jealous of 
' other's prosperity and abundance are lonely and helpless. 
Those who are compassionate and enjoy other's prosperity 
are endowed with plenty of helpmates and assistants. 

Một số người có đầy đủ những người giúp đỡ hoặc 
những người phục vụ, một số thì cô đơn và thiếu su giúp 
đỡ. Với những người đồ ky với sự thịnh vượng và sự giàu 
có của người khác thì bị cô don và thiếu sự giủp đỡ. Với 
những người có lòng bi mẫn và duyệt ý với sự thịnh vượng 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 428 


của người khác thì duoc ưu đãi với day đủ những cộng sw 
viên và những người phục vụ. 


Some people are of noble birth and some people are 
of humble birth. The youngman Subha also enquired of 
Buddha the reason of such happenings. Those persons who 
gave due respects and regard to elders, teachers and 
parents enjoy noble births and those who are rude and 
disobedient to parents, teachers and elders are born of 
lower and humble births. 

Mót só người sinh ra ở giai cấp thượng lưu và một 
số người ở giai cấp hạ liệt. Thanh niên Subha cũng thầm 
vấn Đức Phật lý do sự việc xảy ra nhu thé. Với những 
người bày tỏ lòng quan tâm và kính trọng đến những bậc 
cao niên, những bậc giáo thọ va-Cha Me thì thụ hưởng ở 
giai cấp thượng lưu và với những người vô lễ và ngỗ ngược 
với Cha Mẹ, những bậc giáo thọ và những bậc cao niên thì 
sanh ở giai c cấp hạ liệt và thấp hèn. 


Subhe giết asked. why some people are rich and 
some poor: Those who are generous and engage in giving 
Dana to others enjoyed richness in the coming existences 
and those who are miserly and gave no Dana tend to be 
poor in their coming existences. 

Subha cüng ván hói vi sao có mót só nguói thi giàu 
có và một số thì nghèo khô. Với những người có tâm rộng 
lượng và khăn khít trong việc ban bố xã thí đến những 
người khác thi thụ hưởng sự giàu có trong những kiếp sông 
tới và với những người có lòng bón xén và không có xu 
hướng xã thí cho ra thì bị nghèo khổ trong những kiếp sông 
tới. : ; 

Some people are educated " und some are 
uneducated. Subha also wanted to know the reason. 


Những Pháp Thoai cüa Ngài Đại Trưởng Lão Jatila :429 


Buddha replied to Subha young man that some people do 
not want to share their knowledge with other and such kind 
of people were ignorant. Those who are willing to teach 
other people, willing to share the knowledge with others 
and at the same time willing to learn from teachers what he 
did not know achieve “Panna Parami” and become 
scholars. 

Một số người thì có học thức và một số thì vô học 
thức. Subha cũng mong câu được hiểu biết lý do. Đức Phật 
đã trả lời thanh niên Subha rằng một số người không mong 
cầu chia sẻ kiến thức của mình với người khác và hạng 
người như thé thì bị si mê. Với những người sẵn lòng chỉ 
dạy người khác, sẵn lòng chia sẻ kiến thức với những người 

- khác và đồng thời san lòng học hỏi từ nơi những vi giáo thọ 
điều mà vị áy bat liễu tri dé hoàn thành Pháp Độ Trí Tuệ 
và trở thành những bậc học giả. 


All these are the basic differences in Kamma. So 
Buddha answered voung man Subha' s questions. Believing 
in the doctrine or “moral actions beget wholesome results, 
immoral actions beget umwholesome results" is called 
Mùla Magga. The literary translation of Mila Magga 35 
"Believing in Kamma and Kammic results as basic factor. 
with also overcome the doubts and travel towards 
Pubbabhaga Magga path. 

Tất cả những điều này là những di biệt co bản trong 
Nghiệp Luc. Như thé, Đức Phát đã trà lời những câu hỏi 
của thanh niên Subha. Niềm tin vào giáo lý hoặc “những 
hành động đạo đức phát sinh ra những quả thiện hảo, 
những hành động vô đạo đức phát sinh ra những quả vô 
tịnh hảo” được gọi là Căn Nguyên Đạo. Sự phiên dịch 
thuộc lãnh vực văn chương của Căn Nguyên Đạo là “niềm 
tin vào Nghiệp Lực và Nghiệp Quả như là yêu tố cơ bản, 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 430 


mà cüng là khác phuc những hoài nghỉ và du hành hướng 
về con đường z Tiền Đề Đạo. 


A person accepting this Pubbabhaga Magga path 
has full confidence that he can attain wholesome results by 
engaging wholesome actions. But at the same time he has 
some anxiety. At some turn when a ‘person is over whelmed 
by lobha and dosa, he can also commit some Akusala 
deeds. [n such d case one can land in Apaya world or 
animal world. When he studied how to avoid such kind of 
situation he found the way to avoid landing in animal and 
Apdya world is practising Satipatthana Vipassana 
Bhavana, which also leads to Magga Nana. 

Một người khi đã thừa nhận con đường Tiến Đề 
Đạo này thì có dày đủ tự tin rằng vị ấy có thể thành đạt. 
những quả thiện hảo băng cách tham gia những Thiện 
Hạnh. Tuy nhiên cùng lúc ấy, vị ấy có một vài nỗi lo lắng. 
Tại một vài sự lay chuyên, khi người ta bị lán át bởi Tham 
và Sân thì vị ấy cũng có thể phạm phái một vài Bất Thiện ^ 
Hạnh. Trong trường hợp như thé, người ta có thê đọa vào 
Khô Thú hoặc Céi Súc Sanh. Khi vị ấy nghiên cứu làm thé 
nào dé tránh khói tinh trang như thé thì anh ta khám phá ra 
con đường dé tránh khói việc doa vào Cói Súc Sanh và Khô 
Thu, là tu tập Thiền Minh Sát Niệm Xứ; mà còn dẫn dắt 
đến Tuệ Đạo" 


4 person who believes in Kamma and kammic 
results, to reject Akusala deeds, is to practise Pubbabhága 
Magga path. : Pubbabhaga actually, means events that 
precedes Ariya Magga. Magga- is having the 
characteristic of overcoming by killing (extinction). What . 
does it kills? It kills Arammanánusaya Kilesà and travels 
towards Ariva Magga. Arammanàánusaya Kilesa means 


Những Pháp Thoại của Ngài Dai Trưởng Lão datila 431 


latent defilements in object Arammana. They arise 
whenever clear objects are perceived through six sense 
doors. 

Với một người có niềm tin vào Nghiệp Lực và 
Nghiệp Quả, để loại bỏ Những Bất Thiện Hạnh. là tu tập 
con đường Tiền Dé Đạo. Tiền Đề thực sự có nghĩa là 
những sự kiện đi trước Thánh Đạo. Đạo có đặc tính là sự 
khắc phục do bởi việc sát trừ (sự tuyệt diệt). Nó sát trừ cái 
chỉ? Nó sát trừ Cảnh Tùy Miền Phién Não và du hành 
huóng vé Thánh Dao. Cánh Tüy Mién Phién Nao có y 
nghia là nhüng phién não tiềm án trong đối tượng Cảnh. 
Chúng khởi sinh bát luận khi nào những đối tượng rõ ràng 
được thâu nhận xuyên qua sáu cửa giác quan. 


Pubbabhaga Magga path is ‘the meditation 
practices our meditators are now engaged. As instructed in 
Satipatthana Sutta “Gacchantova gacchamiti Pajanati” 
which means — a person must know his movement if he is 
moving. When a meditator notes his leg movement as left 
step, right step or lifting, moving, dropping etc. [t is 
Pubhabhaga Magga path. 

Con đường Tiền Đề Dao là tu tập Thiền Quán mà 
những thiền giả của chúng ta hiện đang kháng khít vào. 
Theo sự hướng dẫn trong kinh Niệm Xứ.“Khi di, biết rằng 
Tôi di" có ý nghĩa là — một người phải biết sự chuyên động 
của mình nếu vị ấy đang cử động. Khi thién giả chú niệm 
vào sự chuyển động ở chân của mình như là trái bước, phải 
bước hoặc dở lên, duói ra, hạ xuóng,v.v.. Đó là con đường 
Tiền Đề Đạo. 


The second stanza "Thitovà thitomhiti pajanati” 
means — when you are stopping you have to note stopping, 
stopping. Third stanza “Nisinnova nissinomhiti pajanati” 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 432 


when you are sitting you have to.note sitting, sitting, 
touching, touching. Fourth stanza "Sayánovà sayànomhiti 
pajanati” when lying down vou have to carefully note 
lving, lying. Fuh stanza "Yathà yathà vàpanassa kayo 
panihito hoti tathà tathánam | pajànáti". All bodily 
movements should have to be noted carefully as they really 
are. By these meditation exercise meditators are following 
Pubbabhága Magga path. Each and every note brings 
Loki Maggangas (mundane and preliminary Maggas). 
Trong đoạn tho thứ hai “Khi đứng, biết rằng “Tôi | 
đứng” có ý nghĩa là — khi bạn dang dừng lại, bạn phải chú 
niệm “dùng lại, dừng lại”. Doan thơ thứ ba là “Khi ngồi, 
biết rằng “Tôi ngồi” khi bạn đang ngồi, ban phải chú niệm 
m ngồi, đụng, đụng”. Đoạn văn thứ tư là “Khi nằm, 
biết răng “Tôi nằm” khi năm xuống, bạn phải chú niệm 
ột cách cán th tận “nam xuống, năm xuống”. Đoạn văn 


oan] 
Ja 
e 


mo 
thứ năm là “Thân thé được xir dung như thé nào, vị áy ` 
biết thân như thế ấy”. Tất cả những chuyên động cua cơ 

thé cần phái chú niệm một cách cần thận như chính thực nó 

đang là. Với những bài Thiền tập này, những thiền giả 

đang đi theo con đường Tiên Dé Dao. Trong từng mdi sự 

chú niệm mang đến những Chỉ Đạo Hiệp Thế (những chị 

Đạo Hiệp Thể và sơ bộ), 


For instance: when practising walking meditation, 
he notes taking left step and he notes his movement. He is 
aware of his leg making movement and his mind noting the 
leg movement. This is Sanunà Ditthi. 

Vi du khi dang tu tập Thién Hành, vi ay chú niêm 
việc thực hiện trái bước và vi ấy chú niệm vào sự chuyên 
động của minh: Vị ấy nhận thức vé việc thực hiện chuyển 
động chân của mình và Tâm thức của vị ay chú niệm vào 
sự chuyên động của chân. Đó là Chánh Kiến. 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trường Lão Jatila 433 


If meditator assumes Ï am making the leg movement 
(walking) it is the wrong knowledge. The right knowledge is 
— the leg is moving the mind is noting, the abdomen is 
rising. the mind is noting. the ear hears the sound. the mind 
notes. It is Samma Ditthi (Right View). The thought on the 
noting mind is Samma Sankappa. Making effort on every 
step is Samma Vayama. Mindfulness on every step is 
Samma Sati. Taking step and noting, taking step and 
noting serialized into concentration is Samma Samadhi. 

Néu thién già già dinh Tói dang làm chuyén động ở 
chán (di bó), đó là sự hiểu biết sai lâm. Sự hiểu biết chân 
chánh là — chân đang cử động. Tâm đang chú niệm: bụng 
đang phòng lên, Tâm đang chú niệm; tai nghe âm thanh, 
Tâm chú niệm. Đó là Chánh Kiến (Sự thấy đúng). Sư suy 
nghĩ về việc chú niệm Tâm thức là Chánh Tư Duy. Làm 
cho nó lực trên mỗi bước di là Chánh Tinh Tấn. Chánh 
Niệm trên mỗi bước đi là Chánh Niệm. Việc do bước 
chân và chú niệm. dở bước chân và chú niệm tuần tự trong 
sự tập trung là Chánh Định. 


These are five Pubbabhàga Mag, 7g. When meditator 
observes precepts, he had achieved Samma Vaca, Samma 
Kammanta and Samma Ajiva, and they are three Sila 
Maggas. Altogether the total added is eight, Maggas. the 
complete Eightfold Noble Path. By each and every note, a 
meditator achieves eight Maggas when these eight Magga 
Dhammas are developed and perfected to majuritv a 
meditator attains - Ariya Magga, supramundane 
. consciousness or Ariya Path. l 

Đây là những năm Tiền Đề Đạo. Khi thiển giả thọ 
trì điều giới học, VỊ ay da thanh dat Chanh Ngữ, Chánh 
Nghiép va Chánh Mang, va dó là ba chi phần Giới Đạo. 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 434 


Tóng só bó tüc cho nhau là bát chi Dao, tron ven là Bát 
Thánh Đạo. Bói do chú niệm trong từng mỗi lúc, thiền giả 
thành đạt Bát Đạo. Khi những Tám Pháp Đạo này đã được 
phát trién và hoàn hảo đến sự chín mùi thì thiền giả chứng 
đặc Then ess Tám Siéu Thé hoác Thánh Dao. 


When a mieditator has achieved Ariya Magga, he is 
sure to realise Nibbana. Therefore to achieve the cherished 
goal of all true Buddhists, may all our. meditators have 
faith in Milla Magga which is believing in Kamma and its 
effects and by practicing Satipatthana Vipassana 
Meditation which is called Pubbabhàga Magga and 
achieve Ariva Magga which will purify all Kilesa from 
oneself and realise Nibbana, the end of all sufferings. 

Khi thién già dà thành dat Thánh Dao, vi ay đoan 
chác chứng tri Nip Bàn. Do đó, dé thành đạt mục tiêu cao 
quý của tất cả những Phật Tử chân chánh, mong rằng tất cả 
những thiền gia của chúng ta có niềm tin vào Căn Nguyên 
Đạo, đó là có niềm tin về Nghiệp Lực và quả báo của nó; 
và do tu tập Thién Minh Sát Niệm Xứ mà được gọi là Tiền 
Dé Đạo và chứng đắc Thánh Đạo mà sẽ thanh lọc tất cả 
Phién Não ở nơi chính mình và chứng tri Níp Bàn, chám 
dứt mọi khé-dau. 


Sadhu! Sadhu! Sàdhu! 
Lành Thay! Lành Thay! Lành Thay! 


Nhüng Pháp Thoai của Ngài Dai Trưởng Lão Jatila 435 


THE DEFINITION OF NIBBÀNA 
DINH NGHÍA VÉ NÍP BÀN 


The subject of today's Dhamma Talk is about 
“Nibbana” or the definition of Nibbana. Nibbana is the 
most cherished and the ultimate goal of all Buddhists. All 
Buddhists aspire for Nibbàna and so in any kind of 
religious activities, the final wish is to attain Nibbàna in 
- the shortest possible time. When Buddhist pay respect to 
the triple Gems (Buddha, Dhamma and Sangha) it is 
Nibbàna that they wish for. When they pav respects to 
parents or to the elders or when they observe the Precepts. 
their final wish is to attain Nibbàna by doing so. Why do all 
Buddhists aspire for Nibbàna? Because it was, it is and it 
will always be the best. the noblest and the perfect 
passionless happiness. 

Chủ dé của Pháp Thoại hôm nay là vé *Níp Bàn” 
hoặc là định nghĩa về Níp Bàn. Níp Bàn là mục tiêu cùng 
tột và cao quý thủ thắng của tất cả Phật Tir. Tất cả Phật Tử 
khao khát được Níp Bản và như vậy trong tất cả mọi hoạt 
động về tôn giáo, niềm mong ước cuối cùng là thành đạt 
Níp Bàn trong một thời gian có thể ngắn nhất. Khi Phật Tử 
bày tỏ lòng tôn kính đến Tam Bảo (Phật, Pháp và Tăng) đó 
là họ mong ước được Níp Bàn. Khi họ bày tỏ lòng tôn kính 
đến Cha Mẹ hoặc các vị trướng lão hoặc khi họ thọ trì 
những Điều Học, qua những việc làm đó với niềm mong 
ước cuối cùng của họ là thành đạt Nip Ban. Vi sao tất cả 
Phật Tử khao khát được Níp Bàn? Vì lẽ nó đã, đang và sẽ 
luôn luôn là thù tháng, tối thượng và an vui tinh lạc tuyệt 
đôi. 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 436 


Buts Some may have doubts: when stated that there i is 
nothing, no sensual pleasures nor sensation in Nibbana. 
Those who are: addicted to betel chewing do not like the 
place where here ‘is, no betel leaves. Those who are 
addicted to smoking do not like places where smoking is. 
prohibited. .Those who are accustomed to watching 
entertainment do not like places where there is no 
entertainment. The same with any person who enjoys in 
sensual pleasures — the pleasures that attribute to contact 
with five internal bases — eve and the visible object, ear and 
the audible object. nose and the odour, tongue and the 
taste, body and the tactile object, the consciousness and the 
mind objeci.: These are called Vedayika Sukha, the 
pleasure that is: attributed to contact with sense organs. 

Nhung có một số người có thé có su nghi ngó khi 
nói ráng noi đó chăng có chi cả, chăng có dục lạc và cũng 
chăng có cảm xúc nơi Níp Bàn. Với những người nghiện 
nhai trầu thi chang ưa thích địa điển mà không có lá trầu. 
Với những: người nghiện hút thuốc thì chăng ưa thích 
những địa điểm cám hút thuốc, Với những người đã quen 
VỚI viéc xem giái-trí thi chàng ua thích nhüng noi khóng có 
giải trí. Cũng nhu thé, với một ai mà vui thích hưởng duc. 
lac — những dục lac được xem là do lién hé tiép xüc vói 
Ngü Nội Xứ - mát và cánh sác, tai và cành thinh, müi và 
cánh khí, lưỡi và cảnh vị, thân và 'cảnh xúc, y thức và cảnh 
pháp (đối tượng tâm thức). Những điều này gọi là Thụ 
Cảm Lạc Thọ, dục lạc được xem là do, liên hệ tiếp xúc với 
những giác quan. s 


Another kind' of pleasure is Santi Sukha, it is not 
connected with seiisé organs. It is a supreme consciousness 
of peace and tranquility — a perfect passionless happiness. 
In the case of any sensual pleasure, effort has to be made 


Những Pháp Thoại của Ngài Dai Trưởng Lão Jatila 437 


acquire the material. To enjoy good sights, a person has to 
search for films or video tapes. Expenses have to be 
incurred to look at the films or tapes. To enable to pay for 
expenses, a person has to work. Even if he can afford the 
expences, there is the phvsical trouble to watch with the eye 
and eyes can get tired or affected to the detriment of the 
evesight. 

Một thé loại vui thích khác là Tinh Lac, chăng có 
liên hệ với những giác quan. Đó là một sự y thức tối 
thượng vé an lạc và tĩnh lặng — một sự an vui tinh lạc tuyệt 
đối. Trong trường hợp của bát cứ dục lạc nào, sự nỗ lực 
phải được thực hiện để có được vật chất. Để hưởng thụ 
những cảnh sắc tốt, người ta phải đi tìm kiếm những cuón 
phim hoặc những cuộn băng video. Dé được xem những 
cuón phim hoặc những cuộn băng đã phát sinh ra những chi 
phí. Đề có khả năng chỉ trả những chỉ phí, người ta phải đi 
làm. Ngay cả nếu vị ấy có thé có đủ tiền trả những chi phí 
thì có điều trở ngại vật lý về mắt qua việc nhìn xem và đôi 
mắt có thể mệt mỏi hoặc bị ảnh hưởng đến sự thiệt hại về 
thị lực. 


The same with good taste. A person has to 
accumulate edibles, prepare and cook a good meal for 
having a good feed. Good edibles are hard to get since 
other persons may also try to collect the same for 
themselves and there can be a rush, a competition for the 
same material and the rivalry may involve great risks. 
After acquiring the good food there is the process of eating, 
chewing, swallowing; etc. etc. If the food happens to be 
disgreable with a person there can be food poisoning. 
There are the risks and physical, financial and mental 
efforts to have a good feed. Even after a successful tasty 
meal there is the trouble of excretion and urination. 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 438 


Therefore the sensual pleasures of good visual objects, 
good audible object, good odour, good tastes, good tactile 
objects, etc. are no just plain happiness, it is a mixed event. 
of Dukkha and Sukha or suffering and pleasure. , 
Cũng tuong tự với vị ngon. Để có một bữa ăn 
ngon, người ta đã phải tích lũy những vật thực, chuẩn bị và 
nâu thức ăn bố dưỡng. Những thức ăn ngon quả là khó 
kiếm, vi những người khác cũng có thé có gắng tìm kiếm 
một cách tương tự cho họ và có thể có một cuộc dé xô di 
mua hàng, sự tranh giành cho cùng một thứ hàng và sự hơn 
thua có thể đòi hỏi rất nhiều sự may rủi. Sau khi có được 
vật thực tươi tốt thì đến tiến trình ăn, nhai, nuốt, v.v. Nếu 
thực phẩm xảy ra điều không thích hợp với người thì có thể 
bị ngộ độc thực phẩm. Đề có được một bửa ăn ngon đã có 
nhiêu rủi ro và nhiêu nỗ lực và thé xác, tiền bạc và tỉnh 
than. Ngay ca sau khi thành tựu một bửa án ngon miệng, . 
lại có nhiều trở ngại vé việc đại tiện và tiểu tiện. Do đó, 
những thú vui dục lạc về những cảnh sắc tốt, âm thanh hay, 
ngửi mùi thơm, nếm vị ngon, cảnh xúc thích hợp, v.v. 
- không chỉ là niềm vui thuần túy, mà nó là sự kiện hỗn hợp 
giữa Hạnh Phúc và Khổ Đau hoặc niềm vui và nỗi khó. 


In contrast, "Santi Sukha" is a kind of happiness 
untained by sensual pleasure. ` It may be defined us 
deliverance from the trammels of the body, a fine feeling of: 
peace and rest, a. perfect happiness, as extinction of all 
suffering. It is very hard to good a similar example of it but 
to have an idea of it, the following can be quoted. Let us 
say someone is in jail for his crimes; Naturally, he is very 
sad, physically maltreated and the condition of his living 
there is also very miserable. The quarter allotted for him is. 
very cramped, filled with pests and mosquitoes, full of foul 
small and he suffered mental and physical agonies during 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 439 


his stay as a convict. At this very moment, if he is suddenly 

‘released from his imprisonment and free from all miseries 
that is associated with his jail life. He mav not be endowed 
with materal luxuries of a wealthy person in normal sense 
but the very fact that he has been set tree is of immense 
happiness. the great achievement of his freedom from 
sufferings. 

Trái ngược lại, Tinh Lac là một thé loại hạnh phúc 
vô nhiễm khỏi những thú vui dục lạc. Nó có thể được định 
nghĩa là một 'sự giải thoát mọi trở ngại về thể xác, một cảm 
giác vi tế của sự an lạc và thư giãn, niềm hạnh phúc hoàn 
hảo, sự sát trừ tuyệt mọi khổ đau. Quả thật là khó để đưa ra 
một thí dụ tương tự cho thích hợp về điều này, tuy nhiên dé 
có một ý tưởng về nó thì sau đây có thể trích dẫn đôi điều. 
Xin cho chúng tôi được nói về một người đang ở trong tù 
về những tội phạm của anh ta. Lễ tất nhiên, vị Ấy rất là 
. buồn, thể xác bị ngược đãi và điều kiện của cuộc sóng anh 
ta tại nơi đó rất là khốn khổ. Một phân tư góc phòng cho 
anh ta rất là chật chội, cùng khắp những sâu bọ và muỗi 
mòng, đầy mùi hôi thúi, và anh ta chịu dau khổ về thể xác 
và thống khó vé tinh thần suốt thời gian lưu trú tại nơi đó 
như một kẻ tội phạm. Vào ngay thời điểm này, nếu bỗng 
dưng anh ta được tha bổng khỏi vòng lao lý và được thoát 
khói mọi thống khó đã gắn liền vào đời sống tü tội của anh 
ta. Trong ý nghĩa thông thường, vị ấy có thể không hội 
phúc duyên với những vật chất xa xỉ của một người giàu 
có, tuy nhiên trong thực tế vị ấy đã xây dựng một cô thụ 
của niềm hạnh phúc to lớn, một thành tích tuyệt vời về sự 
tự do của anh ta thoát khỏi mọi khô đau. 


The second example: A person is suffering from 
leprosy disease. He is disfigured, his sores are wet all over 
and nobody wants to be associated with him socially. He is 


Những Pháp Thoại của Ngài Dai Trưởng Lào Jatila 440 


an outcast. He suffered from pains and aches as a result of 
the disease and he is helpless since he is not able physically 
and financially. He is almost starving. Such kind of a 
person is at the lowest moral and very unhappy. Then, he 
met a kind and able physician who gave him the latest 
medicine and cured. him of his miserable disease. Imagine 
. how happy he will be. It can be said it is the happiest 
moment of his life’ But he did not have any material 
abundance or any riches. But his total cure of the disease 
is so overwhelming ‘that his happiness is no less than the 
happiness derived from sensual pleasures. So also the bliss 
of Nibbbana is not associated with material acquirement 
nor connected with sensual pleasures. As stated in the 
beginning of this talk it is a supreme consciousness of 
peace and tranquillity, a perfect passionless happiness, the 
final release from all kinds of sufferings. 
Thi dụ thu hai: một người dang thọ lãnh sự dau khó 
về bệnh phong hüi. VỊ dy bi bién dang, vét thuong cua vi 
Ay lở loét cùng khắp và không một ai muốn liên hệ với đời 
sống xã hội của anh ta. Anh ta là người bị xã hội ruộng bó. 
Vị ấy chịu khổ đau từ những sự đau nhức như một kết qua’ 
của căn bệnh và vị ấy bát lực bởi vì không có khả năng về 
thé xác và tài chánh.” Vi ấy gần như bị chết đói. Hạng 
người như thế bị sa sút tỉnh thần cùng cực và rất là bất, 
hạnh. Thế rồi, vị ay đã gặp một y sĩ có tài đức, người đã 
cho anh ta loại thuốc mới nhất và đã chữa trị căn bệnh khốn 
khổ của anh ta. Hãy tưởng tượng biết bao hạnh phúc mà 
anh ta sẽ có. Có thể nói rằng đó là thời điểm hạnh phúc 
nhất của cuộc đời anh ta. Nhưng anh ta không có bất luận 
sự phong phú nào về vật chất cũng như sự giảu có. Tuy 
nhiên, với căn bệnh của anh ta đã được hoàn toàn chữa 
khỏi, là một niềm hạnh phúc vượt trội và chăng thua kém 
niềm hạnh: phúc được xuất phát từ những thú vui dục lạc. 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 441 


Cüng nhu thé, niém an lac cüa Níp Bàn cháng két hop vói 
sự thâu đạt vật chát và cũng chăng liên kết với những thú 
vui dục lạc. Như đã phát biểu trong phần mở đầu của Pháp 
Thoại này, đó là một sự ý thức tói thượng vé an lạc và tĩnh 
lặng —mót sự an vui tinh lạc tuyệt đối và cuối cùng giải 
thoát khỏi tất cả mọi khổ đau. 


Some try to describe Nibbana as a magnificent 
palace and try to paint a very beautiful capital city of 
Utopa. Some visualize Nibbana as a shining glass palace, 
and some imagine Nibbàna as a place where there is a cool 
and peaceful atmosphere surpassing all kinds of artificial 
creations of luxurious human abodes. Such kinds of 
imaginations are all illusions. Let us try and determine the 
definition of Nibbana by questions and answers. What is 
Nibbana? Is Nibbana a grand or is it a grand and pompous 
capital city? Is it a shining glass house? Is it a cool and 
peaceful atmosphere? 

Một số người có gắng dé mô tà Níp Bàn nhu một 
cung điện tráng lệ và cố găng tô vẻ ra một thành phó rát 
xinh đẹp của sự Không Tưởng. Một số hình dung Níp Bàn 
như một cung điện thủy tinh chiếu sáng, và một số tưởng 
tượng Níp Bàn như một cảnh sinh thái mát lạnh và an lành 
vượt trội tất cả các thê loại trú xứ thuộc công trình sáng tạo 
nhân tạo của hạng người sang trọng. Những thê loại của trí 
tưởng tượng đều là ảo tưởng. Xin cho chúng tôi có găng và 
xác định lời định nghĩa của Níp Bàn qua phuong cách vẫn 
đáp. Níp Bàn là cái chi? Có phải Níp Bàn là hùng vĩ hoặc 
nó là một kinh đô hùng vi và tráng lệ? Có phải nó là một 
nhà kính chói sáng? Có phải nó là một cảnh sinh thái mát 
lạnh và an lành? l 


The answer. is "No" to all these questions. Some 
definitions are relevant by the following Pali sentences. 
Những Pháp Thoại của Ngài Dai Trưởng Lão Jatila 442 


1. Nibbàti vatiam Dukkham etthati Nibbànam i.e. 
Nibbana is peace established with. the annihilation of 
suffering. The state of peaceful cooleness or "santi" in Pali 
is a characteristic of Nibbàna.: When. meditators while 
contemplating physical and mental phenomena, suddenly 
achieve the cessation of all phenomena and when such 
cessation occurs the number of suffering are extinguished. 

2. Nibbati vattam Dukkham etasmin adhigatetvà 
Nibbánam that is, when the peuceful coolness is achieved, 
the round of suffering in the realm of defilement (Kilesa 
vatta), of action (kamma vatta), and result of action 
(vipàka vatta) is extinguished or annihilated. There is now 
three complete severance of the world of existence which 
signified annihilation in sight of Nibbana. 

3. Nibbayate Nibbanam that is. in Nibbana, the 
round of suffering comes to da peaceful end. Hence 
cessation of suffering is Nibbana. 

Cáu trà lời là “Không” cho. tất cả những câu hỏi 
này. Một số định nghĩa có liên quan với những câu Pali 
sau đây. , 

1. Nip Bàn tai đây làm diệt tắt sự khó đau có ý 
nghĩa Níp Bàn là. sự an lạc được thành lập VỚI SỰ tiều diệt 
khó dau. Trạng thái an lành tĩnh lặng hoặc trong Pali ngữ 
"Tinh" là đặc tướng của Níp Bàn. Khi những thiên gia 
trong khi đang thâm sát hiện tượng thế xác và tỉnh thần, 
một cách đột nhiên chứng trì sự diệt tắt tất cá hiện tượng và 
khi sự diệt tat hiện bày: thì số lượng khó dau được diệt trừ. - 

2. Diét tắt vòng khổ dau, chinh đó chứng tri Nip’ 
Ban do la, một khi.đã chứng tri trang thái an lành tinh lặng. 
vòng đau khô của lãnh vực ué truoc (vóng phién não), của 
hành động (vòng nghiệp lực), và quà báo của hành động 
(vòng di thục quà) được diệt trừ hoặc hoàn toàn tiêu diệt. 
Bây gió cà ba vòng của Thế Luân hoàn toàn chặt đứt là 


Những. Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 443 


biểu thi của sự tiêu điệt hoàn toàn trong kiến thị của Níp 
Bàn. 2E 

3. Níp Bàn là tró nén tinh láng dó là, trong Níp 
Bàn, cuói cüng rói vóng khó dau di đến sự an lành. Vi lẽ 
đó, sự diệt tắt khổ đau là Níp Bàn. 


What are extinguished ? 

a. Kilesa vatta that is Avijja (not knowi ing the four 
Noble Truth), Tanhà (craving) and Upadana (clinging) are 
all extinguished. These three defilements contribute to the 
endless round of suffering. 

b. Kamma vatta is the realm of action that includes 
both meritorious and de-meritorious deeds that contribute 
to the emergence of the endless round of rebirth and 

. Vipàka vatta is the realm of the result of action 
usually called Kamma result, relates to the consequences of 
actions good or bad. Every action produces a resultant of 
mind, matter, feeling, etc. and causes rebirth in superior or 
inferior existences as a result of good or bad actions. On 
realising Nibbana these there "vattas" are extinguished. 

Diệt trừ những điều chi? 

1. Vòng phiền não đó là Vô Minh (bát liễu tri Tứ 
Dé), Ái Dục (luyến ái) và Thủ (bám giữ lấy) hoàn toàn 
được diệt trừ. Cả ba phiền não này góp phán v vào vóng khó 
dau bát tận. 

2. Vòng nghiệp lực là lãnh vực của hành động, bao 
gồm cá hai: Phúc Thiện Hạnh và Bất Thiện Hạnh, điều đó 
góp phần vào sự hiện bày của vòng tái tục bát tán, và 

c. Vòng di thuc quả là lành vực của quả báo hành 
động, một cách thông thường gọi là Nghiệp quả, có liên 
quan đến những kết quả của những Thiện Hạnh hoặc Bát 

, Thiện Hanh. Từng mỗi hành động sản sinh ra kết quà của 
tâm thức, sắc pháp, cảm thọ, v.v.. và khởi phát sự tái tục 
Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 444 


trong những kiếp sống thuộc thượng g giới hoặc hạ giới, như, 
là một kết quả của những Thiện Hạnh hoặc Bất Thiện, 
Hạnh. Khi chứng tri Níp Bàn thì cả ba. "vong" này đều diệt . 
trừ. 


Meditators may not understand clearly as the words ` 
are couched in scriptural language.’ In plain language 
what is this realisation of Nibbana, the meditators may ask. : 
Such question was asked before. Af one time the king 
Milinda asked Venerable Nàgasena The learned 
Venerable Nagasena answered “Oh! Noble King, a 
meditator contemplating his mental and physical 
phenomena: all the time without any skipping, suddenly 
reached into a státe where all mental and physical 
phenomena disappeared. Oh! Noble King by the rightful 
practice when a meditator reached a stage of cessation of 
all mental and physical phenomena, such stage is called 
realisation of Nibbana”. 

Nhüng thién già có thé khóng hiéu mót cách ró ràng 
với những từ ngữ dà được diễn dat trong ngón ngữ thuộc 
giáo điển. Trong ngôn ngữ đơn giản; những thiền giả có 
thé vấn hỏi “sự chứng tri Níp Bàn là cái chỉ?”. Loại câu 
hỏi như thế đã được vấn hỏi trước kia. Vào một thời, Vua 
Milinda đã vấn hoi Trưởng Lão Nagasena. Trưởng Lão 
Nàgasena uyên bác đã trả lời " Ô! Thưa Dai Vương, một 
thiền giả dang chăm chú thám sát hiện tượng tâm sinh lý 
của mình suốt trọn thời gian và không bỏ sót bát luận điều 
chi, một cách đột nhiên đạt đến trạng thái tất cả hiện tượng 
tâm sinh lý- đều bién mat. Ô! Thưa Dai Vương, do bởi sự 
tu tập chân chánh, một khi thiền giả đạt đến giai đoạn của 
sự chấm dứt tất cả hiện tượng tâm sinh lý thì giai đoạn đó 
được goi là sự chứng tri Níp Bàn. 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lào Jatila 445 


In other words, a meditator since the time of 

awakening from sleep is contemplating his mental and 
physical phenomena of rising. falling, sitting, touching. 
walking, seeing, hearing, smelling, eating. thinking and 
knowing etc. without missing a moment, suddenly finds 
nothing to note —not only missing the noting objects but 
also there is no noting mind itself nothingness, Such kind of 
experience (cessation of phenomena) is called realization 
of Nibbana. 
i Nói một cách khác, kê từ khi thức đậy sau một giác 
ngu, thiền giả luôn thám sát vào hiện tượng tâm sinh lý của 
mình về phòng lên, sộp xuống, ngồi, dung, di, tháy, nghe, 
nếm, ăn, nghĩ suy và sự hiểu biết, v.v. không bỏ sót một 
thời điểm nào, một cách đột nhiên khám phá ra chăng có 
chỉ để chú niệm — không chỉ mát đổi tượng của chú niệm 
mà ngay cả củng chăng có sự chú niệm ở tâm thúc, tự nó 
rỗng không. Thể loại kinh nghiệm như thế (sự chấm dứt 
'cüa hiện tượng) được gọi là sự chứng tri Níp Bàn. 


What do meditators know at the moment of 
realization of Nibbana ? It is to be know by characteristic. 
function and manifestation. 

a. Characteristic: Meditator know the realisation of 
Nibbana by the characteristic of peacefulness by the 
characteristic of peacefulness by the characteristic of 
cessation of mental and physical phenomena. (It is not 
sleep, it is no death, not unconsciousness). | Some 
meditators must take some of the symptoms like violent 
vibration of body and legs, losing consciousness and falling 
down etc. are realizations of Nibbana. It is not so. 

b. Function: Javana. Impulsion has a very solemn 
and calm characteristic. There should be no ungracious 
composure of body posture. If cessation of phenomena 


Những Pháp Thoại của Ngài Dai Trưởng Lão Jatila 446 


occurred while sitting the body position will be very erect ._ 
and composed and if it occurred while standing, it must 
stay without bending, without swaying of falling down but 
stay in proper. graceful and still composure. 

6 Manisfestation: AI time of realization of 
Nibbàna, the meditators will not be conscious of the form, 
vision or the shadow of the body etc. Becoming and 
disappearing of mind and matter ceased altogether and 
become peaceful. All motions, forms and visions and 
shadow vanished. : These are the symptoms of the 
realization of Nibbana. l 

Làm thé nào những thién giả nhận thức được thời 
điểm của sự chứng tri Níp Bàn? Điều đó được biết đến do 
bởi đặc tướng, chức năng và sự biểu tri. ` 

a. Đặc tướng: thiền giả nhận thức sự chứng tri Níp 
Bàn do bởi đặc tướng an tịnh, do bởi đặc tướng của sự 
châm dứt hiện tượng tâm sinh lý. (Điều đó chăng phải ngủ, 
cũng chăng phải chết và chăng phải vô ý thức). Một số 
thiền giả phái có một vài triệu chứng như sự rung động 
mãnh liệt về thân và chân, mát cá tri giác và ngã người 
xuống, v.v. là những sự chứng tri Nip Ban. Quà thật không 
phải như vậy. 

b. Chức năng: Tâm Đồng Lực. Sự đưa tới có đặc 
tính rất trân trọng và an tịnh. Có một sự dièm tĩnh thanh 
than trong oai nghi ngồi. Nếu su chấm dứt hiện tượng hiện 
bày trong lúc Thiền Tọa thì tư thế của cơ thể sẽ rất thăng 
đứng và điểm tĩnh, và nếu nó hiện bày trong lúc Thiên 
Hành thì nó vẫn giữ ở vị trí thích hợp, thanh nhã và vẫn giữ 
sự điềm tĩnh, chăng phải gập người xuống và cũng chăng 
lắc lư đố ngã người. 

c. Sự biểu tri: vào thời điểm của sự chứng tri Níp 
Bàn, những thiền gia sẽ không có ý thức về hình tướng, sự 
nhìn thấy hoặc hình dáng của cơ thể, v.v.. Sự tro’ thành và 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 447 


sự bién mát của Danh và Sắc đồng cùng cham dut, va tro 
nén an tinh. Tat cà moi chuyén dóng, hinh tuóng, su nhin 
thấy và hinh dáng dèu bién mat. Đây là những triệu chứng 
của sự chứng tri Níp Bàn. 


Here, for meditators, how do.they strive to achieve 
for the attainment of Nibbàna? Buddha said "Oh Bhikkhus! 
To achieve Nibbana, Bhikkhus have fo contemplate 
Satipatthana Vipassana Bhavana, because it is the only 
wav to the realization of Nibbana. Therefore our 
meditators here must note left step. right step, rising, 
falling. seeing, hearing. etc. all the time until cessation of 
all mental and physical phenomena is achieved. Because 
this is the onlv way to achieve Magga Nàna. Phala Nàna. 
path and fruition knowledge, and Nibbana. 

Tai đây, cho những thién giả, họ phải nỗ lực nhu thé 
nào dé được thành tựu cho việc chứng đắc Níp Bàn? Đức 
Phật đã dạy “Này Chư Tỳ Khưu! Đề chứng đắc Níp Bàn, 
chư tỳ khưu phải tu tập thâm sát Thiền Minh Sát Niệm Xú, 
vì lẽ, đó là con đường duy nhất dé chứng tri Níp Bàn”. Do 
đó, những thiền giả của chúng ta tại đây phải chú niệm trái 
bước, phải bước, phông lên, xộp xuống, việc thấy, việc 
nghe, v.v.. suốt mọi thời gian mãi cho đến chứng đắc sự 
chấm dứt mọi hiện tượng tâm sinh lý. Vì lẽ, đây là con 
đường duy nhất để chứng đắc Tuệ Đạo, Tuệ Quả, liễu tri 
“Đạo và Quả, và Níp Bàn. 


During the time of Buddha, “Soreyya”, a rich 
man's son, on his- way to the river for bathing, saw a very 
handsome monk namely “Venerable Kaccàvana". At the 
very moment of seeing that very handsome monk, he failed 
to note the phenomena in his mind and he wished that the 


monk to become his wife. But the monk was an Arahat (a 


Những Pháp Thoại của Ngài Dai Trưởng Lão Jatila 448 


purified and noble monk), and "Soreyya" was transformed 
into woman due to his insulting wish towards an Arahat. 
On realising his sin, he apologized for forgiveness by 
paying respects to the Arahat and finally he regained his 
manhood. Then he became repentant on this event and 
decided to ordain as a monk and practised Vipassana 
Bhavana meditation. He contemplated his foot movements 
in walking meditation, noting rising and falling of the 
abdomen in the sitting meditations and all the mental and 
physical phenomena of seeing, hearing, thinking, eating, 
touching until he achieved Magga and Phala Nana. In 
other words, he reached the state of realisation of Nibbana. 
Vao thoi ky cua Duc Phat, "Soreyya" con trai cua vi 
ba hộ, trên đường ra bờ sông : dé tám, đã nhìn thấy một vi ty 
khuu rát xinh dep có tén goi là "Tr ưởng Lào Kaccayana”. 
Ngay trong lüc nhin thay vi ty khuu rat xinh dep dó, vi áy 
dà that niệm vé đôi tượng trong Tám thức va vi ây dà mong 
uóc ràng vi ty khuu tró thành người vợ của mình. Nhung 
vị ty khưu là một bậc Vô Sinh (ty khuu thanh tịnh và thánh 
thiện), và "Soreyya" đã bị bién đổi thành người nữ do ước 
muốn của anh ta có sự xúc phạm hướng đến phẩm giá của 
bậc Vô Sinh. Nhận ra tội lỗi của mình, vị ấy đã sám hồi để 
xin được tha thứ qua việc bày tỏ lòng tôn kính đến bậc Vô 
Sinh, và cuỗi cùng thì vị ấy đã được phục hói thành nam . 
nhân. Thé rồi, vị ấy trở nên hối hận về sự kiện này và đã 
quyết định xuất gia thành một vị tu sĩ, và trau giói tu tập: 
Thiền Minh Sát. Vị ay thâm sát vào mỗi chuyển động của 
bước chân đi trong Thiền Hành, chú niệm vào sự lên xuống 
của bụng trong Thiền Tọa, và trong tất cả mọi hiện tượng 
tâm sinh lý về việc thấy, nghe, nghĩ suy, ăn, đụng mãi cho 
tói VỊ Ấy chứng đặc Tuệ Đạo và Quá. Nói một cách khác, 
vị ấy đã đạt đến trạng thái của sự chứng tri Níp Bàn. 


Những Pháp Thoại của Ngài Dai Trưởng Lão Jatila — 449 


Or you may ask that the realization of Nibbana is 
like entering a magnificent palace or is it a capital city of 
Utopia with shining glass house or is it a place endowed 
with happiness or of luxurious and jovful environment. 
None of these definitions are true. It is a supreme 
consciousness of peace and tranquility, a perfect 
passionless happiness. the final release from all kinds of 
suffering and bondage. Extinction of greed. extinction of 
hate, extinction of delusion. It is Nibbàna. So this is the 
definition given by Venerable Nagasena to the King 
Milinda. 

Hoác ban có thé ván tốt sự chứng tri Níp Bàn như 
là vào cung điện tráng lệ hoặc đó là một thành phố của sự 
Không Tưởng với một căn nhà thủy tinh chiêu sáng, hoặc 
đó là một nơi hội phúc duyên với sự hạnh phúc hoặc môi 
trường sang trọng và thích hợp. Những định nghĩa này quả 
không đúng thật như vậy. Đó là một sự ý thức tối thượng 
về sự an lạc và tĩnh lặng, một sự an vui tịnh lạc tuyệt dói, 
cuói cüng giái thoát khói tất cá moi khó đau và góng cüm 
nó lệ. Tuyệt diệt lòng tham. Tuyệt diệt sự sân hận. Tuyệt 
diệt sự sỉ mê. Đó là Níp Bàn. Như vậy, đây là sự định 
nghĩa đã được Trưởng Lão Nagasena đưa ra đến Đức Vua 

_Milinda. 


Thus, our meditators here should also try in the 
course of their meditation and by ardent intensive effort 
will reach a stage so that they can extinguish (Kilesa vatta) 
the round of suffering in the realm of defilement (Kamma 
vatta), of action stemming from the rounds of defilement 
(Vipaka vatta - the rounds of Kamma result thus preventing 
the recurrence of Khandhàs — the aggregates of clinging). 

Nhu thế, những thiền giả của chúng ta tại đây cũng 
nén có gắng trong quá trình tu tập thién định của mình và 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 450 


bằng su nhiệt tâm chí nguyện nỗ lực sẽ đạt tới giai đoạn dé 
ho có thé diệt trừ (vòng Phién Não) vòng đau khó trong 
lãnh vực của phiền não (vòng Nghiệp Luc) của những 
Nghiệp Lực xuất phát từ vòng phiền não (vòng dị thục quả 
- là vòng của Nghiệp Quả), và vì vậy dé ngăn ngừa sự tái 
diễn của những Uán ~ những Thủ Uán. 


May all our meditators neice the final release 
from all kinds of sufferings extinction of all defilements and 
enjoy a perfect passionless happiness — the realisation of 
Nibbana. - s 

Mong rằng tất cá những “thiền giả của chúng ta 
thành đạt sự giải thoát cuối cùng khỏi mọi thé loại khó dau, 
sát trừ tuyệt mọi phiền não và thọ hưởng niềm an vui hạnh 
phúc hoàn hảo — sự chứng tri Nip Bàn. . 


. Sadhu! Sadhu! Sadhu! 
Lanh Thay! Lanh Thay! Lanh Thay! 





P 
i 
i 
E 
Ề 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 451 


THE FOUR AUSPICIOUS WHEELS 
TỨ LUÂN KIẾT TƯỜNG 


In the book of Fours, of the Gradual Savings 
(Anguttaranikaya), the Buddha said "` Monks, there are 
four auspicious wheels that need to be achieved to become 
intelligent, noble and famous in the present life and in 
future lives too. 

Trong quyển kinh sách thứ tư của Tăng Chi Bộ 
` Kinh, Đức Phát đã nói “Này chu ty khưu, có bón bánh xe 
Pháp kiét tuóng mà càn phài chüng dác dé tró nén thóng 
minh, cao quy và vinh hién trong kiép sóng hién tai và luón 
cà nhüng kiép sóng vi lai". 


Everv human being would like to be famous. 
wealthy and to attain a high status. To realise such 
aspirations one needs to be endowed with the four 
auspicious wheels or blessings. If one is endowed with 
these blessings one can be regarded as an intelligent and 
good person. To achieve fame and a high status one needs 
-all four of the auspicious wheels, without any defect. Take 
the example of a car. It may have a good engine. good 
body work and chassis, but if the wheels are missing it 
cannot move an inch. Even if only one wheel is missing or 
has a flat tyre, it cannot move properly. 

Từng mỗi con người muốn được vinh hiển, giàu có 
và được thành đạt một địa vị cao trong xã hội. Đề thực 
hiện được nguyện vọng như thế, người ta cần phải hội phúc 
duyên với Tứ Luân Kiết Tường hoặc những phước thiện. 
Nếu người ta có được hội phúc duyên với những phước 
thiện này thi nguói ta có thé duoc coi nhu là mót thién nhán 


Những Pháp Thoại của Ngài Dai Trưởng Lão Jatila 452 


và thóng minh. Dé thành dat duoc danh tiéng và mót dia vi 
cao trong xã hội thi người ta cần có tất cả Tứ Luân Kiét 
Tường mà không có bất kỳ một khiếm khuyết nào. Lấy ví 
dụ của một chiếc xe. Nếu có thể có một đầu máy xe tốt, 
một khung và những bộ phán máy móc của chiếc xe tốt, 
nhưng néu thiếu đi những bánh xe thì nó không thé di 
chuyên được một gang tắc. Ngay cả nếu chi thiếu đi một 
bánh xe hoặc một lốp vỡ thì nó Kiong thé nào di chuyên 
môt cách thich hợp. - 


Like a car in good condition, which can be driven 
anvwhere with ease, one who is endowed with the four 
wheels can aspire to become famous and intelligent, not. 
only in this present life, but wherever they are famous and 
intelligent, not only in this present life, but wherever they 
are reborn until attaining, final Nibbana. 

Ví nhu một chiếc xe trong tinh trạng tốt đẹp thi có 
thể lái đi đến bất cứ nơi nào một cách.thoải mái, với người 
hội phúc duyên với bốn bánh xe Pháp thì có thể có nguyện 
vong dé trở nên được vinh hiển và thông minh, không chi 
trong dói sóng hién tài này, mà bát kỳ ở noi đâu họ được 
vinh hiển và thóng minh, khóng chi trong dói sóng hién tai 
này, mà bát ky ở nơi đâu họ tái tục lại, mãi cho đến cuói 
cùng được thành đạt.Níp Bàn. 


What are the four auspicious wheels? 

1. To live in a suitable locality. 

2. To have the help and Ki of a noble, 
Dhamma-faring person. 

3. To maintain the status Lạ a noble and learned 
person (self-contr ol). 

4. To have done meritorious deeds in the past. 

Những cái chi là Tứ Luân Kiết Tường? 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 453 


1. Sóng trong một.trú xứ thích hợp. 

2. Có được sự giúp đỡ và hướng dẫn cao quý của 
bậc thậm thâm về Giáo Pháp. 

3. Gìn giữ địa vị của một người thanh cao và có học 
thức (tự kiểm soát). . 
4. Đã có tạo ra HAE Phüc Thiện Hạnh trong quá 
khứ. 


The first one is Patirupadesávàso in Pali, which 
can be defined as living in a place that is suitable and 
compatible. One should be able to get the necessities of life 
such as food, clothing. accommodation, education, health 
care, etc. without difficulty. 

Điều thứ nhất là Trú Xứ Thích Hop trong từ ngữ 
Pàli, mà có thé được định nghĩa như là sóng ở trú xứ phù 
hợp và tương thích. Người ta có thé dé có được những nhu 
cầu thiết yếu của cuộc sóng như thực phẩm, y áo, chỗ trú 
ngụ, giáo dục, chăm sóc sức khỏe, v.v, mà không gặp bất 
kỳ khó khăn nào. 


Many people lead miserable lives. For some. even 
the basics like food, clothing and accommodation are hard 
to get. A few cannot even get clean water easily. Poor 
people have to go struggle just to, survive, how can they 
aspire to a noble life and economic pr osper ity in such 
circumstances ? l l 

Nhiều người sống một cuộc sống khốn khó. Bói 
với một số người, ngay cả những vấn dé cơ bản như là thực 
phẩm, y áo và chỗ trú ngụ quà là khó để có được. Một số 
thậm chí không thể có được nước tỉnh khiết một cách dé 
dàng. Với người nghèo phải vật lộn chi dé được sóng còn, 
làm thế nào có thể họ có nguyện vọng một cuộc sống thanh 
cao và kinh tế thịnh vượng trong hoàn cảnh như vậy được? 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 454 


To become a learned person in the arts, sciences or 
technology, one needs good facilities to gain a thorough 
education. To enjoy good health one needs easy access to 
doctors, dentists and hospitals. Somewhere that offers all 
these social amenities for education, health care, economic 
prosperity and good communications is a suitable locality 
(Patirupadesavaso). However, even people in the most 
prosperous societies . are not often able to live with 
complete satisfaction. ‘There is a second very important 
aspect. Pes 

Dé tro thành mót nguói uyén bác trong nghệ thuật, 
khoa học-hoặc công nghệ, người ta cần có những phương 
tiện tốt dé đạt.được một nén giáo duc toàn diện. Dé được 
tho hưởng một sức khỏe hoàn hào thì người ta cần phái dé 
dàng truy cáp dén nhüng bác sy, nhüng nha sỹ và những 
bệnh viện. Một nơi nào mà cung cấp tất cà những tiện nghi 
xã hội cho giáo dục, chăm sóc sức khỏe, kinh tế thịnh 
vượng và những thông tin liên lạc hoàn hảo thì nơi đó là 
một trú xứ phù hợp (Trú Xứ Thích Họp). Tuy nhiên, 
ngay cà những người trong những xà hội thịnh vượng nhất, - 
cũng không hăn thường xuyên sinh. sống với sự hoàn toàn 
hài lòng. Có một khía cạnh thứ hai rất quan trọng. 


To have the: facilities. to E to improve one's. 
present life is not sufficient. One must also have the means 
to work for one's spiritual development, which will improve 
the condition of all one's future lives thr oughout the round ` 
of rebirth (Samsa ú). So one should have the chance to 
practise generosity (Dana), morality (Sila) and meditation 
(Bhavana), w hich are the vehicles to carry one to good and 
comfortable lives in future existences. The opportunity to 
practise these in full can be found only where the Buddha: 
Sasana flourishes. There one can find worthy individuals 


Những Pháp Thoại của Ngài Dai Trưởng Lão Jatila 455 


to whom to offer charity, one can find virtuous teachers 
who will encourage one to observe morality and instructors 
who can explain how to practise meditation. 

Có duoc nhüng phuong tién dé làm viéc, dé cài 
thién cuóc sóng hiện tại của minh quả là chua tron du. 
Người ta cũng phải có những phương tiện để làm việc cho 
sự phát triển tâm linh của mình, mà sẽ cải thiện điều kiện 
trong tất cả đời sống của mình trong ngày vị lai xuyên suốt 
vòng tái tục (Luân Hồi). Như thế, người ta cần phải có cơ 
hội dé thực hiện việc rộng lượng (Xã Thí), đức hạnh (Tri 
Giới) và hành Thiền (Tu Tập), đó là những phương tiện dé 
thuc hién mót cuóc sóng tót dep và thích nghi trong nhüng 
kiép sóng vị lai. Để có co hội thuc hiện một cách đầy đủ 
những điều này, là chỉ có thể tìm thấy duy nhất ở nén Phật 
Giáo hưng thịnh. Tại nơi đấy, người ta có thể tìm thấy 
những cá nhân khả kính là người thực hiện việc cúng 
dường chán té, người ta có thé tìm thấy những vị giáo tho 
đức hạnh là người sẽ khuyến khích người ta thọ trì giới 
hanh và những hướng dẫn viên có thé giải thích làm thé nào 
tu tập thiền định. 


So a suitable locality should be defined as a place 
where the Buddha Sasana is flourishing and where there 
the basics of life are easilv available. [n such a place one 
can get comfortable. accommodation, warm clothing, 
nutritions food and expert health care. With the basics 
taken care of, one will be able to practice the wholesome 
deeds of charity, morality and meditation with the guidance 
of noble and a learned person, well-versed in the teaching 
of the Buddha. To have the help and guidance of a noble, 
Dhamma-faring person is the second auspicious wheel 
(Sappurisavassayo). 


Những Pháp Thoại của Ngài Dai Trưởng Lão Jatila 456 


Nhu thế, một. trú xứ thích hợp nên được định nghĩa 
như là một noi có nền Phật Giáo hựng thịnh và nơi có ` 
những điều kiện cơ bản của đời sống một cách dễ dàng 
thích nghi. Ở trú. xứ như vay, người ta có thể có được chỗ 
trú ngụ thoái mái, y phục ấm áp và việc chăm sóc sức khỏe . 

chuyên món. Một. khi những điều kiện cơ bản đã được lo 
liệu, người ta sẽ có thé thuc hién nhüng Thién Hanh vé xà 
thí, tri giói và hành thién vói su huóng dàn cao quy của bậc 
uyén bác và có ky náng thành thao trong nhüng huấn từ của 
Đức Phật. Có được, sự giúp đỡ và hướng dẫn cao quý của 
bậc thậm thâm về Giáo Pháp là điều thứ hai của Tứ Luân 
Kiết Tường (Hiền Tr iét Bang Tro). 


When one is born as a Misa being it is verv 
beneficial to have noble and honest parents, pure hearted 
and virtuous teachers, loyal relatives and to live among 
pious and religious folk. We have an aphorism in Burmese 
that says “A person living among hunters will become a 
hunter, a person living among fishermen will become a 
fisherman”. To become a person who is intelligent and 
wise needs a conducive environment, noble parents, 
virtuous teachers, loval relatives and friends. 

Có rất nhiều điều phúc lợi một. khi được sinh ra làm 
người mà có được Cha Me cao quy và luong thiện, những 
vị Giáo Thọ tận tâm và đức hạnh, thân. bang quyén thudc 
trung nghia và sóng giữa lòng người ngoan đạo và süng tín. 
Chúng ta có một cách ngôn của người Miễn Điện nói răng 
"Người sóng giữa những thợ săn sẽ trở thành một thợ săn, 
người sống giữa những ngư dân sẽ trở thành một ngư dân”. 
Đề trở nên một người thông minh và trí tuệ thì cần có mót 
môi trường thuận lợi, với Cha Mẹ cao quý, những Giáo 
Thọ đức Hạnh, những thân quyến và bạn hữu trung nghĩa. 


Những Pháp Thoai của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 457 


an EE. 
a 


Venerable Ananda once said to the Buddha "Lord. 
if one has a dependable Dhamma friend and teacher the 
purpose of the holy life, to become an intelligent and wise 
person, is half accomplished". The Buddha corrected 
Venerable Ananda, it is not only half accomplished. The 
purpose of the holy life is fully accomplished if one has a 
dependable Dhamma friend and teacher. 

Trưởng Lão Ànanda một hôm đã nói với Đức Phật 
"Kính bạch Đức Thế Tôn, nếu một người có được Giáo 
Thọ và Pháp Hữu có thể tín cậy được thì ý nguyện về đời 
sống thánh thiện, để trở nên một người thông minh và trí 
tuệ, đã được hoàn thành một nữa”. Đức Phật đã điều chỉnh 
Trưởng Lão Ànanda “Điều đó chăng phải chi hoàn thành 
một nữa. Ý nguyện về đời sống thánh thiện được hoàn 
thành một cách viên mãn néu người có được Pháp Hữu và 
Giáo Thọ khả tín”. 


There is a striking example of the importance of 
such a good friend in the story of Angulimdla. When 
Angulimàla was under the influence of a bad teacher he 
killed nearlv one thousand people. He collected their 
forefingers to keep count. hence his name which means 
"finger-garland ". When he was about to kill his mother to 
collect the last one the Buddha came to his rescue. If he 
had killed his own mother, he would have been destined to 
be reborn in Avici hell for that heinous crime. However, 
due to meeting the Buddha, he was saved from committing 
this unforgivable act and instead attained Arahatship after 
practising meditation. This episode vividly shows that a 
dependable and virtuous teacher can help a person attain 
both mundane and supramundane benefits. Thus having a 
dependable friend is the second of the four auspicious 
wheels. l 


Những Pháp Thoại của Ngài Dai Trưởng Lão Jatila 458 


Có mót ví du nói bát vé tàm quan trong cüa mót 
Háo Bàng Hữu nhu vậy, trong câu chuyện của Angulimala. 
Khi Angulimàla ở dưới ảnh hưởng của một Tà Sư, vị ấy đã 
giết gan một ngàn người. VỊ ay đã thâu thập những ngón 
tay tró của họ dé đếm thành số và từ đó tên của anh ta có ý 
nghĩa là “xâu chuỗi ngón tay”. Khi vị ấy có ý định giết mẹ - 
của anh ta để thâu thập cái cuối cùng thì Đức Phật đã đi đến 
cứu anh ta." Nếu vị ay đã giết chết Mẹ của mình thì anh ta 
sẽ phải bị đọa vào Vô Gián Địa Ngục cho việc Cực Trọng 
Tội đó. Tuy nhiên, do nhờ gặp được Đức Phật, vị ấy đã 
được cứu khỏi việc phạm phải hành động không thé tha thứ 
này, và thay vào đó, thành đạt Quả vị Vô Sinh sau khi tu 
tập thiền định. Với tình tiết câu truyện một cách sống động 
này, cho thay rang một vi Giáo Tho khả tín và đức hạnh có _ 
thể giúp một người ` thành đạt được cả hai phúc lợi. Hiệp - 
Thế và Siêu Thế. Như thế, có được một bạn hữu khá tín là 
điều thứ hai của Tứ Luân Kiết T ường. 


The third wheel is to maintain the status of a noble 
and learned person. The natural tendency of ordinary 
persons (Puthujjana) is towards unwholesome actions, 
speech and thoughts. To refrain fiom such unwholesome: 
deeds, self-restraint is ultimately the only remedy. The 
advice of noble parents and teachers helps to create the 
right attitude, but if one is lacking in self-restraint one will 
still tend to do unwholesome things when away from their 
influence. Therefore self-restraint is the last resort to avoid 
bad thoughts, speech and deeds. 

Bánh xe thứ ba là gin giü địa vị của một người 
thanh cao và có học-thức. Xu hướng của hạng người tầm 
thường (Phàm Phu) là hướng về Thân, Lời và Y Bát 
Thiện. Từ bó khói những Bát Thién Hanh dó và tót cüng 
của biện pháp khắc phục chi là tự kiềm chế. Những lời 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 459 


khuyên báo cao quy của Cha Me và những Giáo Tho giúp 
tao ra thái dó chán chánh, tuy nhién néu mót nguói bi 
khiếm khuyết trong việc tự kiềm ché thì người ta sẽ vẫn có 
xu hướng làm ra những điều Bất Thiện một khi xa khỏi ảnh 
hưởng của họ. Do đó, tự kiềm chế là phương cách cuối 
cùng để tránh khỏi những Thân, Lời và Ý Bất Thiện. 


One can climb to the top of a pole with a strenuous 
‘effort, but to remain there for a long time is even more 
difficult. One must strive very hard to become rich and 
famous. or to become a President or Prime Minister. but to 
maintain such a high status is extremely difficult. — It 
requires much self-restraint and intergrity to maintain 
one s reputation. 

. Người ta có thé trèo lên dinh cao của một cây sào 
với một đòi hỏi sự ráng sức, tuy nhiên ở lại nơi đó trong: 
một thời gian dài thì quả thật còn khó khăn hơn nữa. 
“Người ta phải phán đấu vô cùng vất vã dé trở nên giàu có 
và vinh hiển, hoặc để trở thành một vị Tổng Thống hoặc 
Thủ Tướng, tuy nhiên để duy trì ở địa vị cao như vậy thì 
quả là vô cùng khó khăn. Dé duy trì thinh danh tốt đẹp của 
mình thì nó đòi hỏi rất nhiều sự tự kiềm chế và tính trung 
thực. 


Self-restraint can be maintained by thinking of the 
reputation of one's family. Every person has a duty to 
protect the good name of parents, ancestors. relatives and 
friends. By thinking, "All of my ancestors are known as 
virtuos and honest people, if I commit an evil deed, the 
familv's reputation will be tarnished” one can restrain 
oneself. Otherwise one can think of the censure of the 
community one lives in "If I commit any misdeed people 
will blame and gossip about me and my reputation will be 


' 


Những Pháp Thoại của Ngài Dai Trưởng Lão Jatila 460 





ruined". Thus one may reason in. various ways how one's 

reputation will be damaged and prestige lost in spite of 
many years of car eful behaviour. By such noble and 

sensible thinking, a person can maintain his or her good. 
reputation and restrain from -immoral deeds, which 

amounts to fulfilling. the third of the auspicious wheels, to . 
maintain the -status of a noble and learned person 

(Attasammápanidhi). 

Tu kiém ché có thé được duy tri bằng cách nghĩ suy ` 
vè thinh danh tót dep của gia dinh minh. Mỗi người đều có 
trách nhiệm để bảo vệ danh thơm tiếng tốt của Cha Mẹ, tổ 
tiên ông bà, thân băng quyền thuộc và những bạn hữu. 
Người ta có thể tự kiểm chế với sự nghĩ suy “Tat cả những 
tổ tiên cua tôi được biết đến như là người đức hạnh và 
lương thiện, nếu tôi phạm phải một :Ác Hạnh thì thinh danh 
tốt của gia đình sẽ bị tốn hại”. Một. cach khác, người ta có 
thé nghi đến sự khiển trách của cộng đồng mà mình đaïg 
sinh sống *Nếu ta phạm bát luận một tà hạnh nào thì người 
ta sẽ trách măng và phao tin đồn nhắm vé mình và thinh 
danh tốt đẹp của ta sẽ bị hủy hoại”. Nhu thé, người ta có 
thể lý luận theo nhiều phương cách khác nhau để làm thế 
nào thinh danh tốt đẹp của mình sẽ bị thiệt hại và uy tín tiêu 
tan mặc dù đã bao nhiêu năm cần trọng về phẩm hạnh. Do 
bởi sự nghĩ suy thanh cao và có ý thức như thế, người ta có. 
thé gìn giữ thinh danh tốt đẹp của mình -và kiểm chế những 
hành động vô đạo đức, với hiệu quả thực hiện điều thứ ba 
của Tứ Luân Kiết Tường, gìn giữ địa Vị của một người cao. 
quý và uyen bac (Tw Lập Tr ường Chân Chánh). 


The. nanie af Devadatta is notorious from the tine of 
the Buddha. Though he came from the King's family and 
got ordination as a bhikkhu in the Buddha Sàsana, he fell- 
prey to evil desires arid committed all kinds of evil deeds.. 


Nhüng Pháp Thoai cüa Ngài Dai Trưởng Lão Jatila 461 


He created a schism in the Sangha, urged Prince Ajatasattu 
to kill his father, King Bimbisara (who was a 
Streamwinner) and even tried to kill the Buddha. For these 
evil deeds he landed in Avici hell. 

Tén goi Devadatta bi 6 danh si nhuc trong thói cua 
Đức Phật. Mặc dù vi dy xuất thân từ Hoàng Tộc và đã thọ 
giới như một vị tỳ khưu trong Phật Giáo, vị ấy đã gục ngã 
vào bẫy mỗi của những khát vọng xấu ác và đã pham phải 
tất cả những Ác Hạnh. VỊ ay đã tao ra sự ly gián trong 
Tăng Đoàn, đã xúi giuc Thái Tử Ajàtasattu sát hai Cha 
mình, Đức Vua Bimbisàra (là một bậc Quà Dự Lưu) và 
thậm chí đã có gắng để sát hại Đức Phật. Với những Ác 
Hạnh này, vi ay dà bi doa vào V6 Gian Dia Nguc. 


Venerable Sariputta and Venerable Moggallàna 
were originally Paribajakas, followers of another sect, but 
they practised the principles of Attasammapanidhi and 
maintained their status as noble and learned persons. They 
were both determined to search for liberation from all 
suffering. After learning the Dhamma from Venerable 
Assaji (one of the Buddha's first five disciples) they 
attained the stage of Streamwinners. Soon they attained 
Arahatship in the Buddha Sásana and were awarded the 
title of Aggasavaka- the leading disciples of the Buddha. 
after the Buddha himself: 

Trưởng Lão Sariputta va Trưởng Lão Moggallàna 
khởi nguyên là những Du Khát Sĩ, là những đệ tử của 
ngoại đạo, tuy nhiên họ đã thực hành những nguyên tắc về 
Tw Lập Trường Chân Chánh va đã gìn giữ địa vị của họ 
như là những người thanh cao và có học thức. Với cả hai 
đồng xác định để tìm kiếm cho sự giải thoát khỏi mọi khô 
đau. Sau khi thọ Giáo Pháp từ Trưởng Lão Assaji (một 
trong năm vị đệ tử đầu tiên của Đức Phật), họ đã thành đạt 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 462 


giai đoạn của bậc Quà Dự Lưu. Không bao lâu, họ dà. 
thành đạt Quả vị Vô Sinh trong Phật Giáo và họ đã được 
trao tặng danh hiệu Chí Thượng Thinh Văn — là những đệ. 


tử trưởng của Đức Phật, và chỉ sau Đức Phật. 


The ƒoul th auspicious wheel is Pubbe ca 
katapunnata, The meaning of this is to have accumulated 
wholesome and meritorious deeds. We have been fortunate 
enough to become human beings in this existence due to 
our meritorious deeds in previous existences. As human 
beings we can live comfortably lives with abundance of 
food. clothing, medicine and shelter and we have plenty of 
opportunity to practise charity, morality and meditation. 
By the repeated practise of such merits in this life too, one 
can again be assured of the same v benefits in the future 
lives. 

Bánh xe Pháp kiết tường: thứ tư là Phước Thiện 
Hanh quá khứ. Y nghĩa của điều này là đã tích lũy những 
Thiện công dure hanh.- Chung ta đã rất may man được làm 
người trong kiếp sóng hiện tại là do bởi những Thiện Hạnh 
của chúng ta đã tạo trong những kiếp quá khứ. Là con 
người, chúng ta có thể sống một đời sống thoải mái và sung 
túc với thực phẩm, y áo, thuốc men và chỗ trú ngụ, và 
chúng ta có rất nhiều cơ hội dé thực hiện việc xà thí, trì giới 
và tham thiền. ` Và bằng cách lặp lại, việc thực hiện những 
thiện công đức như thé trong kiếp sóng hiện tại, lại một lần 
nữa, người ta có thé được dám bảo hướng những phúc lợi 
tương tự trong những kiếp vị lai. 


If we do not perform meritorious deeds in this life it 
will be very difficult to become a human being again in the 
next. One. will probably land in one of the four realms of 
misery — as an animal, as a hungry ghost, as a demon or in 


Những Pháp Thoại của Ngài Dai Trưởng Lão Jatila 463 


hell. Therefore to fulfil the fourth wheel we should 
constantly perform meritorious deeds with confidence and 
diligence. 

Néu chüng ta khóng thuc hién nhüng Thién Hanh 
trong kiếp sống này thì quà là vô cùng khó khăn dé trở lại 
làm người trong kiếp. kế tiếp. Người ta sẽ có thể doa vào 
mót trong bón lành địa khốn khó - nhu là một súc sanh, một _. 
ngạ quỷ đói, một Atula và trong địa ngục. Do đó, để hoàn 
thành bánh xe Pháp thứ tư, chúng ta nên thực hiện một cách 
liên tục những Thiện Hạnh với sự tín thành và mẫn cần. 


The Bodhisatta always | performed meritorious 
deeds whenever he got a chance, even though he had 
accumulated masses of merits. Even when reborn as a 
Cakkavati (Universal Monarch) he usuallv renounced the 
pleasures and power of that life and become a recluse to 
accumulate further merits. It is this chain -reaction of one 
good deed leading to another that results in good 
existences throughout the cvele of rebirth. 

Bậc Giác Hữu Tinh (Bó Tát) luôn thực hiện những 
Thiện Hạnh mỗi khi vị dy có co hội, dù rằng vi ay da tich 
lüy khói luong lón nhüng thién cóng düc. Ngay cà khi tái 
tuc làm vi Chuyén Luân Thánh Vương (bậc Dai Vương 
Toàn Cầu) vị ấy thường từ bỏ những thú vui dục lạc và 
quyền lực của kiếp sống đó và trở thành một án sĩ dé tích 
lũy thêm những thiện công đức. Đó là một phản ứng dây 
chuyền của một Thiện Hạnh dắt dẫn đến những quả phước 
báu khác trong những kiếp sống an lạc xuyên suốt vòng tái 
tục. 

There is a Burmese aphorism "A person whose 
stomach is full can observe morality (Sila) ". The 
implication is that if one does not have even enough to eat, 
one may steal or commit other crimes. If one has enough 


_. Những Pháp Thoại của Ngài Dai Trưởng Lão Jatila 464 


means to be self-sufficient, one can attain Nibbana. So 
meritorious deeds are vital in daily life. 

Có môt cách ngôn của người Miễn Điện “Một: 
người mà bao tử dà. dày thì có thé gìn giữ dao đức (Giói- 
Luật)”. Ngụ ý rằng nếu một người không có được án uống 
đầy đủ thì người ta:có thể trộm cắp hoặc phạm phải những 
hành động phi pháp khác. Nếu một người có được đầy. đủ, 
có nghĩa là tự cung tự cấp thì người ta có thê đạt đến Níp 
Bản. Như thể, những Thiện Hạnh là thiết yếu trong đời 
sóng hàng ngày. 


The meditators at Mahasi Sàsana Yeikthà are now 
enjoying the fruits of meritorious deeds done in previous 
existences since they are now endowed with all four 
auspicious wheels: 

g To live in a suitable locality. a 

. To have the help and guidance, Dhamma-faring 
person. 
3. To maintain the status. of a noble and learned 
person. ^ T us 
4. To have done meritorious deeds in the past. 

By fulfilling these four auspicious wheels, may you 
be able to achieve your cherished goal of Nibbana, the end 
of all suffering, in the shortest possible time. l 

Những thièn giá tại Trung Tám Thiền Viện Mahasi 
bây giờ đang được thọ hưởng những quả phước báu cua 
những Thiện Hạnh đã tạo ra trong những kiếp quá khứ. do 
vậy bây giờ. họ đang hội phước duyén với tat cà Tứ Luan 
Kiết Tường: 

1. Sống trong một trú xứ thích hợp. 

2. Có được sự giúp đỡ và hướng dẫn cao quý của 
bậc thậm thâm vé Giáo Pháp. 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 465 


3. Gin giữ địa vi của một người thanh cao và có học 
thức (tự kiểm soát). 
l 4. Đã có tạo ra những Phúc Thiện Hanh trong quá 
khứ. | A ` 

Do việc hoàn thành Tứ Luân Kiết Tường này, ước 
mong các bạn có thé thành đạt mục tiêu cao quý của minh 
là Nip Ban, cham đứt mọi khó dau trong một thời gian có 
thé ngán nhát. 


Sadhu! Sadhu! Sadhu! 
Lanh Thay! Lanh Thay! Lanh Thay! 


(English rendering from Myanmar by Venerable Dr. 
Sunanda) 

(Phan Anh Ngữ duoc dich từ Miễn Ngữ do Trưởng Lão 
Tiến Sĩ Sunanda) 





Những Pháp Thoại của Ngài Dai Trưởng Lão. Jatila 466 





CR pen E : 
JJ VIETNAMESE AMERICAN MAHÁSI MEDITATION CENTER, 





qinà Marsh Road, "iso /A 22712 


PHU'ONG DANH THÍ CHÜ CÜNG DƯỜNG 
ÁN TÓNG KINH SÁCH 


QUÁCH THỊ THUY LAN usd 300 

NGUYÉN THANH BINH & THÜY TRANG | 200 
Hồi hướng phước báu cho Cha - Nguyễn Ngoc Thanh 

NGUYÊN THỊ HỎNG m l 100 

NGUYEN MIMI . C cớ 100 
Hói hướng phước bau cho Bà Nội - Võ Thị Phan | 


KIỆT (K & T ENTERPRISE) - 100 
TRÀN LUONG : 150 


NGUYÊN TỦ 150 
Hồi hướng phước báu chở Mẹ - Nguyễn Thị Nhờ ^. - 


NGUYÊN HỮU PHƯỚC ¿ 50 
TRÀN TRƯỜNG xS 50 
GIA BINH NGUYEN VĂN THONG i 200 
NGUYËN DAWN B 50 
TRIỆU NGUYÊN KHAM MP 50 


DƯƠNG THANH LIÊM & HÓ LÂM BÍCH VÀN & CÁC CON 100 
Chia phước bau đến An Su San Nhiên, Cha Me & các con 


GIA ĐÌNH HÒ VĂN KHÁNH & LÀM THỊ HUE 100 
Hói huóng phước báu cho Cha Me . 
Chia phước báu đến An Su San Nhien, các con & các m 


THANH LU'ONG & DIỆU PHÁP f 300 


Xin nguyện làm nhân dën Dao Quà Niết Bàn 
Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 467 


GIA ĐÌNH TƯỜNG VÂN & KHẢI E 200 
Chia phước báu đến Ông Lê Xuân Tảo & Bà Lý Hồng Liên 


ÔNG PHAM NGOC THÀNH 100 
BÀ PHAM NGOC QUÉ | 100 
TÂM THIỆN & GIA ĐÌNH E 50 
NGUYÉN THỊ PHƯƠNG KHANH ae . 50 
ˆ CHI NGUYEN THI BACH TUYÉT ] | 60 
GIA BINH CHỊ TÂM PHƯỚC CA 100 
JACKY BONG WRIGHT ` 20 
CHAN EILAND : E 30 
NGUYÊN THỊ THẢO (CÓ TINH TRÍ)... ¬ 400 


Hối hướng phước báu cho Cha Mẹ - Lê Văn Ngọc & Phạm Thị Mỹ, : 
Phạm Duy Ân & Trần Thị Lăng 
GIA BINH CÔ LÊ THỊ BÀI (LÊ THÀNH ÂN & TAM) | 200 
Hồi hướng phước báu cho Cha Mẹ - Ông Lê Thành Nghiệm & Bà Võ Thi. Trương 
LUUTUANSON  _ i 120 
Hói hướng phước báu cho Me - Lưu Kinh & Nguyễn Thị Nga & Anh Em quá vãng 
LUUKIMTHOA  - | _— 120 
Hồi hướng phước báu cho Mẹ - Hạ Ngọc Huệ i 
Chia phuóc báu dén Cha - Hà Duong Vý 


PHAM D. LY & GIA ĐỈNH 3 T 300 
NGUYEN KIM DUNG | l 200 
GIA DINH NGUYEN THÉ TUÂN & LÊ BÍCH HUYỆN l 100 
TRAN DÓ KIM ANH - ZEE E 50 
HUYNH CINTA el | 40 
TRÀN PHI "RE _ 50 
TRÀN PHƯƠNG : m s 100 
BÀ ĐỖ TÂM | 000 57 400 


Những Pháp Thoại của Ngài Dai Trưởng Lào Jatila + 468 


LY THUY TIÊN. ; l 100 


GIA DINH LE CHAU 30 
COLINH QUA ˆ 
DOAN T. NGHI & THIEN HU'ONG HOÀNG 400 


Hói hudng phước báu cho tất cả chúng sanh 


ÔNG MICHAEL A. HARDIN & GIA ĐÌNH 400 
NGUYEN THỊ ĐẸP mE 50 
NGUYÊN KIMBERLY E 50 
CÓDIEU HOÀNG _„, 50 


Hồi hướng phước báu cho Tuệ Uyén PEE 
CÔTÂMBẢO — ne d 50 
Chia phước bau đến Mai Khanh & Trâm Anh 


CHÚC GIỚI & GIA DINH. = 50 
LE MY E 50 
TRÀN DIỆP DUNG (Dhammacariyà), TRAN MAI NGÂN (Nandà) & 
NGUYÉN TRÀN NGÂN HÀ (Hạnh Hy), ` 120 


Hồi hướng phước bau cho Cu Ông Tran Quang Ut 
TRAN QUANG BÌNH, NGUYEN HONG, NHÀN.KHANH 100 


NGUYÉNPHIYÉN, - m 100 
HÀI TRIÉU & THI LÀNH " 20 
BÉ THIÉN AN BACH & THIÉN KIM BACH 20 
THANH TOÀN & HOÀN HUNG ` 20 
THANH NHÀN & THI HU'ONG 20 
THIÊN GIANG, JAMES ĐỨC, WINSTON 100 
YÉN NHU' B. HUYNH 50 


Hồi hướng phước báu cho Bà Me - Huỳnh Thanh Nhàn & Làm Thi Hương 
_ Chia phước bau dén Thiên Giang Bach, Thanh Toàn Huỳnh & Hoàn Hưng Huỳnh 


BÀ NGUYEN HOANG NP 40 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng L Lao Jatila 469 


PHAM THỊ DIỆU HIÉN : 40 


PHẬT TỪ ẤN DANH 20 
CÔ TỪ MAN 400 
BÀ NGUYÊN KIM 100 
BÀ BINH NGOC 50 
ÓNG LÉ TRONG THUAN 100 
NHÓM PHÁT TỬ OKLAHOMA 800 
PHAM HỮU MINH & GIA DiNH 300 


Hai hướng phước báu cho Pham Trinh Cát & Pham Trúc Lâm 

DINH TRINH & GIA DINH 100 

CHI HUE THUYỀN & GIA DINH l _500 
Hồi hướng phước báu cho Cửu Huyền Thất Tổ - Nội Ngoại hai bên & 

_ Hồi hướng phước báu cho Bà Ngoại Lâm Thị Thuyén 

CHỊ METTA & GIA ĐÌNH 400 
Hồi hướng phước báu cho Cửu Huyền That Tô - Nội Ngoại hai bên 

NGUYÊN NGỌC ĐÔNG PHƯƠNG 50 

KIM PHẠM (GIÁC ÂN) 50 
Hồi hướng phước báu cho Ông Nguyễn Thanh Khiết (Thiện Liêm) 

HOÀNG LỆ QUYỀN 30 
Chia phước báu đến gia đình Hoàng Lệ Quyên 


TỪ NGỌC HÀN & GIA DINH 100 
KELLY HÀ & GIA ĐÌNH ; 100 
TÂM NGỌC & GIA BINH 60 
TÀM NGUYÉN & GIA DINH 100 
LÊ TUYÉT SU'ONG (DIEU XUÂN) 100 
TRÀN BINH AN (PHÚC BÌNH) 100 
Hồi hướng phước báu cho Ông Trần Đình Trí (Phúc Tuệ) 
VÕ THỊ HÀNG 20 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 470 


DU'ONG KIM TIENG ` Ps. B rg 20 


GIA ĐÌNH TIỂU KIEN BÌNH & LESLIE WONG 300 
LYNDA ĐỊNH & GIA DINH 60 
DÓ THUY & GIA DINH 50 
TÀM LAC & TÀM HY 100 
CHƠN HANH THUAN l 100 
GIA ĐÌNH VÕ DUY THIỆN 50 
GIA ĐÌNH VÕ MINH ĐỨC 50 
MÃ TÁN DŨNG dbi 50 
MÃ THỊ XUÂN TIÊN __ 50 
MÃ THỊ XUÂN UYÊN : 20 
MÃ TUÁN MINH 20 
MÃ TAN QUAN l 50 
TINH AN & GIA DINH. - e 300 
HUỲNH NGOC'BÍNH — - pow 50 
GIA DINH YÉN & TRUNG fa^ 100 


Hồi hướng phước báu cho Ông Bà & Than Phụ da qui văng 
Chia phước báu đến gia dinh & các con cháu 


GIA BINH THẢO & DŨNG pica. ur 40 
Chia phước. báu đến Tứ Thân Phụ Mẫu I 
DIÉU HOA & JACQUELINE T. BERNEY 100 


GIA BINH ĐỨC HUỲNH & THẢO TRAN 200 
Hồi hưởng. phước báu cho Ông Bà Huỳnh Lý Hơn & Nguyễn Thị Bừa, 
Ong Ba Tran Van Trong & Nguyén Thi Ly 


Sàdhu! Sadhu! Sadhu! 
Lành thay! Lành thay! Lành thay! — 


Những Pháp Thoại của Ngài Đại Trưởng Lão Jatila 471 














